bị 


.- 
ILIM KƠILER 
;ha đẻ" của marketing hiện đại 


"ha: 


`. PrineIples 0Í. 
Markcting 
khen 


Quốc dân - (- 


\ 


ES 
TD 


20 
22 


s 
CAPPUCCINO 


EBOOK 


= 


Z4. 
ae Ấy 4Ề Tỷ Cự Cạn @ earson 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ 
QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM 


s 


Trong chương trước, bạn đã học được 
cách quản lý và phát triển sản phẩm 
cũng như thương hiệu của người làm 


TÔNG QUAN 


marketing. Trong chương này, chúng 
tôi nghiên cứu thêm hai chủ đề khác 
về sản phẩm: phát triển sản phẩm mới và 
quản lý xuyên suốt vòng đời của chúng. 
Sản phẩm mới là huyết mạch của một tổ 
chức. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm 
mới chứa đựng nhiều rủi ro và có rất nhiều 
sản phẩm mới gặp thất bại. Vì vậy, phần 
đầu tiên của chương sẽ đưa ra một quy 
trình tìm kiếm và phát triển các sản phẩm 
mới thành công. Sau khi ra mắt sản phẩm, 
những người làm marketing muốn chúng 
sống thọ và suôn sẻ. Do vậy, trong phần thứ 
hai của chương, bạn sẽ thấy mọi sản phẩm 


đều trải qua một số giai đoạn trong vòng 


đời và mỗi giai đoạn đặt ra những thách 
thức mới đòi hỏi các chiến lược cùng chiến 
thuật marketing khác nhau. Cuối cùng, 
chương này xem xét hai cân nhắc bổ sung: 
trách nhiệm xã hội trong các quyết định về 
sản phẩm và marketing sản phẩm cùng dịch 
vụ quốc tế. 

Để bắt đâu, hãy nghiên cứu về 
Samsung, nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu 
dùng hàng đầu thế giới và là một trong 
những công ty sáng tạo nhất thế giới. Trong 
hai thập kỷ qua, Samsung đã thay đổi chính 
mình bằng cách tạo ra văn hóa đổi mới tập 
trung vào khách hàng và dòng chảy dường 
như vô tận lấy cảm hứng từ các sản phẩm 
mới có thiết kế tuyệt đẹp, công nghệ tiên 
tiến, tính năng phục vụ cuộc sống và chứa 
đầy trải nghiệm “Wow!”. 


SAMSUNG: LÀM PHONG PHÚ THÊM CUỘC SỐNG CỦA KHÁCH HÀNG THÔNG QUA 


SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI 


ạn có thể quen thuộc với thương hiệu 
Samsung. Có thể bạn đang sở hữu 
một trong những chiếc điện thoại 
thông minh Galaxy mới hấp dẫn có khả 
năng theo dõi chuyển động mắt nhằm giúp 


bạn điều hướng màn hình, hoặc có thể bạn 
đã thấy một trong những chiếc tivi thông 
minh siêu cao cấp 4k mới của Samsung với 
màn hình cong hoàn toàn và công nghệ 


nano. Samsung — nhà sản xuất thiết bị điện 


KŠ/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


428 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


tử tiêu dùng lớn nhất thế giới — sản xuất các thiết bị 
điện tử “phải có” thuộc gần như mọi chủng loại, từ 
tivi và đầu phát hồng ngoại, máy tính bảng và điện 
thoại di động, đồng hồ thông minh đến các thiết bị 
gia đình thông minh, thậm chí là một loạt thiết bị 
gia dụng. 

Nhưng cách đây hơn 20 năm, Samsung hầu 
như không được biết đến và cũng không gắn liền với 
hai chữ “đổi mới”. Trước đó, Samsung là một thương 
hiệu copycat (sao chép) của Hàn Quốc, bạn sẽ mua nó 
tại nhà bán lẻ Costco nếu không đủ tiển mua Sony — 
thương hiệu điện tử tiêu dùng 
được săn đón nhất thế giới 
lúc bấy giờ. Tuy nhiên, vào 
năm 1993, Samsung đã đưa 
ra một quyết định đẩy cảm 
hứng. Công ty bỏ qua những 
chỉ trích gay gắt và bắt đầu 
vượt mặt đối thủ Sony. Tuy 
nhiên, để truất ngôi gã khổng 
lồ điện tử tiêu dùng này, Samsung trước tiên phải thay 
đổi toàn bộ văn hóa của mình, từ copycat sang dẫn 
đầu. Để bán chạy hơn Sony, Samsung đã quyết định 
trước tiên họ phải đổi mới vượt trội hơn Sony. 

Sự thay đổi mạnh mẽ của Samsung bắt đầu với 
một nhiệm vụ cải cách từ trên xuống dưới. Samsung 
đặt mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu và là 
công ty đi đầu trên thị trường. Công ty thuê một loạt 
nhà thiết kế và quản lý trẻ, những người đã tung ra 
một loạt sản phẩm mới - không còn nhạt nhòa, bắt 
chước, mà thậm chí còn mang kiểu dáng đẹp, táo 
bạo và hướng đến người dùng cao cấp. Samsung gọi 
chúng là “những tác phẩm nghệ thuật sống động”. 
Mỗi sản phẩm mới đều phải vượt qua thử nghiệm 
“Wow!”. Nếu một sản phẩm không vượt qua được 
quá trình thử nghiệm thị trường, nó sẽ bị đưa trở lại 


Samsung đã trở thành công ty điện tử tiêu dùng 
hàng đầu thế giới nhờ đổi mới tập trung vào 
khách hàng và các sản phẩm mới làm phong 


phú thêm cuộc sống của họ. Tại Samsung, mọi 


sản phẩm mới đều phải vượt qua thử nghiệm 
“Wow” của người tiêu dùng. 


phòng thiết kế. Ngoài công nghệ tiên tiến và thiết kế 
thời trang, Samsung luôn coi khách hàng là cốt lõi 
của phong trào đổi mới. Mục tiêu đổi mới chính của 
công ty là cải thiện trải nghiệm khách hàng và mang 
lại sự thay đối thực sự cho mọi người thông qua từng 
sản phẩm của thương hiệu. 

Với trọng tâm sản phẩm mới tập trung vào 
khách hàng, Samsung đã vượt qua Sony sau chưa đầy 
10 năm. Giờ đây, doanh thu hàng năm của Samsung 
đạt 196 tỷ đô-la, gấp hơn 2,5 lần doanh thu của 
Sony, và công ty đứng ở vị trí thứ 13 trong danh 
sách Global 500 của tạp chí 
Fortune — cao hơn 2 bậc so 
với Apple. Nhưng không 
chỉ là lớn nhất, Samsung 
còn khiến sản phẩm có 
được yếu tố W2z/ mà công 
ty từng tìm kiếm. Ví dụ, 
trong những năm gần đây, 
Samsung đã chiếm ưu thế 
tại các buổi thuyết trình thuộc Lễ trao giải Thiết 
kế xuất sắc Quốc tế (IDEA) - giải thưởng hàn lâm 
của thế giới thiết kế — đánh giá các sản phẩm mới 
dựa trên hình thức, chức năng và tư duy truyền cảm 
hứng. Trong 3 năm qua, Samsung là công ty hàng 
đầu giành được nhiều giải thưởng hơn gấp đôi so với 
công ty về nhì. 

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, kết nối và di 
động, Samsung đang dần bỏ việc cạnh tranh với 
Sony để tranh đua với các đối thủ dẫn đầu thị trường 
về đổi mới như Apple. Và để cạnh tranh với Apple, 
Samsung không chỉ phải giữ vững vị thế của mình. 
Chẳng hạn, trong các thiết bị di động, Samsung đã 
vươn lên dẫn đầu thị trường. Chỉ vài năm trước, 
mục tiêu của Samsung là tăng gấp đôi thị phần điện 
thoại thông minh từ 5% lên 10%. Nhưng sự thành 


KÄj/(R0UĐS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 428 


công của dòng Galaxy đã tăng tỷ lệ sử dụng toàn 
cầu của Samsung lên tới 22%, vượt xa Apple 
(18,5%). 

Thế mạnh của Samsung là nắm giữ một 
phần của câu đố công nghệ mà Apple không có — 
màn hình lớn. Trên thực tế, Samsung đã dẫn đầu 
toàn cầu về doanh số tivi trong 8 năm liên tiếp. 
Tivi thông minh của hãng không chỉ hỗ trợ điều 
khiển bằng cử chỉ, giọng nói và nhận diện khuôn 
mặt mà còn cung cấp kết nối web liền mạch cho 
người dùng thông qua Facebook, Skype, truyền 
phát nội dung trực tuyến và sử dụng các ứng 
dụng yêu thích của họ chỉ bằng một cái vẫy tay. 
Việc kiểm soát rất nhiều loại màn hình khác 
nhau giúp Samsung cạnh tranh với các đối thủ 
tập trung hơn trong thời đại kết nối này. 

Nhưng Samsung cũng nhận ra rằng các sản 
phẩm “phải có” của hôm nay rất có thể sẽ trở nên 
lỗi thời trong tương lai. Tăng trưởng trong tương lai 
không chỉ đến từ tivi có màn hình lớn hơn và điện 
thoại thông minh tốt hơn. Thay vào đó, nhà máy 
điện tử của Samsung liên tục phát triển mạnh mẽ 
“những điều lớn lao kế tiếp” đối với bất cứ loại sản 
phẩm nào. Cuối cùng, đội ngũ nghiên cứu đổi mới 
sản phẩm và trí tuệ thị trường của Samsung trên toàn 
cầu liên tục nghiên cứu về cách sử dụng sản phẩm, 
hành vi mua hàng và xu hướng lối sống, sự thấu hiểu 
người tiêu dùng cùng những cách thức mới để đáp 
ứng nhu cầu của họ. 

Chẳng hạn, Samsung hiện đang đầu tư mạnh 
vào Internet vạn vật (IoT), một môi trường toàn cầu 
nơi mọi thứ — từ thiết bị điện tử gia dụng đến ô tô, 
các tòa nhà và thậm chí cả quần áo — sẽ được kết nối 
kỹ thuật số với mọi thứ khác. Khi Samsung sẵn sàng 
sản xuất sản phẩm trong hầu hết các danh mục điện 
tử, loT sẽ cung cấp lãnh thổ màu mỡ cho sự đổi mới 


Ngoài công nghệ tiên tiến và thiết kế thời trang, Samsung coi khách 


hàng là cốt lõi của phong trào đổi mới. Các sản phẩm mới của công ty 
mang lại sự thay đổi thực sự cho mọi người. 
®© Yaacov Dagan / Alamy Stock Photo 


và tăng trưởng trong tương lai. lrong những năm 
gần đây, Samsung bắt đầu phát triển một “trang web 
kết nối” để liên kết các sản phẩm của mình với phần 
còn lại của thế giới. Mục tiêu là phát triển các sản 
phẩm và công nghệ IoT' của Samsung được “đồng 
bộ hóa với cuộc sống”. Công ty này đã giới thiệu 
nhiều sản phẩm thông minh — bao gồm toàn bộ dòng 
Smart TV, 1ó thiết bị nhà bếp và ứng dụng di động 
— kết nối các thiết bị với nhau và với những người sử 
dụng chúng. 

Thiết bị SleepSense sắp được đưa ra thị trường 
của Samsung cung cấp cái nhìn sơ lược về tương lai 
loT của công ty: 

SleepSense của Samsung giúp bạn hiểu rõ và quản 

lý giấc ngủ của mình tốt hơn. Nó là một chiếc đĩa 

bằng phẳng được đặt dưới nệm, theo dõi nhịp tim 
và hô hấp cũng như chuyển động của bạn trong 
khi ngủ mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Sau đó, 
thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh, 

SleepSense cung cấp cho bạn các báo cáo và điểm số 

về giấc ngủ hàng ngày cùng lời khuyên và khuyến 


nghị của chuyên gia dựa trên sự trao đổi chất của 


Kã /£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


430 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


chính bạn cũng như các đặc điểm cá nhân khác. 
Nhưng đây mới là điều tuyệt diệu nhất. SleepSense 
cũng kết nối với các thiết bị Samsung và thiết bị loT 
của bên thứ ba. Ví dụ, khi phát hiện bạn đã ngủ 
thiếp khi đang xem kênh Neflix vào tối muộn, nó 
có thể tự động tắt tivi và điểu chỉnh điều hòa để bạn 
ngủ ngon. Trong tương lai, nếu tủ lạnh Samsung 
Family Hub của bạn phát hiện bạn có xu hướng 
uống sữa trước khi đi ngủ, SleepSense thậm chí có 
thể tư vấn cho bạn về các lựa chọn thay thế bữa ăn 
nhẹ vào đêm khuya tốt hơn. Wowl 
Dòng sản phẩm IoT hiện tại của Samsung chỉ 
là phần nổi của tảng băng chìm. Theo một ước tính, 
số lượng thiết bị nối mạng sẽ tăng từ khoảng 1 tỷ tại 
thời điểm này lên 25 tỷ vào năm 2020, đại diện cho 
một thị trường trị giá 3 nghìn tỷ đô-la. Vào thời điểm 
đó, Samsung tuyên bố 100% sản phẩm mà họ tạo ra 


sẽ được kết nối Internet. 


KHÁI QUÁT MỤC TIỂU 


Từ 20 năm trước, ít người dự đoán được 
Samsung có thể tự biến đổi rất nhanh và hoàn toàn 
từ một nhà sản xuất copycat giá rẻ thành một nhà cải 
tiến hàng đầu thế giới, sản xuất ra các sản phẩm cao 
cấp, hiệu quả và thời trang. Nhưng thông qua việc 
tập trung đổi mới sản phẩm hướng đến khách hàng, 
Samsung đã làm được điều đó. Thậm chí gần đây, ít 
ai có thể dự đoán Samsung sẽ là một động lực đằng 
sau việc tạo ra một thế giới kỹ thuật số. Tuy nhiên, 
Samsung dường như cũng đang trong quá trình thực 
hiện điều đó. “Chúng tôi phải cho người tiêu dùng 
thấy lợi ích và những gì IoT có thể đạt được để biến 
đổi nền kinh tế, xã hội và cách chúng ta đang sống,” 
CEO của Samsung cho biết. Một nhà điều hành khác 
của Samsung cho rằng: “Chúng tôi sẽ tập trung tạo 
ra những trải nghiệm tuyệt vời, [thực hiện] những gì 
khách hàng xứng đáng được hưởng.” Nói ngắn gọn 


là bất cứ sản phẩm nào đem lại trải nghiệm “Wow!”.! 


: Giải thích cách các doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển ý tưởng sản phầm mới. 
: Chiến lược phát triển sản phẩm mới 


Mục tiêu 9-] 


Liệt kê và xác định các hước trong quy trình phát triển sản phẩm mới cũng như những cân nhắc chính trong việc 


: quản lý quy trình này. 
: Quy trình phát triển sản phẩm mới 


: Mô tả các giai đoạn vòng đời sản phẩm và sự thay đổi về chiến lược marketing trong vòng đời sản phẩm. 


Chiến lược vòng đời sản phẩm 


ị Thảo luận hai vấn đề sản phẩm bổ sung: Các quyết định về sản phẩm có trách nhiệm xã hội và marketing sản 


phẩm, dịch vụ quốc tế. 


: Các cân nhắc về sản phẩm và dịch vụ bổ sung 


Ki /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 431 


CÂU CHUYỆN VỀ SAMSUNG CHO THẤY các doanh nghiệp xuất sắc trong việc 
phát triển và quản lý sản phẩm mới đều gặt hái những phần thưởng lớn. Mỗi sản phẩm 
dường như đều trải qua một vòng đời. Nó được tạo ra, trải qua nhiều giai đoạn và cuối 
cùng bị lãng quên khi các sản phẩm mới hơn xuất hiện tạo ra giá trị mới hoặc lớn hơn cho 
khách hàng. 

Vòng đời sản phẩm này đưa ra hai thách thức lớn: Thứ nhất, tất cả các sản phẩm rồi 
cũng bị lãng quên, nên một doanh nghiệp phải phát triển được những sản phẩm mới để 
thay thể sản phẩm cũ (thách thức øð4¿ zriển sản pm mới). Thứ hai, một doanh nghiệp phải 
điều chỉnh được những chiến lược marketing của mình trước sự thay đổi thị hiếu, công 
nghệ và cạnh tranh khi sản phẩm trải qua các giai đoạn (thách thức của eU/Ø» j⁄ợc uòng đời 


sản pbẩm). Trước tiên chúng tôi xem xét vấn để tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới, sau 


đó là vấn để quản lý thành công xuyên suốt vòng đời sản phẩm. 


Một doanh nghiệp có thể có được sản phẩm mới theo hai cách. Một 
là thông qua việc //ø 7 — bằng cách mua toàn bộ một công ty, bằng 
sáng chế hoặc giấy phép sản xuất sản phẩm của người khác. Hai là nỗ 
lực phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp. S¿z pm mới ở đây 
là các sản phẩm nguyên bản, sự cải tiến, sửa đổi sản phẩm và những 
thương hiệu mới mà doanh nghiệp phát triển thông qua phát triển 
sản phẩm của chính mình. Trong chương này, chúng tôi tập trung vào 
phát triển sản phẩm mới. 

Sản phẩm mới rất quan trọng đối với cả khách hàng và những người 
làm marketing: Chúng mang đến những giải pháp mới và đa dạng cho 
cuộc sống của khách hàng, cũng là nguồn tăng trưởng quan trọng cho các 
doanh nghiệp. Trong môi trường thay đổi nhanh chóng ngày nay, nhiều 
doanh nghiệp dựa vào các sản phẩm mới để có được phần lớn sự tăng 
trưởng. Ví dụ, các sản phẩm mới đã thay đổi gần như hoàn toàn Apple 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI `"... .ốẽ. 


Lời tác giả: Sản phẩm mới là huyết 
mạch của một doanh nghiệp. Khi 
những sản phẩm cũ trở nên lỗi thời và 
biến mất, các doanh nghiệp phải phát 
triển được những sản phẩm mới để 
thay thế chúng. Ví dụ, iPhone và iPad 
chỉ mới xuất hiện khoảng một thập kỷ 
nhưng hiện là hai sản phẩm bán chạy 
nhất của Apple. 


Phát triển sản phẩm mới 
Sự phát triển các sản phẩm nguyên bản, cải 
tiến, sửa đổi sản phẩm và thương hiệu mới 
thông qua những nỗ lực phát triển sản phẩm 
của chính doanh nghiệp. 


trong những năm gần đây. [Phone và iPad — cả hai sản phẩm chỉ mới ra mắt trong vòng một 
thập kỷ qua — hiện là những sản phẩm bán chạy nhất của công ry, chỉ riêng iPhone đã mang lại 
hơn 62% tổng doanh thu toàn cầu của Apple và 77% doanh số của đơn vị bán thiết bị.” 

Tuy nhiên, sự đổi mới có thể rất tốn kém và rủi ro. Sản phẩm mới phải đối mặt với 
nhiều trở ngại. Ví dụ, theo một ước tính, 60% sản phẩm đóng gói tiêu dùng mới được giới 
thiệu bởi các doanh nghiệp nổi tiếng đều thất bại; 2/3 mẫu thử sản phẩm mới thậm chí 
không bao giờ được tung ra thị trường.” Tại sao nhiều sản phẩm mới lại thất bại như vậy? 
Có một số lý do. Mặc dù ý tưởng ban đầu là tốt, song công ty có thể đánh giá quá cao quy 


KÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


#52 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


mô thị trường. Các sản phẩm thực tế có thể có thiết kế kém. Hoặc nó có thể được định vị 


không chính xác, ra mắt không đúng lúc, giá quá cao hoặc quảng cáo quá kém. Một nhà 


điều hành cấp cao có thể biến một ý tưởng yêu thích thành sản phẩm mới, dù cho kết quả 
nghiên cứu thị trường của nó không đạt yêu cầu. Đôi khi chi phí phát triển sản phẩm cao 
hơn dự kiến và việc cạnh tranh trở nên khó khăn hơn dự kiến. 


Vì vậy, các doanh nghiệp phải đối mặt với một vấn đề: Họ phải phát triển các sản 


phẩm mới, trong khi rủi ro luôn đè nặng. Để tạo ra các sản phẩm mới thành công, một 
doanh nghiệp phải hiểu người tiêu dùng, thị trường và đối thủ cạnh tranh, đồng thời phát 


triển những sản phẩm mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng. 


Lăi tác giả: Các doanh nghiệp không 
thể chỉ hy vọng họ sẽ tình cờ tìm ra 
những sản phẩm mới đủ tốt. Thay vào 
đó, họ phải đưa ra được một quy trình 
phát triển sản phẩm mới có hệ thống. 


1..0UY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 


Thay vì ngẫu nhiên tìm ra các sản phẩm mới, một doanh nghiệp phải 
thực hiện kế hoạch sản phẩm mới chắc chắn và được lập kế hoạch 
cẩn thận, đồng thời vạch ra 4 #ìnb phát triển sản phẩm mới có hệ 
thống, hướng đến khách hàng để tìm kiếm và phát triển sản phẩm 


mới. #Hiình 9.1 cho thấy 8 bước chính trong quy trình này. 


Tạo lập ý tưởng 
Việc tìm kiếm một cách có hệ thống các ý 
tưởng sản phẩm mới. 


Tạo lập ý tưởng 


Phát triển sản phẩm mới bắt đầu với việc tạo lập ý tưởng — tìm kiếm 
một cách có hệ thống các ý tưởng sản phẩm mới. Một doanh nghiệp 


thường tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ý tưởng để tìm ra một 


N 
Phát triển sản phẩm mới bắt đầu vói rất nhiều ý tưởng 
sản phẩm tốt. Ví dụ: thử thách cung cấp dịch vụ cộng 
đồng của Ciscơs l-prize đã thu hút 824 ÿ tưởng từ 
2.900 nhà sáng tạo đại diện cho hơn 158 quốc gia. 

“⁄ 


Tạo lập ý tường - Sàng lọc ý tưởng 


- 


Hinh 9.1 Các bước chính trong quá trình phát triển sản phẩm 


Phát triển và thử 
nghiệm ý tưởng 


Phát triển 
sản phẩm 


Phân tích =: 
kính doanh 


kể 


Thứ nghiệm 


- 


Phát triển chiến 
lược marketing 


` 
NL 
lẻ = Thương mại hóa b 
marketing l¡ 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Các bước còn lại làm 
giảm số lượng ý tưởng 
và chỉ phát triển những 
ý tưởng tốt nhất thành 
các sản phẩm có khả 
năng sinh lời. Trong số 
824 ý tưởng tử thử thách 
Eiscos I-Prize, chỉ có 
một số Ít được phát triển 
thành sản phẩm. 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM | 433 


vài ý tưởng hay. Các nguồn chính của ý tưởng sản phẩm mới bao gồm nguồn nội bộ và bên 
ngoài như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà phân phối và nhà cung cấp... 


Nguồn ý tưởng nội bộ 

Khi sử dụng các nguồn nội bộ, doanh nghiệp có thể tìm thấy những ý tưởng mới thông 
qua R&¿D chính thức. Ví dụ, Ford vận hành một trung tâm đổi mới và di động ở Thung 
lũng Silicon bao gồm đội ngũ kỹ sư, nhà phát triển ứng dụng cũng như các nhà khoa học 
nghiên cứu về tất cả mọi thứ, từ xe không người lái đến các công trình với ứng dụng Nest 
cho phép người tiêu dùng kiểm soát hệ thống sưởi ấm, chiếu sáng và thiết bị từ xe của họ. 
Chick-fil-A đã thành lập một trung tâm đổi mới lớn có tên là Hatch, nơi nhân viên và đối 
tác của hãng khám phá những ý tưởng mới trong thực phẩm, thiết kế và dịch vụ. Hatch là 
một nơi để “giải trí, khám phá và tưởng tượng về tương lai,” nhằm tạo ra những ý tưởng về 
thực phẩm, nhà hàng mới rồi đưa chúng vào cuộc sống.' 

Ngoài quy trình R&D nội bộ, một doanh nghiệp có thể chọn lọc ý kiến từ những thành 
viên trong tổ chức — từ các nhà điểu hành đến nhân viên bán hàng, các nhà khoa học, kỹ sư và 
công nhân sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã phát triển các mạng xã hội và chương trình nội bộ 
thành công nhằm khuyến khích nhân viên phát triển ý tưởng sản phẩm mới. Ví dụ, AT&ZT đã 
thiết lập một cộng đồng đổi mới trực tuyến nội bộ có tên là Innovation Pipeline — TTIP (Đường 
ống đổi mới), qua đó nhân viên của AT'8¿]' từ tất cả các lĩnh vực và vị trí gửi, thảo luận và bỏ 
phiếu về những ý tưởng sản phẩm cùng dịch vụ mới. Mỗi quý, “những người sáng lập” ý tưởng 
có phiếu bầu cao nhất nộp chúng cho các nhà điểu hành cấp cao của AT&/T; từ đó chọn ra 3 ý 
tưởng tuyệt nhất để tiếp tục tài trợ và phát triển. Kể từ khi thành lập vào năm 2009, các nhân 
viên của AT&rT đã gửi hơn 28.000 ý tưởng cho cộng đồng TTP và công ty đã tài trợ cho hơn 
75 dự án TTIP, từ cải tiến dịch vụ khách hàng đến cung ứng loại sản phẩm mới.? 

Các công ty công nghệ như Facebook và Twitter tài trợ định kỳ cho những cuộc 
“hackathon” — nơi nhân viên phải mất một ngày hoặc một tuần làm việc để phát triển ý 
tưởng mới. Linkedin — mạng truyển thông xã hội chuyên nghiệp có 300 triệu thành viên 
— đã tổ chức “hackday” vào một ngày thứ Sáu mỗi tháng để khuyến khích nhân viên làm 
việc theo kiểu họ muốn và có lợi cho công ty. Linkedin đã tiến xa hơn với chương trình 
InCubator của mình, theo đó nhân viên có thể lập nhóm theo mỗi quý để đưa ra những ý 
tưởng mới cho Linkedln. Nếu được phê duyệt, nhóm sẽ mất tới 90 ngày làm việc liên tục 
để đưa ý tưởng trở thành hiện thực.” 


Nguồn ý tưởng bên ngoài 


Các doanh nghiệp cũng có thể có được ý tưởng sản phẩm mới tuyệt vời từ bất kỳ nguồn nào 
bên ngoài, ví dụ như từ các zởà phân phối uà nhà cung cấp. Các nhà phân phối gần gũi với 


KÄ/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


s5 


— this Week 


Have an idea for a LEGO' set? 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


thị trường và có thể chuyển thông tin về những vấn để của người tiêu dùng cũng như khả 
năng đưa ra sản phẩm mới. Các nhà cung cấp có thể thảo luận với doanh nghiệp về những 
khái niệm, kỹ thuật và vật liệu mới có thể được sử dụng để phát triển các sản phẩm mới. 

Đối thủ cạnh trznh là một nguồn quan trọng khác. Các doanh nghiệp nghiên cứu 
quảng cáo của đối thủ cạnh tranh để lấy ý tưởng cho sản phẩm mới của mình. Họ mua các 
sản phẩm mới cạnh tranh, mổ xẻ chúng để xem cách chúng hoạt động, phân tích doanh 
số của chúng và quyết định xem họ có nên đưa ra một sản phẩm mới của riêng mình hay 
không. Các nguồn ý tưởng khác bao gồm tạp chí thương mại, chương trình, trang web và 
hội thảo; cơ quan chính phủ; các đại lý quảng cáo; công ty nghiên cứu marketing; phòng 
thí nghiệm đại học và thương mại; và các nhà phát minh. 

Có lẽ các nguồn quan trọng nhất của ý tưởng sản phẩm mới là chính &ácb hàng. 
Doanh nghiệp có thể phân tích các câu hỏi và khiếu nại của khách hàng để tìm ra sản phẩm 
mới giải quyết tốt hơn vấn để của người tiêu dùng. Hoặc họ có thể mời khách hàng chia sẻ 
để xuất và ý tưởng. 

#Vi dụ: Tập đoàn LEGO khai thác người dùng một cách có hệ thống về ý tưởng sản 
phẩm mới và thông tin thông qua trang web LEGO Ideas:” 

Tại trang web LEGO Ideas, nhà sản xuất đổ chơi khổng lồ này biến ý tưởng của người dùng 

thành các bộ lắp ráp LEGO mới. Trang web mời khách 


của người khác. Những ý tưởng có hơn 10.000 phiếu bầu 
được gửi cho Hội đồng Đánh giá LEGO để đánh giá nội bộ 
bởi các bộ phận khác nhau bao gồm marketing và thiết kế. Ý 
tưởng đủ tiêu chuẩn sẽ được thực hiện thành các sản phẩm 
LEGO chính thức. Những khách hàng có ý tưởng đưa vào 
sản xuất kiếm được 1% tổng doanh thu thuần của sản phẩm 


và được công nhận với tư cách là người sáng tạo LEGO 
ý š| ï¬i đề. CƠ c3 L ) Ideas đối với mỗi bộ được bán. Cho đến nay, LEGO Ideas 
đã tạo ra 12 sản phẩm mới, bao gồm LEGO øcør W7, 


HMS Beagle 


Gnomes House s. The Large Hadro... 


LEGO Birds, LEGO By Ban T5eøry, LEGO Œbhogtbster, 
258 2904 343. 367 - 360. LEGO WALL-E, LEGO BacÉ /ø the Fuzure DeLorean Tìme 


= m-.== Machine và LEGO Labyrinth Marble Maze. 


# Ý tưởng sản nhẩm mới từ khách hàng: Trang web LEGO Ideas Nguồn lực cộng đồng 


mời khách hàng gửi và bỏ phiếu cho ý tưởng sản phẩm mới. Cho 
đến nay, LEGO Ideas đã giúp tạo ra 12 sản phẩm mới. 
@ 2015 The LEGO Group 


Nhiều doanh nghiệp hiện đang phát triển các chương 
trình ý tưởng sản phẩm mới hoặc nguồn lực cộng 
đồng một cách sâu rộng hơn. Thông qua nguồn lực 
cộng đồng, một doanh nghiệp mời nhiều cộng đồng 


KÄ./CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 43B 


~ khách hàng, nhân viên, nhà khoa học và nhà nghiên cứu độc lập, Nguồn lực cộng đồng 
thậm chí cả công chúng — tham gia vào quá trình đổi mới. Việc khai Mời cộng đồng rộng lón gồm các khách hàng, 


' Ạ ` _ Xà , ; N ân viên, hà hiê Ỹ 
thác một loạt nguồn lực - cả trong lẫn ngoài doanh nghiệp — có thể D2 bi Dò HA HIĐEAR VÀ HUỆNNHPINTTO AI 


độc lập, thậm chỉ cả công chúng cùng tham 
tạo ra những ý tưởng mới bất ngờ và mạnh mẽ. Ki u2 trình đểi máŸsánnpfiẩm f7 

Các doanh nghiệp lớn và nhỏ, thuộc mọi ngành nghề đang tìm 
kiếm những ý tưởng đổi mới sản phẩm thông qua nguồn lực cộng đồng 
thay vì chỉ dựa vào các phòng thí nghiệm R&¿D của riêng mình. Ví dụ, nhà sản xuất trang 
phục thể thao Under Armor biết dù sở hữu bao nhiêu nhà phát triển nổi tiếng hàng đầu, song 
đôi khi cách duy nhất để tạo ra những ý tưởng đổi mới là vươn ra ngoài công ty. Vì vậy, trong 
nỗ lực tìm kiếm ý tưởng lớn tiếp theo, Under Armour đã tài trợ cho một cuộc thi cộng đồng 
hàng năm được gọi là cuộc thi Thử thách đổi mới trong tương lai (Future Show Challenge).° 

Cuộc thi Thử thách đổi mới trong tương lai mời các doanh nhân và nhà phát minh 
từ khắp nơi trên toàn nước Mỹ gửi ý tưởng sản phẩm mới. Sau đó, từ hàng nghìn ý tưởng, 
Ủnder Armour sàng lọc để chọn 12 thí sinh và tổ chức một hội đồng gồm 7 giám khảo để 
đưa sản phẩm của họ vào bối cảnh truyền hình thực tế hấp dẫn kiểu Szz#£ 72z* (Thương 
vụ bạc tỷ). Người chiến thắng giành được 50.000 đô-la và hợp đồng hợp tác với Ủnder 
Armour để phát triển sản phẩm của mình. Mục tiêu của cuộc thi là “khuyến khích các nhà 
sáng tạo hàng đầu đến với Under Armour,” CEO Kevin Plank nói. Sản phẩm chiến thắng 
được Plank đánh giá rất cao cho đến nay là một loại khóa kéo dành cho các vận động viên 
— UA MagZip - có thể kéo lên dễ dàng chỉ bằng một tay. Theo đội ngũ R&cD nội bộ của 
Armour, họ đã cố gắng tìm ra một loại khóa kéo tốt hơn trong vòng 2 năm, nhưng “chúng 
tôi đã thất bại,” Phó chủ tịch đổi mới của công ty cho biết. Loại khóa kéo đơn giản kia chỉ là 
một trong hàng chục ý tưởng sáng tạo sản phẩm mới từ cuộc thi. Nhưng bản thân ý tưởng 
này lại khiến toàn bộ nỗ lực trưng cầu ý kiến trở nên đáng giá. “Chúng tôi cần thu mình lại 
đủ để nhận ra điều tuyệt diệu tiếp theo có thể đến từ một cậu bé đang chơi bóng trên sân 
trường,” Giám đốc sáng tạo của Under Armour phát biểu. 

Nguồn lực cộng đồng có thể tạo ra hàng loạt ý tưởng sáng tạo. Trên thực tế, việc mở 
cửa cho tất cả mọi người có thể khiến doanh nghiệp ngập lụt với ý tưởng — cả tốt lẫn xấu. 
Ví dụ, khi Cisco Systems tài trợ cho một nỗ lực đổi mới mang tên I-Prize và thu hút ý tưởng 
từ bên ngoài, công ty đã nhận được hơn 820 ý tưởng khác biệt từ hơn 2.900 nhà đổi mới 
thuộc 156 quốc gia. “Quá trình đánh giá tốn nhiều công sức hơn chúng tôi dự đoán,” Giám 
đốc công nghệ của Cisco cho biết. Nó đòi hỏi “sự đầu tư đáng kể về thời gian, năng lượng, 
sự kiên nhẫn và trí tưởng tượng... để đãi ngọc tìm vàng.” Cuối cùng, một nhóm gồm 6 
thành viên của Cisco đã làm việc hết mình trong 3 tháng để tìm ra 32 ý tưởng lọt vào bán 
kết cũng như 9 ý tưởng đại diện cho 14 quốc gia ở 6 châu lục cho giai đoạn cuối cùng của 


cuộc thi.? 


KŠ/€ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


436 | ˆ NGUYÊN LÝ MARKETING 


Nguồn lực cộng đồng: Under Armour tài trợ cuộc thi nguồn lực cộng đồng 
hàng năm được gọi là Future Show Innovation Challenge, theo đó công ty 
mời các nhà sáng chế bên ngoài đưa ra ý tưởng sản phẩm mới trong bối cảnh 
truyền hình thực tế hấp dẫn kiểu Shark Tank. 

Thearon W. Handerson / Getty Images 


Do đó, các doanh nghiệp thực sự 
đổi mới không chỉ dựa vào nguồn này hay 
nguồn khác cho ý tưởng sản phẩm. Thay 
vào đó, họ phát triển những mạng lưới đổi 
mới rộng khắp để nắm bắt các ý tưởng và 
cảm hứng từ mọi nguồn có thể, từ nhân viên 
và khách hàng cho đến những nhà đổi mới 


bên ngoài cùng nhiều điểm khác nữa. 


Sàng lọc ý tưởng 


Mục đích của việc tạo lập ý tưởng là tạo ra 
một số lượng lớn các ý tưởng. Mục đích của 
các giai đoạn tiếp theo là ø¿/z øớr số lượng 
đó. Giai đoạn giảm bớt số lượng ý tưởng 
đầu tiên là sàng lọc ý tưởng, giúp phát hiện 
ra những ý tưởng hay và loại bỏ những ý 
tưởng không hiệu quả càng sớm càng tốt. 


Chi phí phát triển sản phẩm sẽ ngày càng 


Sàng lọc ý tưởng lớn trong các giai đoạn sau, vì vậy doanh nghiệp cần tập trung vào 
5 5 y phiệp P 5 


Sàng lọc các ý tưởng sản phẩm mới để phát 
hiện ra những ý tưởng tốt và loại bỏ những ý 
tưởng không hiệu quả càng sớm càng tốt. 


những ý tưởng sẽ tạo ra sản phẩm mới có khả năng sinh lợi. 


Nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhà quản lý viết ra các ý tưởng sản 


phẩm mới dưới dạng văn bản theo một định dạng chuẩn, sau đó đệ 


trình lên một ủy ban sản phẩm mới. Văn bản này mô tả sản phẩm hoặc 


Bản mô tả sản phẩm 
Một bản ghi chép chỉ tiết về ý tưởng sản 


dịch vụ, tuyên bố để xuất giá trị cho khách hàng, thị trường mục tiêu 


dhẩtf imli'eð# ñồhïa.váthdiuaï fiBui đăng: và sự cạnh tranh. Nó cũng đưa ra ước tính sơ bộ về quy mô thị trường, 


giá sản phẩm, thời gian và chỉ phí phát triển, chi phí sản xuất cùng lợi 


suất. Sau đó, ủy ban sẽ đánh giá ý tưởng dựa trên một bộ tiêu chí chung. 


Một chuyên gia marketing đã mô tả mô hình sàng lọc sản phẩm mới gồm ba yếu tố 
R-W-W (C real, win, worth doing” — Có thực, thành công, đáng làm”) với 3 câu hỏi. Đầu 
tiên, ý „ng cá thực bay bông? Sản phẩm có được mong muốn và khao khát không, liệu 


khách hàng có mua sản phẩm không? Có khái niệm sản phẩm rõ ràng hay không, và một 


sản phẩm như vậy có đáp ứng nhu cầu của thị trường không? Thứ hai, ý 4g này có giúp 


chúng ta chiến thắng bay Ebông? Sản phẩm có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không? Liệu 


doanh nghiệp có đủ nguồn lực để khiến một sản phẩm như vậy thành công hay không? 


Cuối cùng, ý #⁄»e này có đáng làm bay bông) Sản phẩm có phù hợp với chiến lược tăng 


trưởng chung của doanh nghiệp không? Liệu sản phẩm có đủ tiểm năng lợi nhuận để phát 


Ki /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 437 


triển không? Doanh nghiệp cần trả lời có cho cả 3 câu hỏi R-W-W trước khi phát triển ý 
tưởng sản phẩm mới. 


Phát triển bản mô tả và thử nghiệm 


Một ý tưởng hấp dẫn phải được phát triển thành một bản mô tả sản phẩm. Bạn cần phân 
biệt giữa ý tưởng sản phẩm, bản mô tả sản phẩm và hình ảnh sản phẩm. Ý ng sản phữm 
là ý tưởng cho một sản phẩm khả thi mà doanh nghiệp có thể bán ra thị trường. Ö zzô 
tả sản phẩm là phiên bản chỉ tiết của ý tưởng có ý nghĩa với người tiêu dùng. #z? ảnh sản 


?bữm là cách người tiêu dùng cảm nhận về một sản phẩm thực tế hoặc tiểm năng. 


Phát triển bản mô tả 


Giả sử một nhà sản xuất ô tô đang nghiên cứu đưa ra loại ô tô điện chạy #Kiểm nghiệm bản mô tả sản phẩm 
bằng pin. Các mô hình ban đầu của nó là một chiếc mui trần thể thao, _ Kiểm tra các bản mô tả sản phẩm mới với một 
đẹp mắt với giá bán hơn 100.000 đô-la, tiếp theo là một chiếc xe thể. nhóm khách hàng mục tiêu để xác định xem 
thao cỡ lớn có giá 71.000 đô-la.'!! Tuy nhiên, trong tương lai, nhà sản chúng có hấp dẫn khách hàng hay không. 
xuất dự định đưa ra những phiên bản nhỏ gọn rẻ tiền, đại chúng hơn, 
cạnh tranh với những chiếc xe lai điện hoặc chạy điện hoàn toàn mới được giới thiệu gần 
đây như Nissan Leaf, Chevy Volt, KIA Soul EV và Chevy Bolt EV. Chiếc xe chạy điện 100% 
này sẽ tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ trong 4 giây, và có thể đi đến 300 dặm với một lần 
sạc, sạc trong 45 phút từ một ổ cắm điện 120V thông thường và chi phí khoảng một xu cho 
mỗi dặm đi. 
Trong tương lai, nhiệm vụ của người làm marketing là phát triển sản phẩm mới này 
thành các bản mô tả sản phẩm thay thế, tìm hiểu mức độ hấp dẫn của từng mô tả đối với 
khách hàng và chọn ra sản phẩm tốt nhất. Dưới đây là một số mô tả sản phẩm dành xe chạy 
hoàn toàn bằng điện này: 
°- Mô tả 1. Một chiếc xe nhỏ gọn giá cả phải chăng được thiết kế như một chiếc xe 
gia đình thứ hai để đi quanh thị trấn chạy việc vặt và thăm bạn bè. 
« - M2 tả 2. Một chiếc xe thể thao nhỏ gọn, mức giá trung bình hấp dẫn đối với những 
người độc thân và các cặp vợ chồng trẻ. 
° - M2 ¿4 3. Một chiếc xe dùng hàng ngày thân thiện với môi trường, hấp dẫn đối với 
những người có ý thức môi trường muốn di chuyển thuận thiện, không gây ô nhiễm. 
° - M2 ¿¿ 4. Một chiếc SUV đa dụng nhỏ gọn hấp dẫn đối với những người yêu thích 
SUV có không gian rộng nhưng lại lo lắng về phí xăng. 


KŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


38 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Kiểm nghiệm bản mô tả sản phẩm 

Kiểm nghiệm bản mô tả sản phẩm yêu cầu thử nghiệm các mô tả sản phẩm mới với nhóm 
người tiêu dùng mục tiều. Các mô tả có thể được trình bày cho người tiêu dùng một cách 
tượng trưng hoặc thông qua các đặc tính vật lý. Cụ thể ở đây là mô tả 3: 

Một chiếc xe nhỏ gọn, hiệu quả, chạy bằng điện sạc pin, có bốn chỗ ngồi. Sản phẩm 
ưu việt chạy bằng điện 100% này giúp bạn yên tâm di chuyển mà không gây ô nhiễm. Xe 
có thể chạy 300 dặm với một lần sạc và chỉ tốn vài xu để chạy mỗi dặm. Đây là một giải 
pháp thay thế hợp lý, có trách nhiệm đối với những nhà cung cấp khi gas gây ô nhiễm ngày 
nay. Giá cho phiên bản được trang bị đẩy đủ là 28.800 đô-la. 

Nhiều doanh nghiệp thường xuyên thử nghiệm các bản mô tả sản phẩm mới với 
người tiêu dùng trước khi cố gắng biến chúng thành sản phẩm mới thực sự. Đối với một số 
bản mô tả sản phẩm, việc chỉ sử dụng từ ngữ hoặc hình ảnh có thể đã đẩy đủ. Tuy nhiên, 
một bản trình bày cụ thể và hữu hình hơn về các mô tả này sẽ làm tăng độ tin cậy của việc 
kiểm nghiệm bản mô tả sản phẩm. Sau khi tiếp xúc với bản mô tả này, người tiêu dùng có 
thể được yêu cầu phản hổi bằng cách trả lời các câu hỏi tương tự như trong 3*Bảng 9.1. 

Các câu trả lời cho những câu hỏi như vậy sẽ giúp doanh nghiệp quyết định mô tả nào 
có sức hấp dẫn mạnh nhất. Ví dụ như câu hỏi cuối cùng hỏi về ý định mua của người tiêu 
dùng. Giả sử có 2% người tiêu dùng nói rằng họ chắc chắn sẽ mua và 5% khác nói rằng có 
lẽ họ sẽ mua. Doanh nghiệp có thể dự báo những số liệu này với toàn bộ dân số trong nhóm 
mục tiêu để ước tính khối lượng bán hàng. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ước tính vẫn không 
chắc chắn vì mọi người không phải lúc nào cũng thực hiện ý định đã nêu. 


Bảng 9.1Các câu hỏi kiểm nghiệm bản mô tả xe chạy hoàn toàn bằng điện 


ø pm MHÐ n0 N 


Bạn có hiểu bản mô tả của một chiếc xe điện chạy bằng pin không? 

Bạn có tin những tuyên bố về hiệu suất của xe không? 

Những lợi ích chính của một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện so với một chiếc xe thông thường là gì2 

Những lợi thế của nó so với một chiếc xe lai xăng-điện là gì? 

Bạn muốn đề xuất những cải tiến nào trong chiếc xe? 

Về mục đích sử dụng, bạn có thích một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện hơn một chiếc xe không người lái không? 
Mức giá hợp lý cho chiếc xe là bao nhiêu? 

Ai sẽ là người ảnh hưởng đến quyết định của bạn khi mua một chiếc xe như vậy? Ai sẽ lái nó? 

Bạn sẽ mua một chiếc xe như vậy chứ(chắc chắn, có thể, có thể không, chắc chắn không}? 


Ki /CROUPS/YEUKiNDLEVIETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 438 


Phát triển chiến lược marketing 

Giả sử nhà sản xuất ô tô thấy bản mô tả 3 
cho các thử nghiệm mẫu xe điện mới là tốt 
nhất. Bước tiếp theo là phát triển chiến 
lược marketing, thiết kế một chiến lược 
marketing ban đầu để giới thiệu chiếc xe này 
ra thị trường. 


Tuyên bố chiến lược marketing bao gồm 
3 phần. Phần đầu tiên mô tả thị trường mục 
tiêu; để xuất giá trị kế hoạch; các mục tiêu 
bán hàng, thị phần và lợi nhuận trong vài 
năm đầu tiên. Như vậy: 

Thị trường mục tiêu là những cá nhân, 

cặp vợ chồng hoặc gia đình nhỏ có độ tuổi 


trẻ, thu nhập tốt, học thức cao, có nhu cẩu 


với phương tiện giao thông thực tế, có trách nhiệm với môi trường. 


Chiếc xe sẽ được định vị là tạo cảm giác thú vị khi lái và ít gây ô nhiễm 


Xe ô tô chạy hoàn toàn bằng điện: Đây là mẫu xe chạy hoàn toàn chạy điện 


ban đầu của Tesla. Sau đó, các phiên bản nhỏ gọn có giá cả phải chăng hơn 
sẽ đi được hơn 300 dặm mỗi lần nạp điện, nạp trong 4B phút từ một ổ cắm 
điện 120V thông thường và chỉ phí khoảng 1 xu cho mỗi dặm đi. 

Tesla 


Phát triển chiến lược marketing 
Thiết kế chiến lược marketing cho một sản 
phẩm mới dựa trên mô tả về sản phẩm. 


hơn so với động cơ đốt trong hoặc xe lai hiện nay. Công ty sẽ đặt mục 


tiêu bán 50.000 xe trong năm đầu tiên, với mức lỗ không quá 15 triệu 


đô-la. Trong năm thứ hai, công ty sẽ nhắm tới doanh số 90.000 xe và lợi nhuận 25 triệu đô-Ìa. 


Phần thứ hai của tuyên bố chiến lược marketing phác thảo về giá, kế hoạch phân phối 


và ngân sách marketing của sản phẩm cho năm đầu tiên: 


Chiếc xe điện chạy hoàn toàn bằng pin có ba màu đỏ, trắng và xanh — và sẽ có một bộ phụ 
kiện đây đủ như bản tiêu chuẩn. Nó dự kiến được bán với giá bán lẻ là 28.800 đô-la — giảm 
15% so với giá niêm yết cho các đại lý. Các đại lý bán hơn 10 xe mỗi tháng sẽ được giảm thêm 


5% cho mỗi chiếc xe được bán trong tháng đó. Ngân sách marketing trị giá 50 triệu đô-Ìa sẽ 


được chia theo cơ cấu 40-30-30 trong một chiến dịch truyền thông quốc gia, marketing trực 


tuyến, truyền thông xã hội và marketing sự kiện địa phương. Quảng cáo, trang web và địa 


điểm di động cũng như nội dung truyền thông xã hội khác nhau sẽ nhấn mạnh sự vui vẻ thú vị 
khi lái xe và lượng khí thải thấp. Trong năm đầu tiên, 100.000 đô-la sẽ được dành cho nghiên 


cứu marketing để tìm ra ai đã mua xe và mức độ hài lòng của họ. 


Phần thứ ba của tuyên bố chiến lược marketing mô tả doanh số dài hạn, mục tiêu lợi 


nhuận và chiến lược marketing hỗn hợp theo kế hoạch: 


Chúng tôi dự định chiếm 3% thị phần dài hạn trên toàn thị trường ô tô và nhận được khoản 


hoàn vốn sau thuế là 15%. Để làm được điều này, chất lượng sản phẩm sẽ phải tốt ngay từ đầu 


và được cải thiện theo thời gian. Giá sẽ tăng trong năm thứ hai và thứ ba nếu điểu kiện cạnh 


EŠ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


“s0 


Phân tích kinh doanh 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


tranh và nền kinh tế cho phép. Tổng ngân sách marketing sẽ được tăng lên mỗi năm khoảng 
10%. Nghiên cứu marketing sẽ giảm xuống còn 60.000 đô-Ìa mỗi năm sau năm đầu tiên. 


Phân tích kinh doanh 


Một khi nhà quản lý đã quyết định mô tả sản phẩm và chiến lược marketing, họ có thể 

đánh giá mức độ hấp dẫn về mặt kinh doanh của để xuất. Phân tích kinh doanh liên quan 

đến việc xem xét doanh số, chỉ phí và dự báo lợi nhuận cho một sản phẩm mới để tìm hiểu 

xem chúng có thỏa mãn mục tiêu của doanh nghiệp hay không. Nếu có, sản phẩm có thể 
chuyển sang giai đoạn phát triển sản phẩm. 

Để ước tính doanh số, doanh nghiệp có thể nhìn vào lịch sử bán 

hàng của các sản phẩm tương tự và tiến hành khảo sát thị trường. Sau 


Rà soát các số liệu dự tính về doanh số, chỉ _ đó, doanh nghiệp có thể ước tính doanh số tối thiểu và tối đa để đánh 


phí và lợi nhuận cho sản phẩm mới để xác 
định xem những yếu tố này có thỏa mãn mục 
tiêu chung của doanh nghiệp hay không. 


Phát triển sản phẩm 


giá phạm vi rủi ro. Sau khi chuẩn bị dự báo bán hàng, nhà quản lý có 
thể ước tính chỉ phí và lợi nhuận dự kiến cho sản phẩm, bao gồm chỉ 
phí marketing, R&D, vận hành, kế toán và tài chính. Sau đó, doanh 
nghiệp sử dụng số liệu bán hàng và chi phí để phân tích sức hấp dẫn 


tài chính của sản phẩm mới. 


Phát triển sản phẩm thực dựa trên bản mô tả Phát triển sản phẩm 


sản phẩm nhằm đảm bảo ý tưởng sản phẩm 
này có thể bán ra thị trường. Đối với nhiều bản mô tả sản phẩm mới, một sản phẩm có thể chỉ tổn 


tại dưới dạng mô tả bằng từ ngữ, bản vẽ hoặc có thể là một bản mô 
phỏng thô. Nếu mô tả sản phẩm vượt qua thử nghiệm kinh doanh, nó 
sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển. Lúc này, bộ phận R&¿D hoặc công nghệ phát triển mô tả 
sản phẩm thành một sản phẩm vật lý. Tuy nhiên, bước phát triển sản phẩm lại yêu cầu đầu tư 
lớn. Nó sẽ cho thấy liệu ý tưởng sản phẩm có thể biến thành một sản phẩm khả thi hay không. 

Bộ phận R&D sẽ phát triển và thử nghiệm một hoặc nhiều phiên bản vật lý của bản 
mô tả sản phẩm. Họ hy vọng sẽ thiết kế một nguyên mẫu làm hài lòng và kích thích người 
tiêu dùng, được sản xuất nhanh chóng trong phạm vi ngân sách. Phát triển một nguyên 
mẫu thành công có thể mất vài ngày, vài tuẩn, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tùy 
thuộc vào sản phẩm và phương pháp tạo nguyên mẫu. 

Thông thường, sản phẩm phải trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo 
chúng hoạt động an toàn và hiệu quả hoặc đem lại giá trị cho người tiêu dùng. Các doanh 
nghiệp có thể tự thử nghiệm sản phẩm hoặc thuê những công ty khác chuyên thử nghiệm. 

Những người làm marketing thường mời khách hàng thực tế tham gia giai đoạn 
phát triển và thử nghiệm sản phẩm. Vi dụ, Carhartt - nhà sản xuất quần áo bảo hộ lao 
động và áo khoác ngoài siêu bền, đã tổ chức nhóm Groundbreakers — nơi “những người 


Ki /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 441 


đàn ông và phụ nữ làm việc chăm chỉ cả y: \ x S : : : Ni nnirinrrkEre 
để giúp chúng tôi tạo ra thế hệ sản sơ THƠ 


phẩm tiếp theo.” Những tình nguyện 


WELCOME 


viên này tham gia nói chuyện trực tiếp 
với các nhà thiết kế của Carhartt, xem 
xét các mô tả sản phẩm mới và những 
sản phẩm thử nghiệm tại chỗ mà họ đã 
giúp tạo ra.'? 

Một sản phẩm mới phải có các 
tính năng cần thiết và truyển đạt 
những đặc điểm tâm lý đã dự tính. 
Chẳng hạn, chiếc xe chạy hoàn toàn  #Thửnghiệm sản phẩm: Carhartt đã tổ chức nhóm tình nguyện viên tham gia trò 
chuyện trực tiếp với các nhà thiết kế Carhartt, xem xét các mô tả sản phẩm mới và 
những sản phẩm thử nghiệm tại chỗ mà họ đã giúp tạo ra. 

Carhartt 


bằng điện thu hút người tiêu dùng vì 
nó được chế tạo tốt, thoải mái và an 
toàn. Nhà quản lý phải tìm hiểu vì sao 
người tiêu dùng đánh giá một chiếc xe THH nghiệm Xuyên“ o. 
Một bước của quy trình phát triển sản phẩm 
nào đó là tốt. Đối với một số người tiêu dùng, tốt có nghĩa là chiếc xe "x"YT' ' #8. 
này có cửa ra vào “chống ổn”. Đối với những người khác, tốt có thể là marketing đề xuất cho sản phẩm đó được 
chiếc xe chịu được tác động nặng nể trong các thử nghiệm va chạm. kiểm nghiệm trong bối cảnh môi trường thực 
Thử nghiệm người tiêu dùng được thực hiện để người tiêu dùng lái tế. 


thử xe và đánh giá các thuộc tính của nó. 


Thử nghiệm marketing 


Nếu sản phẩm vượt qua cả kiểm nghiệm mô tả và thử nghiệm sản phẩm, bước tiếp theo là 
thử nghiệm marketing, nơi sản phẩm và chương trình marketing để xuất được thử nghiệm 
trong bối cảnh thị trường thực tế. Thử nghiệm marketing mang lại cho người làm marketing 
trải nghiệm với việc marketing một sản phẩm trước khi đầu tư lớn để giới thiệu nó chính 
thức trên thị trường. Nó cho phép doanh nghiệp kiểm tra sản phẩm và toàn bộ chương 
trình marketing của mình — xác định mục tiêu và định vị chiến lược, quảng bá, phân phối, 
định giá, xây dựng thương hiệu và bao bì đóng gói cũng như mức ngân sách. 

Số lượng thử nghiệm marketing cần thay đổi theo từng sản phẩm mới. Khi giới thiệu 
một sản phẩm mới đòi hỏi một khoản đầu tư lớn, khi rủi ro cao hoặc khi ban quản trị 
không chắc chắn về sản phẩm hoặc chương trình marketing, doanh nghiệp có thể thực 
hiện nhiều thử nghiệm marketing. Chẳng hạn, Taco Bell đã mất 3 năm và 45 nguyên mẫu 
trước khi giới thiệu Doritos Locos Tacos, hiện là sản phẩm ra mắt thành công nhất trong 
lịch sử công ty. Và Starbucks đã dành 20 năm để phát triển dòng cà phê hòa tan Starbucks 


Kã/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


442 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Các doanh nghiệp đôi khi rút ngắn hoặc bỏ qua 


thử nghiệm marketing để tận dụng lợi thế phát 
triển trong thị trường thay đổi nhanh chóng, như 
Starbucks đã làm với ứng dụng thanh toán di động 
cục kỳ thành công của mình. 
Kevin Schafer/Getty lImages 


VIA — một trong những sản phẩm rủi ro nhất từ trước đến nay 
— và vài tháng thử nghiệm sản phẩm tại các cửa hàng Starbucks ở 
Chicago và Seattle trước khi ra mắt toàn quốc. Các thử nghiệm 
đã được đến đáp. Dòng sản phẩm VIA của Starbucks hiện mang 
lại cho công ty 300 triệu đô-la doanh thu hàng năm.!? 

Tuy nhiên, chỉ phí thử nghiệm marketing có thể cao, thời 
gian thử nghiệm dài cũng có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ các 
cơ hội thị trường hoặc đánh mất lợi thế vào tay đối thủ cạnh 
tranh. Một doanh nghiệp có thể thực hiện ít hoặc không thử 
nghiệm marketing khi chi phí phát triển và giới thiệu sản phẩm 
mới thấp, hoặc khi ban quản trị đã tự tin về sản phẩm mới. Ví 
dụ: Các doanh nghiệp thường không thử nghiệm phần mở rộng 
dòng sản phẩm đơn giản trên thị trường hoặc những bản sao sản 
phẩm thành công của đối thủ. 

Các doanh nghiệp cũng có thể rút ngắn hoặc bỏ qua thử 
nghiệm khi phải đổi mặt với sự phát triển nhanh chóng của thị 
trường. #Víi dụ, để tận dụng các xu hướng kỹ thuật số và di 
động, Starbucks đã nhanh chóng giới thiệu một ứng dụng thanh 
toán di động kém hoàn hảo, sau đó xử lý các lỗ hổng trong 6 
tháng sau khi ra mắt. Ứng dụng Starbucks hiện chiếm đến 8 
triệu giao dịch mỗi tuần. “Chúng tôi không cần những thứ quá 


hoàn hảo,” giám đốc kỹ thuật số của Starbucks cho biết, “nhưng 


sẵn sàng đổi mới đủ nhanh để đảm bảo 100% rằng ứng dụng sẽ hoàn hảo.”'4 


Thay vì sử dụng những thị trường thử nghiệm tiêu chuẩn chuyên sâu và tốn kém, các 


doanh nghiệp có thể sử dụng thị trường thử nghiệm được kiểm soát hoặc thị trường thử 


nghiệm mô phỏng. Trong thị trường thử nghiệm có kiểm soát, các sản phẩm và chiến thuật 


mới được thử nghiệm giữa những nhóm người mua sắm và cửa hàng được kiểm soát. Bằng 


cách kết hợp thông tin về việc mua hàng của người tiêu dùng thử nghiệm với thông tin 


nhân khẩu học và phương tiện truyển thông, doanh nghiệp đánh giá tác động của các chiến 


lược marketing tại cửa hàng và tại nhà. Sử dụng thị trường thử nghiệm mô phỏng, các nhà 


nghiên cứu đo lường phản ứng của người tiêu dùng đối với những sản phẩm mới và chiến 


thuật marketing trong các cửa hàng thử nghiệm hoặc mô phỏng môi trường mua sắm trực 


tuyến. Cả thị trường thử nghiệm kiểm soát lẫn thị trường thử nghiệm mô phỏng đều giúp 


giảm chi phí thử nghiệm marketing và tăng tốc quá trình. 


Ki /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 443 


Thương mại hóa 


Thử nghiệm marketing cung cấp cho ban quản trị thông tin cần thiết để đưa ra quyết định 
cuối cùng về việc có nên tung ra sản phẩm mới hay không. Nếu đi trước bằng thương mại 
hóa — giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường — doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với chi phí 
cao, chẳng hạn như phải xây dựng hoặc thuê một cơ sở sản xuất. Và đối với một sản phẩm 
tiêu dùng mới, doanh nghiệp có thể phải chi hàng trăm triệu đô-Ìa cho quảng cáo, khuyến 
mại và các chiến lược marketing khác trong năm đẩu tiên. Chẳng hạn, trong một tháng sau 
khi giới thiệu Apple Watch, Apple đã chị 38 triệu đô-la cho chiến dịch quảng cáo sản phẩm 
mới trên truyền hình. Tide đã chỉ 150 triệu đô-la cho chiến dịch ra mắt Tide Pods trên thị 
trường bột giặt có tính cạnh tranh cao của Mỹ. Và để giới thiệu máy tính bảng Surface, 
Microsoft đã chi gần 400 triệu đô-la cho quảng cáo trên truyền hình, in ấn, phát thanh, 
ngoài trời, Internet, các sự kiện, quan hệ công chúng và hàng mẫu. ” 

Để ra mắt một sản phẩm mới, trước tiên doanh nghiệp phải quyết định ở đ7ểm. 
Nếu sản phẩm mới làm giảm doanh số của các sản phẩm khác của doanh nghiệp, việc ra 
mắt có thể bị trì hoãn. Nếu sản phẩm có thể được cải thiện hơn nữa hoặc nếu nền kinh tế 
suy thoái, doanh nghiệp có thể đợi đến năm sau để ra mắt. Tuy nhiên, nếu các đối thủ cạnh 
tranh sẵn sàng giới thiệu những sản phẩm cạnh tranh, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh việc 
ra mắt sản phẩm mới của mình sớm hơn. 

Tiếp theo, doanh nghiệp phải quyết định nơi ra mắt sản phẩm mới - tại một địa điểm, 
khu vực, thị trường trong nước hoặc quốc tế. Một số doanh nghiệp có thể nhanh chóng ra 
mắt các sản phẩm mới trên thị trường toàn quốc. Các doanh nghiệp có hệ thống phân phối 
quốc tế có thể ra mắt các sản phẩm mới thông qua việc triển khai toàn cầu nhanh chóng. 
Ví dụ: Apple ra mắt điện thoại iPhone 6 và iPhone 6 Plus trong buổi 
ra mắt toàn cầu nhanh nhất từ trước đến nay, khiến chúng có mặt ở 
115 quốc gia trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ lần ra mắt đầu tiên. 'ế 


Quản trị phát triển sản phẩm mới `“... h 


Thương mại hóa 


Giói thiệu một sản phẩm mới ra thị trường. 


Lời tác giả: Trên hết, phát triển sản 


Quy trình phát triển sản phẩm mới được thể hiện trong Hình 9.1 nêu  ¡ Phẩm mới phải tập trung vào việc tạo 


bật những hoạt động quan trọng cần thiết để tìm kiếm, phát triển và 
giới thiệu các sản phẩm mới. Tuy nhiên, phát triển sản phẩm mới cần 


ra giá trị cho khách hàng. Một nhà điều 
hành cấp cao của Samsung cho biết: 
“Chúng tôi lấy ý tưởng từ thị trường. 


nhiều thứ hơn là những bước đi căn bản. Các doanh nghiệp phải có Thị trường đóng vai trò quyết định.” 


một cách tiếp cận toàn diện để quản trị quá trình này. Phát triển sản “=> 


phẩm mới thành công đòi hỏi một nỗ lực tập trung vào khách hàng, 


dựa trên nhóm và mang tính hệ thống. 


E3 /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


%%4®& | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Phát triển sản phẩm mới dựa vào khách hàng 


Trên hết, phát triển sản phẩm mới phải lấy khách hàng làm trung tâm. Khi tìm kiếm và 


phát triển sản phẩm mới, các doanh nghiệp thường phụ thuộc quá nhiều vào nghiên cứu 


kỹ thuật trong các phòng thí nghiệm R&D của họ. Nhưng giống như mọi khía cạnh khác 


trong marketing, phát triển sản phẩm mới thành công bắt nguổn từ sự thấu hiểu về những 


gì người tiêu dùng cẩn và coi trọng. Phát triển sản phẩm mới dựa vào khách hàng tập 


trung vào việc tìm ra những cách mới để giải quyết các vấn để của khách hàng và tạo ra 


nhiều trải nghiệm làm hài lòng khách hàng hơn. 


Một nghiên cứu cho thấy các sản phẩm mới thành công nhất là những sản phẩm khác 


biệt, giải quyết những vấn để lớn của khách hàng và đưa ra để xuất giá trị hấp dẫn cho họ. 


Một nghiên cứu khác cho thấy các doanh nghiệp trực tiếp thu hút khách hàng vào quá 


Phát triển sản phẩm mới dựa vào 

khách hàng 

Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới tập 
trung vào việc tìm ra phương thức mới để giải 
quyết vấn đề của khách hàng và gia tăng trải 
nghiệm làm khách hàng hài lòng. 


HOW WE INNOVATE 


in†u IT jTuteTa @@OuieÐoos jQuxen @ 0m 


imollify ke buslnees oi liie 


#Phát triển sản phẩm mới dựa vào khách hàng: Nhà 
sản xuất phần mềm tài chính Intuit tuân theo triết lý của 
“Design for Delight” cho rằng các sản phẩm cần làm hài 
lòng khách hàng hằng cách cung cấp trải nghiệm vượt xa 
mong đợi của họ. 

©lntuit Inc. 


trình đổi mới sản phẩm mới có chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài 
sản gấp đôi và gia tăng thu nhập hoạt động gấp ba so với 
những doanh nghiệp không làm như vậy. lo đó, sự tham 
gia của khách hàng có tác động tích cực đến quá trình 
phát triển sản phẩm mới và sự thành công của sản phẩm. 
“Điều quan trọng cần làm là lựa chọn loại giá trị mà sự 
đổi mới của bạn sẽ tạo ra và sau đó gắn bó với điểu đó,” 
một chuyên gia cho biết. '” 

Intuit — nhà sản xuất các phần mềm tài chính như 
TurboTax, QuickBooks và Quicken — là doanh nghiệp 
ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển sản phẩm mới lấy 
khách hàng làm trung tâm:'? 

Intuit tuân theo triết lý phát triển của “Design for Delight 
(D4D),” theo đó các sản phẩm nên làm hài lòng khách hàng 
bằng cách cung cấp trải nghiệm vượt xa sự mong đợi của họ. 
Design for Delight bắt đầu với sự đồng cảm của khách hàng — 
hiểu khách hàng hơn chính bản thân họ. Cuối cùng, mỗi năm, 
Intuit dành ra 10.000 giờ mà họ gọi là “theo dõi người dùng 
tại nhà,' trong đó nhân viên thiết kế quan sát tận mắt khách 
hàng sử dụng sản phẩm của mình ở nhà và nơi làm việc. Họ 
tìm cách hiểu các vấn để và nhu cầu mà ngay cả chính khách 
hàng cũng có thể không nhận ra. Dựa trên việc quan sát khách 
hàng, bước D4D tiếp theo là “mở rộng, thu hẹp phạm vi” — 
phát triển nhiều ý tưởng sản phẩm hướng đến khách hàng, sau 
đó thu hẹp chúng thành một hoặc một vài ý tưởng tuyệt vời 


EŠ /C(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 44B 


cho các sản phẩm nhằm giải quyết những vấn để của khách hàng. Bước D4D cuối cùng liên 
quan đến việc biến những ý tưởng tuyệt vời thành các sản phẩm và dịch vụ thực tế tạo ra sự 
hài lòng của khách hàng, thu thập phản hồi của khách hàng đều đặn trong suốt quá trình phát 
triển. Intuit hoạt động không ngừng để truyền tải các khái niệm Design for Delight sâu rộng 
vào văn hóa của công ty. “Bạn có thể cảm nhận được điểu đó,” phó chủ tịch đổi mới thiết kế 
của công ty cho biết. “Không phải ở trong đầu, mà là trong tim, trong ruột gan bạn. Và chúng 
tôi muốn đưa nó vào sản phẩm của mình.” 

Do đó, các doanh nghiệp sáng tạo ngày nay không còn ở trong phòng thí nghiệm để 
nghiên cứu, mà thay vào đó kết nối với khách hàng để tìm kiếm những cách thức mới nhằm 
đáp ứng nhu cầu của họ. Phát triển sản phẩm mới dựa vào khách hàng bắt đầu và kết thúc 
bằng việc hiểu khách hàng đồng thời yêu cẩu họ tham gia quá trình này. 


Phát triển sản phẩm dựa vào đội nhóm 


Phát triển sản phẩm mới hiệu quả cũng đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện, đa chức năng từ phía 
doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp tổ chức quy trình phát triển sản phẩm mới theo trình 
tự các bước được trình bày trong Hình 9.1, bắt đầu bằng việc khởi tạo ý tưởng và kết thúc 
bằng thương mại hóa. Theo cách tiếp cận p4 triển sỉn phẩểm tuẩn tự này, một bộ phận 
trong doanh nghiệp làm việc độc lập để hoàn thành một bước của quy trình trước khi 
chuyển sản phẩm mới sang bộ phận và bước tiếp theo. Quy trình tuần tự này có thể mang 
lại quyền kiểm soát cho các dự án phức tạp và rủi ro. Nhưng nó cũng có thể khiến doanh 
nghiệp bỏ lỡ cơ hội. Trong các thị trường thay đổi nhanh chóng và sự cạnh tranh cao, việc 
phát triển sản phẩm chậm nhưng chắc chắn như vậy có thể dẫn đến thất bại của sản phẩm, 
mất doanh thu và lợi nhuận cũng như làm sụp đổ vị thế trên thị trường. 

Để đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn, nhiều doanh nghiệp sử dụng phương 
pháp phát triển sản phẩm mới dựa vào đội nhóm. Theo cách tiếp cận này, các bộ phận 
trong doanh nghiệp phối hợp chặt chế với nhau thực hiện các chức năng chéo, “làm gối” 
các bước trong quy trình phát triển sản phẩm để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Thay 
vì chuyển sản phẩm mới từ bộ phận này sang bộ phận khác, doanh nghiệp tập hợp một 
nhóm người từ nhiều bộ phận khác nhau trong suốt quá trình phát triển sản phẩm mới từ 
đầu đến cuối. Các nhóm này thường bao gồm những thành viên đến từ bộ phận marketing, 
tài chính, thiết kế, sản xuất và pháp lý, thậm chí cả các nhà cung cấp 
cũng như doanh nghiệp khách hàng. Trong quy trình tuần tự, một Phát triển sản phẩm dựa vào đội nhóm 
Phương pháp phát triển sản phẩm mới dựa 


vấn để xảy ra ở một bước có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ 
l Ỷ 66 kŒ.: Ẹ trên sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận 


trong doanh nghiệp, thực hiện các bước 
một bước gặp sự cố, nó vẫn sẽ được giải quyết trong khi nhóm tiếp nối tiếp nhau trong quy trình phát triển sản 


của toàn bộ dự án. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận dựa trên nhóm, nếu 


tục làm việc. phẩm nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao 
hiệu quả. 


KŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


%6 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Tuy nhiên, cách tiếp cận dựa trên nhóm có một số hạn chế. Ví dụ, đôi khi nó tạo ra 
sự căng thẳng và nhầm lẫn cho tổ chức nhiều hơn so với cách tiếp cận tuần tự có trật tự. 
Nhưng trong bối cảnh các ngành thay đổi nhanh chóng cùng thách thức của việc rút ngắn 
vòng đời sản phẩm, kết quả của việc phát triển sản phẩm nhanh và linh hoạt đã vượt xa các 
rủi ro. Các doanh nghiệp kết hợp cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm với phát triển 
sản phẩm mới dựa trên nhóm sẽ có được lợi thế cạnh tranh lớn bằng cách đưa sản phẩm 
mới phù hợp ra thị trường nhanh hơn. 


Phát triển sản phẩm mới một cách có hệ thống 


Cuối cùng, quy trình phát triển sản phẩm mới phải toàn diện và có hệ thống thay vì đơn 
lẻ và hỗn loạn. Nếu không, sẽ có quá ít ý tưởng mới có thể tồn tại, cũng như nhiều ý 
tưởng hay sẽ nhanh chóng vụt tắt. Để tránh điểu này, một doanh nghiệp có thể cài đặt 
một đệ /)ống quản lý đổ? mới để thu thập, xem xét, đánh giá và quản lý các ý tưởng sản 
phẩm mới. 

Doanh nghiệp có thể bổ nhiệm một thành viên cao cấp có uy tín làm nhà quần lý đổi 
mới. Doanh nghiệp cũng có thể thiết lập phần mềm quản lý ý tưởng trên web và khuyến 
khích tất cả các bên liên quan — nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý — tham gia 
tìm kiếm cũng như phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp có thể chỉ định ủy ban quản 
lý đổi mới đa chức năng để đánh giá các ý tưởng sản phẩm mới được để xuất và giúp đưa 
những ý tưởng tốt ra thị trường. Doanh nghiệp cũng có thể thiết kế các chương trình trao 
thưởng để công nhận những người đóng góp ý tưởng tốt nhất. 

Cách tiếp cận hệ thống quản lý đổi mới mang lại hai hiệu quả. Đẩu tiên, nó giúp tạo 
ra một văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đổi mới. Nó cho thấy sự hỗ trợ, khuyến 
khích và khen thưởng đổi mới của cấp quản lý cao nhất. Thứ hai, nó khuyến khích tạo 
ra nhiều ý tưởng sản phẩm mới hơn, trong số đó một số ý tưởng đặc biệt tốt sẽ được chú 
trọng. Những ý tưởng mới hiệu quả sẽ được phát triển một cách có hệ thống hơn, tạo ra 
nhiều sản phẩm mới thành công. Sẽ không còn tình trạng ý tưởng tốt dần thui chột vì thiếu 
một định hướng chiến lược hoặc một người ủng hộ sản phẩm ở cấp cao. 

Do đó, thành công của sản phẩm mới đòi hỏi nhiều hơn là việc nẩy ra một vài ý tưởng 
hay, biến chúng thành sân phẩm và tìm kiếm khách hàng cho chúng. Điểu này đòi hỏi một 
cách tiếp cận toàn diện để tìm ra những phương thức mới nhằm tạo ra trải nghiệm khách 
hàng có giá trị, từ sáng tạo và sàng lọc ý tưởng sản phẩm mới, sản xuất và ra mắt các sản 
phẩm làm hài lòng khách hàng. Hơn thế nữa, phát triển sản phẩm mới thành công đòi hỏi 
cam kết của toàn doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp nổi tiếng với việc luôn tập trung vào 
chiến lược sân phẩm mới như Samsung, Google, Apple, 3M, P&G và GE, toàn bộ văn hóa 
doanh nghiệp khuyến khích, hỗ trợ và trao thưởng cho sự đối mới. Ví dụ: tại Google và 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 447 


công ty mẹ Alphabet, đổi mới không chỉ là một quá trình, đó là một phần DNA của công 


ty (xem Tình huống thực tế 9.1). 


CHIẾN LƯỢC VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM À 3P)82G6aiBigV nibbidtptisfftiESe) 


Sau khi ra mắt sản phẩm mới, ban quản trị muốn sản phẩm đó có 
vòng đời lâu dài và hiệu quả. Mặc dù không mong đợi sản phẩm sẽ 
được bán mãi mãi, doanh nghiệp vẫn muốn kiếm được một khoản 
lợi nhuận kha khá để trang trải mọi nỗ lực và rủi ro khi tung ra sản 
phẩm. Ban quản trị nhận thức được mỗi sản phẩm đều có một vòng 


đời, dù hình dạng và chiều dài chính xác của nó chưa được xác định. 


Hinh 9.2 cho thấy một vòng đời sản phẩm điển hình (PLC), 


Lời tác giả: Một sản phẩm của doanh 
nghiệp được sinh ra, phát triển, bão 
hòa và suy thoái giống như thực 
thể sống. Để duy trì sự sống, doanh 
nghiệp phải liên tục phát triển các sản 
phẩm mới và quản lý chúng một cách 
hiệu quả trong suốt vòng đời. 


Vòng đời sản phẩm 


khoảng thời gian mà doanh số và lợi nhuận của một sản phẩm chiếm Khoảng thời gian mà doanh số và lợi nhuận 


lĩnh suốt vòng đời của nó. PLC có 5 giai đoạn riêng biệt: của một sản phẩm chiếm lĩnh suốt vòng đời 
của nó. 


1. Phát triển sản phẩm bắt đầu khi doanh nghiệp tìm thấy và 
phát triển ý tưởng sản phẩm mới. Trong quá trình phát triển 
sản phẩm, doanh số là bằng 0 và chỉ phí đầu tư của doanh nghiệp 


2. Giới ;biệu là giai đoạn tăng trưởng doanh số chậm khi sản phẩm 


tăng lên. 


được giới thiệu 


trên thị trường. Lợi nhuận không tổn tại trong giai đoạn này vì chỉ phí lớn được 


dành ra cho việc giới thiệu sản phẩm. 


#Hình 9.2 Doanh số và lợi nhuận trong suốt vòng đời sản phẩm từ khi bắt đầu đến khi suy thoái 


Doanh số và lợi 
nhuận {$) 


Một số sản phẩm suy thoái 
một cách nhanh chóng; một số 
lại ngừng ở giai đoạn bão hòa 
trong một thời gian dài. Ví dụ, 
nước sốt TABASCO đã tồn tại 
hơn 140 năm. Ngay cả sau đó, 
để giữ cho sản phẩm luôn tươi _x” 0 
mới, công ty đã bổ sung đầy 
đủ các hương vị (như Sweet & 
Spicy và Chipotle) và một loạt 
sản phẩm TABASCO mới (như 
sốt cà chua cay, sốt ướp và hỗn Thua lỗ/ 


hợp ót). Bầu tư ($) 


Phát triển 
sản phẩm 


E/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


Lợi nhuận 


Thời gian 


Giới thiệu Tăng trưởng Bão hòa Suy thoái 


#&8 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


9.1 G006LE(...ER, ALPHABET): NHÀ MÁY “MOONSHOT” SẢN PHẨM MỚI 


Google rất sáng tạo. Trong 15 
năm qua, nó luôn nằm top B 
trong mọi danh sách các công 
ty sáng tạo nhất. Google từ chối 
cách thức thông thường mà mọi 
thứ đang diễn ra. Thay vào đó, 


nó đổi mới liên tục, lao vào các 


TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


thị trường mới và thách thức 
những đối thủ cạnh tranh mới. 

Google bắt đầu với tư cách là một 
công ty tìm kiếm trực tuyển với sứ mệnh 
“tổ chức thông tin trên thế giới, khiến nó 
dễ truy cập và hữu dụng trên toàn cầu.” 
Để hoàn thành sứ mệnh đó, Google đã 
thành công một cách ngoạn mục. Bất 
chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ những 
gã khổng lề như Microsoft và Yahool, thị 
phần của Google tại Mỹ trong mảng tìm 
kiếm trực tuyến chiếm BB%, cao gấp đôi 
thị phần của hai đối thủ cạnh tranh trên 
cộng lại. Công ty này cũng thống trị về 
doanh thu quảng cáo liên quan đến tìm 
kiếm trực tuyến và di động có trả tiền, 
chiếm 90% doanh thu với 74,5 tỷ đô-la 
vào năm ngoái. Và Google đang phát triển 
với tốc độ chóng mặt - doanh thu của nó 
đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong 4 năm qua. 
Nhưng Google đã nhanh chóng 

vượt xa khỏi một công ty tìm kiếm và 
quảng cáo trực tuyến. Theo quan điểm 
của Google, thông tin là một loại tài 
nguyên cần được khai thác, tỉnh chế và 
phân phối trên toàn cầu. Sứ mệnh lớn 
lao đó mang lại cho các kỹ sư và nhà 
phát triển của Google một khung vải, 


một chiếc cọ lớn và nhiều động lực để 


thỏa sức sáng tạo. Ví dụ, 6oogle nổi tiếng 
với chương trình Innovation Time-Dff, 
khuyến khích tất cả nhân viên dành 20% 
thời gian của họ - một ngày mỗi tuần - 
để phát triển các ý tưởng sản phẩm mới 
tuyệt vời của riêng mình thuộc bất kể lĩnh 
vực nào. Nhờ đó, niềm đam mê đổi mới 
của Google đã vượt xa các doanh nghiệp 
quảng cáo và tìm kiếm trực tuyến cốt lõi. 

Tại nhiều doanh nghiệp, phát triển 
sản phẩm mới là một bước đi thận trọng, 
từng bước, có thể mất nhiều năm để thực 
hiện. Ngược lại, quá trình phát triển sản 
phẩm mới của Google được thực hiện 
nhanh gọn bằng tốc độ ánh sáng. Nhà 
đổi mới linh hoạt thực hiện các dự án lớn 


về sản phẩm và dịch vụ mới nhanh hơn 


so với thời gian tỉnh chỉnh và phê duyệt 
một ý tưởng ban đầu của hầu hết đối thủ 
cạnh tranh. Ở Google, khi nói đến phát 
triển sản phẩm mới, không có cái gọi là 
kế hoạch 2 năm. Công ty lập kế hoạch 
sản phẩm mới trong vòng chỉ 4-5 tháng. 
Google thà chấp nhận các dự án thất bại 
nhanh chóng hơn là một dự án được lên 
kế hoạch cẩn thận mà vẫn thất bại. Khi 
các nhà phát triển của Google đối mặt với 
hai con đường và không chắc chắn nên 
chọn con đường nào, họ sẽ luôn chọn con 
đường nhanh nhất. 

Quá trình đổi mới đầy hỗn loạn của 
Google đã tạo ra hàng loạt sản phẩm đa 
dạng, hầu hết là những sản phẩm dẫn 
đầu thị trường. Mặc dù đa dạng, song 


Alphabet 
Coodle 


Google và công ty mẹ Alphabet rất sáng tạo. Cỗ máy đổi mới của công ty nổi tiếng với 


việc sản xuất các sản phẩm mới tiên phong, những bước tiến dài trong tương lai mà 
nếu thành công sẽ làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội. 


Google lnc. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


nhiều trong số những đổi mới này được 
liên kết với sứ mệnh thông tin liên quan 
đến Internet của Google. Nhiều siêu 
phẩm của Google bao gồm dịch vụ email 
(Bmail), cửa hàng phương tiện kỹ thuật 
số (Google Play), dịch vụ thanh toán trực 
tuyến (Google Wallet), dịch vụ chia sẻ ảnh 
(Google Photos), hệ điều hành di động 
(Google Android), mạng xã hội trực tuyến 
(Google+), trình duyệt intenet thân thiện 
với đám mây (Chrome), máy tính xách tay 
giá cả phải chăng có trình duyệt cho hệ 
điều hành (Ehromebook), thậm chí các 
dự án lập bản đồ và khám phá thế giới 
(Google Maps và Google Earth). 

Nhưng quá trình đổi mới sáng suốt 
của Google cũng đã đưa công ty đi xa hún 
sứ mệnh thông tin chính của mình - mọi 
thứ từ hệ thống nhà thông minh và xe tự 
lái đến vệ tinh chụp ảnh Trái đất, thậm chí 
là khám phá tăng tuổi thọ của con người. 
Trên thực tế, Google đã đổi mới thành rất 
nhiều liên doanh mới đa dạng đến mức tạo 
ra một tổ chúc rộng lớn hơn - công ty mẹ 
mang tên Alphabet - để hỗ trợ tất cả các 
ngành nghề. Google là công ty lớn nhất 
trong chuỗi AIphabet. Nó tiếp tục lưu trữ 
thông tin và các sản phẩm liên quan đến 
internet, mọi thứ liên quan đến tìm kiểm, 
quảng cáo, ứng dụng bản đồ, Android, 
Chrome và thậm chí cả YouTube. Nhưng 
cùng với Google. Alphabet cũng cung cấp 
một khoảng không độc lập cho công ty 
triển khai các dự án và doanh nghiệp một 
cách sâu rộng hơn. 

Một doanh nghiệp như vậy là Nest 
Labs - nhà phân phối máy điều nhiệt và 
báo động khói thông minh mà Google 
mua lại với giá 5,2 tỷ đô-la. Nest đã trở 
thành cửa ngõ của Google (giờ đây là 
Alphahet) nhằm tích hợp công nghệ loT. 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 48 


Nest đang phát triển nhanh chóng và 
tiến nhanh vào lĩnh vực “nhà thông minh,” 
bùng nổ với các ứng dụng “Làm việc cùng 
Nest,” trong đó các thiết bị tương tác và 
chứa mọi thứ từ những vật dụng cơ bản 
đến các thiết bị giám sát video hiện đại, 
khóa thông minh và hất cứ đồ dùng gì 
khác xung quanh nhà. Được hỗ trợ bởi 
nguồn tài nguyên đáng kể và năng lực đổi 
mói của Alphabet, Nest sẽ sớm giúp bạn 
vận hành toàn bộ ngôi nhà của mình. Đây 
là một thị trường tiểm năng khổng lầ. 

Nếu Nest Labs và loT có vẻ hơi xa 
rời sứ mệnh chính của Google, chúng lại 
gắn liền với một số doanh nghiệp khác 
của Google hiện thuộc Alphabet. Cỗ máy 
đổi mới của Google từ lâu đã nổi tiếng 
với “moonshot” (phóng lên Mặt trăng) - 
những bức tiền dài mang tính lý tưởng, 
ngoạn mục mà nếu thành công sẽ làm 
thay đổi sâu sắc đời sống xã hội. Để thúc 
đấy moonshot, Google đã tạo ra Goagle X 
~ mệt phòng thí nghiệm đổi mới bí mật và 
là một thiên đường có nhiệm vụ sáng tạo 
một cách táo bạo, ngay cả đối với Google. 
Trực thuộc Alphabet và chỉ được đơn giản 
gọi là “X”, phòng thí nghiệm đổi mới này là 
cái nôi của Alphabet cho các dự án rung 
chuyển Trái đất có thể hoặc không thể 
hoàn chỉ phí trong thời gian dài. “Chúng 
tôi chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp cho 
các vấn đề lớn của nhân loại," giám đốc 
của X, với chức danh chính thức là Quản lý 
Moonshot, cho biết. 

Những cải tiến đáng chú ý nhất từ 
trước đến nay của X là các thiết bị thông 
minh có thể đeo được, như kính thực tế 
ảo Glass, đã khởi đầu xu hướng công nghệ 
thiết bị đeo người. Nhưng đằng sau bức 
màn bí mật của X là vê số dự án tương lai 
khác, như Project Loon (mạng bong bóng 


EÄ/€ROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


tốc độ cao phân phối Wi-Fi), Project Titan 
(như Project Loon, chỉ khác là sử dụng 
máy bay không người lái chạy bằng năng 
lượng Mặt trời), Project Wing (hệ thống 
phân phối sản phẩm bay không người lái), 
Makani (sản xuất năng lượng gió giống 
như diều) và Replicant (robot và các sản 
phẩm robot tiêu dùng). X cũng bao gồm 
dự án xe tự lái được công bổ rộng rãi của 
Google, từng được cho là khoa học viễn 
tưởng thuần túy nhưng giờ đây lại gần gũi 
với thực tế. 

Ngoài Nest và X, Alphabet còn 
có Fiber - dịch vụ Internet cáp quang 
cực nhanh đang được triển khai trên 
toàn quốc. Những công ty Alphabet ít 
được biết đến bao gồm các công ty đầu 
tư mạo hiểm Ventures (tài trợ cho các 
doanh nghiệp khởi nghiệp mới táo bạo) và 
Capital (tài trợ cho các dự án công nghệ 
dài hạn), Verily (các dự án chăm sóc sức 
khỏe, như kính áp tròng theo dõi lượng 
đường trong máu) và Calico (nghiên cứu 
cách phòng chống chứng lão hóa và tăng 
tuổi thọ). Theo Larry Page - nhà đồng 
sáng lập Google, mục tiêu của Alphabetl 
là chủ yếu tập trung vào những cơ hội phi 
thường đang và sẽ tồn tại trong 6oogle 
cũng như các doanh nghiệp khác. 

Cuối cùng, tại Google (và tại công 
ty mẹ Alphabet), sự đổi mới không chỉ 
là một quá trình - nó là một phần DNA 
của công ty. “Sự đổi mới diễn ra ö đâu 
tại Google? Nó diễn ra ở khắp mọi nơi,” 
một nhà khoa học nghiên cứu tại Google 
cho biết. 

Khi nói chuyện với nhân viên của 
Google ở nhiều cấp độ và phòng han khác 
nhau, họ luôn chia sẻ một chủ đề chung: 
Những người này cảm thấy công việc của 
họ có thể thay đổi thế giới. Điều kỳ diệu 


450 |_ NGUYÊN LÝ MARKETING 


của Google là khả năng tiếp tục thấm 
nhuần cảm giác không ngại sáng tạo và 
tham vọng trong mỗi nhân viên. Những 
ứng viên tiềm năng thường được hỏi: 
“Nếu có thể thay đổi thế giới bằng cách sử 
dụng tài nguyên của Google, bạn sẽ làm 
gì?” Nhưng ở đây, câu hỏi này không hề 
ngó ngẩn hoặc chỉ thuần lý thuyết: Google 
muốn biết vì việc tư duy và phát triển trên 
thang đo đó là điều mà Boogle đang làm. 


Khi nói đến đổi mới, Google luôn khác 
biệt. Nhưng sự khác biệt không thể hiện 
ở bề ngoài. Nó lan tỏa khắp không gian, 
thấm sâu vào tinh thần của nơi đây. 


Nguồn: Rob Price và Mike Nudelman,“Googles 
Parent Dompany, Alphabet, Explained in One 
Chart,” 12/1/2018, www. 
businessinsider.com/chart-ol-alphahet- 


Business_ Insider, 


google-parent-company-infographic-x- 
v2018-1?r=UK&IR=T; Brad Stone, “Inside the 
Moonshot Factory,ˆ Bloomberg Businessweak, 


22/5/2015, trang 58-81; Chuck Salter, “Google: 
The Faces and Voices of the Worlds Most 
lnnovative Company,"” Fgst Company, 3/2008, 
trang 74-88; Mark Bergen, “Google X Has a New 
Logo and New Plan to Turn Moonshots into 
Actual Businesses,” re/code, 15/1/2016, http:// 
recode.net/2018/01/15/qoogle-x-has-a-new- 
logo-and-new-plan-to-turn-moonshols-into- 
actual-businesses; https://abc.xyz/ và http:// 
investor.google.com, truy cập tháng 9/2018. 


3. 1Zng trưởng là giai đoạn thị trường chấp nhận sản phẩm nhanh 


H0 Yea+r< of keeping Moutlis Feeling Fresh 


“°®@®qQ€ 
eöeovo 
2@jœo@oœ 


chóng và tăng lợi nhuận. 
4. Bão ñỏøz là giai đoạn tăng trưởng doanh số chậm lại vì sản phẩm 
đã được hầu hết người mua tiểm năng chấp nhận. Lợi nhuận mất 
hoặc giảm vì tăng chỉ tiêu marketing để bảo vệ sản phẩm chống lại 
sự cạnh tranh. 
5. 5y thoái là giai đoạn doanh số và lợi nhuận giảm. 

Không phải mọi sản phẩm đều tuân theo cả 5 giai đoạn của 
PLC. Một số sản phẩm được giới thiệu và suy thoái nhanh chóng: 
một số khác ở giai đoạn bão hòa trong một thời gian dài. Một 


@soosoo 


LIFESNVERS R hole lot 0f fuun. 


số bước vào giai đoạn suy thoái và sau đó quay trở lại giai đoạn 
tăng trưởng thông qua việc thúc đẩy hoặc tái định vị mạnh mẽ. 
Dường như một thương hiệu được quản lý tốt có thể ổn định 


mãi mãi. Chẳng hạn, các thương hiệu lâu năm như Coca-Cola, 


Gillette, Budweiser, Guinness, American Express, Wells Fargo, 
Heinz, Kikkoman và TABASCO vẫn phát triển mạnh mẽ sau hơn 


100 năm. Bia Guinness đã tổn tại hơn 250 năm, Life Savers 


#Vòng đời sản phẩm: Một số sản phẩm suy 
thoái nhanh chóng; một số khác ở giai đoạn 


bão hòa suốt một thời gian dài. Life Savers Mint Mint gần đây đã tổ chức lễ kỷ niệm “100 năm giữ cho miệng cảnh 


giác cảm giác tươi mát” và thương hiệu nước sốt TABASCO 147 
tuổi khoe rằng nó đã “hơn 140 tuổi và vẫn có thể khiến bạn nhảy 


gần đây đã tổ chức lễ kỷ niệm “100 năm giữ cho 
miệng cảm giác luôn tươi mới.” 
The Wrigley Company 
lên vì quá ngon!”. 
Khái niệm PLC có thể mô tả một /2ø¿ s4z pZz (ô tô chạy bằng xăng), một 2ø sản 
bẩm (SUV) hoặc một ¿ng /ệu (Ford Escape). Khái niệm PLC được áp dụng khác nhau 
trong từng trường hợp. Loại sản phẩm có vòng đời dài nhất; doanh số của nhiều loại sản 


phẩm ở trong giai đoạn bão hòa suốt một thời gian dài. Ngược lại, các dạng sản phẩm có xu 


EÄ/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỀN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 4B] 


hướng tuân theo PLC tiêu chuẩn. Các dạng sản phẩm như điện thoại quay số, băng VHS 
và máy quay phim được giới thiệu, tăng trưởng nhanh, bão hòa và suy thoái. 

Vòng đời của một thương hiệu cụ thể có thể thay đổi nhanh chóng do các cuộc tấn công 
và phản ứng cạnh tranh thay đổi. Ví dụ, mặc dù xà phòng giặt (loại sản phẩm) và chất tẩy rửa 
đạng bột (dạng sản phẩm) có vòng đời khá dài, trong khi vòng đời của các thương hiệu cụ thể 
có xu hướng ngắn hơn nhiều. Thương hiệu bột giặt hàng đầu Mỹ hiện nay là Tide và Gain; 
những thương hiệu hàng đầu ra đời từ 100 năm trước là Fels-Naptha và Ôctagon. 

Khái niệm PLC cũng có thể được áp dụng cho những gì được gọi là phong cách, thời 
trang và mốt. Vòng đời đặc biệt của chúng được thể hiện trong # Hình 9.3. Phong cách là 
một phương thức biểu đạt cơ bản và đặc biệt. Ví dụ, phong cách trang trí trong nhà (phong 
cách thời thuộc địa, trang trại, tân cổ điển), quần áo (trang trọng, giản dị) và nghệ thuật 
(hiện thực, siêu thực, trừu tượng). Một khi một phong cách được phát minh, nó có thể tổn 
tại qua nhiều thế hệ, thịnh hành và suy thoái. 

Thời trang là một phong cách đang được chấp nhận hoặc phổ biến trong một lĩnh 
vực cụ thể. Ví dụ, phong cách ăn mặc kiểu kinh doanh trang trọng trong thập niên 1980- 
1990 đã nhường chỗ cho trang phục đơn giản của thập niên 2000- 

2010. Thời trang có xu hướng phát triển chậm, duy trì phổ biến trong Phong cách 
một thời gian và sau đó suy thoái dần. Một phương thức biểu đạt cơ bản và đặc biệt. 


Mốt là giai đoạn tạm thời có doanh số cao bất thường do sự yêu đó 
Thời trang 

Phong cách đang được chấp nhận hoặc phổ 

biến nhất thời của thương hiệu. !? Mốt có thể là một phần của vòng đời biến trong một lĩnh vực cụ thể. 


thích cuồng nhiệt của người tiêu dùng và sản phẩm hoặc mức độ phổ 


bình thường, như trong trường hợp tăng doanh số của chip poker và 

Mốt 

Một giai đoạn tạm thời có doanh số bán cao 
bất thường do sự yêu thích cuồng nhiệt của 
người tiêu dùng và mức độ phổ biến nhất thời 
chuyên gia viết quảng cáo Gary Dahl đã nói đùa về ”thú cưng bằng đá” của sản phẩm hay thương hiệu 

của mình. Ông đã viết một bản hướng dẫn huấn luyện chó áp dụng 


phụ kiện. Hoặc mốt có thể bao gồm một thương hiệu hoặc toàn bộ 
vòng đời sản phẩm. Pet Rocks là một ví dụ cổ điển. Khi nghe bạn bè 


phản nàn về việc chăm sóc những chú chó của họ tốn kém như thế nào, 


HÌNH 9.5: Phong cách, thời trang và mốt 


Phong cách Thời trang nữ Ví dụ về mốt: Mốt thú cưng bằng đá 
Pet Rock bùng nổ vào tháng 10 nhưng 
° '° ° đã chìm như một hòn đá vào tháng 2 
c= £ E X= năm sau. Chế độ ăn kiêng low-carb 
@Ø @ œ@ ~ X. t2 
8 | cu 8 8 cũng theo mô hình tưøng tự. 
Thời gian Thời gian Thời gian 


KŠ /£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


“52 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


cho nó, có tiêu để 7#¿ 2£ an. Traiming oƒ'Your Pet RocE (tạm dịch: Chăm sóc và huấn luyện 
đá thú cưng). Ngay sau đó Dahl đã bán được 1,5 triệu viên sỏi bãi biển thông thường với giá 
á đô-la một viên. Tuy nhiên, mốt vào tháng 10 đó đã chìm như một hòn đá vào tháng 2 năm 
sau. Lời khuyên dành cho những người muốn thành công với mốt: “Hãy tận hưởng trước khi 
nó hết thời.” Các ví dụ khác về mốt bao gồm vòng cao su Silly Bandz, đồ chơi điện tử Furners 
và gậy selfte.”" 

Những người làm marketing có thể áp dụng khái niệm vòng đời sản phẩm như một 
mô hình hữu ích để mô tả cách thức sản phẩm và thị trường hoạt động. Và khi được sử 
dụng một cách cẩn trọng, khái niệm PLC có thể giúp phát triển các chiến lược marketing 
tốt cho những giai đoạn vòng đời khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng khái niệm PLC để dự 
báo hiệu suất sản phẩm hoặc phát triển các chiến lược marketing cho thấy một số vấn để 
thực tế. Ví dụ, trong thực tế, rất khó để dự báo mức doanh số ở từng giai đoạn PLC, thời 
gian của từng giai đoạn và hình dạng của đường cong PLC. Sử dụng khái niệm PLC để 
phát triển chiến lược marketing cũng gặp nhiều khó khăn vì chiến lược vừa là nguyên nhân 
vừa là kết quả của PLC. Vị trí PLC hiện tại của sản phẩm gợi ý các chiến lược marketing 
tốt nhất cũng như các chiến lược marketing tạo ra kết quả có ảnh hưởng đến hiệu suất sản 
phẩm trong các giai đoạn sau. 

Hơn nữa, những người làm marketing không nên mù quáng đẩy sản phẩm qua các 
giai đoạn vòng đời sản phẩm truyền thống. Thay vào đó, họ thường bất chấp các “quy tắc” 
của vòng đời và định vị hoặc tái định vị sản phẩm theo những cách không ngờ tới. Bằng 
cách này, họ có thể giải cứu các sản phẩm bão hòa hoặc đang suy thoái và đưa chúng trở lại 
giai đoạn tăng trưởng của vòng đời. Hoặc họ có thể vượt qua những trở ngại làm chậm sự 
chấp nhận của người tiêu dùng và đẩy sản phẩm mới tiến vào giai đoạn tăng trưởng. 

Khia cạnh đạo đức của vòng đời sản phẩm là các doanh nghiệp phải liên tục đổi mới; 
nếu không, họ sẽ phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Cho dù dòng sản phẩm hiện tại của nó 
có thành công đến đâu, một doanh nghiệp phải khéo léo quản lý vòng đời của các sản phẩm 
hiện tại để thành công trong tương lai. Và để phát triển, doanh nghiệp phải phát triển một 
dòng sản phẩm mới ổn định mang lại giá trị mới cho khách hàng. Nhà sản xuất đồ chơi 
Mattel đã có một bài học cay đắng. Công ty này từ lâu đã thống trị ngành công nghiệp đổ 
chơi thế giới với các thương hiệu cổ điển như Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price và American 
Girl. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi các thương hiệu cốt lõi bão hòa, doanh số 
của Mattel đã đình trệ vì phải cạnh tranh với những đối thủ nhanh nhẹn, sáng tạo hơn (xem 
Tình huống thực tế 9.2). 

Chúng ta đã xem xét giai đoạn phát triển sản phẩm của PLC trong phần đầu tiên của 
chương này. Bây giờ hãy cùng xem xét các chiến lược cho từng giai đoạn vòng đời khác. 


K]/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 483 


9.2 QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM MATTEL: KHÔNG CHỈ LÀ NIỀM VUI VÀ TRÒ CHƠI 


Ế 


Mattel đã thống trị ngành công 
nghiệp đồ chơi trong nhiều thế 


ỰC T 


hệ, với các thương hiệu cổ điển 
như Barbie, Hot Wheels, Fisher 
Price, American Girl và một loạt 
thương hiệu khác. Trong hơn 50 


TÌNH HUỐNG TH 


năm, đồ chơi Mattel đã đứng đầu 
danh sách đồ chơi mong muốn 
của trẻ em trên khắp nước Mỹ. 

Tuy nhiên, gần đây doanh số của 
Mattel đã giảm khi các thương hiệu cốt lõi 
của nó tiến vào giai đoạn bão hòa. Thương 
hiệu Barbie nổi tiếng hơn 50 năm tuổi đã 
trải qua những đợt giảm doanh số lên đến 2 
chữ số trong ä năm qua. Doanh số bán hàng 
của Sagging Fisher-Price và American Girl 
cho thấy người mua đồ chơi ngày nay it say 
mê vói những thương hiệu lâu đời hơn so với 
các thế hệ trước. Và thương hiệu Mattel, Hot 
Wheels giờ đây dường như được các ông bố 


hoài cổ thèm muốn hơn là con trai của họ. 


Mattel có thể đổ lỗi sự sụt giảm của nó 
là do các xu hướng của ngành công nghiệp đồ 
chơi ngày càng giảm - tỷ lệ sinh giảm, chỉ phí 
tăng, điều kiện kinh tế không thuận lợi và sự 
bùng nổ của các công nghệ kỹ thuật số khiến 
nhiều đồ chơi truyền thống giờ đây giống như 
di tích. Ngành công nghiệp đồ chơi toàn cầu 
đã bị đình trệ trong những năm gần đây, chỉ có 
các công ty dẫn đầu thị trường như Mattel và 
Hashro mới đạt được những thành công lớn 
nhất. Tuy nhiên, không aï trong số đó có thể 
cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất 
của Mattel - Tập đoàn LE60. Trong 10 năm 
qua, mặc dù ngành công nghiệp đồ chơi dần 
ảm đạm, song doanh thu của LEO đã tăng 
gấp 4 lần và tăng 15% chỉ riêng trong năm 
ngoái. LEG0 gần đây đã vượt qua Mattel và 


Hasbro để trỏ thành nhà sản xuất đồ chơi lớn 
nhất thế giới. 

Thành công của LE60 cho thấy các 
vấn đề của Mattel vượt xa hơn cả những 
thăng trầm trong ngành. Thay vào đó, công 
ty dường như có một vấn đề với vòng đời sản 
phẩm - rất nhiều sản phẩm cũ tốt nhưng 
quá ít sản phẩm mới tốt. Trong một ngành 
công nghiệp phải đổi mặt với hàng loạt trò 
chơi mới đầy hấp dẫn, Mattel đã bị chậm 
trong việc phát triển sản phẩm và không 
thích ứng với xu hướng cũng như thị hiếu đồ 
chơi luôn thay đổi nhanh chóng. 

Ví dụ như Barbie - thương hiệu lón và 
lâu đời nhất của Mattel - ra đời vào năm 1858 


và nhanh chóng trỏ thành món đồ không thể 


bỏ qua đối với các bé gái ở khắp mọi nơi. Vào 
cuối thập niên 1870, 80% bé gái trong độ tuổi 
từ 5 đến 10 tại Mỹ sở hữu ít nhất một búp bê 
Barbie. Trong hơn 5 thập kỷ, Barbie vẫn là 
nguồn doanh thu số một của Mattel, chiếm 
tới ä0% doanh thu. Nhưng trong vài năm qua, 
sự nổi tiếng của Barbie đã giảm xuống. Mặc 
dù vẫn là một trong những thương hiệu đồ 
chơi lớn nhất thế giới, nhưng doanh số dưới 1 
tý đô-la của Barbie hàng năm chưa bằng một 
nửa so vói thời kỳ đỉnh cao của nó. Doanh số 
bán hàng của Barbie đã giảm 16% trong năm 
ngoái, khiến một nhà phân tich cho rằng “có 
lẽ đã đến lúc Mattel nên cho Barbie về hưu”. 
Có lẽ điều này chưa thể xảy ra ngay. 
Nhưng giống như nhiều thương hiệu Mattel 


Quản lý vòng đời sản phẩm: Giống như nhiều thương hiệu Mattel khác, Barbie đang 
ngày càng già nua. Ngoài việc hồi sinh các thương hiệu cổ điển của mình, Mattel phải 


tạo ra một dòng sản phẩm múi thú vị. 
REUTERS/Mike Blake 


EŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


%B5%4 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


khác, Barbie đang thể hiện sự già nua của mình. Các nhà thiết kế 
đang làm việc không mệt mỏi trên những mô hình và tinh năng mới 
của Barbie. Một ví dụ là Entrepreneur Barbie - búp bê Barbie đầu 
tiên có điện thoại thông minh và hồ sơ Linkedin. Và Mattel gần đây đã 
giới thiệu Hello Barbie - một con búp bê biết nói, tương tác và kết nối 
Wi-Fi. Tiếp đó, Barbie tiếp tục mất đà đổi mới trước những món đề 


chơi thời thượng như dòng đồ chơi và bộ đề chơi Frozen của Disney. 


Mattel cũng đã nỗ lực đẩy mạnh các chiến dịch marketing để 
hiện đại hóa Barbie. Ví dụ: chiến dịch Barbie “ngẩng cao đầu” - với 
slogan “Giấc mø có thể trở thành sự thật” - đã cố gắng tạo dấu ấn 
cho việc trao quyền cho phụ nữ. Mặc dù thực tế là nó nhắm đến các 
bé gái 3-12 tuổi và thậm chí sau nhiều thập kỷ vẫn phải đối mặt với 
nhiều chỉ trích liên quan đến dáng người không phù hợp của Barbie 
và tiêu chuẩn về cái đẹp mà nó đặt ra, Mattel đã khỏi động chiến dịch 
bằng cách đưa Barbie lên trang bìa quảng cáo của tạp chí Sports 
Illustrated nhân dịp kỷ niệm B0 năm phiên bản Barbie áo tắm ra 
mắt. Động thái đó đã gây ra cơn thịnh nộ của vô số bà mẹ trên toàn 
nước Mỹ. 

Trong những năm qua, khi Barbie già đi, Mattel đã cổ gắng 
hoàn thiện danh mục sản phẩm của mình với những dòng búp bê 
mới trẻ trung hơn. Vào cuối thập niên 1990, công ty đã mua dòng 
sản phẩm American Birl cực kỳ phổ biến với mức giá cao. Và gần 
đây hơn, công ty sảng tạo ra dòng sản phẩm đình đám Monster High 
- một dòng búp bê và phụ kiện gồm các nhân vật như Draculaura, 
Ghoulia Yelps và Abbey Bominable. Tuy nhiên, giống như Barbia, cả 
American Girl và Monster High hiện đều đang trong giai đoạn bão 
hòa và trải qua sự sụt giảm doanh số. Các nhà phê bình đổ lỗi cho 
những thiết kế nhàm chán của Mattel, tư duy bảo thủ và không có 
khả năng giữ cho các thương hiệu luôn mới mẻ, phù hợp với thời đại. 

Với hầu hết thương hiệu cốt lõi đang ở trong các giai đoạn 
vòng đời bão hòa hoặc suy thoái, Mattel lâm vào một trận chiến khá 
khó khăn. Ví dụ như Hot Wheels - một thương hiệu dẫn đầu thị trường 
xe đồ chơi trong suốt thời gian dài. Mattel chỉ thành công chút ít 
trong việc hồi sinh thương hiệu đã bão hòa này bằng cách đưa nó trổ 
lại thị trường đúng lúc. Hay khi sự phổ biến của máy bay trực thăng và 
máy bay không người lái điều khiển từ xa tăng vọt trong những năm 
gần đây, Hot Wheels đã cho ra mắt Street Hawk - một chiếc xe điều 
khiển từ xa có thể bay. Street Hawk đã trở thành một trong những 
sản phẩm bán chạy nhất trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên. Tuy nhiên, các sản 


phẩm sau đó lại quá ít và cách nhau quá xa. Ngay cả với dòng sản 
phẩm đa dạng qua nhiều thế hệ, thương hiệu Hot Wheels vẫn không 
thể tự mình chống lại sự tấn công của các sản phẩm thời đại mới từ 


những đối thủ cạnh tranh với sự đổi mới truyền cảm hứng hơn. 


Khi các thương hiệu cốt lõi đã già đi, Mattel thổi sức sống mới 
vào các dòng sản phẩm của mình bằng cách cấp phép cho các nhân 
vật tham gia nhiều hộ phim, chương trình truyền hình và truyện tranh 
nổi tiếng. Cụ thể, Mattel đã kiếm được một khoản khiêm tốn với việc 
nhượng quyền các công chúa Disney, búp bê và đồ chơi Frozen. Gần 
đây. công ty đã ra mắt dòng xe Star Wars Hot Wheels, đồng thời hợp 
tác với hãng Warner Bros Entertainment trong 10 bộ phim sắp tới 
dựa trên các nhân vật của D0 Comics. Mặc dù có lợi nhuận, song các 
sản phẩm được cấp phép như vậy không thể bù đắp cho Mattel khả 
năng hồi sinh thương hiệu của chính mình và phát triển các thương 
hiệu mới. Ví dụ, Mattel gần đây đã mất bản quyền nhân vật công chúa 
Disney và Frozen vào tay đối thủ Hasbro, để lại một lỗ hổng doanh thu 
khổng lồ. 

Do đó, để Iấy lại sức mạnh của mình trong thị trường đồ chơi 
hỗn loạn và thay đổi nhanh chóng, Mattel phải phát triển một quy 
trình nhanh, linh hoạt, tập trung vào khách hàng hơn để phát triển 
các sản phẩm mới có liên quan và khiến chúng sinh lời trong suốt 
vòng đời sản phẩm. Ngoài việc tái tạo sức sống cho các thương hiệu 
cổ điển, Mattel phải tạo ra một dòng sản phẩm mới thú vị, đón đầu xu 
hướng và thị hiếu của người tiêu dùng. Đối với Mattel, làm chủ vòng 
đời sản phẩm không chỉ là niềm vui và trò chơi. Nó liên quan đến cả 


tăng trưởng, thịnh vượng và thậm chí là sự trường tồn. 


Nguồn: “Mattel Has 20% Upside, Yields 5%,” Barrons, 2/1/2018, WWw. 
barrons.com/articles/mattel-has-20-upside-yields-B-1451704412; 
Claire Suddath, “The Princess Makeover: How Hasbro Stole Disney 's 
Dolls from Mattel,” Bloomberg Businessweek, 17/12/2015, trang 40- 
%5; John Kell. “Mattefs Barbie Sales Down for Third Consecutive 
Year," Fortune, 50/1/2015, http://fortune.com/2015/01/50/mattels- 
barbie-sales-drop-third-year/; Laura Stampler, “Bye, Bye Barbie: 
2015 Is the Year We Abandon Unrealistic Beauty lIdeals,ˆ Time, 
30/1/2015, http://time.com/36867580/mattel-barbie-earnings-plus- 
size-body-image/; Rachel Abrams, “Mattel Aims to Reanimate Sales 
with Talking Barbie,” New York Times, 18/10/2015, trang B2; www. 


barbie.com vàhttp://corporate.mattel.com, truy cập tháng 9/2018. 


EÄJ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM | 45B 


Giai đoạn giới thiệu 
Giai đoạn giới thiệu bắt đầu khi một sản phẩm mới được ra mắt lần đầu tiên. Giai đoạn 
này cần có thời gian và tăng trưởng doanh số có thể chậm. Các sản phẩm nổi tiếng như thực 
phẩm đông lạnh và thiết bị điện tử HDTV đã kéo dài trong nhiều năm trước khi bước vào 
giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn. 

Trong giai đoạn này, so với các giai đoạn khác, lợi nhuận luôn âm hoặc thấp do doanh 
thu thấp trong khi chi phí phân phối và quảng bá cao. Doanh nghiệp cần nhiều tiển để thu 
hút các nhà phân phối và để sản phẩm xuất hiện trong danh sách kho vận của họ. Chi phí 
quảng bá cũng phải được đầu tư nhằm truyền thông cho người tiêu dùng về sản phẩm mới 
và để họ dùng thử. Bởi vì thị trường nói chung chưa sẵn sàng cho sự sàng lọc sản phẩm 
trong giai đoạn này, doanh nghiệp và một vài đối thủ cạnh tranh sẽ đưa ra các phiên bản cơ 
bản của sản phẩm. Các doanh nghiệp này tập trung bán hàng cho những người mua sẵn 
sàng mua nhất. 

Một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Z2: p5øng th trường, phải chọn chiến 
lược ra mắt phù hợp với định vị sản phẩm dự định. Họ cần nhận ra rằng chiến lược ban 
đầu chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch marketing lớn hơn cho toàn bộ vòng đời sản phẩm. 
Nếu doanh nghiệp tiên phong thất bại trong việc lựa chọn chiến lược 
ra mắt của mình, đó có thể là sự hy sinh doanh thu dài hạn vì lợi ích GIAi;đaạn giMi thiệu 
ngắn hạn. Doanh nghiệp tiên phong có cơ hội tốt nhất để xây dựng và 


duy trì vị thế dẫn đầu thị trường nếu họ lựa chọn đúng ngay từ đầu. ra thị trường. 
Giai đoạn phát triển 


Nếu sản phẩm mới làm hài lòng thị trường, nó sẽ bước vào giai đoạn giai đoạn phát triển 


Một giai đoạn của vòng đời sản phẩm, trong 
đó sản phẩm mới lần đầu tiên được chào bán 


phát triển, khi đó doanh số bắt đầu tăng nhanh. Những người chấp Một giai đoạn của vòng đời sản phẩm, trong 


nhận sớm sẽ tiếp tục mua và những người mua sau sẽ bắt đầu đi theo đó doanh số bán sản phẩm bất đầu tăng 


sự dẫn dắt, đặc biệt nếu họ nghe được quảng cáo truyền miệng tích DU NI 


cực. Bị thu hút bởi các cơ hội lợi nhuận, những đối thủ cạnh tranh 
mới sẽ tham gia thị trường. Họ sẽ giới thiệu các tính năng sản phẩm mới và thị trường sẽ 
mở rộng. Sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh dẫn đến sự gia tăng số lượng cửa hàng phân 
phối và doanh số tăng vọt chỉ nhằm tích đẩy hàng tổn kho ở đại lý. Giá vẫn giữ nguyên hoặc 
chỉ giảm nhẹ. Các doanh nghiệp cố gắng chỉ tiêu vào hoạt động quảng bá ở mức tương 
đương hoặc cao hơn một chút. Mục tiêu vẫn là điều hướng thị trường, nhưng giờ đây 
doanh nghiệp cũng phải đáp ứng cả sự cạnh tranh. 

Lợi nhuận tăng trong giai đoạn phát triển khi chỉ phí quảng bá dàn trải trên một khối 
lượng lớn sản phẩm và khi chỉ phí sản xuất đơn vị giảm. Doanh nghiệp sử dụng một số 
chiến lược để duy trì tăng trưởng thị trường nhanh nhất có thể. Họ có thể cải thiện chất 


KŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


#5B | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Giai đoạn bão hòa 


lượng sản phẩm và thêm các tính năng cùng mô hình sản phẩm mới. Họ gia nhập phân 
khúc thị trường mới và các kênh phân phối mới. Họ chuyển một số quảng cáo từ xây dựng 
nhận thức về sản phẩm sang xây dựng niềm tin và mua sản phẩm, đồng thời giảm giá vào 
đúng thời điểm để thu hút nhiều người mua hơn. 

Trong giai đoạn phát triển, doanh nghiệp phải đối mặt với sự đánh đổi giữa thị phần 
cao và lợi nhuận hiện tại cao. Bằng cách chỉ nhiều tiển cho việc cải tiến, quảng bá và phân 
phối sản phẩm, doanh nghiệp có thể chiếm được vị trí thống lĩnh. Tuy nhiên, khi làm như 
vậy, họ phải từ bỏ lợi nhuận tối đa hiện tại và chờ đến giai đoạn tiếp theo. 


Giai đoạn bão hòa 


Một giai đoạn của vòng đời sản phẩm,trong _ lại một thời điểm nào đó, tăng trưởng doanh số bán hàng của sản 


đó doanh số bán sản phẩm tăng chậm hoặc _ phẩm sẽ chậm lại và nó sẽ bước vào giai đoạn bão hòa. Giai đoạn bão 


chững lại. 


hòa thường kéo dài lâu hơn các giai đoạn trước và đặt ra những thách 

thức mạnh mẽ đối với việc quản trị marketing. Hầu hết các sản phẩm 
đều trải qua giai đoạn bão hòa của vòng đời, do đó hầu hết hoạt động quản trị marketing 
đều tập trung vào giai đoạn bão hòa của sản phẩm. 

Sự chậm lại trong kết quả tăng trưởng doanh số dẫn đến nhiều nhà sản xuất có nhiều 
sản phẩm để bán. Đổi lại, sự dư thừa này dẫn đến cạnh tranh lớn hơn. Các đối thủ cạnh 
tranh bắt đầu giảm giá, tăng quảng cáo và khuyến mại, đồng thời tăng ngân sách phát triển 
sản phẩm của họ để nâng cấp sản phẩm. Những bước này dẫn đến giảm lợi nhuận. Một 
số đối thủ yếu hơn bắt đầu từ bỏ, và ngành công nghiệp cuối cùng chỉ còn lại các đối thủ 
cạnh tranh mạnh. 

Nhiều sản phẩm trong giai đoạn bão hòa dường như không thay đổi trong thời gian 
dài, song hầu hết những sản phẩm thành công đều đang thực sự phát triển để đáp ứng nhu 
cầu thay đối của người tiêu dùng. Các nhà quản lý sản phẩm nên làm nhiều hơn là chỉ sát 
cánh hoặc bảo vệ các sản phẩm bão hòa của họ — thực ra công kích chính là cách phòng 
vệ tốt nhất. Họ nên xem xét việc điểu chỉnh thị trường, cung ứng sản phẩm và chiến lược 
marketing hỗn hợp. 

Trong việc 8u cb/n? th/ trường, doanh nghiệp cố gắng tăng mức tiêu thụ bằng cách 
tìm kiếm người dùng và phân khúc thị trường mới cho các thương hiệu của mình. Ví dụ, 
các thương hiệu như nước hoa Harley-Davidson và Axe, thường nhắm đến khách hàng 
nam, đã tạo ra các sản phẩm cũng như chương trình marketing nhắm vào phụ nữ. Ngược 
lại, Weipht Watchers và Bath & Body Works, thường nhắm đến phụ nữ, đã tạo ra các sản 
phẩm cùng chương trình nhắm đến nam giới. 

Doanh nghiệp cũng có thể tìm cách tăng mức sử dụng của khách hàng hiện tại. Ví 
dụ, 3M gần đây đã thực hiện một chiến dịch marketing để truyền cảm hứng cho việc sử 


KÄ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ B7 


dụng nhiều hơn các sản phẩm giấy nhớ.?! Chiến dịch “Go Ahead” (Tiếp tục đi) dành cho 
sản phẩm này nhằm mục đích thuyết phục khách hàng rằng các mảnh giấy nhớ tốt hơn 
nhiều so với việc viết nguệch ngoạc lên sổ tay. Quảng cáo ban đầu thể hiện cảnh mọi người 
trong khuôn viên trường đại học phủ kín một bức tường bên ngoài tòa nhà với giấy nhớ 
sau khi trả lời câu hỏi: “Điểu gì truyền cảm hứng cho bạn?”. “Hãy chia sẻ chúng trên một 
bức tường,” thông báo viên giải thích. Những cảnh khác cho thấy một thanh niên lấp đây 
bức tường bằng tác phẩm nghệ thuật khảẩm được tạo ra từ nhiều màu sắc của giấy nhớ, sau 
đó các giáo viên sử dụng giấy nhớ để làm sinh động lớp học của họ, và một người đàn ông 
đính một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ “Chào buổi sáng, em thật đẹp” lên gương phòng 
tắm khi vợ đang đánh răng. “liếp tục di,” thông báo viên cho biết, “hãy khiến tuần trăng 
mật thêm thăng hoa.” Quảng cáo kết thúc với một bàn tay bóc từng mẩu giấy nhớ để tiết 
lộ những công dụng mới đầy bất ngờ: “Tiếp tục Kết nối," “Tiếp tục Truyền cảm hứng” và 
“Tiếp tục Khám phá.” 

Doanh nghiệp cũng có thể thử Z/8/ chinh sản pö/ẩm — thay đối các đặc tính như chất 
lượng, tính năng, kiểu dáng, bao bì hoặc nền tảng công nghệ để giữ chân người dùng hiện 
tại hoặc thu hút người dùng mới. Do đó, để làm mới sản phẩm dành cho trẻ em nghiện 
công nghệ ngày nay, nhiều nhà sản xuất đồ chơi và trò chơi cổ điển đang tạo ra các phiên 
bản kỹ thuật số mới hoặc những tiện ích bổ sung cho các sản phẩm cũ. Ví dụ, thương hiệu 
Crayola lâu đời đã cải tiến dòng sản phẩm của mình để đáp ứng thị hiếu công nghệ của thế 
hệ mới. Chẳng hạn, với bộ đổ và ứng dụng tô màu Crayola My Virtual Fashion Show, trẻ 
em lần đầu tiên thiết kế thời trang bằng cách sử dụng bút chì màu và bảng vẽ phác thảo. Sau 
đó, chúng chụp ảnh các thiết kế bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và xem 
những sáng tạo ban đầu trở nên kỳ diệu nhờ ứng dụng thông qua những người mẫu 3D đi 
trên đường băng ảo ở Milan, New York và Paris.”” 

Cuối cùng, doanh nghiệp có thể thử thay đổi marketing hỗn hợp — cải thiện doanh 
số bằng cách thay đổi một hoặc nhiều yếu tố trong marketing hỗn hợp. Doanh nghiệp có 
thể cung cấp dịch vụ mới hoặc dịch vụ được cải tiến cho người mua. Họ có thể giảm giá để 
thu hút người dùng mới và khách hàng của đối thủ cạnh tranh. Hoặc có thể khởi chạy một 
chiến dịch quảng cáo tốt hơn hoặc sử dụng các chương trình khuyến mại — mặc cả, giảm 
giá, tiền thưởng và các cuộc thi. Ngoài định giá và khuyến mãi, họ cũng có thể chuyển sang 
các kênh marketing mới để phục vụ người dùng mới. 

#PepsiCo đã sử dụng tất cả các phương pháp tiếp cận điểu chỉnh marketing hỗn hợp, 
sản phẩm và thị trường để tái tạo sức mạnh cho thương hiệu Quaker 137 tuổi của mình, 
đồng thời tránh cho nó không rơi vào giai đoạn suy thoái. Để hồi sinh thương hiệu, Quaker 
đã phát động một chiến dịch marketing mới có tên là “Quaker Úp”, được hỗ trợ bởi ngân 
sách ước tính trị giá 100 triệu đô-la.? 


Eã/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


458 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Start 
every day 


full of LIFE. 


Quake Up. á : 


#Quản lý vòng đời sản phẩm: Nhờ có chiến 
dịch “Quaker Up”, thương hiệu Quaker 157 tuổi đã 
trở nên hấp dẫn hơn, trở thành một thương hiệu 
phong cách giúp cho các gia đình trẻ có đủ sức 
khỏe và năng lượng cần thiết để vui vẻ mỗi ngày. 
The Quaker 0at Company. 


Giai đoạn suy thoái 
Một giai đoạn của vòng đời sản phẩm, trong 
đó doanh số bán sản phẩm giảm dần. 


Chiến dịch “Quaker Up” nhắm đến một thị trường mới gồm những bà 
mẹ trẻ dưới 35 tuổi, định vị các dòng ngũ cốc nóng và lạnh, thức ăn nhẹ, 
bánh quy cùng nhiều sản phẩm khác như những lựa chọn phong cách 
sống lành mạnh giúp cung cấp cho gia đình trẻ sức khỏe cùng năng lượng 
cần thiết để vui vẻ mỗi ngày. Chiến dịch này khuyên các gia đình “sử dụng 
năng lượng tốt của Quaker cho những khoảnh khắc quan trọng”. Là một 
phần của nỗ lực nhắm mục tiêu và tái định vị, Quaker đã hiện đại hóa mọi 
yếu tố của thương hiệu, từ sản phẩm, bao bì đến trưng bày trong cửa hàng 
và các nền tầng quảng cáo. Đầu tiên, công ty đã giảm bớt số cân nặng của 
biểu tượng người đàn ông Quaker xuống 9kg và khiến mặt của anh ta 
trông khỏe khoắn, mạnh mẽ, hiện đại hơn. Thương hiệu đã thêm các sản 
phẩm thanh năng lượng đóng gói như Quaker Medleys— một sự pha trộn 
giàu dinh dưỡng của yến mạch, ngũ cốc với trái cây và các loại hạt; Quaker 
Soft Baked Bars — giàu chất xơ, protein và vitamin B; và Quaker Protein 
— thanh bột yến mạch ăn liền chứa đẩy năng lượng. Mang lại phong cách 
sống kết nối và linh hoạt hơn của các bậc cha mẹ trẻ ngày nay, chiến dịch 
“Quaker Up” cũng kết hợp một số lượng phương tiện kỹ thuật số mạnh 
mẽ, bao gổm quảng cáo biểu ngữ, video You lIube, ứng dụng Facebook, 
trang web cộng đồng Quaker Ứp và toàn bộ nội dung số khác. Sau cùng, 
mặc dù đã khá lâu đời, song thương hiệu Quaker giờ đây lại có sức hấp 
dẫn trẻ trung hơn nhiều. “Mọi người biết và yêu thích thương hiệu này, 
nhưng chúng tôi cần tạo ra sự kết nối mạnh mẽ hơn với các bà mẹ đương 


đại,” giám đốc marketing của Quaker cho biết. 


Giai đoạn suy thoái 


Doanh số của hầu hết các loại sản phẩm và thương hiệu cuối cùng 
đều sụt giảm. Sự sụt giảm có thể chậm, như trong trường hợp 


tem và ngũ cốc bột yến mạch, hoặc nhanh chóng, như trong các 


trường hợp băng VHS. Doanh số có thể giảm xuống 0 hoặc có thể giảm xuống mức thấp và 


duy trì liên tục trong nhiều năm. Đây là giai đoạn suy thoái. 


Doanh số sụt giảm vì nhiều lý do, bao gồm các tiến bộ công nghệ, thay đổi thị hiếu 


của người tiêu dùng và cạnh tranh gia tăng. Khi doanh số và lợi nhuận giảm, một số doanh 


nghiệp rút khỏi thị trường. Những doanh nghiệp còn lại có thể thay đổi kết cấu sản phẩm 


của họ. Ngoài ra, họ có thể giảm những phân khúc thị trường nhỏ hơn và các kênh thương 


mại cận biên, hoặc cắt giảm ngân sách quảng bá và giảm giá hơn nữa. 


Tiếp tục đầu tư cho một sản phẩm không còn được ưa chuộng có thể gây tốn kém cho 
doanh nghiệp, không chỉ về mặt lợi nhuận. Có khá nhiều loại chỉ phí ẩn. Một sản phẩm 
không còn được ưa chuộng có thể chiếm quá nhiều thời gian quản lý. Nó thường đòi hỏi 


EÄ]|/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẲN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 4B8 


điều chỉnh giá và hàng lưu kho thường xuyên. Nó đòi hỏi sự chú ý của lực lượng quảng cáo 
và lực lượng bán hàng, trong khi đáng lẽ công sức có thể được sử dụng để tạo lợi nhuận cho 
các sản phẩm “khỏe mạnh”. Một sản phẩm không thành công về danh tiếng có thể khiến 
khách hàng lo ngại về doanh nghiệp và các sản phẩm khác. Chi phí lớn nhất cũng có thể 
nằm ở tương lai. Giữ lại các sản phẩm không còn thu được lợi nhuận nữa làm trì hoãn việc 
tìm kiếm sản phẩm thay thế, ảnh hưởng đến danh mục sản phẩm, tổn hại lợi nhuận hiện 
tại và gây suy yếu vị thế của doanh nghiệp trong tương lai. 

Vì những lý do này, doanh nghiệp phải xác định các loại sản phẩm trong giai đoạn suy 
thoái và quyết định xem có nên duy trì, thu hoạch hay ngừng sản xuất chúng hay không. 
Ban quản trị có thể quyết định duy trì, tái định vị hoặc tái tạo sức sống cho thương hiệu với 
hy vọng đưa nó trở lại giai đoạn tăng trưởng của vòng đời sản phẩm. P&G đã thực hiện 
điểu này với một số thương hiệu, bao gồm cả Mr. Clean và Old Spice. Trong thập kỷ qua, 
P&G đã nhắm lại mục tiêu, tái định vị, hồi sinh và mở rộng cả hai thương hiệu cũ này, dưa 
mỗi thương hiệu từ gần tuyệt chủng trở thành thương hiệu trị giá tỷ đô. 

Ban quản trị có thể quyết định z2 ðøzc? sản phẩm, nghĩa là giảm các chỉ phí khác 
nhau (nhà máy và thiết bị, bảo trì, R8£D, quảng cáo, lực lượng bán hàng), với hy vọng 
doanh số sẽ tăng. Nếu thành công, việc thu hoạch sẽ tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong 
thời gian ngắn. Cuối cùng, ban quần trị có thể quyết định ngừng sản xuất sản phẩm. Doanh 
nghiệp có thể bán sản phẩm cho một hãng khác hoặc thanh lý nó với giá thấp. Nếu có kế 
hoạch tìm người mua, doanh nghiệp sẽ không muốn bán sản phẩm thông qua thu hoạch. 
Trong những năm gần đây, P&G đã bán một số thương hiệu suy thoái và thương hiệu 
không còn phù hợp về mặt chiến lược như cà phê Eolgers, dầu Crisco, sữa rửa mặt Comet, 
bộ khử mùi Sure, hỗn hợp bánh Duncan Hines, mỹ phẩm Cover Girl và Max Factor, pin 
Duracell, thức ăn vật nuôi cùng các sản phẩm khác.” 

# Bảng 9.2 tóm lược các đặc điểm chính trong từng giai đoạn của PLC. Bảng này cũng 
liệt kê các mục tiêu và chiến lược marketing cho từng giai đoạn.” 


Lời tác giả: Hãy cùng xem xét một 


CÁC CÂN NHẮC VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BỔ SUNG ------------ ị 


bà. TƯ /GẤC ÿ .  ... 5... ¬.... 2n sài Số ài chủ đề về sản phẩm, b ầm vã 
Chúng tôi sẽ khép lại chủ để về các sản phẩm và dịch vụ với hai cân là PHẾ Hệ! Xe coeliiPUIBTIIIHE SHID SAU 
hắc bổ ¡cùi nhữa ä hôi é ác dif t5 há : đề trách nhiệm pháp lý và xã hội cùng 
nhắc bổ sung: trách nhiệm xã hội trong các quyết định sản phẩm và Ì_ những thách thức đặc biệt của việc 
marketing sản phẩm, dịch vụ quốc tế. marketing sản phẩm ở phạm vi quốc tế. 


Quyết định sản phẩm và trách nhiệm xã hội 


Những người làm marketing nên xem xét cẩn thận các vấn để và quy định chính sách công 
liên quan đến việc mua lại hoặc loại bỏ sản phẩm, bảo vệ bằng sáng chế, chất lượng và an 


toàn cũng như bảo hành sản phẩm. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


480 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Bảng 9.2 Tóm lược các đặc tính, mục tiêu, chiến lược của vòng đời sản phẩm 


Giới thiệu Tăng trưởng Bão hòa Suy thoái 

Đặc điểm 

Bán hàng Doanh số thấp Doanh số tăng nhanh Doanh số cao nhất Doanh số giảm 

Chỉ phí Chi phí cao cho mỗi Chỉ phí trung bình Chỉ phí thấp cho mỗi Chỉ phí thấp cho mỗi 
khách hàng cho mỗi khách hàng khách hàng khách hàng 

Lợi nhuận Âm Lợi nhuận tăng Lợi nhuận cao Lợi nhuận giảm 

Khách hàng Người đổi mới Nhóm thích nghỉ Khách hàng chính Nhóm thích nghỉ muộn 

nhanh 

Đối thủ cạnh tranh Ít Tăng Ổn định và bắt đầu giảm Giảm 

Mục tiêu 

marketing 


Mời khách hàng tham gia Tối đa hóa thị phần Tối đa hóa lợi nhuận trong _ Giảm chỉ tiêu và vắt kiệt 


và dùng thử sản phẩm khi bảo vệ thị phần thương hiệu 

Các chiến lược 

Sản phẩm Ra mắt một sản phẩm Ra mắt phiên bản mở Đa dạng hóa thương hiệu và Loại bổ các sản phẩm 
cơ bản rộng sản phẩm, dịch mẫu mã không được ưa chuộng 


vụ và bảo hành 


Giá cả Sử dụng chỉ phí cộng lãi Giá để thâm nhập thị Giá để tương thích hoặc Giảm giá 
trường đánh bại đối thủ cạnh tranh 
Phân phối Xây dựng phân phối Xây dựng phân phối Xây dựng phân phối chuyên Chọn lọc: loại bỏ các hạng 
chọn lọc chuyên sâu sâu hơn mục sản phẩm không có lãi 
Quảng cáo Xây dựng nhận thức về Khuyến khích khách Nhấn mạnh sự khác biệt Cắt giảm đủ mức cần thiết để 
sản nhẩm cho nhóm hàng tham gia và thương hiệu và lợi ích giữ lại khách hàng trung thành 
khách hàng thích nghỉ quan tâm đến thị 
sớm và nhà phân phối trường đại chúng 
Khuyến mại Sử dụng khuyến mại lớn Giảm để tận dụng Tăng để khuyến khích Giảm đến mức tối thiểu 
để lôi kéo dùng thử nhu cầu tiêu dùng lớn chuyển đổi thương hiệu 


Nguồn: Marketing Management (tạm dịch: Quản trị marketing), Philip Kotler và Kevin Lane Keller, bản in thứ 1B(Hoboken, NK: Pearson 
Education, 2016), trang 558. 


Về các sản phẩm mới, chính phủ có thể ngăn các doanh nghiệp thêm sản phẩm thông 
qua việc mua lại nếu việc bổ sung sản phẩm này đe dọa làm giảm cạnh tranh. Các doanh 
nghiệp loại bỏ sản phẩm ra khỏi danh mục kinh doanh phải nhận thức được rằng họ có 
nghĩa vụ pháp lý, bằng văn bản hoặc hiểu ngắm, đối với nhà cung cấp, đại lý và khách hàng 
có cổ phần, lợi ích liên quan đến sản phẩm bị loại bỏ. Các doanh nghiệp cũng phải tuân 
thủ luật sáng chế của Mỹ khi phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp không thể tạo ra sản 
phẩm tương tự sản phẩm đã có thương hiệu của một hãng khác một cách bất hợp pháp. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM | 461 


Các nhà sản xuất phải tuân thủ luật pháp cụ thể về chất lượng và an toàn sản phẩm. 
Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang bảo vệ người tiêu dùng khỏi 
thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm không an toàn và bị pha trộn. Nhiều đạo luật khác nhau cũng 
hỗ trợ cho việc kiểm tra điểu kiện vệ sinh trong các ngành công nghiệp chế biến thịt và gia 
cầm. Luật an toàn đã được thông qua để điểu chỉnh các loại vải, chất hóa học, ô tô, đổ chơi, 
thuốc và chất độc. Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng năm 1972 đã thành lập Ủy ban 
An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, có thẩm quyển cấm hoặc tịch thu các sản phẩm có hại và đặt 
ra những hình phạt nghiêm khắc cho hành vi vi phạm. 

Nếu người tiêu dùng bị thương tổn bởi một sản phẩm có thiết kế lỗi, họ có thể kiện 
các nhà sản xuất hoặc đại lý. Một cuộc khảo sát gần đây của các công ty sản xuất cho thấy 
trách nhiệm về sản phẩm là vấn để lớn thứ hai thường vướng vào kiện tụng, chỉ sau lao 
động và việc làm. Hàng chục nghìn vụ kiện về trách nhiệm sản phẩm hiện đang được xét 
xử tại các tòa án quận của Mỹ mỗi năm. Mặc dù tỷ lệ gặp lỗi của các nhà sản xuất trong 
tất cả các trường hợp liên quan đến trách nhiệm sản phẩm là rất nhỏ, nhưng khi họ bị kết 
tội, án phạt có thể rơi vào hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô-la. Các vụ kiện tập thể 
thậm chí có án phạt lên đến hàng tỷ đô-la. Ví dụ, sau khi thu hồi 11 triệu chiếc xe vì các 
vấn để liên quan đến chân ga, Toyota đã phải đối mặt với hơn 100 vụ kiện tập thể lẫn cá 
nhân và cuối cùng phải trả 1,6 tỷ đô-la cho các chủ xe để bồi thường cho những tổn thất 
tài chính liên quan đến khiếm khuyết này. GM cho đến nay cũng đã trả hơn 2 tỷ đô-la 
tiền phạt và phải đưa ra các biện pháp giải quyết lỗi công tắc khóa điện gây ra cái chết của 
hơn 120 tài xế.?5 

Hành vi kiện tụng này đã dẫn đến sự gia tăng phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, gây 
ra vấn để lớn trong một số ngành công nghiệp. Một số doanh nghiệp chuyển đổi các mức 
giá cao hơn này sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá. Những doanh nghiệp khác buộc 
phải ngừng các dòng sản phẩm có rủi ro cao. Một số doanh nghiệp hiện đã bổ nhiệm zø⁄2; 
quản Ïý sản pbẩm, có nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị tổn hại và công ty khỏi trách 


nhiệm pháp lý bằng cách chủ động tìm ra các vấn để tiểm ẩn của sản phẩm. 


Marketing sản phẩm và dịch vụ quốc tế 


Những người làm marketing sản phẩm và dịch vụ quốc tế phải đối mặt với những thách 
thức đặc biệt. Đầu tiên, họ phải quyết định sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được ra mắt và ở 
những quốc gia nào. Sau đó, họ phải quyết định mức độ chuẩn hóa hoặc điều chỉnh các sản 
phẩm và dịch vụ để phù hợp với thị trường thế giới. 

Một mặt, các doanh nghiệp muốn chuẩn hóa những dịch vụ của họ. Chuẩn hóa giúp 
doanh nghiệp phát triển một hình ảnh nhất quán trên toàn thế giới. Nó cũng làm giảm chỉ 
phí thiết kế, sản xuất và marketing để cung cấp nhiều loại sản phẩm. Mặt khác, thị trường 


E /CROUPS/YEUKiNDLEVIETNAM 


482 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


và người tiêu dùng trên khắp thế giới rất khác nhau. Các doanh nghiệp thường phải đáp 
ứng những khác biệt này bằng cách điểu chỉnh các dịch vụ sản phẩm của họ. 

Ví dụ, McDonalds hoạt động tại hơn 100 quốc gia, với các sở thích thực phẩm 
địa phương đôi khi rất khác nhau. Vì vậy, mặc dù đặc sản bánh mỳ kẹp thịt và khoai tây 
chiên có mặt ở hầu hết các chi nhánh trên thế giới, chuỗi đổ ăn nhanh này đã thêm nhiều 
loại thực đơn đáp ứng vị giác riêng biệt của khách hàng tại các thị trường địa phương. 
McIDonalds phục vụ bánh mỳ kẹp thịt cá hồi ở Na Ủy, bánh mỳ kẹp khoai tây nghiền ở 
Trung Quốc, bánh mỳ kẹp tôm ở Nhật Bản, Samurai Pork Burger ở Thái Lan, cháo gà ở 
Malaysia và thịt giăm bông hộp với trứng ở Hawaii. Trong một nhà hàng MclDonald$ tại 
Đức, bạn sẽ thấy Nurnburger (bánh mỳ kẹp 3 cái xúc xích với nhiều mù tạt); ở Israel là 
món McFalafel (đậu rán, cà chua, dưa chuột và phô mai phủ bơ mè được bọc trong lớp vỏ 
bằng bột). Và thực đơn ở Thổ Nhĩ Kỳ có bánh chiên sô-cô-la màu cam (Brazil thêm chuối, 
khoai môn Ai Cập và dứa Hawaii). 


Ở nhiều thị trường lớn trên toàn cầu, McIDonalds không chỉ thích ứng bằng thực đơn. 
Nhà hàng thậm chí còn điều chỉnh thiết kế và hoạt động của mình. 3Vi dụ, McDonalds 
ở Pháp đã tự xác định là một công ty Pháp thích nghi với nhu cầu và sở thích của người 
tiêu dùng Pháp.”” 

“Pháp — miền đất của ẩm thực cao cấp, rượu vang hảo hạng và phô mai — sẽ là nơi tệ nhất 

để phát triển một chuỗi [McDonalds] thịnh vượng và có lợi nhuận cao,” một người quan 

sát cho hay. Tuy nhiên, gã khổng lồ thức ăn nhanh đã biến Pháp thành thị trường thế giới 
có lợi nhuận cao thứ hai. Mặc dù McDonald%s ở Paris 
thoạt đầu có vẻ giống như ở Chicago, nhà hàng đã điều 
chỉnh một cách cẩn thận các hoạt động tại Pháp theo 
sở thích của khách hàng địa phương. Ở cấp độ cơ bản 
nhất, mặc dù phần lớn doanh thu vẫn đến từ bánh mỳ 
kẹp thịt và khoai tây chiên, MclDonalds Pháp đã thay 
đổi thực đơn của mình để làm hài lòng khẩu vị của 
người dân nơi đây. Ví dụ, nhà hàng có bán bánh mỳ 
kẹp thịt với pho mai Pháp như chevre, cantel và bleu, 
rưới nước sốt mù tạt ngũ cốc nguyên hạt của Pháp. Và 
người tiêu dùng Pháp yêu thích bánh mỳ baguette, vì 
vậy McDonalds đã nướng chúng nóng hổi tại các nhà 
hàng của mình và bán chúng dưới dạng bánh mỳ kẹp 


# Thích ứng sản phẩm toàn cầu: Bằng cách điều chỉnh thực đơn và  McBaguette đặc trưng của Pháp. 


hoạt động theo nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng Pháp cùng 
văn hóa của họ, McDonalds đã biến Pháp thành thị trường thế giới có 


lợi nhuận cao thứ hai. 


ERIC PIERMONT/AFG/Getty Images/Newscom 


Nhưng có lẽ sự khác biệt lớn nhất không nằm ở đồ ăn, 
mà là thiết kế của chính các nhà hàng, đã được điều 
chỉnh cho phù hợp với lối sống của người Pháp. Ví dụ, 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM | 483 


thời gian bữa ăn của người Pháp có xu hướng dài hơn, với lượng thức ăn tiêu thụ nhiều hơn 
trong mỗi lần thưởng thức. Vì vậy McDonalds đã tỉnh chỉnh nội thất nhà hàng để tạo ra một 
môi trường thoải mái, thân thiện, nơi khách hàng muốn nán lại và có thể đặt thêm một ly 
cà phê hoặc món tráng miệng. McIDonalds thậm chí còn cung cấp dịch vụ bàn phụ. Kết quả 
là một khách hàng trung bình của MclDonalds Pháp chí khoảng gấp 4 lần số tiển so với một 
khách hàng Mỹ. 

Người làm marketing dịch vụ cũng phải đối mặt với những thách thức đặc biệt khi 
đem thương hiệu vươn tầm quốc tế. Một số ngành dịch vụ có lịch sử hoạt động quốc tế lâu 
dài. Ví dụ, ngành ngân hàng thương mại là một trong những ngành đầu tiên phát triển ra 
pham vi quốc tế. Các ngân hàng đã phải cung cấp các dịch vụ toàn cầu để đáp ứng nhu cầu 
tín dụng và ngoại hối của khách hàng ở nước sở tại. Irong những năm gần đây, nhiều ngân 
hàng đã hoàn toàn toàn cầu hóa. Chẳng hạn, Ngân hàng Deutsche của Đức phục vụ hơn 28 
triệu khách hàng thông qua 2.700 chỉ nhánh tại hơn 70 quốc gia. Đối với các khách hàng 
trên toàn thế giới muốn phát triển toàn cầu, Ngân hàng Deutsche có thể đầu tư không chỉ 
ở Frankfurt mà còn ở Zurich, London, Paris, Tokyo và Moscow.”° 

Các nhà bán lẻ là một trong những doanh nghiệp dịch vụ toàn cầu hóa sớm nhất. Khi 
thị trường trong nước trở nên bão hòa, các nhà bán lẻ Mỹ như Walmart, Office Depot và 
Saks Fifth Avenue có xu hướng mở rộng sang những thị trường phát triển nhanh hơn ở 
nước ngoài. Chẳng hạn, Walmart hiện phục vụ 260 triệu khách hàng hàng tuần tại 28 quốc 
gia; bộ phận bán hàng quốc tế của hãng đóng góp gần 29% tổng doanh số. Các nhà bán lẻ 
nước ngoài cũng đang thực hiện những động thái tương tự. Người mua sắm châu Á hiện 
có thể mua những sản phẩm của Mỹ trong các cửa hàng Carrefour thuộc sở hữu của Pháp. 
Carrefour — nhà bán lẻ lớn thứ 6 của thế giới, đứng sau các công ty như WaÌmart, Costco, 
Kroger, Đức, Schwar Schwarz và UK Tes Tesco — hiện đang điều hành hơn 10.000 cửa hàng 
tại 34 quốc gia. Đây là nhà bán lẻ hàng đầu ở châu Âu, Brazil và Argentina, cũng là nhà bán 
lẻ nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc.”? 

Xu hướng phát triển các doanh nghiệp dịch vụ toàn cầu sẽ tiếp tục, đặc biệt là trong 
lĩnh vực ngân hàng, hàng không, viễn thông và dịch vụ chuyên nghiệp. Ngày nay, các doanh 
nghiệp dịch vụ không còn chỉ theo sau khách hàng của họ. Thay vào đó, họ đang dẫn đầu 
trong việc mở rộng nội bộ. 


EŠ/cROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


%B& | NGUYÊN LÝ MARKETING 


CÁC 


TỔNG QU 


ˆ 


C TIỂU VÀ THUÂT NGỮ CHÍNH 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU 


Một sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp thường phải đối mặt 
vói vòng đời giói hạn và phải được thay thế bằng các sản phẩm 
mới hơn. Nhưng các sản phẩm mới có thể thất bại - những rủi ro 
của sự đổi mới cũng lớn như lợi nhuận mà nó mang lại. Chìa khóa 
cho sự đổi mới thành công nằm ở nỗ lực toàn diện tập trung vào 
khách hàng, lập kế hoạch chặt chẽ và một quy trinh phát triển 


sản phẩm mới có hệ thống. 


Mục tiêu 8-1: Giải thích cách thức các doanh nghiệp 
tìm kiếm và phát triển ý tưởng sản phẩm mới. 


Các doanh nghiệp tìm kiểm và phát triển ý tưởng sản phẩm mới 
từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiều ý tưởng sản phẩm mới xuất 
phát từ các nguồn nội bộ. Các doanh nghiệp sẽ tiến hành R&D 
chính thức, hoặc lựa chọn các nhân viên, thúc giục họ nghĩ ra và 
phát triển ý tưởng sản phẩm mới. Những ý tưởng khác đến từ các 
nguồn bên ngoời. Doanh nghiệp sẽ theo dõi các đối thủ cạnh tranh 
và lấy ý tưởng từ nhà phân phối và nhù cung cấp - những người gần 
gũi với thị trường và có thể chuyển thông tin về những vấn đề của 
người tiêu dùng cũng như khả năng đưa ra sản phẩm mới. 

Có lẽ những nguồn ý tưởng sản phẩm quan trọng nhất 
chính là khách hàng. Các doanh nghiệp quan sát khách hàng, 
mời họ gửi ý tưởng và đề xuất, thậm chí mời họ tham gia quá 
trình phát triển sản phẩm mới. Nhiều doanh nghiệp hiện đang 
phát triển các chương trình nguồn lực cộng đồng hoặc đổi mới 
ý tưởng mở rộng nhằm kêu gọi cộng đồng rộng lớn gồm khách 
hàng, nhân viên, nhà khoa học và nhà nghiên cứu độc lập, thậm 
chí công chúng vào quá trình đổi mới sản phẩm. Những doanh 
nghiệp thực sự sáng tạo không chỉ dựa vào một nguồn lực để 


phát triển các ý tưởng sản phẩm mới. 


Mục tiêu 9-2: Liệt kê và xác định các bước trong quy 
trình phát triển sản phẩm mới cùng những cân nhắc 
chính trong việc quản lý quy trình này. 

0uy trình phát triển sản phẩm mới bao gồm 8 bước nối tiếp nhau. 
Quy trình này bắt đầu với việc tạo lập ý tưởng. Tiếp đến là sờng 
lọc ý tướng, giúp giảm số lượng ý tưởng dựa trên tiêu chí riêng 


của doanh nghiệp. Những ý tưởng vượt qua bước sàng lọc tiếp 
tục thông qua phớt triển mô tả sản phẩm, tức là đưa ra một phiên 
bản chỉ tiết của ý tưởng sản phẩm mới có ý nghĩa với người tiêu 
dùng. Bước này bao gầm thử nghiệm bản mô tả, trong đó các mô 
tả sản phẩm mới được thử nghiệm với một nhóm người tiêu dùng 
mục tiêu để xác định xem các khái niệm đó có hấp dẫn người 
tiêu dùng hay không. Các mô tả đủ tiêu chuẩn sẽ được đưa vào 
bước phút triển chiến lược marketing, trong đó một chiến lược 
marketing ban đầu cho sản phẩm mới được phát triển từ khái 
niệm sản phẩm. Đến bước phân tích kinh doanh, việc đánh giá 
doanh số, chi phí và dự báo lợi nhuận cho một sản phẩm mới 
được tiến hành để xác định xem sản phẩm mới có khả năng đáp 
ứng các mục tiêu của doanh nghiệp hay không. Khi đạt được kết 
quả tích cực ở bước này, các ý tưởng trở nên cụ thể hơn thông 
qua phát triển sản phẩm, thử nghiệm marketing và cuối cùng 
được ra mắt trong quá trình thương mọi hóa. 

Việc phát triển sản phẩm mới không chỉ dừng lại ở những 
bước này. Các doanh nghiệp phải có một cách tiếp cận toàn diện, 
có hệ thống để quản lý quy trình này. Phát triển sản phẩm mới 
thành công đòi hỏi sự nỗ lực tập trung dựa vào khách hàng, dựa 


vào đội nhóm và phát triển một cách có hệ thống. 


Mục tiêu 9-3: Mô tả các giai đoạn vòng đời sản phẩm 
và sự thay đổi về chiến lược marketing trong vòng đời 
sản phẩm. 


Mãi sản phẩm có vòng đời được đánh dấu bằng một loạt vấn đề 
và cơ hội luôn thay đổi. Doanh số của một sản phẩm điển hình 
đi theo một đường cong hình chữ S được tạo thành từ 5 giai 
đoạn. Vòng đời sản phẩm bắt đầu với giai đoạn phát triển sản 
phẩm, trong đó doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển ý tưởng 
sản phẩm mới. Gigi đoạn giới thiệu được đánh dấu bằng sự tăng 
trưởng chậm và lợi nhuận thấp khi sản phẩm được phân phối ra 
thị trường. Nếu thành công, sản phẩm bước vào giai đoạn tăng 
trưởng, mang lại sự tăng trưởng doanh số nhanh chóng và gia 
tăng lợi nhuận. Tiếp đến là giai đoạn bão hòa, trong đó tăng 
trưởng doanh số bán hàng của sản phẩm chậm lại và lợi nhuận 
ổn định. Cuối cùng, sản phẩm bước vào giai đogn suy thoái, trong 


đó doanh số và lợi nhuận giảm dần. Nhiệm vụ của doanh nghiệp 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 465 


trong giai đoạn này là nhận ra sự suy thoái và quyết định xem có 
nên duy trì, thu hoạch hay ngừng sản xuất sản phẩm hay không. 
Các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm đòi hỏi những 
chiến lược và chiến thuật marketing khác nhau. 


Mục tiêu 9-4: Thảo luận về hai vấn đề sản phẩm bổ 
sung: các quyết định sản phẩm có trách nhiệm xã hội 
và marketing sản phẩm, dịch vụ quốc tế. 


Các thuật ngữ chính 
Mục tiêu 8-1 Phân tích kinh doanh 
Phát triển sản phẩm mới Phát triển sản phẩm 
Mục tiêu 8-2 Thử nghiệm marketing 


Tạo lập ý tướng Thương mại hóa 
Nguồn lực cộng đồng 
Sàng lọc ý tưởng 
Mô tả sản phẩm 


Thử nghiệm bản mô tả 


khách hàng 


đội nhóm 
Phát triển chiến lược marketing 


Phát triển sản phẩm mới dựa vào 


Những người làm marketing phải xem xét hai vấn đề sản phẩm bổ 
sung. Vấn đề thứ nhất là trách nhiệm xã hội. Điều này bao gồm 
các vấn đề và quy định chính sách công liên quan đến việc mua 
lại hoặc loại bỏ sản phẩm, bảo vệ bằng sáng chế, chất lượng và 
an toàn cũng như bảo hành sản phẩm. Vấn đề thứ hai liên quan 
đến các thách thức đặc biệt mà những người làm marketing 
sản phẩm và dịch vụ quốc tế phải đối mặt. Những người làm 
marketing quốc tế phải quyết định mức độ chuẩn hóa hoặc điều 
chỉnh dịch vụ của họ để phù hợp với thị trường thế giới. 


Mục tiêu 9-3 

Vòng đời sản phẩm (PLC) 
Phong cách 

Thời trang 


Phát triển sản phẩm mới dựa vào Mốt 


Giai đoạn giói thiệu 
Giai đoạn tăng trưởng 
Giai đoạn bão hòa 
Giai đoạn suy thoái 


THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TƯ DUY 
Câu hỏi thảo luận 


8-1 __ Tại sao nhiều sản phẩm lại mới thất bại?(AACSB: Trao đổi) 

9-2 Tạo lập ý tưởng là gì? Liệt kê và giải thích các nguồn ý 
tưởng sản phẩm mới. (AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 

9-3 Những hành động nào được thực hiện trong bước phân 
tích kinh doanh của quy trình phát triển sản phẩm mới? 
Làm thế nào để một doanh nghiệp thực hiện bước này? 
(AA0SB: Trao đổi) 

9-4 Làm thế nào các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách 
tiếp cận toàn diện để quản lý phát triển sản phẩm mới? 
(AACSB: Trao đổi) 

9-B_ Mô tả các tùy chọn có sẵn cho những người làm marketing 
sản phẩm trong giai đoạn suy thoái của vòng đời sản 
phẩm. (AADSB: Trao đổi) 


Bài tập tư duy 


9-8 Các doanh nghiệp lớn và nhỏ thuộc tất cả các ngành đang 


tìm kiếm những ý tưởng đổi mới sản phẩm từ nguồn lực 
cộng đồng. Nghiên cứu 3 chiến dịch nguồn lực cộng đồng 
mà các doanh nghiệp đã sử dụng trong vòng 2 năm qua. 
Chúng có thành công hay không? Hãy giải thích tại sao. 
(AA0SB: Trao đổi; Sử dụng DNTT; Tư duy phản xạ) 

9-7 Chia thành các nhóm nhỏ và nghiên cứu sản phẩm xe 
không người lái. Sản phẩm này được hình thành trong giai 
đoạn nào của quy trình phát triển sản phẩm mới? Những 
thách thức mà các công ty như Google, Apple, Amazon và 
Ford phải đối mặt trong việc đưa sản phẩm này đến giai 
đoạn ra mắt là gì? (AACSB: Trao đổi; Sử dụng CNTT; Tư 
duy phản xạ) 

9-8 Nêu ví dụ về một doanh nghiệp đã tung ra một sản phẩm 
tiêu dùng mới trong vòng 5 năm qua. Trình bày cách thức 
mà doanh nghiệp thực hiện 4P trong việc ra mắt sản 
phẩm và thảo luận về thành công của sản phẩm kể từ khi 
ra mắt. (AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


%86 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


ỨNG DỤNG VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


Marketing trực tuyến, di động và phương tiện truyền 
thông xã hội Khám chữa bệnh từ xa 


Khi phần lớn chỉ phí chăm sóc sức khỏe hiện nay đều dành cho 
việc điều trị các bệnh mãn tính và hầu hết những lần đến phòng 
cấp cứu là không khẩn cấp, thời đại dành cho khám chữa bệnh 
từ xa đã đến. Bệnh nhân có thể bấm điện thoại, máy tinh bảng 
và bàn phim thay vì phải đến phòng khám hoặc phòng cấp cứu. 
Công nghệ giúp các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân thông qua 
Skype hoặc FaceTime trên điện thoại thông minh, truy cập các 
xét nghiệm y tế qua hồ sơ y tế điện tử và gửi đơn thuốc đến một 
nhà thuốc địa phương nơi bệnh nhân đang ở - tất cả đều được 
thực hiện từ xa. Ngành công nghiệp khám chữa bệnh từ xa vẫn 
còn ở giai đoạn đầu, mới chỉ đạt mức doanh thu 200 triệu đô- 
la hàng năm, nhưng nó được dự đoán sẽ tăng trưởng thành một 
ngành công nghiệp với doanh thu gần 2 tỷ đô-la chỉ trong vài 
năm. Công nghệ không phải là lý do duy nhất cho sự tăng trưởng 
của ngành này. Đạo luật HITEGH khuyến khích hồ sơ y tế điện tử 
cũng đang tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành. 

8-8 Nghiên cứu ngành công nghiệp khám chữa bệnh từ xa và 
mô tả 2 công ty cung cấp dịch vụ này. Những ưu và nhược 
điểm của việc cung cấp dịch vụ y tế theo cách này là gì và 
nó có được định hướng bởi chính phủ hoặc ngành không? 
(AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 

8-10 Khám chữa bệnh từ xa hình thành trong giai đoạn nào 
của vòng đời sản phẩm? Công nghệ di động đóng vai trò 
gì trong sự phát triển của ngành công nghiệp này? Giải 
thích. (AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ} 


Đạo đức marketing Hãy suy nghĩ để tìm ra cách! 


Trong nhiều năm, dòng điện đã được sử dụng để điều trị các 
rối loạn não, chẳng hạn như trầm cảm, hệnh Parkinson và động 
kinh. Các phương pháp xử lý điện truyền thống là xâm lấn và yêu 
cầu sử dụng dòng điện lớn hoặc thiết bị cấy ghép vào não để đạt 
được kết quả tích cực. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra 


rằng việc sử dụng dòng điện liều thấp không xâm lấn được cung 


cấp bởi pin 9V vào não hộ của người lớn và trẻ em giúp họ học 
toán cũng như ngôn ngữ tốt hơn. Chỉ vói 5B đô-la, hạn có thể mua 
thiết bị kích thích dòng điện trực tiếp xuyên sọ (tDCS) nhằm đạt 
điểm cao hơn ở trường. Bộ công cụ cơ bản của bộ kích thích não 
tDCS cho phép người dùng lựa chọn giữa bốn cấp độ khác nhau 
và một chiếc mũ màu xanh xinh xắn để cố định các điện cực vào 
hộp sọ. Tuy nhiên, người mua nên cẩn thận vì các thiết bị này 
chưa được Gø quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm xem xét 
cũng như phê duyệt dưới dạng thiết bị y tế. 

9T! Tháo luận về các vấn đề đạo đức xung quanh loại sản 
phẩm này. Có nghiên cứu đáng tin cậy nào bảo đảm về 
tuyên bố và sự an toàn của các sản phẩm mới này hay 
không? (AACSB: Trao đổi; Lý luận đạo đức) 

8-12. Quan điểm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 
về các loại thiết bị và những sản phẩm khác được bán trên 
thị trường dưới dạng chất tăng cường nhận thức, chẳng 
hạn như thuốc thay thế thảo dược ra sao? (AACSB: Trao 
đổi; Tư duy phần xạ) 


Marketing qua các con số Chữa răng tại nhà 


Với sự già hóa dân số và ngày càng nhiều bệnh nhân ngại đến 
phòng khám nha khoa vô trùng, các nha sĩ đang tìm cơ hội phát 
triển dịch vụ chữa răng tại nhà. Tập đoàn nha khoa Blende đã 
thực hiện dịch vụ này tại San Francisco và New York, bao gồm 
mọi thứ từ kiểm tra định xỳ và làm sạch đến chữa trị chân răng. 
Một số bệnh nhân giàu có và thích dịch vụ cá nhân, trong khi 
những người khác đa phần là người nội trợ cao tuổi không thể 
đến phòng khám nha khoa. Dựng một phòng khám nha khoa tại 
nhà đòi hỏi phải có thêm thiết bị, chẳng hạn như máy X-quang 
cầm tay, bình chứa nước vô trùng, máy khoan nha khoa, đèn 
chiếu sáng và máy tính xách tay. Chỉ riêng một máy X-quang cầm 
tay đã có giá 8.000 đô-la. Tham khảo mục Marketing qua các con 
số để trả lời các câu hỏi sau. 

8-13 Các loại chỉ phí cố định có liên quan đến dịch vụ này là gì? 


Ước tính tổng chỉ phí cố định cho dịch vụ bổ sung này và 


EÄ./CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM |_ 487 


giả sử tỷ lệ đóng góp là 40%, xác định doanh số cần thiết 
để hòa vốn với mức tăng chỉ phí cố định để cung cấp dịch 
vụ bổ sung này. (AAbSB: Trao đổi; Tư duy phân tích) 

9-14 Nha sĩ phải xem xét những yếu tố nàn khác trước khi cung 
cấp dịch vụ này - ngoài dịch vụ tại phòng khám của mình? 
(AADSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


Tình huống video Gót thay thế Day2Night 


Nhiều phụ nữ yêu thích vẻ ngoài thời trang và hiệu ứng tăng 
chiều cao của giày cao gót. Nhưng ai cũng biết những vấn để liên 
quan đến việc đi chúng. Ví dụ, họ cảm thấy rất khó chịu khi phải 
mang giày cao gót đi bộ dù chỉ với khoảng cách ngắn. Đối với các 
hoạt động khác, tốt hơn bạn nên cầm theo một đôi giày thứ hai. 
Bỏ là lúc Gót thay thế Day2Niqht xuất hiện. Được tạo ra 
bởi một người phụ nữ sau một đêm khiêu vũ, đôi giày Day2Night 
ngay lập tức chuyển đổi thành bất kỳ một trong bốn loại gót 
chân, từ giày cao gót thấp đến giày cao gót mũi nhọn. Một gót 
giày có thể thay thế làm cho những đôi giày cao gót này trở thành 
một đề xuất công nghệ cao. Ngoài việc ra mắt một dòng giày, 
Day2Night đang tìm cách cấp phép công nghệ cho các nhà sản 
xuất giày khác. 
Sau khi xem video giới thiệu Gót thay thế Day2Night, hãy 
trả lồi các câu hỏi sau: 
8-IB_ Dựa trên các giai đoạn phát triển sản phẩm mới, thảo luận 
về cách Day2Night có khả năng được phát triển. 
8-16 Dòng giày Day2Night phù hợp nhất với giai đoạn nào của 
vòng đời sản phẩm? Khi công ty cố gắng ra mắt những đôi 
giày này, họ nên triển khai marketing chúng như thế nào? 


9-17 Day2Night đang phải đối mặt những thách thức nào? 


Tình huống doanh nghiệp Bose: Sản phẩm tốt hơn 
thông qua nghiên cứu 


Trong một cuộc khảo sát gần đây của hãng chiến lược thương 
hiệu Lippincott, thương hiệu đáng tin cậy nhất trong ngành điện 
tử tiêu dùng không phải là Apple. Cũng không phải Samsung, 
Sony hay Microsoft. Đó là Bose - tập đoàn tư nhân có quy mô còn 
khá nhỏ, chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh sáng tạo trong 
hơn B0 năm qua. Mặc dù đã sản xuất hơn 30 triệu bộ tai nghe 


mới vào năm ngoái, Bose chỉ đạt doanh thu khoảng 4 tỷ đô-la so 


với 234 tỷ đô-la của Apple. Nhưng khi nói đến niềm đam mê của 
khách hàng đối với thương hiệu của họ, công ty công nghệ có trụ 
số tại Massachusetts này thậm chí còn vượt trội hơn cả Apple. 
Bose tạo ra kết nối người tiêu dùng sâu sắc dựa trên sự đơn giản 
trong thiết kế thương hiệu và chức năng tuyệt vời. 

Bose tuân thủ nghiêm ngặt một tập hợp các giá trị đã định 
hướng cho công ty kể từ khi nó được thành lập. Hầu hết các công 
ty ngày nay tập trung vào việc phát triển doanh thu, lợi nhuận và 
giá cổ phiếu. Họ cố gắng vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng cách 
đa dạng hóa các dòng sản phẩm với những tính năng và thuộc 
tính mà các công ty khác không có. Mặc dù Bose không bỏ qua 
các yếu tố như vậy, nhưng lợi thế cạnh tranh của nó bắt nguồn 
từ triết lý doanh nghiệp độc đáo. CE0 Boh Maresca cho biết: 
“Chúng tôi không nghiêm túc trong việc kiếm tiền.” Vói việc tập 
trung vào nghiên cứu và đổi mới sản phẩm, ông chỉ ra rằng “việc 


kinh doanh gần như là một sự cân nhắc thứ yếu.” 


Triết lý của Bose 


Để hiểu về Bose, trước tiên bạn phải hiểu về người sáng lập Bose. 
Vào thập niên 1950, nhà sáng lập Amar Bose học văn bằng thứ ba 
tại Viện Công nghệ Massachusetts. Ông có hứng thú nghiên cứu 
và tìm tòi các lĩnh vực kỹ thuật điện khác nhau. Ông cũng vô cùng 
say mê âm nhạc. Khi mua hệ thống hi-fi đầu tiên của mình - một 
mô hình mà ông tin rằng có thông số kỹ thuật tốt nhất - ông đã 
thất vọng về khả năng tái tạo âm thanh trung thực của hệ thống 
này. Vì vậy, ông bắt đầu nghiên cứu rất nhiều vấn đề để tìm ra giải 
pháp. Và ông đã bắt đầu một nghiên cứu sâu rộng mà cuối cùng 
sẽ dẫn đến việc thành lập Tập đoàn Bose vào năm 1964. Nó cũng 
dẫn đến sự phát triển khẩu hiệu lâu đời của Bose: “Âm thanh tốt 
hơn thông qua nghiên cứu.” 

Ngay từ những ngày đầu, Amar Bose luôn tuân thủ các 
nguyên tắc cốt lõi đã định hướng triết lý của công ty. Khi thực 
hiện nghiên cứu đầu tiên về loa và âm thanh, ông đã làm một việc 
mà từ đó lặp đi lặp lại nhiều lần tại Bose. Ông hỏ qua những công 
nghệ hiện có và bắt đầu hoàn toàn từ đầu - một điều không phổ 
biến trong các chiến lược phát triển sản phẩm. 

Khác với các chiến lược doanh nghiệp điển hình, Amar 
Bose đưa tất cả các công ty tư nhân có lợi nhuận vào nghiên cứu 
và phát triển - một thực tế phản ánh niềm đam mê nghiên cứu và 


nỗ lực sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất. Khi làm như 


EŠ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


s88 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


vậy, ông cũng bỏ qua quá trình tìm ra những gì khách hàng muốn, 
thay vào đó giữ cho nghiên cứu của mình giới hạn trong phòng 
thí nghiệm và tập trung vào các thông số kỹ thuật để tạo ra một 
sản phẩm cao cấp. 

Ngày nay, phương pháp này được coi là dị giáo trong thế 
giới đổi mới. Amar đã theo đuổi phương pháp này vì ông có thể. 
Ông thường chỉ ra rằng các công ty đại chúng cá danh sách dài 
những ràng buộc không áp dụng cho các công ty tư nhân, đồng 
thời nhấn mạnh: “Nếu làm việc cho một công ty khác, tôi đã bị sa 
thải từ lâu.” Vì lý do này, Bose luôn thề rằng sẽ không bao giờ đưa 
công ty ra công chúng. “Điều đó đối với tôi cũng đồng nghĩa vói 
việc hị mất công ty. Sở thích thực sự của tôi là nghiên cứu - đó là 
sự phấn khích - và tôi sẽ có thể thực hiện các dự án dài hạn với 
Phố Wall đang đầy rẫy cạnh tranh khốc liệt.” 


Đổi mới theo cách của Bose 


Công ty khởi đầu rất khiêm tốn và giờ đây đã có một số lượng 
lớn dòng sản phẩm vượt ra ngoài dòng âm thanh gia đình cốt 
lõi của nó. Các dòng sản phẩm bổ sung nhắm vào một loạt ứng 
dụng thu hút sự chú ý sáng tạo của Amar Bose trong nhiều năm 
qua, bao gồm quân sự, ô tô, xây nhà/tu sửa, hàng không cùng hệ 
thống âm thanh thương mại và chuyên nghiệp. Công ty thậm chí 
còn có một bộ phận marketing thiết bị thử nghiệm cho các tổ 
chức nghiên cứu, trường đại học, công ty thiết bị y tế và công ty 
kỹ thuật trên toàn thế giới. Dưới đây chỉ là một vài trong số các 
sản phẩm minh họa cho những đột phá sáng tạo được đưa ra bởi 
công ty. 

Loa. Sản phẩm đầu tiên của Bose là loa được giới thiệu 
vào năm 1965. Kỳ vọng doanh số bán loa đạt 1 triệu đô-la trong 
năm đầu tiên, Bose đã sản xuất 60 sản phẩm nhưng chỉ bán được 
40. Loa Bose han đầu đã phát triển thành hệ thống loa trực tiếp/ 
phản xạ 901 ra mắt vào năm 1988. Hệ thống loa này được thiết 
kế dựa trên khái niệm rằng âm thanh sống truyền đến tai người 
thông qua các kênh trực tiếp cũng như phản xạ (ngoài tường, 
trần nhà và những vật thể khác). Loại loa này có cấu hình hoàn 
toàn khác lạ. Có hình dạng bằng 1⁄8 kích thước một quả cầu và 
được đặt úp vào một góc phòng, các sóng âm thanh phản xạ từ 
các bức tường và lấp đầy căn phòng với âm thanh vòm vang vọng 
từ mọi phía. Loa không có loa dải trầm hay dải cao, mà được cấu 


tạo bởi 8 trình điều khiến tầm trung cỡ 11cm. Loa cũng rất nhỏ 


so với các loa cao cấp thời đó. Thiết kế này tiến gần hơn với bản 
chất âm thanh và tác động cảm xúc của nhạc sống hơn bất kỳ thứ 
gì khác trên thị trường, nhờ đó giành được sự hoan nghênh của 
toàn bộ ngành ngay lập tức. Được coi là đột phá vào thời điểm 
đó, cách tiếp cận phản xạ này thường được sử dụng trong các hệ 
thống rạp hát gia đình trong toàn ngành công nghiệp hiện nay. 

Tuy nhiên, trước đó, Bose đã có một thời gian khó thuyết 
phục khách hàng về giá trị của những chiếc loa sáng tạo này. Vào 
thời điểm bùng nổ loa trầm, loa cao tần và loa có kích thước càng 
to càng tốt, loạt sản phẩm 901 ban đầu không được đón nhận. 
Vào năm 1988, một nhân viên bán lẻ đã giải thích cho Amar Bose 
lý do tại sao loa không thể bán được: 

“Hãy nhìn xem, tôi thích loa của ông nhưng không thể bán 
nó vì nó làm tôi mất hết uy tín của một nhân viên bán hàng. Tôi 
không thể giải thích cho khách hàng lý do tại sao 901 không có 
loa trầm hay loa cao tần nào. Một khách hàng bước vào, sau khi 
thấy loa này có kích thước nhỏ quá, anh ta bắt đầu nhìn vào bên 
trong thùng loa. Tôi đi đến chỗ anh ta, và anh ta nói: Anh để loa 
trầm ở đâu thế? Tôi nói với anh ta: Tôi không có loa trầm đâu.' Và 
anh ta nói: Anh là gã nói dối,' sau đó quay đi. 

Để giải quyết vấn đề về uy tín này, Bose đã phát triển một 
năng lực cốt lõi khác - xác định và nhắm mục tiêu đúng khách 
hàng với những sản phẩm mà họ tự tin là vượt trội so với các sản 
phẩm tốt nhất hiện có. Đối với Bose, điều này thường có nghĩa là 
nhắm mục tiêu vào các khách hàng có thu nhập cao hơn, những 
người yêu thích âm thanh nhưng muốn có một sản phẩm tốt và 
sẵn sàng trả giá cao cho nó. Đối với sản phẩm 901, công ty cần có 
chiến thuật trưng bày và trình diễn một cách thật sáng tạo. Cách 
tiếp cận này đã có tác dụng. Mặc dù ngày nay những người mê âm 
nhạc khó tính chế giễu các sản phẩm của Bose là lừa đảo, nhưng 
những khách hàng có kỳ vọng, những người không bị ảnh hưởng 
bởi các thông số kỹ thuật định trước cho rằng các sản phẩm của 
Bose thật đặc biệt. Kể từ lúc sản phẩm 901 được hiết đến, nó đã 
thành công đến nỗi Amar Bose đã tạo dựng được uy tín cao trong 


các sản phẩm về loa. 


Danh sách các đổi mới về loa chính tại Bose rất dài. Vào 
thập niên 1970, công ty đã giới thiệu âm thanh giống như buổi hòa 
nhạc trong hệ thống loa trực tiếp/nhản xạ có kích thước như một 
chiếc kệ sách mã hiệu 501. Trải qua 14 năm nghiên cứu, công ty đã 


phát triển công nghệ loa ống dẫn sóng âm - một công nghệ ngày 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ QUẦN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM | 488 


nay được sử dụng trong đài phát thanh Wave, hệ thống âm nhạc 
Wave và hệ thống âm nhạc Acoustic Wave. Vào thập niên 1980, 
công ty một lần nữa thay đổi quan niệm truyền thống về sự liên 
quan giữa kích thước loa và âm thanh. Hệ thống Acoustimass cho 
phép loa có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay tạo ra chất lượng âm 
thanh tương đương với các hệ thống cao cấp gấp nhiều lần kích 
thước của chúng - một thiết kế rất phổ biến vẫn nằm trong danh 
mục loa Bose hiện tại. Gần đây, Bose một lần nữa giới thiệu sản 
phẩm nghệ thuật MusicMonitor - một cặp loa máy tinh nhỏ gọn có 
thể phát ra âm thanh của hệ thống loa siêu trầm ä mảnh. Và Bose 
đã dẫn đầu trong việc phát triển hệ thống loa không dây - một 
động thái nhanh chóng được tất cả các đối thủ cạnh tranh chạy 
theo. Không chỉ đột phá vào thời điểm được giới thiệu, từng hệ 
thống còn tiên tiến về mặt công nghệ đến mức Bose vẫn bán nó 
ngày nay, bao gồm cả loạt 901 ban đầu. 

Tai nghe. Maresca nhớ lại: “Bose đã đầu tư hàng chục 
triệu đô-la sau 198 năm phát triển công nghệ tai nghe trước khi 
kiếm được lợi nhuận. Giờ đây, tai nghe là một phần quan trọng 
trong kinh doanh.” Ban đầu, Bose tập trung vào các công nghệ 
giảm tiếng ồn để chế tạo tai nghe cho phi công, giúp ngăn chặn 
mức độ nhiễu cao do máy bay tạo ra. Không chỉ giảm thanh, 
tai nghe Bose còn loại bỏ tiếng ồn xung quanh để các phi công 
đeo chúng không nghe thấy qì ngoài âm thanh phát ra từ điện 
thoại. Bose nhanh chóng phát hiện ra hành khách của hãng hàng 
không có thể hưởng lợi nhiều như phi công từ công nghệ tai nghe 
của họ. Ngày nay, dòng sản phẩm QuietComfort của Bose - được 
sử dụng trang nhiều ứng dụng tiêu dùng - đã đặt ra tiêu chuẩn 
cho tai nghe chống ồn. Một nhà báo coi sản phẩm này có ý nghĩa 
lớn đến nỗi ông đã đưa nó vào danh sách “101 phép màu làm thay 
đổi thế giới” - ngay bên cạnh thuốc aspirin, giấy và bóng đèn. 

Giảm xóc ô tô. Kể từ năm 1980, văn hóa đổi mới toàn diện 
tại Bose thậm chí đã khiến công ty đi theo con đường phát triển 
hệ thống giảm xóc cho ô tô. Mối quan tâm của Amar Bose đến 
giảm xóc manh nha từ thập niên 1950 khi ông mua cả 2 chiếc 
Citroen và Pontiac, mỗi chiếc đều sử dụng hệ thống giảm xóc 
khi nén bất tiện. Sau đó, ông bị ám ảnh bởi những thách thức kỹ 
thuật để đạt được khả năng vào cua tốt mà không phải ngừng lái. 

Hệ thống mà Bose phát triển dựa trên các động cơ điện 
từ được lắp đặt ở mỗi bánh xe. Dựa trên các đầu vào từ màn hình 
cảm biến đường, động cơ có thể rút lại và mở rộng gần như ngay 
lập tức. Khi va chạm trên đường, hệ thống giảm xóc phản ứng 


bằng cách "nhảy ra” khỏi nó. Khi tiếp xúc với ổ gà, hệ thống giảm 
xóc nhả bánh xe xuống dưới rồi thu lại đủ nhanh để hành khách 
trên xe không cảm thấy sự xuất hiện của ổ gà. Ngoài những khả 
năng mang lại tiện nghỉ này, các động cơ bánh xe được thiết kế 
để giữ cho chiếc xe hoàn toàn cân bằng trong quá trình hoạt 
động mạnh mẽ như vào cua hoặc dừng lại. Hệ thống đã đạt được 
tầm nhìn của Amar Bose khi cung cấp cho người lái khả năng xử 
lý tốt hơn bất kỳ chiếc xe thể thao nào, đồng thời mang lại cho 
người ngồi trên xe sự thoải mái nhất có thể. 

Bose đã đầu tư hơn 100 triệu đô-la trong 30 năm vào hệ 
thống giảm xóc mang tính đột phá này. Cuối cùng, hệ thông lại 
quá nặng và quá đắt để sử dụng cho xe khách. Tuy nhiên, thay 
vì bày lên kệ hàng, Bose đã làm những gì mình thường làm - tìm 
ra một thị trường nơi công nghệ có thể được sử dụng để cung 
cấp giá trị khách hàng thực sự. Công ty hiện đang bán một phiên 
bản nhỏ, nhẹ hơn của hệ thống giảm xóc Bose như hệ thống ghế 
Bose Ride dành cho xe tải hạng nặng. Vượt qua cả hệ thống treo 
khí hiện tại và các công nghệ thông thường khác về hiệu suất, 
mức giá 8.000 đô-la của nó cũng vượt quá 5-10 lần giá của một 
chiếc xe tải. Mặc dù ban đầu, hầu hết các công ty và tài xế đều 
nghỉ ngờ, nhưng ý kiến của một tài xế ở Texas đã khiến giá trị của 
sản phẩm này tăng lên, ngay cả với mức giá cao đảng kể: “Tôi hị 
đau lưng. Tôi từng bị bẩm ở lưng và cổ mỗi khi lái xe. Chiếc xe tải 
vẫn nảy trên cung đường xóc, nhưng tôi thì không. Tôi cảm thấy 
như đang lø lửng và tách ra hoàn toàn khỏi chiếc xe.” 

Cam kết nghiên cứu và phát triển của Bose đã tạo ra 
những sản phẩm tiên tiến, góp phần tạo nên niềm tin mà khách 
hàng của Bose dành cho công ty. Khách hàng biết rằng công ty 
quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của họ - về việc tạo ra những sản 
phẩm tốt nhất - hơn là tối đa hóa lợi nhuận. Xét trên khía cạnh 
một công ty không quan tâm quá nhiều đến lợi nhuận, Bose đã 
làm tốt nhiệm vụ của mình. Trong thị trường tai nghe cá nhân, 
Bose chỉ đứng thứ hai sau Beats (Apple) với 11% thị phần. Và với 
sản phẩm loa không dây hiện đang thống trị doanh số loa, Bose 
dẫn đầu với tỷ lệ 22%, cao hơn 8 điểm so với dòng sản phẩm 
của Sonos 

Amar Bose đã qua đời cách đây vài năm ở tuổi 83. Với niềm 
đam mê của một nhà khoa học chân chính, ông đã làm việc mỗi 
ngày trong suốt độ tuổi 80 của mình. “Ông tràn đầy năng lượng 
còn hơn cả một người 18 tuổi,” Maresca từng nói. “Mỗi người trong 
số những người không tán thành chỉ khiến ông càng thêm quyết 


E/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


470 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


tâm và kiên định.“ Đạo đức công việc đó chứng minh cho niềm 
đam mê của người đàn ông đã hình thành nên một trong những 
công ty sáng tạo và đáng tin cậy nhất hiện nay. Những triết lý 
của ông đã tạo ra danh sách dài những sáng kiến đột phá của 
Bose. Thậm chí ngày nay, công ty vẫn tiếp tục đạt được thành 
công bằng cách tuân theo một trong những triết lý cø bản khác 
của Amar Bose: “Quy mô tiềm năng của thị trường? Chúng tôi 
thực sự không biết. Chúng tôi chỉ biết mình có một công nghệ 


rất khác biệt và tốt hơn nhiều đến mức nhiều người sẽ muốn nó.” 


Câu hỏi thảo luận 


9-18 Dựa trên các khái niệm được thảo luận trong chương này, 
hãy mô tả những yếu tố đã góp phần vào sự thành công 
của sản phẩm mới của Bose. 

9-19 Khách hàng có đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát 


triển sản phẩm của Bose không? Hãy giải thích. 


9-20 Bose khác biệt như thế nào đối với việc quản lý vòng đời 
sản phẩm? 

8-21 Về vòng đời sản phẩm, Bose phải đối mặt với những thách 
thức nào trong việc quản lý danh mục sản phẩm? 

9-22 Bose có thể tiếp tục duy trì văn hóa đổi mới mà thiếu Amar 
Bose không? 


Nguồn: David Carnoy, "Boses New Beat,” 0Net, 3/2/2018, www.cnet. 
com/news/bose-new-beat-ceo-maresca-profile/; Jeff Berman, “Irying 
1o Beat Beats in the Headphone Category Remains a Challenge,” Home 
21/5/2016, 
to-beat-beats-ïin-the-headphone-category-remains-a-challenge/; 
Brian Dumaine, “Amar Bose,” Fortune Small Business, 1/9/2004, http:// 
money.cnn.com/magazines/fsb/fsb_archive/2004/08/01/8184686/; 
0lqa Kharif, “Seling Sound: Bose Knows,” Bloomberg, 14/5/2008, www. 
bloomberg.com/news/articles/2008-05-14/selling-sound-bose-knows; 
“The Most Trusted Brands Are Like People - Open, Real, and Even 


Theater Review, www.hometheaterreview.com/trying- 


Flawed,” 18/1/2014, www.lippincotil.com/en/news/the-most-trusted- 
brands-are-like-people-open-real-and-even-flawed/; và www.hose. 
com/en_us/about_bose.html, truy cập tháng 7/2016. 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNH GIÁ 
Hiểu và nắm giữ giá 


10 


Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét công cụ 
quan trọng thứ hai trong marketing hỗn hợp 
— định giá. Nếu phát triển, quảng bá và phân 


xã 


TÔNG QUAN 


phối sản phẩm là hạt giống của kinh doanh 
thành công thì định giá có hiệu quả chính là 
kết quả thu hoạch. Những doanh nghiệp thành công 
trong việc tạo ra giá trị khách hàng bằng các hoạt 
động marketing hỗn hợp khác vẫn phải nắm bắt một 
phần giá trị này qua giá cả mà họ áp dụng. Trong 
chương này, chúng ta sẽ trao đổi về tầm quan trọng 
của định giá, khám phá 3 chiến lược định giá chính, 
đồng thời xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài 


tác động tới quyết định định giá. Trong chương tiếp 


trị khách hàng 


theo, chúng ta sẽ nghiên cứu một số phương pháp và 
cân nhắc khác về định giá. 

Để bắt đầu, chúng ta sẽ đánh giá tẩm quan 
trọng của định giá trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến. 
Có thể bạn chưa biết, hiện nay đang diễn ra cuộc 
chiến về giá cả giữa Walmart — nhà bán lẻ lớn nhất 
thế giới và Amazon — nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất 
hành tỉnh. Mỗi chiến binh mang đến trận chiến một 
kho vũ khí hùng mạnh. Hiện tại, tâm điểm cuộc 
chiến là giá cả. Nhưng về lâu dài, cả hai cần nhiều 
hơn là giá cả để chiến thắng. Phần thưởng sẽ dành 
cho công ty mang lại trải nghiệm khách hàng trực 
tuyến tổng thể và giá trị tốt nhất trong cùng mức giá. 


WALMART VÀ AMAZ0N: CUỘC CHIẾN GIÁ CẢ CHO VỊ TRÍ THỐNG TRỊ NGÀNH BÁN LẺ TRỰC TUYỂN 


lêu để “Walmart đấu với Amazon: Hãy nổ 

súng” xuất hiện trên các mặt báo. Ali đấu với 

Fazier. Coke với Pepsi. Yankees với Red Sox. 
Và bây giờ, hai đấu sĩ bán lẻ hạng nặng đang khai 
chiến với tất cả những gì họ sở hữu. Mục tiêu của 
cuộc chiến? Thống trị ngành bán lẻ trực tuyến. Vũ 
khi được lựa chọn? Giá cả, ít nhất cho đến hiện tại — 
một điểu tất yếu khi cả hai chiến binh đã có lợi thế 
chi phí thấp từ lâu. 


Mỗi bên đều quyết liệt theo đúng nghĩa của 
nó. ÑWalmart thống trị bán lẻ ngoại tuyến. Khẩu hiệu 
“Tiết kiệm tiền. Sống tốt hơn” định hướng vào giá cả 
đã giúp hãng trở thành nhà bán lẻ và công ty lớn nhất 
thế giới cho đến nay. Ngược lại, Amazon là “Ñalmart 
của bán lẻ trực tuyến” — cửa hàng bách hóa trực tuyến 
của tất cả chúng ta. Mặc dù tống doanh số hàng năm 
của Walmart đạt con số khổng lồ là 482 tỷ đô-la, 
gấp hơn 4,5 lần doanh số 107 tỷ đô-la của Amazon, 


EŠ/(CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


472 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


nhưng doanh số bán hàng trực tuyến của Amazon 
lại lớn gấp gần 8 lần so với Walmart. Theo một ước 
tính, Amazon chiếm gần 40% toàn bộ doanh số bán 
hàng trực tuyến trong mùa bán hàng gẩn đây nhất, 
lớn hơn doanh số bán hàng trực tuyến của 21 đối thủ 
liền kể gộp lại. 

Tại sao Walmart lại lo lắng về đối thủ Amazon) 
Dù gì trong hiện tại, doanh số bán hàng trực tuyến 
của hãng này chỉ chiếm 7% tổng doanh số bán lẻ 
của Mỹ. Doanh số bán của Walmart hầu hết đạt 
được thông qua hoạt động của 11.000 cửa hàng 
thực tế, trong khi doanh số bán trực tuyến chỉ chiếm 
2,8% tổng doanh số bán lẻ của công ty. Nhưng đây 
không phải cuộc chiến hiện tại mà là cuộc chiến cho 
tương lai. Doanh số bán hàng trực tuyến đang tăng 
trưởng gấp 3 lần so với tỷ lệ tăng trưởng của doanh 
số bán hàng ngoại tuyến. Trong vòng 10 năm tới, 
bán lẻ trực tuyến và di động sẽ 
chiếm 1/3 tổng doanh số bán 
lẻ. Do Amazon chiếm giữ bán 
lẻ trực tuyến nên doanh thu 
hàng năm của nó đã tăng hơn 
20% trong vòng 4 năm qua. 
Trong khi đó, tăng trưởng 
tổng doanh số của WWaÌmart 
gần như không thay đổi trong 
cùng thời kỳ. Doanh thu của Amazon đã đạt tới con 
số 100 tỷ đô-Ìa, tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ công 
ty nào trong lịch sử. 

Amazon đã thể hiện tham vọng không ngừng 
trong việc cung cấp hầu hết mọi thứ trực tuyến. Khởi 
đầu bằng bán sách nhưng giờ đây công ty đã bán mọi 
thứ từ sách, phim, âm nhạc cho đến các sản phẩm 
điện tử tiêu dùng, gia dụng và sân vườn, quần áo, đồ 
trang sức, đồ chơi, dụng cụ, thậm chí cả tạp hóa. Do 


đó, sức mạnh trực tuyến của Amazon hiện đang trở 


Walmart - nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và Amazon 
- nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất hành tỉnh đang 
khai chiến cho vị trí thống trị ngành bán lẻ trực 
tuyển. Vũ khi được lựa chọn? Giá cả, ít nhất là 


đến thời điểm này. Nhưng trong dài hạn, cả hai 


cần nhiều hơn là giá cả để chiến thắng. 


thành mối đe dọa đáng kể đối với Walmart. Nếu sự 
mở rộng của Amazon tiếp tục và doanh số bán hàng 
trực tuyến tăng vọt như dự đoán, nó sẽ ngày càng 
ăn sâu vào doanh số tại cửa hàng truyền thống của 
XWalmart. 

Nhưng Walmart không để cho điều đó xảy ra 
mà không tiến hành một cuộc chiến. Thay vào đó, 
nó tấn công vào sân nhà của Amazon — bán hàng trên 
mạng internet và mạng di động. Công ty bắt đầu với 
chiến thuật nổi tiếng — giá và chỉ phí thấp. Thông 
qua định giá mang tính tấn công, Walmart giờ đây 
chiến đấu cho mỗi đô-la chỉ tiêu của người tiêu dùng 
trực tuyến. Nếu so sánh mức giá tại WaÌmart.com và 
Amazon.com, bạn sẽ nhận ra một cuộc chiến giá cả 
đang hoành hành ở một loạt sản phẩm. 

Trong cuộc chiến giá cả, Walmart dường như 
có lợi thế hơn. Chi phí và giá thấp đã nằm trong 
mã DNA của công ty. Qua 
nhiều năm, \Walmart đã sử 
dụng các hoạt động và sức 
mua khổng lồ của mình 
một cách hiệu quả để giảm 
giá cũng như hạ gục hết đối 
thủ này đến đối thủ khác. 
Nhưng Amazon thì khác, 
mạng lưới của nó được tối 
ưu hóa cho mua sắm trực tuyến, những người bán 
hàng trên internet không phải lo nghĩ tới chỉ phí vận 
hành các cửa hàng thực tế. Kết quả là Amazon có khả 
năng thích ứng, thậm chí chiến thắng WaÌmart trong 
trò chơi định giá trực tuyến. 

Hiện nay, cả hai gã khổng lổ có vẻ khá bế tắc 
trong cuộc chiến giá thấp không mang lại nhiều lợi 
thế. Trên thực tế, về dài hạn, việc cắt giảm giá một 
cách liểu lĩnh sẽ gây nhiều tổn thất hơn là mang lại 
những điểu tốt đẹp cho cả Walmart và Amazon. Vì 


KÄJ/0ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


vậy, mặc dù mức giá thấp là quan trọng, nhưng nó 
không đủ để lôi kéo người mua trực tuyến. Người 
mua sắm trực tuyến ngày nay mong muốn mọi thứ, 
cả giá thấp lẫn sự lựa chọn, tốc độ, sự thuận tiện và 
được thỏa mãn trải nghiệm mua sắm tổng thể. 

Hiện tại, Amazon dường như chiếm thế thượng 
phong ở hầu hết các yếu tố mua hàng quan trọng 
ngoài giá cả. Mạng phân phối được thiết lập cho mua 
sắm trực tuyến đã tăng tốc độ đáp ứng các đơn giao 
hàng tại nhà của người mua một cách hiệu quả và 
nhanh chóng — bao gồm cả giao hàng trong ngày và 
vào Chủ nhật ở một số thị trường. Phân loại mặt 
hàng trực tuyến của Amazon thậm chí vượt xa hệ 
thống của ÑWaÌmart, phù thủy mua sắm trực tuyến và 
di động này cũng đang chuyển sang các cửa hàng tạp 
hóa — khu vực đóng góp 56% doanh số của W/almart. 
Việc Amazon thiếu các cửa hàng thực tế không phải 
là vấn để. Các ứng dụng di động được sử dụng rộng 
rãi của Amazon cho phép người tiêu dùng mua sắm 
trên Amazon.com ngay cả khi họ đang ở các cửa 
hàng của WaÌmart. Cuối cùng, giao diện khách hàng 
vô cùng mạnh mẽ được điểu khiển bởi dữ liệu lớn 
của Amazon tạo ra các trải nghiệm mua sắm trực 
tuyến được cá nhân hóa và mang lại sự thỏa mãn 
cao. Amazon thường xuyên được xếp hạng trong top 
các doanh nghiệp có mức độ thỏa mãn khách hàng 
cao. Theo một nhà phân tích, “khách hàng cho rằng 
trải nghiệm mua sắm trên Amazon chỉ đơn giản là 
tốt hơn WWalmart. lrên thực tế, Amazon được cho là 
cung cấp trải nghiệm và thời gian mua sắm tốt nhất.” 

Ngược lại, Walmart là kẻ đến sau trong mảng 
bán hàng trực tuyến. Mặc dù đã đổ hàng tỷ đô-la vào 
công nghệ thương mại điện tử, Walmart vẫn đang cố 
gắng tìm ra cách hiệu quả để phân phối hàng hóa đến 
tận tay người mua sắm trực tuyến. Khi doanh số bán 


hàng trực tuyến của Walmart bắt đầu tăng, gã khổng 


ĐỊNHGIÁ | 473 


lồ với hệ thống cửa hàng trực tiếp đã chắp vá mạng 
lưới trung tâm phân phối trực tuyến tạm thời với các 
bộ phận chưa sử dụng của trung tâm phân phối trực 
tiếp của mình. Với hầu hết các cửa hàng thực tế, nhà 
bán lẻ này vẫn chưa thể bắt kịp trải nghiệm mua sắm 
của người tiêu dùng trực tuyến trên Amazon. Vì vậy, 
mặc dù với di sản giá thấp ấn tượng, WaÌmart vẫn 
thấy mình đang chơi trò đuổi bắt trực tuyến. 

Để bắt kịp đối thủ, ÑWalmart đang đầu tư mạnh 
nhằm tạo mạng lưới tiêu dùng thế hệ tiếp theo. Điều 


quan trọng là nó tận dụng được lợi thế nhờ có một 


. "\ErrilEW 


.19113tl avi.] .vaaom avet 


Walmart với Amazon trong cuộc chiến trực tuyến: Vị trí thống 
trị mảng bán hàng trực tuyến đòi hỏi nhiều hơn là chỉ cạnh 
tranh và chiến thắng trong cuộc chiến giá cả trực tuyến. Phần 
thưởng sẽ dành cho công ty mang lại được trải nghiệm khách 
hàng trực tuyến tổng thể và giá trị tốt nhất trong cùng mức giá. 
(hình trên) @ NetPics/Alamy; (hình dưới) Bloomberg/Getty 
lmages 


E/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


474 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


tài sản lớn mà Amazon không thể sánh được — một 
cơ hội để tích hợp mua sắm trực tuyến với mạng lưới 
cửa hàng truyền thống. Ví dụ, hiện nay Ñalmart đã 
đáp ứng hơn 1/5 số đơn hàng của WaÌmart.com một 
cách nhanh và rẻ hơn bằng cách bố trí nhân viên tại 
các cửa hàng để tổng hợp, đóng gói các mặt hàng rồi 
gửi hoặc chuyển chúng tới tận nhà khách hàng. 2/3 
dân số Mỹ sống trong phạm vi 5 dặm của một cửa 
hàng WWalmart sẽ được đáp ứng các đơn hàng trong 
vòng 30 phút. 

Thông qua kết hợp các hoạt động vận hành 
trực tuyến và ngoại tuyến, Walmart có thể cung 
cấp những dịch vụ độc đáo như nhận và trả hàng 
miễn phí cho các đơn hàng trực tuyến tại cửa hàng 
(Walmart.com cung cấp 3 lựa chọn mua sắm: trực 
tuyến, trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến 
lấy tại cửa hàng). Sử dụng trang web và ứng dụng di 
động của WaÌmart, người tiêu dùng có thể mua sắm 
tại cửa hàng một cách dễ dàng. Họ cho phép khách 
hàng chuẩn bị trước danh mục mặt hàng mua sắm, 
xác định vị trí sản phẩm theo lối đi để giảm thời gian 
mua sắm lãng phí và sử dụng điện thoại thông minh 
khi thanh toán với phiếu giảm giá kỹ thuật số đã 
được tải sẵn một cách tự động. Khách hàng nhận 
đơn đặt hàng trực tuyến tại cửa hàng có thể thanh 


KHÁI QUÁT MỤC TIỂU 


toán bằng tiền mặt. Walmart đã mở cửa mua sắm 
trực tuyến cho 20% khách hàng không có tài khoản 
ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Đối với khách hàng 
thanh toán trực tuyến, Walmart đang thử nghiệm tủ 
khóa tại cửa hàng, nơi khách hàng có thể chỉ cần đến 
một tủ khóa được chỉ định để lấy hàng. 

Ai sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến giành 
trái tim và ví tiển của người mua trực tuyến? Chắc 
chắn giá thấp vẫn là yếu tố quan trọng. Nhưng để 
thống trị mảng bán hàng trực tuyến thì cần nhiều 
hơn là chỉ chiến thắng trong cuộc chiến giá cả trực 
tuyến. Nó đòi hỏi phải cung cấp mức giá thấp cộng 
với sự chọn lựa, sự tiện lợi và trải nghiệm mua hàng 
trực tuyến đẳng cấp thế giới — những thứ mà Amazon 
đã hoàn thiện từ lâu. Đối với WaÌmart, việc bắt kịp 
và chỉnh phục Amazon trực tuyến sẽ đòi hỏi thời 
gian, nguồn lực cùng kỹ năng vượt xa thương hiệu 
giá thấp hàng ngày của nó. Theo chủ tịch phụ trách 
thương mại điện tử toàn cầu của WaÌmart, nhiệm vụ 
chiến thắng trong cuộc chiến bán hàng trực tuyến 
“sẽ là phần còn lại trong sự nghiệp của chúng tôi và 
nó cũng nặng nề như số tiển chúng tôi phải đầu tư. 
Đó không phải là một dự án. Đó là tương lai của 
công ty." 


: Trả lời câu hỏi “Giá cả là gì?” và thảo luận về tầm quan trọng của định giá trong môi trường thay đổi nhanh chóng 


Mục tiêu 10-1 : ngày nay. 


: Giá cả là gì? 


Xác định 3 chiến lược định giá chính và thảo luận về tầm quan trọng của việc thấu hiểu nhận thức giá trị khách 
ị hàng, chỉ phí doanh nghiệp và chiến lược cạnh tranh khi xác lập mức giá. 
Các chiến lược định giá chính 


Nhận diện và xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài quan trọng khác tác động tới quyết định định giá của 


: một doanh nghiệp. 


Các điều kiện bên trong và bên ngoài khác tác động tới quyết định về giá 


Ki /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


NGÀY NAY, CÁC DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI MẶT với môi trường định giá 
khốc liệt và thay đổi nhanh chóng. Khách hàng tìm kiếm giá trị đã gây áp lực tăng giá lên 
nhiều doanh nghiệp. Do thời kỳ kinh tế eo hẹp trong những năm gần đây cùng với quyền 
lực định giá của internet và các doanh nghiệp bán lẻ định hướng giá trị như ÑWalmart và 
Amazon, người tiêu dùng ngày nay đang theo đuối các chiến lược chỉ tiêu tiết kiệm hơn. 
Đáp lại, dường như mọi doanh nghiệp đang tìm cách giảm giá. 

3Tuy nhiên, giảm giá thường không phải là phương án tốt nhất. Giảm giá một cách 
không cần thiết có thể dẫn đến mất lợi nhuận và gây thiệt hại cho cuộc chiến giá cả. Nó có thể 
làm giảm giá của một thương hiệu bằng cách báo hiệu cho khách hàng rằng giá cả quan trọng 
hơn giá trị khách hàng mà thương hiệu mang lại. Thay vào đó, cả trong thời kỳ nền kinh tế 
tốt và xấu, các doanh nghiệp nên bán giá trị, chứ không phải giá cả. Trong một số trường hợp, 
điểu đó có nghĩa là doanh nghiệp phải bán sản phẩm tại mức giá thấp nhất. Nhưng trong hầu 
hết các trường hợp, điểu đó có nghĩa là doanh nghiệp thuyết phục khách hàng rằng việc trả 
một mức giá cao hơn cho thương hiệu của doanh nghiệp là hợp lý bởi vì họ nhận được giá 
trị lớn hơn. 

Giá cả là gì? 

Theo nghĩa hẹp nhất, giá cả là khoản tiển trả cho một sản phẩm hoặc 
dịch vụ. Một cách rộng hơn, giá cả là tổng của tất cả các giá trị mà 
khách hàng bỏ ra để đạt được lợi ích của việc sở hữu hoặc sử dụng sản 
phẩm hoặc dịch vụ. Trong lịch sử, giá cả là yếu tố chính ảnh hưởng 
đến sự lựa chọn của người mua. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần 
đây, các yếu tố phi giá cả ngày càng quan trọng hơn. Mặc dù vậy, giá 
cả vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thị phần 
và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Giá cả là yếu tố duy nhất trong marketing hỗn hợp tạo ra doanh 
thu; tất cả các yếu tố khác đại diện cho chỉ phí. Giá cũng là một trong 
những yếu tố marketing hỗn hợp linh hoạt nhất. Không giống như 
đặc tính sản phẩm và cam kết trong kênh phân phối, giá cả có thể 
được thay đổi nhanh chóng. Đồng thời, định giá là vấn để số một mà giá cả. 


ĐỊNHGIÁ | 475 


#Định giá: Bất kể trạng thái của nền kinh 
tế, các doanh nghiệp nên bán giá trị thay vì 


các nhà điều hành hoạt động marketing phải đối mặt, nhiều doanh  magicoven/Shutterstock.com 


nghiệp không thể làm tốt việc này. Một số nhà quản lý xem định giá 
là một vấn để đau đầu, thay vào đó, họ thích tập trung vào các yếu tố 


Giá cả 


marketing hỗn hợp khác. Khoản tiền trả cho một sản phẩm hoặc dịch 


Tuy nhiên, các nhà quản lý khôn ngoan coi định giá là một công 
cụ chiến lược quan trọng để tạo ra và nắm giữ giá trị khách hàng. Giá 


KŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


vụ hoặc tổng của tất cả các giá trị mà khách 
hàng bỏ ra để đạt được lợi ích của việc sở hữu 
hoặc sử dụng sân phẩm hay dịch vụ. 


476 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


cả tác động trực tiếp đến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Một tỷ lệ thay đổi nhỏ ở giá 


có thể tạo ra sự gia tăng tỷ lệ lớn trong lợi nhuận. Quan trọng hơn, vì là một phần của đề 


xuất giá trị tổng thể của doanh nghiệp, giá cả đóng vai trò chính trong việc tạo ra giá trị 


khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng. Vì vậy, thay vì né tránh việc định giá, 


những người làm marketing khôn ngoan đang sử dụng nó như là một tài sản cạnh tranh 


quan trọng.” 


Lời tác giả: Thiết lập mức giá hợp lý 
là một trong những nhiệm vụ khó nhất 
của người làm marketing. Nó liên quan 
đến nhiều yếu tố. Nhưng việc xác định 
và triển khai một chiến lược định giá 
phù hợp đóng vai trò quyết định tới 
thành công. 


CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ CHÍNH 


Mức giá mà doanh nghiệp đưa ra sẽ nằm đâu đó ở giữa một mức giá 
quá thấp để tạo ra lợi nhuận và một mức giá quá cao để tạo ra bất kỳ 
nhu cầu nào. Hinh 10.1 tóm tắt những vấn đề chính trong thiết 
lập giá. Nhận thức của khách hàng về giá trị sản phẩm sẽ xác định 
mức trần giá. Nếu khách hàng nhận thức rằng giá của sản phẩm lớn 
hơn giá trị của nó, họ sẽ không mua sản phẩm. Tương tự, chi phí sản 
phẩm sẽ thiết lập sàn giá của sản phẩm. Nếu doanh nghiệp định giá 


sản phẩm dưới chỉ phí, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. Khi xác định giá bán nằm ở giữa hai 


cực này, doanh nghiệp phải cân nhắc một số yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, 


bao gồm chiến lược và giá của đối thủ, chiến lược marketing tổng thể và marketing hỗn hợp 


cũng như bản chất của thị trường và nhu cầu. 


Hinh 10.1 
dựa trên chi phí 


Nếu biết rằng giả cả lớn hơn 
giá trị sản phẩm, khách hàng 
sẽ không mua nó. Nếu doanh 
nghiệp định giả dưới mức chỉ | 
phi, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. 
Ở giữa hai cực đó là chiến lược 
định giá phù hợp giúp mang lại 
giá trị cho khách hàng và lợi 
nhuận cho doanh nghiệp. 


gợi ý 3 chiến lược giá chính: định giá dựa trên giá trị khách hàng, định giá 
và dịnh giá dựa trên cạnh tranh. 


#Hình 10.1: Các cân nhắc khi định giá 


Nhận thức 
của khách 
Chiến lược và giá của đối thủ hàng về giá trị 
Chiến lược, mục tiêu marketing và 
Giá sàn marketing hỗn hợp Giá trần 


Chỉ phí 
sản phẩm 


Không có lợi nhuận ở Bản chất thị trường và nhu cầu Không có nhu cầu ở 
dưới mức giá này trên mức giá này 


KÄ]./(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNHGIÁ | 477 


Định giá dựa trên giá trị khách hàng 


ND Go ii na "  - ` 
Suy cho cùng, khách hàng mới là người quyết định giá sản phẩm. ‡ trong marketing, định giá tốt bắt đầu 
Cũng giống như các quyết định marketing hỗn hợp khác, quyết định với khách hàng và nhận thức của họ về 
giá phải được bắt đầu với giá trị khách hàng. Khi khách hàng mua ` QUEN 
tt nnphimobo tai be di rùi tin A001: loa. 0/90/2055 (08 Sế: 
khác (lợi ích nhờ sở hữu hoặc sử dụng sản phẩm). Định giá hiệu quả Định giá dựa trên giá trị khách hàng 
dựa trên khách hàng đòi hỏi phải hiểu được khách hàng định giá trị  Xáclập mức giá dựa trên nhận thức của người 
bao nhiêu cho những lợi ích mà họ nhận được từ sản phẩm và xác mua về giá trị thay vì chỉ phí của người bán. 
định mức giá để nắm giữ giá trị đó. 

Định giá dựa trên giá trị khách hàng sử dụng nhận thức giá trị của khách hàng như 
yếu tố then chốt để định giá. Định giá dựa trên giá trị nghĩa là người làm marketing không 
thể thiết kế một sản phẩm và chương trình marketing rồi mới định giá. Giá cả phải được 
cân nhắc cùng với các biến số khác của marketing hỗn hợp trước khi xác lập chương trình 
marketing. 

#Hinh 10.2 so sánh chiến lược định giá dựa trên giá trị khách hàng với chiến lược 
giá dựa trên chi phí. Mặc dù chỉ phí là một cân nhắc quan trọng trong việc thiết lập giá, 
định giá dựa trên chỉ phí thường dựa trên sản phẩm. Doanh nghiệp thiết kế những gì để nó 
được coi là một sản phẩm tốt, cộng thêm chỉ phí sản xuất và đưa ra một mức giá bao gồm 
chi phí cộng với lợi nhuận mục tiêu. Sau đó, người làm marketing phải thuyết phục người 
mua rằng giá trị sản phẩm xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra để mua sản phẩm. Nếu giá 
cả bị phản hồi là quá cao, doanh nghiệp phải hạ thấp tỷ lệ lợi nhuận hoặc bán được ít sản 
phẩm hơn, cả hai cách đều ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận. 


Hình 10.2: Định giá dựa trên chỉ phí và 
định giá dựa trên giá trị khách hàng 


tịnh giá dựa trên chỉ phí 


Thiết kế sản Cân nhắc chỉ phi Định giá dựa TH HN 
Chỉ phí đóng vai trò phẩm tốt sản phẩm trên chỉ phí bung 
quan trọng trong giá trị sản phẩm 
định giá. Nhưng 
cũng như các Định giá dựa trên giá trị 
yếu tố khác trong 
ỉ ï Ì h iết lãn mức di Thiết kế sản phẩm 
marekting, định giá Đánh giá nhu ảUIÊ lập mức giá mục Xác định chỉ phí No: ca 
tốt phải bắt đầu từ cầu và giá trị tiêu để đáp ứng nhận No: BH ch 
KT TUỆ có thể phát sinh mang đợi tại mức 
thức giá trị khách hàng 
khách hàng. khách hàng giá mục tiêu 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


478 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Định giá dựa trên giá trị 

Điểu quan trọng cần nhớ đó là “giá trị tốt” không phải 
là “giá thấp.” Vi dụ, một số chủ sở hữu coi chiếc đồng 
hồ sang trọng Patek Philippe là một “món hời” thực sự, 
ngay cả với mức giá khủng trong khoảng từ 20.000 đến 
500.000 đô-la.? 

Tôi sẽ nói với bạn tại sao một chiếc đồng hồ giá 20.000, thậm 
chí 500.000 đô-la lại mang lại một giá trị to lớn. Mỗi chiếc đồng 
hổ Patek Philippe đều được các thợ đồng hồ Thụy Sĩ làm thủ 


#Giá trị cảm nhận: Một số chủ sở hữu coi chiếc đồng hồsang _ công từ những vật liệu tốt nhất và có thể mất hơn một năm để 
trọng Patek Philippe là một “nón hờf' thực sự, ngay cả với chế tạo. Vẫn chưa thuyết phục? Ngoài việc chỉ thời gian chính 


mức giá khủng trong khoảng từ 20.000 đến 500.000 đô¬1a. 
FABRICE COFFRINL/AFP/Getty Image 


xác, đồng hồ Patek Philippe cũng là khoản đầu tư tốt. Nó có 
giá cao nhưng giá trị được bảo tồn, thậm chí theo thời gian giá 
trị còn tăng thêm. Nhiều mẫu đồng hồ Patek Philippe được 
sùng bái khiến chúng trở thành những chiếc đồng hồ được thèm muốn nhất trên hành tính. 
Nhưng hơn cả một phương tiện thông báo về thời gian hay một khoản đầu tư tốt, đó là giá 
trị tình cảm và cảm xúc của việc sở hữu một chiếc Patek Philippe. Theo lời chủ tịch công ty: 
“Đó là niềm đam mê. Ý tôi là, nó thực sự là một giấc mơ. Không ai cần một chiếc đồng hồ 
Patek đơn thuần.” Những chiếc đồng hồ này sở hữu những ký ức tuyệt đẹp, khiến chúng trở 
thành tài sản quý giá của gia đình. Theo công ty: “Việc mua một chiếc Patek Philippe thường 
liên quan đến một sự kiện cá nhân, thành công về nghề nghiệp, hôn nhân hay sự ra đời của 
một đứa trẻ, việc tặng nó như một món quà là biểu hiện hùng hồn nhất của tình yêu và tình 
cảm.” Đồng hồ đeo tay Patek Philippe được sản xuất không chỉ tổn tại một đời mà nhiều đời. 
Một quảng cáo từng nói: “Bạn không bao giờ thực sự sở hữu một chiếc Patek Philippe, bạn 
chỉ chăm sóc nó cho thế hệ tiếp theo.” Điều đó khiến chiếc đồng hồ này trở thành một món 
hời thực sự, thậm chí với giá gấp đôi. 


Một doanh nghiệp thường sẽ khó đo lường giá trị mà khách hàng cảm nhận về sản 


phẩm của mình. Ví dụ, tính toán chi phí nguyên liệu cho một bữa ăn tại một nhà hàng ưa 
thích là việc tương đối dễ dàng. Nhưng việc gán giá trị cho các cảm giác thỏa mãn khác như 
hương vị, bầu không khí, sự thư giãn, trò chuyện và trạng thái là rất khó. Giá trị đó mang 
tính chủ quan; nó thay đổi cả với những người tiêu dùng lẫn những tình huống khác nhau. 


Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ sử dụng các giá trị cảm nhận này để định giá sản phẩm, 


vì vậy doanh nghiệp phải thực hiện việc đo lường. Đôi khi, các doanh nghiệp đòi hỏi người 
tiêu dùng phải trả bao nhiêu cho một sản phẩm cơ bản và cho mỗi lợi ích được thêm vào. 
Hoặc một doanh nghiệp có thể tiến hành các thực nghiệm để kiểm tra giá trị cảm nhận 
về các sản phẩm khác nhau. Như một câu ngạn ngữ cổ của Nga, có hai kẻ ngốc ở mọi thị 


trường — một kẻ đòi hỏi quá nhiều và một kẻ đòi hỏi quá ít. Nếu người bán tính giá cao 


EÄ|/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


hơn giá trị mà người mua nhận được, doanh số của 
doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người bán tính giá 
thấp hơn, các sản phẩm của họ sẽ bán rất tốt, nhưng 
họ sẽ đạt doanh thu ít hơn so với khi bán đúng giá trị 
cảm nhận. 

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét 2 loại định giá dựa 
trên giá trị: ÄjÐ giá da trên giá trị phù bợp và đjnh giá K75 


The ar† of seduction. At a prioe 


dựa trên giÁ trị gia tăng. reduction 


ĐỊNH GIÁ | 478 


Định giá dựa trên giá trị phù hợp *%Bịnh giá dựa trên giá trị phù hợp: Ngay cả những thương 
hiệu cao cấp cũng có thể tung ra các phiên bản giá trị phù hợp. 


Cuộc Đại suy thoái năm 2008-2009 đã gây ra sự thay 


Dòng xe CLA của Mercedes mang đến cho khách hàng “Nghệ 


đổi cơ bản và lâu dài trong thái độ của người tiêu dùng thuật của sự quyến rũ với giá cả phải chăng.” 


đối với giá cả cũng như chất lượng. Đáp lại, nhiều @Ø Daimler A6 

doanh nghiệp đã thay đổi cách tiếp cận giá của họ 

nhằm phù hợp với điểu kiện kinh tế thay đổi và nhận thức về giá tiêu dùng. Những người 
làm marketing đã và đang ngày càng áp dụng chiến lược định giá dựa trên giá trị phù hợp 
nhằm mang lại sự kết hợp đúng đắn giữa chất lượng và dịch vụ tốt với mức giá hợp lý. 

Trong nhiều trường hợp, điều này có liên quan đến việc giới thiệu các phiên bản ít đắt 
đỏ hơn của những sản phẩm đã có thương hiệu uy tín hoặc các dòng giá thấp mới. Ví dụ, 
NWalmart đã ra mắt một thương hiệu cửa hàng có tên Price First. Giá ở đây thậm chí còn 
thấp hơn so với Great Value — một thương hiệu vẫn luôn định giá thấp cho nhà bán lẻ, Price 
Eirst đưa ra mức giá thấp nhất cho khách hàng đối với các mặt hàng tạp hóa. Giá cả hợp lý 
là một điểu tương đối — ngay cả những thương hiệu cao cấp cũng có thể tung ra các phiên 
bản giá trị phù hợp. Ä#Gần đây, Mercedes-Benz đã phát hành các mẫu xe nhập khẩu CLA 
có giá từ 31.500 đô-la. Từ lưới tản nhiệt hình đôi cánh và lưới tản nhiệt hình kim cương 
cho đến động cơ turbo ¡inline-4 công suất 208 mã lực, dòng sản phẩm CLA mang đến cho 
khách hàng “Nghệ thuật của sự quyến rũ với giá cả phải chăng.” 

Trong các trường hợp khác, định giá tốt liên quan đến việc thiết kế lại các thương hiệu 
hiện có để cung cấp chất lượng cao hơn với một mức giá nhất định hoặc cùng chất lượng 
với giá thấp hơn. Một số doanh nghiệp thậm chí thành công bằng cách cung cấp sản phẩm 
ít giá trị hơn nhưng với giá rất thấp. Ví dụ: Spirit Airlines cung cấp cho khách hàng định 
giá “Bare Fare”, theo đó khách hàng sẽ nhận được ít giá trị hơn nhưng không phải trả tiển 
cho những gì họ không được nhận (xem Tình huống thực tế 10.1). 

Một hình thức định giá hướng đến giá trị sản phẩm quan trọng ở cấp độ bán lẻ là ø⁄ 
thấp bàng øøày (EDLP). EDLP liên quan đến việc tính giá thấp liên tục hàng ngày với một 
vài hình thức hoặc không giảm giá tạm thời. Chuỗi siêu thị ALDI đã áp dụng EDLE với để 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


480 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Định giá dựa trên giá trị gia tăng 
Đinh kèm các tính năng và dịch vụ giá trị gia hoặc bán những phiên bản chất lượng thấp, giá cả phải 
tăng cho một sản phẩm của doanh nghiệp để chăng hơn cho các sản phẩm loa, tai nghe và dàn loa đài 
bán được giá cao hơn. 


*%Định giá giá trị gia tăng: Hãng tai nghe cao cấp Bose tạo ra 


xuất giá trị giá tốt mang lại cho khách hàng “nhiều hơn cho mỗi đồng đô-la” từng phút từng 
ngày. Có lẽ Walmart là bậc thầy trong việc ứng dụng EDLB và trên thực tế đã làm đúng như 
khái niệm này. Ngoại trừ một vài mặt hàng bán theo tháng, WWalmart hứa hẹn giá thấp hàng 
ngày cho mọi thứ mà mình bán. Ngược lại, chiến lược ZZz ø¿⁄4 cao-bp theo ngày liên quan 
đến việc tính giá cao hơn đối với những mặt hàng bán hàng ngày nhưng chạy các chương 
trình khuyến mãi thường xuyên để giảm giá tạm thời trên những mặt hàng được chọn. Các 
cửa hàng bách hóa như Kohl§ và JCPenney thực hiện chiến lược định giá cao-thấp theo ngày 
bằng cách bán hàng thường xuyên, tiết kiệm khi mua sớm và điểm thưởng cho chủ thẻ tín 


dụng khi mua sắm tại cửa hàng. 


Định giá dựa trên giá trị gia tăng 


Định giá dựa trên giá trị không chỉ đơn giản là tính phí cho những gì khách hàng muốn 
trả hoặc thiết lập giá thấp để cạnh tranh. Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp áp dụng chiến 
lược định giá dựa trên giá trị gia tăng. Thay vì giảm giá để cạnh tranh với các đối thủ, họ 
nâng cao chất lượng, dịch vụ và các tính năng giá trị gia tăng để làm nổi bật các u đãi của 
họ, từ đó đấy giá lên cao hơn. 

#Vi dụ, thương hiệu loa cao cấp Bose không cố 
gắng đánh bại đối thủ cạnh tranh bằng cách giảm giá 


tại nhà. Thay vào đó, trong hơn 50 năm, Bose đã rót 
nguồn lực vào nghiên cứu và đổi mới để tạo ra những 
sản phẩm chất lượng cao xứng đáng với mức giá cao 
mà thương hiệu này để ra. Mục tiêu của Bose là tạo ra 
“chất lượng âm thanh tốt hơn thông qua nghiên cứu — 
một trải nghiệm nghe tân tiến, chất lượng cao,” công 
ty cho hay. “Chúng tôi truyền cảm hứng cho các nhà 
khoa học, nhà phát triển, nhà nghiên cứu, nhà bán lẻ, 
nhà làm marketing... và những kẻ mơ mộng. Chúng 
tôi hợp nhất để tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm mà 
khách hàng không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.” 
Kết quả là Bose đã ấp ủ một danh sách dài những sáng 


“chất lượng âm thanh tốt hơn thông qua nghiên cứu - một trải kiến mang tính đột phá và các sản phẩm chất lượng cao 


nghiệm nghe nhạc tân tiến, chất lượng cao”, tạo thêm giá trị mang đến giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Mặc dù 


cho mức giá cao cấp của mình. giá cao, hoặc có lẽ là do các yếu tố khác, Bose vẫn là công 


Bose Corporation 


ty dẫn đầu trong những thị trường mà nó phục vụ. 


KÄ]/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNHGIÁ | 481 


10.1 GIÁ TỐT TẠI SPIRIT AIRLINES: NHẬN ÍT HƠN NHƯNG TRẢ ÍT HƠN NHIỀU 


“@SpiritAirllines là hãng hàng 


Ể 


không tổi tệ, quỷ quyệt nhất 


ỰC T 


mà tôi từng trải nghiệm. Tôi sẽ 
KHÔNG bao giờ bay hãng này nữa. 
#bàihockinhnghiệm.” 


TÌNH HUỖNG TH 


Dòng tweet này, cùng một loạt 
bình luận trên mạng xã hội tương 
tự được đăng tải thường xuyên hỏi 
các khách hàng không hài lòng 
của Spirit Airlines, là loại phản hồi mà 
hầu hết doanh nghiệp đều không muốn 
nghe. Hơn nữa, thêm vào những lời chứng 
thực truyền thông xã hội tiêu cực như vậy, 
Spirit Airlines gần đây cũng làm dấy lên 
nhiều bàn tán nghỉ ngờ khi trở thành hãng 
hàng không bị đánh giá thấp nhất trong 
các báo cáo về trải nghiệm khách hàng, 
và có điểm số thấp nhất từ trước đến nay 
trong lịch sử hoạt động của mình. 

Có phải Spirit Airlines đang dần đi 
vào con đường phá sản và tự hủy hoại? 
Trái lại, Spirit là một trong những hãng 
hàng không phát triển nhanh nhất nước 
Mỹ. Hầu hết mọi chỗ ngồi có sẵn trên 
mỗi chuyến bay đều được đặt. Và mức 
lợi nhuận khủng trong mỗi quý của hãng 
hàng không này là một kỳ tích khó có thể 
đạt được trong ngành hàng không đầy rủi 
ro. Làm thế nào Spirit Airlines có thể làm 
điều đó? Chỉ bằng cách áp dụng nhuần 
nhuyễn phương thức định giá theo giá trị 
phù hợp. Đề xuất giá trị của Spirit là “Chỉ 
Ít tiền đi, được bay nhiều han.” 

Spirit Airlines là hãng hàng không 


giá siêu rẻ không hề có đối thủ cạnh 


tranh. Kết quả là giá thấp hơn nhiều so với 
các hãng hàng không khác, thậm chí thấp 
hơn tới 90% trong một số trường hợp. 
Nhưng để hưởng mức giá siêu thấp như 
vậy, khách hàng phải chấp nhận mức dịch 
vụ ít hơn. Mua vé cho một chuyến bay của 
Spirit có nghĩa khách hàng được quyền 
duy nhất là ngồi trên máy bay cho đến khi 
tới đích. Nếu muốn nhiều hơn, bạn phải 
trả tiền. Theo cái mà hãng hàng không 
này gọi là định giá “Bare Fare”, Spirit tính 
thêm phí cho mọi thứ. Tất cổ mọi thứ. 
Bạn chỉ nhận được những gì bạn đã trả và 
không thêm dù chỉ là một hạt đậu phộng. 

Ví dụ, trong khi hầu hết các hãng 
hàng không cung cấp đồ uống miễn phí, 
Spirit tính phí ä đô-la cho một chai nước 


hoặc lon soda. Bạn muốn gối hoặc chăn? 


Vui lòng trả thêm 7 đô-la. Chọn chỗ ngồi 
sẽ tốn thêm 15 đô-la, và bạn thậm chí sẽ 
phải trả 10 đô-la để được in thẻ lên máy 
bay. Để mang theo hành lý xách tay, 
bạn phải trả thêm 55 đô-la. Thêm vào 
đó, chỗ ngồi trên mỗi chuyến bay Spirit 
bị nhồi nhét chật kín (điều mà Spirit gọi 
là “thiết kế chỗ ngồi ấm áp hơn”), và ghế 
ngồi không có chỗ ngả lưng. Nếu muốn 
có chút không gian để thở và sẵn sàng trả 
phí, bạn có thể ra ngồi ở hàng ghế thoát 
hiểm hoặc hàng ghế đầu tiên hạng nhất. 
Spirit gọi các hoạt động định giá 
này là “lược bỏ những thứ rườm rà”, tuyên 
bố rằng hãng mang lại cho khách hàng 
nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những 
gì họ đã thanh toán và những gì họ không 


thanh toán. Hãng hàng không này chỉ ra 


Định giá dựa trên giá trị sản phẩm: Spirit Airlines tập trung cung cấp cho khách hàng 
Ít dịch vụ hơn nhưng đồng thời tính phí ít hơn. Khi định giá trần “Bare Fare”, bạn không 


phải trả tiền cho những gì mình không nhận được. 


Âssociated Press 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


482 | _ NGUYÊN LÝ MARKETING 


rằng cái gọi là soda miễn phí và thêm chỗ 
để chân của các hãng hàng không khác 
không phải là miễn phí. Khách hàng buộc 
phải trả tiền cho chúng khi họ mua vé cho 
dù muốn hay không. Khi đến với Spirit, 
hành khách có quyền lựa chọn. Mặc dù 
cách tiếp cận này nghe có vẻ mới mẻ, 
nhưng một số khách hàng cho rằng nó 
thật rẻ tiền, hoặc tệ hơn là không công 
bằng và lừa dối. Các phương tiện truyền 
thông xã hội ngập tràn những câu chuyện 
về các khách hàng phàn nàn rằng họ đã 
phải chỉ trả nhiều hơn so với mức mà họ 
nghĩ là tiết kiệm được khi mua vé ban đầu. 

Spirit Airlines khá cứng rắn trong 
việc trả lời các khiếu nại của khách hàng. 
Khi khách hàng yêu cầu các ngoại lệ về 
giá, các đại ly bán vé của Spirit không hề 
khoan nhượng. Các khoản phụ phí là tùy 
chọn và không bắt buộc, hãng hàng không 
này giải thịch. Giá vé cơ bản bao gồm tất 
cả mọi thú hành khách cần để đến địch. 
“Chúng tôi không hề tính phí khi khách sử 
dụng phòng vệ sinh,” CEO của Spirit cho 
hay. “Chúng tôi không bao giờ tính phí cho 
thứ gì đó không mang tính chất lựa chọn.” 

Thay vì che giấu các phàn nàn của 
khách hàng về dịch vụ kém, Spirit Airlines 
còn trưng chúng ra như một loại huy hiệu 
danh dự. Khi một nghiên cứu gần đây cho 
thấy Spirit xếp hạng tệ nhất trong các 
khiếu nại gửi đến Bộ Giao thông Vận tải 
Hoa Kỳ, Spirit đã biển nó trở thành một 
thứ đáng tự hào. Trong 5 năm nghiên cứu, 
hãng trung bình chỉ có 8 khiếu nại trên 
100.000 khách hàng. Spirit ăn mừng bằng 
cách giảm giá 24 đô-la. “Ngay lập tức, 
hơn 99,99% khách hàng của chúng tôi 
đã không nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giao 
thông Vận tải,” Spirit tuyên bố trong một 
thông cáo báo chỉ. “Đối với 0,01% còn lại, 


được thôi, chúng tôi biết mình không phải 
là hãng hàng không quốc dân (mặc dù 
chúng tôi yêu quý khách hàng của mình 
khi họ chọn lựa giải pháp tiết kiệm bằng 
cách lại bay cùng chúng tôi).” 

Công ty tiếp tục chiến lược định 
giá của mình bằng việc thông báo: Đối 
với những khách hàng dành thời gian để 
cân nhắc, công ty cung cấp nhiều thông 
tin trước về giá vé của mình. Trên thực tế, 
trang web trực tuyến của Spirit có đăng 
“8pirit 101: Hướng dẫn đơn giản về cách 
mà chúng tôi bay” - một bản hướng dẫn 
chỉ tiết về những gì bạn nhận được cho 
những gì bạn phải trả và cách mà hệ thống 
giá vé Bare Fare hoạt động để tiết kiệm 
tối đa cho bạn. Bất chấp sự giận dữ của 
một số ít người nghĩ rằng họ không được 
tôn trọng, hầu hết khách hàng của Spirit 
biết chính xác những gì họ nhận được và 
cảm thấy hài lòng với điều đó. Khi được 
hỏi liệu có cảm thấy bực mình khi phải trả 
ä đô-la để mua nước trên một chuyến hay 
của Spirit hay không, một hành khách trả 
lời: “Không hề. Họ đang cố gắng trang trải 
chi phí của mình.” Thái độ đó được cho là 
có ở hầu hết các khách hàng của Spirit, 
những người cảm thấy vui vẻ khi từ bỏ 
các tính năng bổ sung để có được giá vé 
siêu rẻ. 

Để xem xét đằng sau tất cả những 
vụ ồn ào này là gì, một nhà phân tích hàng 
không đã đua Spirit Airlines vào một cuộc 
thử nghiệm. Sau khi chỉ trả 65 đô-la cho 
chuyến bay một chiều từ Detroit đến 
LaGuardia, thấp hơn khoảng 300 đô-!a 
So Với giá vé của Delta American hoặc 
tương đương, ông đã ghi lại trải nghiệm 
của mình. “Sau khi chúng tôi hạ cánh, tôi 
quay sang bạn tôi và nói: Sao tôi không 
cảm thấy phiền như những gì họ đã phàn 


EÄJ/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


nàn nhỉ?”. Ông kết luận rằng hầu hết sự 
không hài lòng bắt nguồn từ những quan 
niệm sai lầm rằng nếu biết trước các 
chính sách của Spirit, mọi người có thể 
tránh được những bất ngờ khó chịu và các 
tiện ích bổ sung mà họ không muốn. Ông 
gợi ý rằng nếu bạn muốn giải trí, hãy mang 
theo bên mình một thiết bị di động. Lên 
kế hoạch trước và mua đồ ăn nhẹ cùng đồ 
uống trước khi lên máy bay. Hãy tính toán 
cần thận và thêm các khoản phí cho hành 
lý xách tay hoặc hành lý ký gửi để tính ra 
được giá vé thực sự. Hoặc sắp xếp đồ đạc 
vào một chiếc túi hay ba lô nhỏ mà bạn có 
thể mang theo miễn phi. Và hãy chuẩn bị 
tỉnh thần rằng bạn “có thể biết loại dầu qội 
đầu mà người ngồi ở hàng ghế phía trước 
đang dùng là gì.” Đối với các chuyến bay 
không quá 3 tiếng đồng hồ, chật chội một 
chút thực ra không tệ đến như thế. 

Đối với những khách hàng phàn 
nàn rằng các khoản bổ sung cộng lại 
nhiều hơn số tiền mà họ có thể tiết kiệm, 
con số chính thức lại cho thấy kết quả 
khác. Tổng giá vé của Spirit (bao gồm tất 
cả các khoản phí) vẫn là mức thấp nhất 
trong ngành, trung bình ở mức 40% so 
với giá của đối thủ cạnh tranh. Ngay cả 
với mức giá siêu thấp đó, nhờ chỉ phí thấp 
nhất, Spirit Airlines vẫn gặt hái được lợi 
nhuận hàng đầu trong ngành. Chẳng hạn, 
tổng doanh thu trên mỗi hành khách của 
Spirit chưa bằng một nửa so với những gì 
United Airlines cần chỉ để hòa vốn. Trong 
4 năm qua, mặc dù có những thách thức 
mới từ các đối thủ cạnh tranh lớn, doanh 
thu hàng năm của Spirit vẫn tăng hơn 
80% lên gần 2 tỷ đô-la. Thu nhập ròng 
tăng vọt gần 200%. 

Do đó, Spirit Airlines đang phát 


triển mạnh với cách tiếp cận định vị có 


giá trị ít hơn nhiều. Đúng vậy, bạn không 
nhận được nhiều khi bay với Spirit. Vậy 
nên bạn không phải trả tiền cho những 
gì bạn không nhận được. Và bạn sẽ có 
nhiều tiền hơn trong túi để chỉ tiêu tại 
điểm đến của bạn. Nếu phải trả tiền cho 
các tính năng bổ sung. bạn sẽ không chọn 
hãng hàng không này. Hoặc chỉ cần bay 
một hãng hàng không khác và trả tiền vé 
đầy đủ trước. Nhưng Spirit không cung 
cấp các dịch vụ này trước. Chúng tôi sẽ 
không ] thêm chi phí cho những thứ mà 
hầu hết khách hàng không đánh giá cao 
chỉ để giảm khiếu nại của một vài khách 
hàng,” CEO của Spirit cho biết. “Điều 


đó sẽ làm tăng giá cho tất cả các hành 
khách, đi ngược lại cam kết của chúng 
tôi với những gì khách hàng thực sự coi 
trọng, đó là giá thấp nhất có thể.” 


Nguồn: Shawn Tully, “Behind the Sudden 
Departure of Spirit Wildly 
Unconventional CEO, Fortune, 8/1/2016, 
http://fortune.com/2016/01/08spirit- 
airlines-ceo-ouster/; "!f Spirit Airlines Is 
So Unpopular, Why Are lts Flights So Full?,” 
BS News, 23/3/2015, www.cbsnews.com/ 
news/if-spiriti-airlines~is~so-unpopular- 


Airliness 


why-are-its-flight-so-full/; .Jlustin Bachman, 
“Spirit Airlines Sees All Those Passenger 
Compalints as Mere Misunderstandings,” 
Bloomberg Businessweek, 18/4/2015, www. 
businessweek.com/articles/2014-04-18/ 
sptrit-airlines-passenger-complaints-part- 


ĐỊNH GIÁ | 483 


dared Blank, “ã 
Myths about Spirit Airlines” Online Travel 
Review, 10/9/2012, www.onlinetravelreview. 
com/2012/09/10/5-myths-about-spirit- 
airlines-or-my-flight-on-spirit-+was-perfectly- 
fine-really/; Adamn Levine-Wsinberg, “Why 
Houston Is Spirit Airines Next Big Growth 
Market,/" The Motley Fool, 20/11/2014, www. 
fool.com/investing/general/2014/11/20/why- 
houston-is-spirit-airlines-next-big-growth- 
mar.aspx; “Value Airline of the Year - Spirit 
Airlines," ATW, 25/1/2015, http://atwonline. 
com/airrlines/value-airline-year-spiri†- 


of-its-business-model; 


airlines; http://marketing.spirit.com/how-to- 
fly-spirit-airlines/en/ và http://ir.spirit.com/ 
financials.cfm và www.spirit.com_, truy cập 
tháng 9/2018. 


Trong khi nhận thức về giá trị của khách hàng khiến cho giá lên mức trần, sàn, nhưng mục tiêu không phải lúc 
š : SA : : .. + È ũng là giảm thiểu chỉ phí. Trê 
chỉ phí sẽ khiến cho giá tiến về mức sàn theo như ước tính của doanh ky Soi : „ Ti no Ái ; # Âm 

: : = R : ẢNG : L : thực tế, nhiều doanh nghiệp đầu tư 
nghiệp. Định giá dựa trên chỉ phí liên quan đến việc thiết lập giá dựa vln:chi #hfeag hón đã có i8 yeuedu 
trên chỉ phí sản xuất, phân phối và bán sản phẩm cộng với tỷ lệ hoàn vốn 
hợp ly cho nỗ lực và rủi ro của doanh nghiệp. Chi phí của một doanh 


nghiệp có thể là một yếu tố quan trọng trong chiến lược định giá của nó. 


mức giá và tỷ suất lợi nhuận cao hơn (ví 
dụ như dòng sản phẩm đồng hồ Patek 
Philippe). Điều quan trọng là cần cân 
bằng sự chênh lệch giữa chỉ phí và giá 
Một số doanh nghiệp, chẳng hạn như Walmart hoặc Spirit cả - doanh nghiệp có thể kiếm được 
Airlines, làm mọi cách để trở thành nhà sản xuất chi phí thấp trong bao nhiêu từ những giá trị đem lại cho 
ngành công nghiệp của họ. Các doanh nghiệp có chi phí thấp hơn khách hàng. 


có thể định giá thấp hơn, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận nhỏ hơn nhưng 
mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, các doanh 


Bịnh giá dựa trên chỉ phí 


nghiệp khác, như Apple, BMW và Steinway, cố tình trả chi phí cao fịnh giá dựa trên chỉ phí sân xuất, nhân phối 


hơn để có thể gia tăng giá trị và yêu cầu mức giá cũng như lợi nhuận _ và bán sản phẩm cộng với tỷ lệ hoàn vốn hợp 


cao hơn. Ví dụ, chi phí để tạo ra một cây đàn piano Steinway “thủ lýcho nỗ lực và rủi ro của doanh nghiệp. 
công” còn nhiều hơn cả một mẫu sản phẩm của Yamaha. Nhưng chỉ 

phí cao hơn tạo ra chất lượng cao hơn, và có thể đạt đến mức giá trung bình là 87.000 

đô-la. Đối với những người mua Steinway, giá không phải là vấn để, mà việc trải nghiệm 

Steinway mới là tất cả. Điểu quan trọng là nhận thức được sự chênh lệch giữa chỉ phí và giá 

cả — doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu khi cung cấp giá trị cho khách hàng. 


KŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


284% 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Các loại chỉ phí 


Chi phí của một doanh nghiệp có hai dạng: cố định và biến đối. Chi phí cố định (còn 
được gọi là chỉ phí chung) là chi phí không thay đổi theo cấp độ sản xuất hoặc doanh số. 
Ví dụ: Một doanh nghiệp phải trả các hóa đơn mỗi tháng cho tiển thuê nhà, tiền điện, lãi 
suất và lương công nhân viên dù cho mức sản lượng cao hay thấp. Chi phí biến đổi trực 
tiếp liên quan đến cấp độ sản xuất. Mỗi chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng 
do Samsung sản xuất đều phải tính đến những chi phí như chip máy tính, dây điện, vật liệu 
nhựa, bao bì và các chỉ phí đầu vào khác. Mặc dù các chi phí này là như nhau cho mỗi đơn 
vị được sản xuất, chúng được gọi là chi phí biến đổi vì tổng số thay đổi theo số lượng đơn 
vị sản xuất. Tổng chỉ phí là tổng của chỉ phí cố định và chỉ phí biến đổi tại bất kỳ cấp sản 
xuất nhất định nào. Các nhà quản trị muốn đưa ra một mức giá mà ít nhất bao gồm tổng 
chỉ phí sản xuất ở một cấp độ sản xuất nhất định. 


Doanh nghiệp phải theo dõi chỉ phí một cách cẩn thận. Nếu chi 


Chi phí cố định (chỉ phí chung) phí của doanh nghiệp nhiều hơn các đối thủ khi sản xuất và bán một 
Chỉ phi không thay đổi theo cấp độ sản xuất _ sản phẩm tương tự, họ sẽ cần định giá cao hơn hoặc kiếm ít lợi nhuận 


hoặc doanh số. 


Chỉ phí biến đổi 
Chi phí thay đổi trực tiếp theo cấp độ sản 
xuất. 


Tổng chỉ phí 
Tổng chi phí cố định và chỉ phí biến đổi cho 


hơn, đặt mình vào thế cạnh tranh bất lợi. 


Chi phí ở các cấp độ sản xuất khác nhau 


Để định giá một cách khôn ngoan, ban quản trị cần biết chi phí của 
doanh nghiệp thay đối như thế nào với các cấp độ sản xuất khác nhau. 
Ví dụ: Giả sử Lenovo xây dựng một nhà máy để sản xuất 1.000 máy 


các cấp độ sản xuất nhất định. tính bảng mỗi ngày. # Hình 10.3A thể hiện đường chỉ phí trung bình 


ngắn hạn điển hình (SRAC). Có thể thấy chỉ phí cho mỗi máy tính 


#HÌNH 10.3: Chi phí cho mỗi đơn vị ở các cấp độ sản xuất khác nhau trong mỗi giai đoạn 


= = 
#. ` sữ : : S 5 
Điểm tiếp xúc của mọi = = L ạ 
Ñ ty nó .S .S 
đường cong chỉ phí trong E E 3 /a 
hình này và trong các hình $ “4 5 | 
tiếp theo ở đâu? Chỉ phí z = - 1. Liện 
: AC h -Š | Ị Ị Ị 
là một yếu tố quan trọng [TT #£ = _ ị : ' 
©S Ị ©S 1 l 1 l 
trong việc thiết lập giá và 
ñ cả $ 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 
các doanh nghiệp phải 
hiểu rõ về chúng! Số lượng sản xuất mỗi ngày Số lượng sản xuất mỗi ngày 
A. Hành vỉ chỉ phí trong một nhà B. Hành vi chỉ phí trong các nhà 
máy quy mô cố định máy có quy mô khác nhau 


KŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


bảng là cao nếu nhà máy của Lenovo chỉ sản xuất vài chiếc mỗi ngày. Nhưng khi sản lượng 
lên tới 1.000 máy mỗi ngày, chỉ phí trung bình cho mỗi đơn vị sẽ giảm. Điểu này là do chỉ 
phí cố định được trải đều trên nhiều đơn vị hơn, trong đó mỗi đơn vị mang một phần nhỏ 
hơn của chỉ phí cố định. Lenovo có thể cố gắng sản xuất hơn 1.000 máy tính bảng mỗi ngày, 
nhưng chỉ phí trung bình sẽ tăng do nhà máy trở nên không hiệu quả. Công nhân phải chờ 
máy móc, máy móc bị hỏng thường xuyên hơn và công nhân làm việc chồng chéo lên nhau. 

Nếu Lenovo tin rằng họ có thể bán 2.000 máy tính bảng mỗi ngày, họ nên xem xét xây 
dựng một nhà máy lớn hơn. Nhà máy này sẽ sử dụng máy móc và sắp xếp công việc hiệu 
quả hơn. Ngoài ra, chỉ phí đơn vị cho việc sản xuất 2.000 máy tính bảng mỗi ngày sẽ thấp 
hơn khi sản xuất 1.000 máy tính bảng mỗi ngày, như được thể hiện trong đường cong chỉ 
phí trung bình dài hạn (LRAC) (#HIinh 10.3B). Trên thực tế, một nhà máy có công suất 
3.000 đơn vị sẽ có hiệu quả hơn nữa, theo Hình 10.3B. Nhưng một nhà máy công suất 
4.000 đơn vi/ngày sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn bởi sự gia tăng tính phi kinh tế do quy 
mô tăng, có quá nhiều công nhân để quản lý, thủ tục giấy tờ làm mọi thứ chậm lại... Hình 
10.3B cho thấy một nhà máy sản xuất 3.000 đơn vị/ngày là tốt nhất để đầu tư nếu nhu cầu 
đủ mạnh để hỗ trợ cấp độ sản xuất này. 


Chi phí là một hàm số của kinh nghiệm sản xuất 


Giả sử Lenovo điều hành một nhà máy sản xuất 3.000 máy tính bảng 
mỗi ngày. Khi Lenovo có được kinh nghiệm trong việc sản xuất máy 


tính bảng, nó sẽ học cách sản xuất hiệu quả hơn. Công nhân học các 


ĐỊNHGIÁ | 485 


Đường cong kỉnh nghiệm 
(đường cong học tập) 
Giảm chỉ phí sản xuất trung bình trên mỗi 


phím tắt và trở nên quen thuộc hơn với thiết bị của họ. Trên thực tế, đơn vị đi kèm với kinh nghiệm sản xuất 


công việc sẽ nhuẩn nhuyễn hơn và Lenovo sẽ đầu tư cho các thiết bị được tích lũy. 
cùng quy trình sản xuất tốt hơn. Với khối lượng lớn hơn, Lenovo sẽ 
làm việc hiệu quả hơn và đạt được tính kinh tế nhờ quy mô. Do đó, chỉ 


phí trung bình có xu hướng giảm theo kinh nghiệm sản xuất tích lũy. ##HÌNH 10.4: Chỉ phí cho mỗi đơn 


Điểu này được thể hiện trong #Hinh 10.4. Do đó, chỉ phí trung bình 


vị là một hàm số của sản lượng 


để sản xuất 100.000 máy tính bảng đầu tiên là 10 đô-la cho mỗi máy. tích lũy: Đường cong kinh nghiệm 


Khi công ty đã sản xuất 200.000 máy tính bảng đầu tiên, chỉ phí trung 
bình giảm xuống còn 8,50 đô-la. Sau khi tích lũy kinh nghiệm sản xuất 
400.000 máy tính bảng, chỉ phí trung bình là 7 đô-la. Việc giảm chỉ phí 
trung bình với kinh nghiệm sản xuất tích lũy được gọi là đường cong 
kinh nghiệm (hay đường cong học tập). 


Chỉ phí trên mỗi đơn vị 


Nếu một đường cong kinh nghiệm có xu hướng dốc xuống, điểu này 
rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ giảm được 


100,000 200,000 400,000 800,000 


chi phí sản xuất đơn vị, mà còn giảm nhanh hơn nếu sản xuất và bán nhiều S8nlUƯÿNH:S5HEHRNJIETUMM 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


88 


NGUYÊN LÝ MARKETINB 


hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng thị trường phải sẵn sàng để mua mức sản 
lượng cao hơn. Và để tận dụng lợi thế của đường cong kinh nghiệm, Lenovo phải sớm có được 
thị phần lớn trong vòng đời của sản phẩm. Điều này dẫn đến để xuất chiến lược định giá sau: 
Lenovo nên định giá máy tính bảng thấp hơn; doanh số bán hàng của công ty sẽ tăng lên, chỉ phí 
sẽ giảm thông qua việc có thêm kinh nghiệm và sau đó công ty có thể hạ giá hơn nữa. 

Một số doanh nghiệp đã xây dựng các chiến lược thành công xung quanh đường cong 
kinh nghiệm. Tuy nhiên, tập trung vào việc giảm chỉ phí và khai thác đường cong kinh 
nghiệm không phải lúc nào cũng hiệu quả. Giá cả tính theo đường cong kinh nghiệm cũng 
ẩn chứa một số rủi ro lớn. Giá đặt quá thấp có thể khiến sản phẩm trở nên rẻ tiền. Chiến 
lược này cũng mặc định rằng các đối thủ có sức cạnh tranh yếu và không thể ứng phó nên 
phải chấp nhận việc giảm giá của doanh nghiệp. Cuối cùng, trong lúc doanh nghiệp đang 
xây dựng khối lượng theo một công nghệ, một đối thủ cạnh tranh có thể tìm thấy một công 
nghệ có chi phí thấp hơn, cho phép họ bắt đầu với giá thấp hơn so với doanh nghiệp đang 
dẫn đầu thị trường mà vẫn hoạt động trên đường cong kinh nghiệm cũ. 


Định giá cộng thêm vào chỉ phí Định giá cộng thêm vào chỉ phí 


Cộng một khoản tăng tiêu chuẩn vào chỉ phí 
của sản phẩm. 


Phương pháp định giá đơn giản nhất là định giá cộng thêm vào chỉ 
phí — cộng một khoản tăng tiêu chuẩn vào chi phí của sản phẩm. 
Ví dụ, các công ty xây dựng gửi hổ sơ dự thầu bằng cách ước tính tổng chi phí dự án và 
cộng thêm một khoản tăng tiêu chuẩn để kiếm lời. Luật sư, kế toán và các chuyên gia khác 
thường định giá bằng cách thêm một khoản tăng tiêu chuẩn vào chỉ phí của họ. Một số 
người bán hàng nói với khách hàng rằng họ sẽ tính chi phí cộng với một khoản lợi nhuận 
nhất định; ví dụ, các hãng hàng không vũ trụ thường định giá theo cách này cho chính phủ. 

Để minh họa phương pháp định giá cộng thêm vào chỉ phí, giả sử một nhà sản xuất 
máy nướng bánh mỳ có các chỉ phí và doanh số dự kiến như sau: 


Chi phi biến đổi 10 đô-la 


Chi phí cố định 300.000 đô-la 
Doanh số dự kiến 50.000 sản phẩm 


Sau đó, chỉ phí cho mỗi đơn vị máy nướng bánh mỳ được tính bằng cách sau: 
Chỉ phí cố định 
Chi phí mỗi đơn vị = Chi phí biến đổi + ——————————— 
Doanh số đơn vị 


300.000 đô-la 
= 10 đô-la + —————— = l6 đô-Ìa 
50.000 


K/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Bây giờ giả sử nhà sản xuất muốn kiếm được 20% khoản chênh lệch trên doanh số. 
Giá cộng thêm của nhà sản xuất được đưa ra bởi công thức sau:” 
Chi phí trên mỗi đơn vị 16 đô-la 
Giá dự kiến =“——————————=—=208ô-Ìa 
1- tỷ lệ lợi nhuận mong muốn 1-02 


trên doanh số 


Nhà sản xuất sẽ tính phí 20 đô-la mỗi máy nướng bánh mỳ cho các đại lý và kiếm lợi 
nhuận 4 đô-Ìa mỗi đơn vị sản phẩm. Các đại lý sẽ lần lượt tăng giá máy nướng bánh mỳ 
lên. Nếu muốn kiếm được 50% trên giá bán, các đại lý sẽ tăng giá máy nướng bánh my lên 
40 đô-la (20 đô-la + 50% của 40 đô-la). Con số này tương đương với ZZøø ø/4 ểề cb¿ pb/ lên 
100% (20 đô-la/20 đô-la). 

Liệu việc sử dụng một mốc tăng giá tiêu chuẩn để định giá có ý nghĩa hay không? 
Nhìn chung là không. Bất kỳ phương pháp định giá nào bỏ qua nhu cầu và giá của đối thủ 
cạnh tranh đều không thể đưa ra một mức giá tốt nhất. Tuy nhiên, phương pháp định giá 
cộng thêm vào chỉ phí vẫn phổ biến vì nhiều lý do. Đầu tiên, người bán chắc chắn về chỉ 
phí hơn là về nhu cầu. Bằng cách gắn giá vào chi phí, người bán đơn giản hóa giá cả; họ 
không cần điều chỉnh thường xuyên khi nhu cầu thay đổi. Thứ hai, khi tất cả các doanh 
nghiệp trong ngành sử dụng phương pháp định giá này, giá có xu hướng tương tự nhau, do 
đó cạnh tranh về giá được giảm thiểu. Thứ ba, nhiều người cảm thấy giá cả cộng với chỉ phí 
là công bằng hơn cho cả người mua và người bán. Người bán kiếm được lợi nhuận công 
bằng từ khoản đầu tư của họ nhưng không tận dụng lợi thế của người mua khi nhu cầu của 
người mua trở nên lớn hơn. 


Phân tích hòa vốn và định giá theo lợi nhuận mục tiêu 


Một cách tiếp cận định hướng chỉ phí khác là định giá hòa vốn (hoặc 


ĐỊNHGIÁ | 487 


Định giá hòa vốn 


một biến thể được gọi là định giá theo lợi nhuận mục tiêu). Doanh (định giá theo lợi nhuận mục tiêu) 


nghiệp đặt ra một mức giá mà họ sẽ hòa vốn hoặc định hướng lại chỉ Định giá để hòa vốn căn cứ vào chỉ phí sản 


phí sản xuất và marketing sản phẩm. 

Định giá theo lợi nhuận mục tiêu sử dụng khái niệm ;/ếz đZ 22 
sốn, cho thấy tổng chỉ phí và tổng doanh thu dự kiến ở các mức khối 
lượng bán hàng khác nhau. Hình 10.5 cho thấy biểu đồ hòa vốn của nhà sản xuất máy 
nướng bánh my được thảo luận ở đây. Chi phí cố định là 300.000 đô-la bất kể khối lượng 
bán hàng tăng hay giảm. Chỉ phí biến đổi được thêm vào chỉ phí cố định để hình thành 
tổng chi phí, tăng theo khối lượng. Đường tổng doanh thu bắt đầu từ 0 và tăng với mỗi 
đơn vị được bán. Độ đốc của đường tổng doanh thu phản ánh mức giá 20 đô-la mỗi đơn vị. 


EŠ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


xuất và marketing sản phẩm hoặc định giá để 
tạo ra lợi nhuận mục tiêu. 


488 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


#Hinh 10.5: Đồ thị hòa vốn để xác định giá đạt lợi nhuận mục tiêu và hòa vốn 


Chỉ phí (nghìn đô-la) 


Tại điểm hoà vốn - 50.000 sản phẩm, 
tổng doanh thu bằng tổng chỉ phí. 


1.200 Tổng doanh thu 
ìi000: lỄ {=> =ic2teieif lieisvicvei lieeiieEieieeie Lợi nhuận mục tiêu (200.000$) 
LUẬI 0Nbiaibiauanaais lần, eo chỉphí — `. 


Tổng Để đạt lợi nhuận mục tiêu 200.000 đô-la, công 

ty phải bán được 5.000 sản phẩm. Nhưng liệu 
chỉ phí khách hàng có mua số lượng sản phẩm này tại 
cố định | - mưc giá 20 đô-Ia/sản phẩm? Công ty nên cân 
nhắc các mức giá khác, ước tính số lượng sản 
10 20 30 40 50 phẩm hòa vốn và lợi nhuận tại các mức giá đó. 
Xem Bảng 10.1. 


Khối lượng bán (nghìn sản phẩm) 

Đường tổng doanh thu và đường tổng chỉ phí giao nhau tại điểm có mức 30.000 đơn 
vị sản phẩm. Đó là &ð7 #zgng hỏa uốn. Tại mức giá 20 đô-la, công ty phải bán được ít nhất 
30.000 đơn vị sản phẩm để đạt hòa vốn, có nghĩa là tổng doanh thu bù đắp được tổng chỉ 
phí. Khối lượng hòa vốn có thể được tính bằng công thức sau: 


Tổng chi phí cố định 300.000 đô-la 


Nếu muốn đạt lợi nhuận, công ty phải bán được hơn 30.000 đơn vị sản phẩm tại 
mức giá 20 đô-la/sản phẩm. Giả sử nhà sản xuất lò nướng bánh đã đầu tư 1 triệu đô-Ìa vào 
sản xuất và mong muốn định giá ở mức 20 đô-Ìa/sản phẩm để đạt lợi nhuận 20.000 đô-la. 
Trong trường hợp này, nó phải bán ít nhất 50.000 đơn vị sản phẩm tại mức giá 20 đô-la/ 
sản phẩm. Nếu định giá cao hơn, công ty không cần bán khối lượng sản phẩm nhiều như 
vậy để đạt lợi nhuận mục tiêu. Nhưng thị trường có thể không mua, thậm chí mua ít sản 
phẩm hơn tại mức giá cao hơn. Điểu này phụ thuộc nhiều vào sự co giãn cầu theo giá và 
giá của đối thủ cạnh tranh. 

Nhà sản xuất nên cân nhắc các mức giá khác nhau và ước tính khối lượng hòa vốn, 
nhu cầu có thể có và lợi nhuận tại mỗi mức giá. Điều này được thể hiện trong Bảng 10.1. 
Bảng này cho thấy khi giá tăng, khối lượng hòa vốn giảm (cột 2). Nhưng khi giá tăng, nhu 
cầu về lò nướng bánh cũng giảm (cột 3). Với mức giá 14 đô-la, do nhà sản xuất chỉ giảm 
4 đô-la mỗi lò nướng bánh (14 đô-la — 10 đô-la chi phí biến đổi), nó phải bán một khối 
lượng rất cao để hòa vốn. Mặc dù giá thấp thu hút nhiều người mua, nhu cầu vẫn giảm 
xuống dưới điểm hòa vốn cao và nhà sản xuất bị lỗ. Ở một thái cực khác, với mức giá 22 


EÄ]|/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNH GIÁ | 489 


Bảng 10.1 Khối lượng hòa vốn và lợi nhuận tại các mức giá khác nhau 


Mức giá Số lượng bán để đạt — Số lượng mua kỳ vọng tại mức Tổng doanh thu(1)x Tổng chi phí(đô-la) Lợi nhuận 


{(đô-la) hòa vốn giá (đô-1a) (3)(đô-la) (4)~(B)(đô-la) 
1á 75.000 71.000 9894.000 1.010.000 -18.000 
18 50.000 87.000 1.072.000 970.000 102.000 
18 á7.000 80.000 1.080.000 900.000 180.000 
20 30.000 42.000 840.000 720.000 120.000 
22 25.000 25.000 506.000 550.000 -2⁄“.000 


*Giả định tổng chỉ phí cố định là 300.000 đô-ia, chỉ phí biến đổi bình quôn là 10 đô-1a. 


đô-la, nhà sản xuất cắt giảm 12 đô-la cho mỗi lò nướng bánh và chỉ phải bán 25.000 đơn vị 
để đạt hòa vốn. Nhưng với mức giá cao này, người tiêu dùng mua quá ít lò nướng bánh và 
lợi nhuận là âm. Bảng này cho thấy mức giá 18 đô-la mang lại lợi nhuận cao nhất. Lưu ý, 
không có giá nào đạt lợi nhuận mục tiêu 200.000 đô-la của nhà sản xuất. Để đạt được lợi 
nhuận này, nhà sản xuất sẽ phải tìm cách giảm chỉ phí cố định hoặc chỉ phí biến đổi, từ đó 
hạ thấp sản lượng hòa vốn. 


Định giá dựa vào cạnh tranh.......................................................................... Lời tác giả: Trong khi thiết lập giá, 
. « : ẪM. ' nị : : doanh nghiệp cũng phải xem xét giá 
Định giá dựa vào cạnh tranh là cách định giá dựa trên chiến lược, 1v pús đồi thú caihttarh.BSPB48I5E50 
chi phí, giá cả và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Người tiêu dùng ¡_ thấp hay trung bình, doanh nghiệp 
sẽ căn cứ vào đánh giá của mình về giá trị sản phẩm tại các mức giá ¡_ phải chắc chắn cung cấp cho khách 
mà đối thủ cạnh tranh tính cho những sản phẩm tương tự. Khi đánh : hàng giá trị vượt trội tại mức giá đó. 


giá chiến lược định giá của đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp nên 
đặt ra một vài câu hỏi. Thứ nhất, làm thế nào để so sánh sản phẩm Định giá dựa vào cạnh tranh 
của doanh nghiệp với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh về mặt giá Định giá dựa trên chiến lược, giá cả, chỉ phí 
trị mà khách hàng cảm nhận? Nếu người tiêu dùng cảm nhận sản vàsản phẩm của đối thủ cạnh tranh. 
phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp giá trị lớn hơn, doanh 
nghiệp có thể tính giá cao hơn. Nếu người tiêu dùng cảm nhận giá trị thấp hơn so với sản 
phẩm cạnh tranh, doanh nghiệp phải định giá thấp hơn hoặc thay đổi nhận thức của khách 
hàng để chứng minh cho mức giá cao hơn. 
Tiếp theo, các đối thủ cạnh tranh hiện tại mạnh như thế nào và chiến lược định giá 
hiện tại của họ là gì? Nếu đối mặt với những đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn tính giá cao so 
với giá trị mà họ cung ứng, doanh nghiệp có thể tính giá thấp hơn nhằm đẩy các đối thủ 
cạnh tranh yếu hơn ra khỏi thị trường. Nếu các đối thủ lớn hơn, giá thấp hơn thống trị thị 
trường, doanh nghiệp có thể quyết định nhắm vào những ngách thị trường chưa được phục 
vụ bằng cách chào bán sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng tại mức giá cao hơn. 


EÄ /C(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


480 | _ NGUYÊN LÝ MARKETING 


Mục tiêu của doanh nghiệp không phải là khiến cho mức 
giá của mình phù hợp hoặc đánh bại giá của đối thủ cạnh tranh. 
Thay vào đó, mục tiêu là định giá theo giá trị tương đối được tạo 
ra so với đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, Caterpillar sản xuất các thiết 
bị xây dựng và khai khoáng hạng nặng, chất lượng cao. Nó thống 
trị ngành công nghiện này mặc dù định giá ở mức cao hơn so với 


đối thủ cạnh tranh là Komasu. Khi một khách hàng thương mại 


Định giá so với đối thủ cạnh tranh: Caterpillarthøng _ từng hỏi một đại lý của Caterpillar rằng tại sao phải trả 500.000 
trị ngành thiết bị hạng nặng mặc dù định giá cao. _ đô-la cho một chiếc máy ủi lớn của Caterpillar trong khi có thể 
Khách hàng tin rằng CSIETH HẠT TỒN ứngchohonhiểu - mua máy tương tự của Komasu với giá 420.000 đô-la, đại lý của 
THỊ tho: nan # NO nó họp HP Caterpillar đã đưa ra một phân tích nổi tiếng như sau: 


420.000 đô-la Giá của Caterpillar nếu tương đương với máy ủi 
của đối thủ 
50.000 đô-la Giá trị gia tăng nhờ độ tin cậy và độ bền vượt trội của 
Caterpillar 


40.000 đô-la Giá trị gia tăng nhờ chỉ phí vận hành trọn đời thấp hơn 


của Caterpillar 


40.000 đô-la Giá trị gia tăng nhờ dịch vụ vượt trội của Caterpillar 
20.000 đô-la Giá trị gia tăng của bộ phận bảo hành dài hơn 
570.000 đô-la Giá dựa trên giá trị gia tăng cho máy ủi của hãng 
Caterpillar 


-70.000 đô-]a Giảm giá 
500.000 đô-la Giá cuối cùng 


Như vậy, mặc dù khách hàng trả 80.000 đô-la - mức giá cao hơn cho máy ủi 
Caterpillar, song nó thực sự mang lại giá trị gia tăng ở mức 150.000 đô-Ìa trong suốt vòng 
đời sản phẩm. Khách hàng đã chọn máy ủi Caterpillar. 

Vậy đâu là nguyên tắc dẫn lối cho các quyết định về giá để cạnh 
tranh với đối thủ? Câu trả lời tuy đơn giản nhưng thường khó để hiện 
thực hóa: Bất kể mức giá mà bạn đưa ra là cao, thấp hay trung bình, hãy 

_......ố.ốốốốố.. an. chắc Chấn cung cấp chu EHiáCh hàng giá trị vượt trội tại mức giá đã. 

Lời tác giả: Chúng ta đã xem xét ã : 

„ lược định giá tổng quát: định . '-CÁC YẾU Tố BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI KHÁC TÁC ĐỘNG TỚI 
lá dựa trên giả trị, chỉ phí và sự cạnh; Z SG. 

ng hãy .. tên kt sâu Rồi mi : QUYẾT ĐỊNH VE GIÁ 

= tố khác tác động tới quyết định : Ngoài cảm nhận về giá trị của khách hàng, chi phí và chiến lược của đối 

về giá. : 


thủ cạnh tranh, doanh nghiệp phải xem xét một số yếu tố bên trong và 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNHGIÁ | 481 


bên ngoài khác. Các yếu tố bên trong ảnh hưởng tới giá cả bao gồm chiến lược marketing 
tổng thể và marketing hỗn hợp cũng như các cân nhắc về tổ chức khác. Các yếu tố bên 


ngoài bao gồm bản chất của thị trường và nhu cầu cùng những yếu tố môi trường khác. 


Chiến lược marketing tổng thể, mục tiêu marketing và marketing hỗn hợp 


Giá cả chỉ là một yếu tố của chiến lược marketing rộng hơn của doanh nghiệp. Vì vậy, trước 
khi định giá, doanh nghiệp phải quyết định về chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm 
và dịch vụ. Đôi khi một chiến lược marketing tổng thể của doanh nghiệp được xây dựng 
xung quanh câu chuyện về giá cả và giá trị của nó. Ví dụ, nhà bán lẻ Trade Joes định vị 
bằng yếu tố giá cả-giá trị độc nhất đã khiến nó trở thành một trong những cửa hàng tăng 
trưởng nhanh, nổi tiếng nhất nước Mỹ.? 
Nhà bán lẻ Trade Joes đã tạo ra sự thay đổi đặc biệt của riêng mình về phương trình giá cả-giá 
trị thực phẩm được gọi là “người sành ăn giá rẻ”. Hãng cung cấp các sản phẩm có một không 
hai, với mức giá hời, tất cả được phục vụ trong không khí lễ hội khiến việc mua sắm trở nên 
vui vẻ. Trader Joes đem đến niềm vui cho những người sành ăn, với tất cả mọi thứ từ bánh 
quy ngô ấm, nước chanh dâu hữu cơ, kem bơ đậu phông Valencia và cà phê tiêu chuẩn đến 
cơm chiên kim chỉ và bánh quy gừng. Nếu được hỏi, hầu hết khách hàng có thể đánh dấu vào 
một danh sách các món ưa thích sẵn có của Trader Joes mà họ không thể sống thiếu — một 
danh sách gia tăng nhanh chóng. 
Sự phân loại sản phẩm là điểm độc nhất 
của Trader Joes — 90% thương hiệu trong 
cửa hàng là các nhãn hiệu riêng của hãng. 
Giá cả không quá thấp nhưng nó thực sự 
là một “món hời” so với những gì bạn trả 
cho những thứ có chất lượng tương tự ở nơi 
khác. “Không có gì phức tạp,” Trader Joes 
phát biểu. “Chúng tôi chỉ tập trung vào 
những gì quan trọng — thức ăn tuyệt vời + giá 
cả tuyệt vời = giá trị. Vì vậy, bạn có đủ khả 
năng để phiêu lưu mà không bị viêm màng 
túi.” Định vị giá cả-giá trị sáng tạo đã mang 
lại cho Trader Joses những khách hàng nhiệt 
thành, gần như sùng bái, yêu thích những 
thứ mà họ nhận được cho mức giá đã trả. 


Chiến lược giá cả-giá trị độc nhất đã mang lại cho Trader /Joses những 
Việc khám phá ra sự đánh đổi giữa giá _ khách hàng nhiệt thành, gần như sùng bái, yêu thích những thứ mà họ nhận 
cả-giá trị đẩy hấp dẫn có thể rất phức tạp, và được cho mức giá đã trả. 
các chiến lược định giá thường đòi hỏi sự sắp ® Lannis Waters/The Palm Beach Post/ZUMAPRESS.com/Alamy Live 
News 


E3 /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


s82 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


xếp lại thường xuyên để thích ứng với những thay đổi trong môi trường định giá. Hãy xem 
xét đối thủ cạnh tranh của Trader Joses là Whole Foods Market, hãng đã phát minh khái 


niệm siêu thị thực phẩm hữu cơ và tự nhiên cao cấp với nhiều điểm mới mẻ. Trong những 


năm gần đây, Whole Foods Market kiên định theo đuổi chiến lược định giá trong một quá 


trình nỗ lực tìm ra phương trình giá cả-giá trị phù hợp (xem Tình huống thực tế 10.2). 


Nếu một doanh nghiệp đã lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị một cách cẩn 


trọng, họ sẽ dễ dàng thiết lập một chiến lược marketing hỗn hợp bao gồm cả chiến lược giá. 


Ví dụ, Amazon định vị máy tính bảng Kindle Fire của nó tương đương (thậm chí là hơn) 


máy tính bảng iPad của Apple và Galaxy của Samsung với giá rẻ hơn 40%. Gần đây, công 
ty bắt đầu nhắm mục tiêu là các gia đình có trẻ nhỏ, định vị Kindle Fire như “máy tính 


bảng gia đình hoàn hảo 


Ll.<.- 


với các mẫu sản phẩm có giá thấp nhất từ 99 đô-la đi kèm Kindle 


Eree Time — một dịch vụ đăng ký tích hợp với giá khởi điểm từ 2,99 đô-la mỗi tháng, đem 


đến sách, trò chơi, ứng dụng giáo dục, phim và chương trình truyền hình cho trẻ từ 3 đến 
8 tuổi. Như vậy, chiến lược định giá của Kindle chủ yếu được xác định bởi các quyết định 
về định vị thị trường. 


Định giá có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của 
doanh nghiệp ở nhiều cấp độ. Một doanh nghiệp có thể thiết lập giá để thu hút khách hàng 
mới hoặc giữ chân khách hàng hiện tại sao cho đạt lợi nhuận. Họ có thể định giá thấp để 
ngăn chặn đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường hoặc định giá tương đương với giá của 
đối thủ cạnh tranh để ốn định thị trường. Họ có thể định giá để duy trì lòng trung thành 


và sự hỗ trợ của các trung gian, hoặc để tránh sự can thiệp của chính phủ. Doanh nghiệp có 


thể giảm giá tạm thời để tạo kích thích đối với một thương hiệu. Hoặc một sản phẩm có 


thể được định giá để thúc đẩy doanh số của các sản phẩm khác trong dòng sản phẩm của 


doanh nghiệp. 


10.2 WH0LE F00DS MARKET: TÌM RA SỰ CÂN BẰNG GIÁ CẢ-GIÁ TRỊ PHÙ HỢP 


Trên thực tế, Whole Foods Market 
đã phát minh ra khái niệm siêu thị 


ỰC TẾ 


cao cấp, có trách nhiệm xã hội. 
Dưới sứ mệnh “Toàn bộ thực phẩm. 
Toàn dân. Toàn hành tỉnh,” chuỗi 


TÌNH HUỖNG TH 


cửa hàng này phục vụ một tập hợp 
sản phẩm thử nghiệm các loại thực 
phẩm tự nhiên, hữu cd và dành cho 


người sành ăn với các mức giá cao, tất cả 
đều nằm trong chiến dịch Ngày Trái đất. 
Các khách hàng cao cấp có ý thức về sức 
khỏe sẵn lòng và có khả năng trả mức giá 
cao hơn cho những giá trị phụ trội mà họ 
nhận được. Trong suốt thập niên 1990- 
2000, doanh số cùng lợi nhuận của chuỗi 


cửa hàng này đã tăng vọt. 


KÄ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Thế rồi cuộc Đại suy thoái đến vào 
năm 2008. Mọi người ở mọi tầng lớp bắt 
đầu suy nghĩ lại về sự cân bằng giá cả- 
giá trị và tìm cách để tiết kiệm. Họ đã hỏi 
những câu hóc búa như: “Tôi yêu các món 
ăn và mùi vị tuyệt vời của Whole Foods 
Market, nhưng nó có đáng để bỏ ra thêm 
30% so với mua sắm tại Walmart?” Ngay 


cả những khách hàng tương đối giàu có 
cũng cắt giảm và chỉ tiêu ít hơn. BĐôt nhiên 
chiến lược marketing cao cấp có vẻ hoàn 
hảo của Whole Foods Market từ một trái 
mận tươi biến thành một quả chuối hữu 
cơ thâm tím. Một số khách hàng thậm chí 
còn sửa đổi khẩu hiệu của công ty thành 
“Toàn bộ thực phẩm. Toàn bộ tiền lương.” 
Lần đầu tiên trong lịch sử, công ty phải 
đổi mặt với sự sụt giảm doanh số cùng 
cửa hàng và giá cổ phiều lao dốc. 

Khi các khách hàng giàu có của 
công ty đang cắt giảm ngân sách thực 
phẩm của họ, những thành công ban đầu 
của Whole Foods Market đã thu hút rất 
nhiều đối thủ cạnh tranh giá thấp mới - 
từ các siêu thị đặc biệt như Trader JJoes, 
Sprouts Farmers Market và ALDI đến các 
chuỗi truyền thống như Krogar, Walmart, 
Target và Costco - họ vội vã chất thêm 
thực phẩm hữu cơ lên các kệ hàng. Như 
CEO của Whole Foods Market đã lưu ý: 
“Mọi người đều nhảy vào cỗ xe thương hiệu 
tự nhiên và hữu cơ và thành thật mà nói, đó 
là bởi thành công của chúng tôi.” Như vậy, 
thậm chí khi nền kinh tế đã được cải thiện, 
nhiều người mua sắm đã chỉ tiêu nhiều hơn 
cho thực phẩm ở các cửa hàng giá thấp. 

Bị ảnh hưởng mạnh bởi thực tế thị 
trường, Whole Foods Market phải đối mặt 
với các câu hỏi khó. Liệu có nên giữ chiến 
lược định vị cao cấp từng giúp công ty thu 
được rất nhiều thành công trong quá khứ? 
Hay nên giảm giá và tái định vị bản thân 
để thích ứng với giai đoạn cạnh tranh và 
kém màu mð hơn? Đối mặt với những lựa 
chọn thay thế, Whole Foods Market quyết 
định gắn bó với chiến lược định vị cao cấp 
cốt lõi của mình. Nhưng công ty cũng tỉnh 
tế sắp xếp lại tuyên bố giá trị để đáp ứng 


tốt hơn nhu cầu của những khách hàng 


tiết kiệm hơn. Công ty 
bắt đầu giảm các yếu 
tố sành ăn trong định 
vị trong khi phát huy 
giá trị thực của thực 
phẩm vừa có lợi cho 
sức khỏe vừa thú vị. 
Đầu tiên, thay 
vì giảm giá hàng ngày 
Whole 
Foods hạ giá ở những 


trên bảng, 
mặt hàng được khách 
hàng ưa thích nhất và 
tăng cường các khoản 
tiết kiệm bằng cách 
cung cấp lượng bán 
đáng kế trên những 
mặt hàng khác được 
lựa chọn. Công ty cũng 
bắt đầu nhấn mạnh 
thương hiệu, nhãn mác 
riêng mang tên 38B Everyday Value. Tiếp 
theo, Whole Foods đưa ra một chương 
trình marketing mới nhằm củng cố danh 
tiếng giá cao của chuỗi và thuyết phục 
khách hàng rằng Whole Foods Market 
thực tế là một nơi mua sắm vừa túi tiền. 
Nhằm giúp khách hàng nhận ra giá trị, 
công †y đã tăng cường truyền thông về 
các nhãn hàng riêng và bán hàng bằng 
cách sử dụng thư báo tin, phiếu giảm giá, 
trang web của công ty cũng như phương 
tiện truyền thông xã hội. Dông ty giao 
nhiệm vụ cho nhân viên phục vụ khách 
hàng như “những hướng dẫn viên du lịch 
giá trị” để hộ tống những người mua sắm 
quanh cửa hàng và chỉ ra các mặt hàng 
giá trị. Quảng cáo mới nổi bật với các tiêu 
đề như “Không có ví nào bị tổn hại khi mua 
sản phẩm 38B Every Day Value của chúng 


tôi” và “Nhãn sốc nhưng theo cách tốt.” 


KŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNH GIÁ | 483 


Chiến dịch “Giá trị mới là điều quan trọng” của Whole Foads 


Market gợi ý rằng giá trị quan trọng hơn các mức giá của 
hàng giá rẻ. “Giá trị" không thể tách rời “các giá trị”. 
NetPhotos/Alamy Stock Photo 


Tuy nhiên, ngoài việc giảm giá 
nhất định và gia tăng một cách tỉnh tế sự 
nhấn mạnh vào những lựa chọn vừa túi 
tiền, Whole Foods Market cũng chuyển 
sang thuyết phục người tiêu dùng rằng 
các sản phẩm và giá cả thông thường của 
công ty mang lại giá trị tốt - khi nó mang 
đến thực phẩm chất lượng, giá cả không 
phải là điều quan trọng nhất. Như một 
“hướng dẫn viên du lịch” nhấn mạnh, dù 
đến bất cứ nơi nào, bạn cũng phải trả giá 
cao cho các thực phẩm hữu cơ. “Giá trị có 
nghĩa là nhận được một trao đổi tốt cho 
những đồng tiền của bạn.” Các cuộc trò 
chuyện như vậy đã giúp khách hàng rời 
mắt khỏi giá cả và quay trở lại với giả trị. 

Nỗ lực của Whole Foods Market 
nhằm cởi bỏ hình ảnh “Toàn hộ thực phẩm. 
Toàn bộ tiền lương” đã đạt thành công. Từ 
những ngày suy giảm tiếp theo sau cuộc 


suy thoái năm 2008, doanh số của chuỗi 


494 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


đã tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng gấp 5 
lần. Nhưng đối mặt với sức ép giá cả từ 
các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, sự tăng 
trưởng của Whole Foods Market gần đây 
bắt đầu sụt giảm trỏ lại. Doanh thu và lợi 
nhuận cùng cửa hàng không tăng trong 
khi giá cổ phiếu của nó đã giảm. 

Whole Foods 


Market, việc tìm kiếm và marketing sự 


Nhìn chung, tại 


cân bằng giá cả-giá trị vẫn là một hoạt 
động đang tiếp diễn. Về khía cạnh giá trị, 
chiến dịch marketing mới nhất - được gọi 
là Values Matter (Giá trị mới là điều quan 
trọng) - nhấn mạnh rằng “giá trị" không 
thể tách rời “các giá trị”. Khi mua sắm tại 
Whole Foods Market, khách hàng có thể 
tự tin về “nguồn gốc, quy trình nuôi trồng, 
chăm sóc và chế biến thực phẩm”. Sản 
phẩm của nhà bán lẻ này được “phát triển 
có trách nhiệm”. Chiến dịch kết luận: 
Whole Foods Market: Cửa hàng tạp hóa 
tốt nhất cho sức khỏe của nước Mỹ," nhấn 
mạnh giá trị gia tăng khiến việc mua sắm 
đáng giá. 

Trong khi vẫn duy trì tuyên bố giá 
trị cao cấp trong các cửa hàng chính của 
mình, Whole Foods Market cũng tìm kiểm 
sự tăng trưởng bằng cách thu hút phân 
khúc mới là những người tiêu dùng trẻ tiết 
kiệm hơn. Gần đây, công ty đã khai trương 
một chuỗi mới - được gọi là 58B by Whole 
Foods Market - nhắm vào khách hàng thế 
hệ Y không giàu có nhưng hiểu biết về 
giá trị và công nghê. Các cửa hàng 36B 
by Whole Foods Market được thiết kế để 


mang đến “những thực phẩm tươi, tốt cho 
sức khỏe của nhiều khách hàng hơn với 
những trải nghiệm mua sắm hợp lý, chất 
lượng đáp ứng giá trị. Các cửa hàng mới 
đưa những sản phẩm mang nhãn hiệu 365 
của chính Whole Food Market cộng với 
một sự pha trộn được lựa chọn cẩn trọng 
gồm các hàng hóa khác với các mức giá 
mà trông chúng giống với Trader .Joes 
hơn Whole Foods. “Chúng tôi nghĩ thương 
hiệu Whole Foods sẽ thu hút được những 
khách hàng nhất định, và có những khách 
hàng khác thu hút ít hơn,“ CEO Whole 
Foods nói. “Chúng tôi cho rằng một cửa 
hàng theo định hướng công nghệ, chất, 
ngầu, được sắp xếp hợp lý - một cửa hàng 
không giống bất kỳ nơi nào và chưa từng 
thấy... sẽ thu hút được thế hệ đó.” 

Cuộc tranh đấu về định giả của 
Whole Foods Market nhấn mạnh những 
khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đối 
mặt trong việc tìm kiếm sự cân bằng tốt 
nhất giữa giá cả và giá trị. Thách thức của 
Whole Foods Market là đáp ứng yêu cầu 
đang thay đổi của môi trường định giá 
cạnh tranh khốc liệt hiện nay theo cách 
bảo tồn những điều khiến nó trở nên đặc 
biệt trong mắt khách hàng những năm 
qua. Nói chung, mọi thử không thực sự 
khác biệt nhiều bên trong các cửa hàng 
Whole Foods Market địa phương hiện nay. 
Có nhiều mặt hàng giảm giá hơn và nhãn 
hiệu 365 Everyday Value được giới thiệu 
nổi bật hơn nhưng khách hàng vẫn có thể 
tìm thấy cùng một loại thực phẩm chất 


lượng cao, đầy hương vị và tự nhiên theo 
đúng các giá trị “Toàn bộ thực phẩm, Toàn 
dân, Toàn hành tỉnh.” 

Nhưng đó là một sự cân bằng tỉnh 
tế. “Chúng tôi có khả năng cạnh tranh về 
giá và sẽ làm điều đó,” CEO của Whole 
Foods nói. “Nhưng đó không phải là cuộc 
đua xuống đáy. Chúng tôi cũng sẽ bắt 
đầu một cuộc đua mới để vươn lên hàng 
đầu, với thực phẩm chất lượng tốt, tiêu 
chuẩn cao, trải nghiệm phong phú hơn 
cho khách hàng cùng mức độ minh bạch 
và trách nhiệm trên thị trường.” Ngay cả 
khi điều đó khiến công ty phải tăng giá 


một chút. 


Nguồn: Brad Stone, "Whole Foods, Half 0ff,” 
Bloomberg Businessweek, 25/1/2015, tr45- 
49; Alison Griswold, “Whole Foods Wants to 
Woo Miilennials with a Hip, Cool, Technology- 
Oriented Store” Slate, 18/5/2015, www. 
slate.com/blogs/moneybox/2015/05/08/ 
whole_foods_q2_2015_earnings_stock_ 
plunges__  on_comps_miss.html  “Whole 
Foods Market Announces Three Additional 
đ65 by Whole Food Market Store Leases,” 
Whole Foods News Room, 4/11/2015, http:// 
media.wholefoodsmarket.com/news/ 
whole-foodsmarket-announces-three- 
additional-585-by-whole-foods-market-sto; 
Palbir Nijjar, “3 Risks Facing Whole Foods 
Market,” The Motley Fool, 31/1/2018, www. 
fool.com/investing/general/2018/01/51/3- 
risks-facing-wholefoods-marke†t-investors. 
aspx; www.wholefoodsmarket.com và www. 
wholefoodsmarket.com/company-info/ 
investor-relations/annual-reports, truy cập 
tháng 9/2016. 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Các quyết định về giá phải được kết hợp với các quyết định về Chỉ phí mục tiêu 


ĐỊNH GIÁ | 


“495 


thiết kế, phân phối và quảng bá sản phẩm để thiết lập một chương  Đinhgiá bắt đầu với một giá bán lý tưởng, sau 


trình marketing hỗn hợp tích hợp nhất quán và hiệu quả. Các quyết ˆ “7 
định được đưa ra cho những biến số marketing hỗn hợp khác có thể lu, 
tác động tới các quyết định về giá. Ví dụ, một quyết định định vị sản 
phẩm với chất lượng cao có nghĩa là những người bán phải tính giá cao hơn để bù đắp chỉ 
phí cao hơn. Nếu muốn các bên trung gian hỗ trợ và quảng bá sản phẩm, nhà sản xuất có 
thể phải áp dụng tỷ lệ chiết khấu bán lại cao hơn vào giá sản phẩm của họ. 

Các doanh nghiệp thường định vị sản phẩm theo giá, sau đó điểu chỉnh những quyết 
định marketing hỗn hợp khác với giá mà họ muốn đặt cho sản phẩm. Ớ đây, giá cả là yếu tố 
định vị sản phẩm cốt yếu, theo đó nó xác định thị trường, sức cạnh tranh và thiết kế của sản 
phẩm. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ các chiến lược định vị sản phẩm như vậy với kỹ thuật 
được gọi là chỉ phí mục tiêu. Chỉ phí mục tiêu đảo ngược quy trình thông thường đầu tiên 
là thiết kế một sản phẩm mới, cân nhắc chỉ phí của nó, sau đó đặt câu hỏi: “Chúng ta có 
thể bán sản phẩm theo giá đó không?” Thay vào đó, doanh nghiệp bắt đầu với một giá bán 
lý tưởng dựa trên cân nhắc về giá trị của khách hàng và đặt mục tiêu chỉ phí nhằm đảm 
bảo giá cả sẽ đáp ứng. Ví dụ, khi Honda lần đầu thiết kế Honda Fit, họ xây dựng mức giá 
khởi điểm 13.950 đô-Ìa và tiêu hao I gallon xăng cho 33 dặm chạy trên đường cao tốc một 
cách chắc chắn trong tâm trí khách hàng. Sau đó, công ty thiết kế một mẫu xe hơi nhỏ, đẩy 
dũng khí và thời trang với chỉ phí cho phép mang lại các giá trị đó cho khách hàng mục tiêu. 

Những doanh nghiệp khác lại không nhấn mạnh định giá và sử dụng các công cụ 
marketing hỗn hợp khác để thiết lập định vị phi giá cả. Thông thường, chiến lược tốt nhất 
không phải là tính giá thấp nhất mà là khác biệt hóa sản phẩm để làm cho nó có giá cao 
hơn. Ví dụ, Sleep Number làm những chiếc đệm có giá trị cao và tính giá cao phù hợp với 
giá trị đó. 

Ở cấp độ cơ bản nhất, một chiếc đệm Sleep Number cho phép bạn điểu chỉnh kích thước 

phù hợp với bản thân. Khi được bổ sung thêm công nghệ SleepIQ, bạn có thể theo dõi và tối 

ưu hóa để có giấc ngủ đêm tốt nhất. Sleep Number cho phép bạn “Biết. Điểu chỉnh. Ngủ.” 

Công nghệ SleepIQ bên trong chiếc giường theo dõi thời gian ngủ yên tĩnh, nhịp tim, nhịp 

thở, cử động và các yếu tố khác. Sau đó, SleepIQ báo cáo các chỉ số SleepIQ ban đêm của bạn 

và cách bạn ngủ. Ứng dụng này thậm chí còn để xuất các điểu chỉnh sẽ làm cho giấc ngủ của 
bạn tốt hơn. Dòng sản phẩm đệm Sleep Number cho trẻ em giúp các bậc cha mẹ theo dõi 
thói quen ngủ của trẻ. Thậm chí, nó còn cho cha mẹ biết khi con cái ra khỏi giường vào ban 
đêm hay bị ngạt mũi khi nằm nghiêng, phần thưởng dựa trên ngôi sao cho thói quen ngủ 
và một “máy dò quái vật” thông minh. Giường ngủ Sleep Number có giá đắt hơn các loại 
đệm truyền thống — với mức giá từ 1.000 đô-la đến hơn 7.000 đô-Ìa so với đệm truyền thống 
chất lượng tốt ở mức 1.000 đô-Ìa trở xuống. Nhưng những khách hàng được thỏa mãn của 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


đó đặt mục tiêu chỉ phí nhằm đảm bảo giá cả 


486 | _ NGUYÊN LÝ MARKETING 


sleep lv) number. 


Sleep Number sẵn lòng trả cao hơn để nhận được nhiều 
hơn. Theo báo cáo năm 2015 của hãng J.D. Power về 
sự hài lòng của khách hàng đối với đệm điện, đệm Sleep 
Number được xếp ở thứ hạng cao nhất. Sau tất cả, thật 
khó để đưa ra mức giá cho một đêm ngon giấc. 

Do đó, những người làm marketing phẩi xem 
xét chiến lược marketing tổng thể và marketing hỗn 
hợp khi thiết lập giá. Nhưng một lần nữa, ngay cả 
khi để cao giá cả, những người làm marketing cần 
nhớ rằng các khách hàng hiếm khi chỉ mua dựa trên 
yếu tố giá cả. Thay vào đó, họ tìm kiếm những sản 
phẩm mang lại giá trị tốt nhất vể mặt lợi ích nhận 


được tương xứng với mức giá mà họ đã trả. 


Các cân nhắc về tổ chức 


#Định vị phi giá cả: Đệm Sleep Number có mức giá cao hơn đệm _ Ban quản trị phải quyết định ai là người đưa định giá 
truyền thống, nhưng các khách hàng được thỏa mãn của hãng sẵn trong tổ chức. Các doanh nghiệp xử lý vấn để định 


lòng trả cao hơn để nhận được nhiều hơn. Sau tất cá, thật khó để 
đưa ra mức giá cho một đêm ngon giấc. 
Select Comfort Corporation 


giá theo nhiều cách khác nhau. Trong các doanh 
nghiệp nhỏ, giá cả thường do ban quản trị cấp cao 
quyết định thay cho bộ phận marketing hoặc bộ 
phân bán hàng. Trong các doanh nghiệp lớn, giá cả 
thường do bộ phận hoặc giám đốc sản xuất quyết định. Trong thị trường công nghiệp, nhân 
viên bán hàng được phép đàm phán với khách hàng trong một khoảng giá nhất định. Mặc 
dù vậy, ban quản trị cấp cao thiết lập các mục tiêu và chính sách định giá và thường phê 
chuẩn mức giá do nhà quản lý cấp thấp hoặc nhân viên bán hàng để xuất. 

Trong các ngành công nghiệp mà giá cả là yếu tố chính (hàng không, hàng không vũ 
trụ, thép, đường sắt, dầu mỏ), các doanh nghiệp thường có bộ phận định giá để thiết lập 
mức giá tốt nhất hoặc giúp người khác định giá. Các bộ phận này báo cáo cho bộ phận 
marketing hoặc ban quản trị cấp cao. Những người khác có ảnh hưởng đến việc định giá 


bao gồm quản lý bán hàng, quản lý sản xuất, quản lý tài chính và kế toán. 


Thị trường và nhu cầu 


Như đã lưu ý trước đó, việc định giá tốt bắt đầu với việc thấu hiểu nhận thức của khách 
hàng về ảnh hưởng của giá trị tới mức giá mà họ sẵn sàng trả. Cả người tiêu dùng và khách 
hàng công nghiệp đều cân bằng giá của sản phẩm hoặc dịch vụ so với lợi ích của việc sở 
hữu nó. Do đó, trước khi định giá, những người làm marketing phải hiểu mối quan hệ giữa 


EÄ|/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


giá và nhu cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu 
sâu hơn về mối quan hệ giữa giá cả-nhu cầu và cách thức thay đổi với các loại thị trường 
khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp phân tích mối quan hệ giá 


cả-nhu cẩu. 


Định giá trong các loại thị trường khác nhau 


Sự tự do định giá của người bán thay đổi theo các loại thị trường khác nhau. Các nhà kinh 
tế phi nhận có 4 loại thị trường, mỗi loại tổn tại những thách thức khác nhau đối với hoạt 
động định giá. 

Trong 0j trường cạnh tranh thuẩn túy, thị trường bao gồm nhiều người mua và người 
bán giao dịch một loại hàng hóa, chẳng hạn như lúa mỳ, đồng hoặc chứng khoán tài chính. 
Không có người mua hoặc người bán duy nhất có ảnh hưởng tới giá thị trường. Trong một 
thị trường cạnh tranh thuần túy, các hoạt động nghiên cứu marketing, phát triển sản phẩm, 
định giá, quảng cáo và thúc đẩy bán hàng có vai trò không đáng kể hoặc gần như bằng 
không. Do đó, người bán ở những thị trường này không dành nhiều thời gian cho chiến 
lược marketing. 

Trong /j trường cạnh tranh độc quyến, thị trường bao gồm nhiều người mua và người 
bán giao dịch trong một khoảng giá thay vì một mức giá thị trường. Khoảng giá này xuất 
hiện vì người bán có thể tạo sự khác biệt hóa cho những sản phẩm mà họ chào bán. Do có 
nhiều đối thủ cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp ít chịu ảnh hưởng bởi các chiến lược định giá 
của đối thủ cạnh tranh so với các thị trường độc quyền. Người bán cố gắng phát triển các 
sản phẩm khác biệt cho những phân khúc khách hàng khác nhau và bên cạnh giá cả, họ có 
thể tùy ý sử dụng các công cụ như xây dựng thương hiệu, quảng cáo và bán hàng cá nhân 
để tạo khác biệt cho sản phẩm của mình. Do vậy, Wrigley tạo ra thương hiệu kẹo Skittles 
của mình, bén cạnh sự phong phú của các thương hiệu kẹo khác — không phải do giá cả 
mà do xây dựng thương hiệu. Sự định vị “Taste the Rainbow” thông minh được xây dựng 
thông qua quảng cáo khác lạ và hiện diện trên nhiều phương tiện truyển thông xã hội như 
Tumblr, Instagram, YouTube, Facebook và Iwitter. Thương hiệu sành sỏi về phương diện 
truyền thông xã hội này đã thu hút hơn 24 triệu lượt thích trên Facebook và 334.000 người 
theo dõi trên Twiter. 

Trong thị trường Z2c „yêu nởđm, thị trường bao gồm chỉ một vài người bán lớn. 
®%Vi dụ, chỉ một số ít nhà cung cấp - Comcast, Time Warner, AT&ZT và Dish Network 
— kiểm soát phần lớn thị trường truyền hình cáp/vệ tỉnh. Vì số lượng ít nên mỗi người 
bán đều luôn để phòng và phản ứng nhanh chóng với đối thủ cạnh tranh về chiến lược 
định giá cùng các động thái marketing. Trong cuộc chiến giành người dùng thué bao, giá 
cả trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng. Ví dụ, để lôi kéo khách hàng khỏi Comcast, 


KÄ]J/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNH GIÁ | 


#97 


488 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


hãng TimeWarner và các cộng ty truyền hình 
cáp khác, bộ phận DirecTV của AT&T đã chào 
bán gói “Cable Crusher” giá thấp, miễn phí thuê 
bao và dịch vụ HD. 

Trong thị trường độc quyển thưển túy, chỉ 
có một người bán thống trị thị trường. Người 
bán có thể thể là công ty độc quyền của chính 
phủ (dịch vụ bưu chính Mỹ), công ty độc quyển 
tư nhân được quản lý (công ty điện lực) hoặc 
công ty độc quyển tư nhân không được quản lý 


#Định giá trong thị trường độc quyền nhóm: Giá cả là một công cụ _ (Ie Beers và kim cương). Việc định giá được xử 


cạnh tranh quan trọng đối với bộ phận DirecTV của AT&T. Công ty thu 
hút khách hàng sử dụng truyền hình cáp với giá thấp, miễn phí thuê bao 


và dịch vụ HD. 
Bloomberg / Getty Images 


Đường cầu 

Đường cong thể hiện số lượng sản phẩm mà 
thị trường sẽ mua trong một khoảng thời 
gian nhất định tại các mức giá khác nhau. 


#Hinh 10.8 Đường cầu 


Q; Q, 


Lượng cầu trong mỗi giai đoạn 


lý khác nhau trong mỗi trường hợp. 


Phân tích mối quan hệ giá cả-nhu cầu 


Mỗi mức giá mà doanh nghiệp có thể áp dựng sẽ 
dẫn đến một mức cầu khác nhau. Mối quan hệ giữa giá bán và mức cầu 
tại giá đó được minh họa bằng đường cầu trong Hinh 10.6. Đường 
cầu cho biết số đơn vị sản phẩm mà thị trường sẽ mua tại các mức giá 
khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp 
bình thường, nhu cẩu và giá cả có mối quan hệ nghịch đảo — nghĩa là 
giá càng cao thì cầu càng thấp. Do đó, doanh nghiệp sẽ bán ít hơn nếu 
tăng giá từ P, lên P,. Tóm lại, người tiêu dùng với ngân sách hạn chế 
có thể sẽ mua ít hơn một loại hàng hóa nào đó nếu giá của nó quá cao. 

Hiểu biết về quan hệ giá cả-nhu cầu của một thương hiệu là điểu 
kiện cần để đưa ra một quyết định định giá đúng đắn. Hãng thực 
phẩm ConAsgra Foods đã học được bài học về mối quan hệ này khi 
định giá cho sản phẩm bữa tối đông lạnh Banquet của mình.!9 
Banquet đã tính giá 1 đô-la cho mỗi bữa tối kể từ khi bắt đầu quay trở lại 
vào năm 1953. Đó là điểu mà khách hàng vẫn mong đợi. Giá 1 đô-la là 
yếu tố then chốt làm nên sức hấp dẫn của thương hiệu. Sáu năm trước, khi 
ConAgra cố gắng trang trải chỉ phí hàng hóa cao hơn bằng cách tăng giá 
niêm yết của bữa tối Banquet từ 1 đô-la lên 1,25 đô-la, người tiêu dùng 


không chấp nhận mức giá cao hơn. Doanh số giảm mạnh buộc ConAgra phải bán hết những 


bữa tối dư thừa với mức giá giảm và hạ giá trở lại như trước. Để đạt lợi nhuận với mức giá đó, 


ConAgra cố gắng làm tốt hơn việc quản lý chỉ phí bằng cách rút bớt khẩu phần và thay thế 


những nguyên liệu đắt đỏ bằng nguyên liệu ít tốn kém hơn. Nhưng khi giá hàng hóa tiếp tục 


EÄ/£ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNHGIÁ | 488 


tăng, Banquet không thể làm một bữa tối tươm tất với giá 1 đô-la nữa. Vì vậy, công ty thận 
trọng tăng giá một lần nữa. Một số bữa ăn nhỏ hơn vẫn có giá 1 đô-la. Ví dụ, món phi lê gà 
vẫn đi kèm với mỳ ống và phô mai nhưng không còn bao gồm một chiếc bánh sô-cô-la hạnh 
nhân. Nhưng các bữa ăn cổ điển như bít tết Salisbury hiện lên tới 1,25 đô-Ìa, vì vậy ConAgra 
đã giới thiệu bữa ăn Banquet Select Recipes với mức giá đáng kinh ngạc 1,50 đô-la. Công ty 
chứng kiến doanh số giảm kể từ khi tăng giá nhưng không nghiêm trọng tới mức phải lo sợ. 

Banquet là một thương hiệu khởi đầu, CEO của ConAgra lưu ý, “nhưng điểu đó không có 

nghĩa là nó phải gắn chặt với mức giá 1 đô-la. Nó [chỉ] cần là giá trị tốt nhất cho khách hàng 

cốt lõi của chúng tôi.” 

Hâu hết doanh nghiệp cố gắng do lường đường cầu của mình bằng cách ước tính 
lượng cầu ở các mức giá khác nhau. Loại hình thị trường cũng tạo ra sự khác biệt. Trong thị 
trường độc quyền, đường cầu cho thấy tổng cầu thị trường ở các mức giá khác nhau. Nếu 
doanh nghiệp đối mặt với cạnh tranh, cầu của nó tại các mức giá khác nhau sẽ phụ thuộc 
vào việc các đối thủ cạnh tranh có giữ nguyên hoặc thay đổi theo mức giá riêng của doanh 


nghiệp hay không. 


Độ co giãn cầu theo giá 


Những người làm marketing cũng cần có hiểu biết về độ co giấn cầu Độ co giãn cầu theo giá 
theo giá — cầu sẽ phản ứng thế nào với thay đổi của giá. Nếu như cầu  Đ9 lường sự nhạy cảm của cầu theo những 
hầu như không thay đổi trước một thay đổi nhỏ của giá, chúng ta nói thay đổi về giá. 

rằng cầu &ông cø giãn. Nếu cầu thay đổi lớn, chúng ta nói cầu ¿ø g/Zz. 

Nếu cầu co giãn thay vì không co giãn, người bán sẽ xem xét việc hạ giá. Một mức 
giá thấp hơn sẽ tạo được tổng doanh thu lớn hơn. Điểu này chỉ có ý nghĩa chừng nào chỉ 
phí tăng thêm không vượt quá doanh thu tăng thêm. Đồng thời, hấu hết các doanh nghiệp 
muốn tránh việc định giá biến sản phẩm của họ thành thương phẩm. Trong những năm 
gần đây, các áp lực như chính sách gỡ bỏ quy định và so sánh giá nhờ internet và các công 
nghệ khác đã làm tăng độ co giãn cầu theo giá của người tiêu dùng, biến các sản phẩm từ 
điện thoại và máy tính đến ô tô mới thành thương phẩm trong mắt một số người tiêu dùng. 


Nền kinh tế 


Các điều kiện kinh tế có thể tác động mạnh mẽ đến chiến lược định giá của doanh nghiệp. 
Các yếu tố kinh tế như sự bùng nổ hoặc suy thoái, lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến 
quyết định định giá vì chúng ảnh hưởng đến chỉ tiêu của người tiêu dùng, nhận thức của 
họ về giá và giá trị sản phẩm, đồng thời tác động đến chỉ phí sản xuất và bán sản phẩm 
của doanh nghiệp. 


K]j/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


500 |_ NGUYÊN LÝ MARKETINB 


n L._c —— `: Sau hậu quả của cuộc Đại suy thoái năm 
(hai: 2008-2009, nhiều người tiêu dùng đã xem xét lại về 
DON?T FORGET * ` >x : sự cân bằng giá cả-giá trị. Họ thắt lưng buộc bụng 
THỂ BASICS S và trở nên có ý thức hơn. Người tiêu dùng vẫn tiếp 
tục tiết kiệm chi tiêu ngay cả sau khi nền kinh tế 
đã phục hồi. Do đó, nhiều người làm marekting đã 


FẺ2D MONEY BACW GHARANTEE 3 


tăng cường nhấn mạnh vào các chiến lược định giá 
theo giá trị. 


Phản ứng rõ ràng nhất đối với thực tế nền 


.>t '2NEW C. “{ 


PFW% g " mượn 


=** 
xí w 


kinh tế mới là hạ giá và bán với giá chiết khấu. 


Hàng nghìn doanh nghiệp đã làm như vậy. Giá 
Định giá và nền kinh tế: Nhiều doanh nghiệp đã phát triển các _ thấp hơn sẽ giúp sản phẩm dễ được chấp nhận hơn 
“tầng giá”. Ví dụ, P&G đưa ra các phiên bản giá phải chăng chonhiều và thúc đẩy doanh số trong ngắn han. Tuy nhiên, 

iệu, harmin Basie, ũ Ố lên bả \ l2 . s Xu nộ tê ệ ; 3 
thương hiệu, như C Bí HỘ, asic, nhưng cũng tung ra các phiên bản về lâu dài, việc giảm giá có thể đem lại kết quả 
cao cấp mang lại hiệu suất cùng mức giá cao høn. : l Ề 
không mong muốn. Giá thấp hơn đồng nghĩa với 


The Procter & Gamble Company 
biên lợi nhuận thấp hơn. Việc bán với giá chiết 
khấu quá nhiều có thể khiến một thương hiệu trở 

nên rẻ rúng trong mắt người tiêu dùng. Một khi đã giảm giá, doanh nghiệp khó có thể tăng 
giá trở lại khi nền kinh tế phục hổi. 

Thay vì giảm giá cho các thương hiệu trên thị trường chính, nhiều doanh nghiệp đã giữ 
nguyên vị thế về giá nhưng xác định lại “giá trị” trong các tuyên bố giá trị của mình. Những 
doanh nghiệp khác đã phát triển các “tầng giá”, thêm vào cả dòng sản phẩm giá phải chăng 
hơn và dòng sản phẩm giá cao trải rộng trên nhiều khả năng tài chính và sở thích của các phân 
khúc khách hàng khác nhau. Ví dụ, đối với những khách hàng quan tâm tới chi phí và có 
ngân sách eo hẹp hơn, D&G đã thêm vào các phiên bản giá thấp hơn như phiên bản “cơ bản” 
Bounty và Charmin cùng phiên bản Tide giá thấp hơn có tên Tide Simply Clean and Fresh. 
Đồng thời, ở phân khúc cao cấp hơn, P&G đã tung ra phiên bản cao cấp của một số thương 
hiệu như nước rửa bát Bounty DuraTowel và Cascade Platinum, mang lại hiệu suất vượt trội 
với mức giá cao gấp đôi so với những phiên bản dành cho thị trường cấp trung. 

Cần nhớ rằng ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn, người tiêu dùng không mua 
sản phẩm chỉ dựa trên giá cả. Họ cân bằng giữa mức giá phải trả với giá trị nhận được. Ví 
dụ, mặc dù bán với giá 150 đô-la một đôi, Nike vẫn giành được sự trung thành cao nhất 
từ phía người tiêu dùng trong phân khúc giày dép. Khách hàng cảm nhận giá trị của sản 
phẩm Nike và trải nghiệm sở hữu Nike xứng đáng với mức giá của nó. Do đó, dù tính mức 
giá nào cho sản phẩm — cao hay thấp — các doanh nghiệp cũng cần cung ứng øi4 frj #22 
ng uới số tiển phải trả. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Các yếu tố bên ngoài khác 


ĐỊNHGIÁ | 501 


Ngoài yếu tố thị trường và nền kinh tế, khi định giá, doanh nghiệp phải xem xét một vài 


yếu tố khác nữa từ môi trường bên ngoài. Doanh nghiệp phải biết mức giá của mình có ảnh 


hưởng gì tới các bên khác trong cùng thị trường. Các 0êøz ?røg gi2n sẽ phản ứng như thế 


nào với các mức giá khác nhau? Doanh nghiệp nên định giá sao cho mang lại lợi nhuận hợp 


lý cho bên trung gian, khuyến khích họ hỗ trợ và giúp họ bán sản phẩm một cách hiệu quả. 


Chín? pbử cũng là một yếu tố bên ngoài quan trọng ảnh hưởng đến các quyết định định giá. 


Cuối cùng, doanh nghiệp cũng cần tính đến các ø⁄ đ£xZ bội. Trong việc thiết lập giá, doanh 


số, thị phần và chỉ tiêu lợi nhuận trong ngắn hạn cần được điều chỉnh do tính đến các vấn 
để xã hội rộng lớn hơn. Chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề chính sách công ở Chương 1]. 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU VÀ THUẬT NGỮ CHÍNH 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU 


Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường định 
giá khắc nghiệt và thay đổi nhanh chóng. Những doanh nghiệp 
thành công trong việc tạo giá trị khách hàng với các hoạt động 
marketing hỗn hợp khác vẫn phải nắm bắt một số giá trị mà họ có 
được trong giá cả. Chương này xem xét tầm quan trọng của định 
giá, chiến lược định giá tổng quát cũng như các yếu tố bên trong 
và hên ngoài ảnh hưởng tới quyết định định giá. 


Mục tiêu 10-1: Trả lời câu hỏi “Giá cả là gì?” và thảo 
luận tầm quan trọng của việc định giá trong môi 
trường thay đổi nhanh chóng ngày nay. 


Theo nghĩa hẹp, giớ cả là tổng số tiền trả cho một sản phẩm hoặc 
dịch vụ. Hoặc theo nghĩa rộng hơn, giá cả là tổng của tất cả các giá 
trị mà người tiêu dùng bỏ ra để đạt được lợi ích của việc sỏ hữu và 
sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. Thách thức đối với việc định giá là 
tìm ra mức giá cho phép doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận hợp lý 
bằng cách nhận đuợc tiền từ giá trị mà nó tạo ra cho khách hàng. 
Mặc dù các yếu tố phi giá cả có vai trò ngày càng gia tăng 
trong hoạt động marketing hiện đại, giá cả vẫn là một yếu tổ 
quan trọng trong marketing hỗn hợp. Nó là yếu tố marketing hỗn 
hợp duy nhất tạo ra doanh thu; các yếu tố còn lại đều đòi hỏi chỉ 
phí. Quan trọng hơn, là một phần trong tuyên hố giá trị chung của 
doanh nghiệp, giá cả đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra giá 
trị khách hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Các nhà 


quản trị thông thái đều xem giá cả như một công cụ chiến lược 


then chốt để tạo ra và duy trì giá trị khách hàng. 


Mục tiêu 10-2: Xác định ä chiến lược định giá chính và 
thảo luận về tầm quan trọng của việc thấu hiểu nhận 
thức giá trị khách hàng, chỉ phí của doanh nghiệp 

và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh khi thiết 

lập giá. 

Có ä chiến lược định giá chinh mà các doanh nghiệp có thể lựa 
chọn: định giá dựa trên giá trị cảm nhận của khách hàng, định 
giá dựa trên chỉ phí và định giá dựa trên cạnh tranh. Định giá 
dựa trên giá trị cảm nhận của khúch hùng sử dụng cảm nhận của 
người mua về giá trị làm cơ sỏ để định giá. Định giá hiệu quả bắt 
đầu với việc hiểu rõ giá trị mà sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại 
cho khách hàng và thiết lập mức giá sao cho nắm bắt được giá trị 
đó. Cảm nhận của khách hàng về giá trị mà sản phẩm mang lại sẽ 
thiết lập mức giá trần. Nếu người tiêu dùng nhận thấy giá cả sản 
phẩm cao hơn giá trị của nó, họ sẽ không mua sản phẩm. 

Các doanh nghiệp có thể theo đuổi một trang hai chiến 
lược định giá dựa trên giá trị. Định giú dựa trên gió trị phù hợp 
là thiết lập mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 
EDLP là một ví dụ cho chiến lược định giá này. Định giá dựa trên 
gió trị gia tăng là định giá ở mức cao bằng cách thêm vào sản 
phẩm các đặc tính hay dịch vụ có giá trị để khác biệt hóa sản 


phẩm và hỗ trợ cho việc tính giá cao hơn. 


El/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B02 | ˆ NGUYÊN LÝ MARKETING 


Định gió dựa trên chỉ phí là thiết lập mức giá dựa trên chỉ phí 
sản xuất, phân phối và bán sản phẩm cộng với mức tỷ lệ lợi nhuận 
phù hợp cho các nỗ lực và rủi ro của doanh nghiệp. Chỉ phí cho 
doanh nghiệp và cho sản phẩm là các yếu tố quan trọng đối với việc 
định giá. Trang khi cảm nhận về giá trị của khách hàng thiết lập 
mức giá trần, chỉ phí lại thiết lập mức giá sàn. Tuy nhiên, chiến lược 
định giá dựa trên chỉ phí định hướng vào sản phẩm hơn là khách 
hàng. Doanh nghiệp sẽ thiết kế một sản phẩm tốt và xác định giá 
sao cho bù đắp chỉ phí và đạt lợi nhuận mục tiêu. Nếu giá được áp 
dụng quá cao, doanh nghiệp phải lựa chọn giảm tỷ lệ lợi nhuận 
hoặc bán được it hàng hơn, cả hai đều dẫn đến lợi nhuận không như 
kỳ vọng. Nếu doanh nghiệp định giá sản phẩm thấp hơn chỉ phí, lợi 
nhuận của nó cũng bị ảnh hưởng. Tiếp cận định giá dựa trên chỉ phí 
bao gồm hai phương pháp: định giú cộng thêm vào chỉ phí và định 
giá dựa trên điểm hòa vốn (hay định giá theo lợi nhuận mục tiêu). 

Định giá dựa trên cạnh tranh là thiết lập mức giá dựa trên 
chiến lược, mức giá bán, chỉ phí và sản phẩm của đối thủ cạnh 
tranh. Người tiêu dùng dựa vào những đánh giá của họ về giá trị 
sản phẩm theo giá cả mà đối thủ cạnh tranh tính cho các sản phẩm 
tương tự. Nếu người tiêu dùng nhận thấy sản phẩm hoặc dịch vụ 
của doanh nghiệp cung cấp giá trị lớn hơn, doanh nghiệp có thể 
tinh một mức giá cao hơn. Nếu người tiêu dùng cảm thấy giá trị 
sản phẩm của doanh nghiệp thấp hơn so với sản phẩm cạnh tranh, 
doanh nghiệp phải áp dụng mức giá thấp hơn hoặc thay đổi nhận 
thức của người tiêu dùng để chứng minh cho mức giá cao hơn. 


Mục tiêu 10-3: Nhận diện và xác định các yếu tố bên 
trong và bên ngoài quan trọng khác ảnh hưởng tới 
quyết định định giá của một doanh nghiệp. 

Các yếu tố bên trong khác ảnh hưởng tới quyết định định giá 


bao gồm chiến lược marketing tổng thể, mục tiêu marketing 
và marketing hỗn hợp cũng như các vấn đề tổ chức của doanh 


nghiệp. Giá cả chỉ là một thành phần trong chiến lược marketing 
rộng hơn của doanh nghiệp. Nếu đã lựa chọn thị trường mục 
tiêu và chiến lược định vị một cách cẩn thận, doanh nghiệp sẽ 
dễ dàng vạch ra chiến lược marketing hỗn hợp bao gồm cả giả 
cả. Các mục tiêu định giá chung có thể bao gồm giữ chân khách 
hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng có khả năng sinh 
lợi, ngăn chặn sự cạnh tranh, hỗ trợ các bên trung gian và có 
được sự hỗ trợ hoặc tránh sự can thiệp của chính phủ. Quyết 
đỉnh định giá phải được phối hợp với các quyết định thiết kế sản 
phẩm, phân phối và quảng bá để hình thành một chương trình 
marketing nhất quán, hiệu quả. Cuối cùng, để phối hợp mục tiêu 
định giá và quyết định về giá, ban quản trị phải quyết định ai là 
người trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm thiết lập giá. 

Các yếu tố bên ngoài khác bao gồm bản chất thị trường, 
nhu cầu và các yếu tố môi trường như kinh tế, nhu cầu của trung 
gian và các hành động của chính phủ. Sau cùng, khách hàng sẽ 
quyết định liệu doanh nghiệp có thiết lập giá phù hợp hay không. 
Khách hàng sẽ cân nhắc giá cả so với giá trị sử dụng mà họ nhận 
được - nếu giá cả vượt quá tổng giá trị, người tiêu dùng sẽ không 
mua. Do vậy, doanh nghiệp phải hiểu các khái niệm như đường 
cầu (mối quan hệ giá cả - nhu cầu) và độ co giãn của cầu theo giá 
(độ nhạy cảm của người tiêu dùng vói giá cả). 

Điều kiện kinh tế cũng có những tác động lớn đến quyết 
định định giá. Cuộc Đại suy thoái đã khiến người tiêu dùng phải 
suy nghĩ lại sự cân bằng giá cả và giá trị, họ sẽ tiếp tục chỉ tiêu 
tiết kiệm khi nền kinh tế đã phục hồi. Những người làm marketing 
phản ứng bằng cách tăng cường nhấn mạnh vào chiến lược định 
giá dựa trên giá trị tương ứng với số tiền phải trả. Tuy nhiên, ở bất 
cứ thời kỳ nào của nền kinh tế, người tiêu dùng cũng không mua 
hàng chỉ dựa trên giá cả. Do đó, dù đưa ra mức giá nào - thấp hay 
cao - các doanh nghiệp cũng cần cung cấp giá trị vượt trội tương 
xứng với số tiền mà khách hàng chỉ trả. 


CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 
Mục tiêu 10-1 Chỉ phí cố định Định giá hòa vốn (định giá theo lợi nhuận 
Giá cả Chỉ phí biến đổi mục tiêu) 
Mục tiêu 10-2 Tổng chỉ phí Định giá dựa trên cạnh tranh 
Định giá dựa trên giá trị cảm nhận của Đường cong kinh nghiệm (đường cong Mục tiêu 10-3 
khách hàng học tập) Định giá theo chỉ phí mục tiêu 
Định giá dựa trên giá trị phù hợp Định giá cộng thâm vào chỉ phí Đường cầu 


Định giá dựa trên giá trị gia tăng 
Định giá dựa trên chỉ phí 


Độ co giãn cầu theo giá 


Ki /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


ĐỊNH GIÁ | B03 


THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TƯ DUY 


Câu hỏi thảo luận 


10-1 Tại sao việc xây dựng và thực hiện một chiến lược giá 
đúng là cấp thiết đối với sự thành công của một doanh 
nghiệp? (AACSB: Trao đổi) 

10-2 Nêu tên và mô tả 2 loại chiến lược định giá dựa trên giá trị. 

(AACSB: Trao đổi) 

10-5 Định giá dựa trên chỉ phí là gì? Các doanh nghiệp sử dụng 
chỉ phí cố định và chỉ phí biến đổi trong những mô hình 
định giá dựa trên chỉ phí như thế nào? (AADSB: Trao đổi) 

10-4 Giải thích mối quan hệ giá cả-nhu cầu. Người bán cần xem 

xét những yếu tố nào khi thiết lập giá ö các loại thị trường 

khác nhau?(AACSB: Trao đổi) 

10-5 Định nghĩa độ co giãn cầu theo giá và thảo luận lý do 
những người làm marketing phải hiểu biết khái niệm này? 
(AACSB: Thảo luận) 


Bài tập tư duy 


10-8 Chúc mừng! Bạn vừa trúng giải xổ số quốc gia, nhận được 


một tấm séc trị giá 1 triệu đô-la. Bạn luôn mong muốn có 


một doanh nghiệp của riêng mình, bạn cũng nhận ra sự 
gia tăng số lượng xe tải thực phẩm ở địa phương. Một xe 
tải mới với bếp và thiết hị có giá 100.000 đô-la. Các chỉ phí 
cố định khác bao gồm tiền lương, gas cho xe tải và giấy 
phép, ước tính khoảng 50.000 đô-la một năm. Bạn quyết 
định cung cấp các món ăn truyền thống Địa Trung Hải. Chỉ 
phí biến đổi bao gồm thực phẩm và đồ uống ước tính 8 đô- 
la mỗi đĩa (thịt, gạo, rau và bánh mỳ pita). Các bữa ăn sẽ 
được tính giá 10 đô-la. Hãy tính điểm hòa vốn cho doanh 
nghiệp xe tải thực phẩm của bạn. Sau khi xem lại điểm 
hòa vốn, bạn sẽ xem xét những thay đổi nào? Đây có phải 
cách bạn muốn chỉ tiêu khoản tiền trúng xổ số của mình 
không? (AAGSBE: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 

10-7 Thảo luận với nhóm về nhận thức của bạn về giá trị và số 
tiền mà bạn sẵn lòng trả cho các sản phẩm sau đây: ô tô, 
bữa tối đông lạnh, quần bò và giày thể thao? Có sự khác 
biệt giữa các thành viên nhóm không? Giải thích lý do. 
Thảo luận một số ví dụ về thương hiệu của các sản phẩm 
đó, được định vị để cung ứng giá trị khác nhau cho người 
tiêu dùng. (AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


ỨNG DỤNG VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


10-8 Doanh nghiệp của bạn phát triển một loại đồ uống bữa 
sáng giảm cân đã thành công ở giai đoạn thử nghiệm thị 
trường. Những người sử dụng đồ uống này đạt mức giảm 
cân bình quân 0,4äBkg một tuần. Bạn đã có giấy phép sản 
xuất sản phẩm. Chi phí sản xuất đồ uống này tương đối 
thấp với tổng chỉ phí sản xuất khoảng 0,05 đô-la/ounce. 
Mỗi cốc nặng 8 ounce. Chiến lược giá mà bạn đề xuất cho 
sản phẩm này là gì? (AACSB: Trao đổi; Sử dụng DNTT; Tư 
duy phản xạ) 


Marketing trực tuyến, di động và phương tiện truyền 
thông xã hội Theo dõi giá cả trực tuyển 


Bạn có để mắt đến chiếc tivi đời mới 52 inch của Samsung? Tốt 
hơn là bạn không nên mua chiếc tivi này trong tháng 12 khi nó 


có giá cao nhất trên Amazon.com (500 đô-la so với 40 đô-la 
vào tháng 11 và tháng 1). Hầu hết người tiêu dùng biết rằng giá 
cả dao động trong năm nhưng bạn có biết giá cả thậm chí thay 
đổi hàng giờ? Bạn có thể không biết điều đó nhưng có một ứng 
dụng có thể giúp bạn. Camelcamelcamel là một công cụ theo 
dõi giá của Amazon dành cho người tiêu dùng và gửi cảnh báo 
khi giá đạt mức thấp nhất. Ứng dụng này cho phép người sử dụng 
nhập toàn bộ danh mục mong muốn từ Amazon và thiết lập các 
mức giá mong muốn, sau đó gửi qua email hoặc tweet để thông 
báo tới người bán. Toàn bộ việc này hoàn toàn miễn phí. Camel 
kiếm tiền từ một đối tác Amazon - nơi gửi các dữ liệu về giá trực 
tiếp cho Camel. Camel là thành viên thuộc chương trình liên kết 
của Amazon, được nhận 8,5% doanh số của các khách hàng mua 
theo giá tham chiếu từ Camel. Có về như Amazon muốn khách 


Kã/CROUPS/YEUKiNDLEVIETNAM 


504 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


hàng mua khi giá cao hơn thay vì khi giá thấp. Nhưng gã khổng lồ 
trực tuyến coi điều này như một cách khiến những người săn món 
hời luôn thỏa mãn khi thu được lợi nhuận nhiều hơn từ các khách 
hàng ít nhạy cảm với giá hún. Đó là một sự tăng cường đối với các 
chiến thuật định giá trước kia của Amazon khi công ty áp dụng 
các mức giá khác nhau cho những đối tượng khách hàng khác 
nhau dựa trên hành vi mua của họ. 

10-8 Hãy đăng nhập www.camelcamelcamel.com và lập một 
tài khoản miễn phí. Theo dõi 10 sản phẩm mà hạn quan 
tâm. Bạn có nhận thấy sản phẩm nào có giá như bạn mong 
muốn không? Hãy viết một báo cáo về tính hữu dụng của 
ứng dụng này đối với người tiêu dùng. (AACSB: Trao đổi; 
Sử dụng công nghệ thông tin) 

10-10 Camel không phải là ứng dụng duy nhất theo dõi giá của 
Amazon hay theo dõi giá cả trực tuyến nói chung. Hãy 
tìm và mô tả một ví dụ về một công cụ theo dõi giá trực 
tuyến khác dành cho người tiêu dùng. (AACSB: Trao đổi; 
Sử dụng công nghệ thông tin) 


ĐẠO ĐỨC MARKETING Giá của một mạng sống 


Khi những người thân bị ốm nặng, các gia đình sẽ sẵn lòng trả 

bao nhiêu để chữa trị cho người thân của họ? Vào năm 2015, công 

ty dược phẩm Turing Pharmaceutical rơi vào trung tâm của một 
cuộc tranh cãi khi mua lại một loại thuốc hiện có - Daraprim - từ 

một công ty dược khác. Daraprim đã có mặt trên thị trường 62 

năm, được dùng để điều trị các bệnh nhiễm ký sinh trùng đe dọa 

tính mạng ở bệnh nhân AIDS và ung thư. Sau khi mua lại Daraprim, 

CED của Turing Pharmaceutical đã nhanh chóng tăng giá từ 1ã,5 

đô-la một viên lên tới 7B0 đô-la một viên. Theo kênh truyền hình 

CNN Money, CEO Shkreil giải thích: “Chúng tôi cần thu lợi nhuận 

ở loại thuốc này.” Ông nói thêm rằng công ty sẽ sử dụng lợi nhuận 

để nghiên cứu những phương thức điều trị tốt hơn. 

10-11 Hãy nghiên cứu vấn đề định giá Daraprim. Liệu Turing có 
phạm sai lầm khi tăng giá loại thuốc này cao như vậy? Giải 
thích về quan điểm của bạn? (AACSB: Trao đổi; Lý luận 
đạo đức) 

10-12 Theo bài báo đăng trên Harvogrd Business Review (xem 
www.hbr.org/2018/08/its-time-to-rein-in-exorbitant- 
pharmaceutical-prices), trong vòng 5 năm qua, lợi 


nhuận của các công ty dược thuộc danh mục S&P 


Pharmaceuticals Select Industry Index đã tăng gấp đôi so 
với các công ty thuộc danh mục S&P 500 (24% so với 12% 
hàng năm). Có những yếu tố nào ảnh hưởng tói lợi nhuận 
của các công ty trong ngành dược phẩm? Theo bạn, tỷ lệ 
lợi nhuận cao như vậy tốt hay xấu? Giải thích? 


MARKETING QUA CÁC CON SỐ Bảng giá 


Nhiều tấm khăn trải sang trọng có chỉ phí sản xuất dưới 200 đô- 
la nhưng được bán với giá hơn 500 đô-la trong các cửa hàng bán 
lẻ. Một số loại còn có giá cao hơn - người tiêu dùng phải trả gần 
j.000 đô-la cho một tấm khăn trải cao cấp cð siêu lớn, nhãn hiệu 
Frette “Tangeri Pizzo”. Nhóm sáng lập của thương hiệu khăn trải 
sang trọng mới có tên Boll & Branch đã thâm nhập thị trường và 
xây dựng giá bán sản phẩm trực tiếp qua hình thức bán hàng trực 
tuyến cho khách hàng. Họ muốn giá bán khăn thấp hơn hầu hết 
giá của các thương hiệu khác nhưng vẫn đảm bảo kiếm được tỷ lệ 
lợi nhuận thích hợp. Các tấm khăn trải được đặt trong một chiếc 
hộp sang trọng, có thể tái sử dụng để lưu trữ đồ lót, trang sức 
hoặc đồ kỷ niệm khác. Thương hiệu Boll & Branch chào hàng theo 
nguyên tắc thực hành thương mại công bằng với các sản phẩm 
được sản xuất từ bông hữu cơ, sợi dài cao cấp từ Ấn Độ. Với các 
thông tin được thể hiện trong bảng, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Chi phí/Khăn trải cỡ lớn 


Bông thô 28,00 đô-la 
Kéo sợi/dệt/nhuộm 12,00 đô-la 
Cắt/may/hoàn thiện 10,00 đô-la 
Vận chuyển nguyên liệu 3,00 đô-la 

Phí nhà máy 16,00 đô-la 
Phí kiểm tra và nhập khẩu 14,00 đô-la 
Vận tải đường biển/bảo hiểm 5,00 đô-la 

Nhập kho 8,00 đô-la 

Bao bì 15,00 đô-la 
Quảng bả ä0,00 đô-la 
Vận chuyển tới khách hàng 16,00 đô-la 


10-18 Với các chỉ phí tính cho một khăn trải cỡ lớn (king-size} 
như trên, giả sử nhà sản xuất có tổng chỉ phí cố định là 
500.000 đô-la, doanh số bán năm đầu tiên đạt 50.000 
khăn, hãy tính mức giá bán cho người tiêu dùng nếu công 
ty mong muốn tỷ lệ lợi nhuận là 40% so với doanh số. 
(AACSB: Trao đổi; Tư duy phân tích) 


Ki /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


10-14 Nếu công ty quyết định bán sản phẩm qua trung gian 
thay vì bán trực tiếp cho người tiêu dùng qua mạng và 
giữ nguyên mức giá bán cho người tiêu dùng như đã được 
tính toán ở câu trên, hãy tính mức giá bán cho người bán 
buôn để người đó bán sản phẩm cho người bán lẻ? Giả sử 
người bán buôn mong muốn tỷ lệ lợi nhuận là 10% và người 
bán lẻ mong muốn đạt tỷ lệ lợi nhuận 20% so với giá bán. 
(AACSB: Trao đổi; Tư duy phân tích) 


TÌNH HUỐNG VIDEO Cuộc chiến giám giá 
thức ăn nhanh 


Các chuỗi cung ứng thức ăn nhanh bị nhốt trong một trận chiến 
dữ dội khiến họ trên thực tế phải cho thức ăn đi. McDonalds, 
Wendys, Burger King và các nhà cung ứng khác đang cố gắng 
thu hút khách hàng bằng mức giá thấp với những lựa chọn thực 
đơn hấp dẫn như bữa điểm tâm hoặc bữa ăn. Mặc dù kỹ thuật này 
không có gi mới nhưng ngày nay, nó phổ biến hơn bao giò hết. 
Chiến thuật này thậm chí đã tìm được đường vào chuỗi nhà hàng 
dịch vụ đầy đủ, chẳng hạn như hãng 0Iive Garden. 

Nhưng liệu những lựa chọn giá thấp có phải là con đường 
bền vững cho các chuỗi nhà hàng? Video này xem xét các cách 
khác nhau để thực hiện thực đơn giảm giá. Nó cũng xem xét các 
lý do để sử dụng chiến thuật thực đơn giảm giá cũng như những 
kết quả tiêu cực có thể xảy ra. 

Sau khi xem video thể hiện cuộc chiến thực đơn giảm giá 


của nhà hàng, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

10-18 Chiến lược thực đơn giảm giá như trong video có được xếp 
vào chiến lược “định giá dựa trên giá trị” không? Giải thích. 

10-16 Thảo luận về việc tại sao một chuỗi nhà hàng có thể sử 
dụng một thực đơn giảm giá như là một lựa chọn định giá. 

10-17 Những kết quá tiêu cực nào có thể xảy ra khi áp dụng 
chiến lược thực đơn giảm giá? 


TÌNH HUỐNG DOANH NGHIỆP Trader /Joes: Người sành 
ăn giá rẻ - Bước ngoặt về sự cân bằng giá cả-giá trị 


Vào những ngày này, khách hàng không còn xếp hàng dài trước 
cửa hàng Apple Store trong ngày khai trương nữa. Một huổi sáng 
sớm mùa hè, một đám đông tụ tập, háo hức chờ đợi cửa hàng của 
Trader .J|oes mỏ cửa. Những người mua sắm bàn luận về mọi thứ 
của Trader .Joes, bao gồm cả những thứ họ ưa thích. Một khách 


ĐỊNHGIÁ | 50B 


hàng gợi ý rằng chuỗi cửa hàng sẽ thuận tiện cho những người 
lân cận cửa hàng ngay cả khi có nhiều cửa hàng tạp hóa xung 
quanh, bao gồm cả những cửa hàng thực phẩm cao cấp khác. 

Cảnh tượng này diễn ra trong suốt thời gian khai trương 
cửa hàng mới của Trader Joes ở Nam California - điều mà trước 
kia chỉ xảy ra vài lần mỗi năm. Trong thời gian mở cửa, khách hàng 
đông đến nỗi các lối đi trong cửa hàng đều chật cứng. Những hàng 
dài tói 10 người tại các điểm thanh toán với xe đẩy chất đẩy những 
mặt hàng độc quyền của Trader .Joes như rượu Charles Shaw 
“Two Buck chuck” với giá 2,88 đô-la và những món hàng khác với 
mức giá thấp không tưởng. Giữa những con tôm hùm bằng nhựa 
treo và các bảng hiệu vẽ tay, một nhà quản lý (“thuyền trưởng”) và 
nhân viên (“thủy thủ”) mặc áo sơ mi Hawaii giải thích cho những 
người mua hàng lần đầu rằng các mức giá này không phải là giá 
đặc biệt trong dịp khai trương. Đó là giá hàng ngày. 

Điều gì ö Trader Joes đã khiến khách hàng khắp mọi nơi 
mong đợi khắc khoải như vậy? Trader .Joes dường như đã phá võ 
quy tắc giá trị cho khách hàng bằng cách cung cấp sự kết hợp 
hoàn hảo giữa các lợi ích với giá cả. 


Lợi ích cao 


Trader ‹Joes không thực sự là cửa hàng thực phẩm sành ăn. Nó 
cũng không phải cửa hàng thực phẩm giảm giá. Trên thực tế, 
nó có một chút pha trộn cả hai. Là một trong những nhà bán lẻ 
mạnh nhất nước Mỹ, Trader .Joes đã tạo ra bước ngoặt đặc biệt 
về sự cân bằng giá cả-giá trị thực phẩm, còn được gọi là “người 
sành ăn giá rẻ”. Nó chào bán những loại sản phẩm độc nhất, sành 
điệu với giá thấp, tất cả được phục vụ trong một không khi lễ hội 
khiến việc mua sắm trở nên vui vẻ. Trader Joes không phải là cửa 
hàng bình dân hay cao cấp, nó chắc chắn cũng không phải cửa 
hàng thịnh hành. “Sứ mệnh của nó là trở thành chuỗi cửa hàng 
các món ăn đặc biệt trên phạm vi toàn quốc,” một giáo sư kinh 
doanh nghiên cứu về công ty phát biểu. Dù định nghĩa của bạn 
là gì, sự định vị giá cả-giá trị độc đáo của Trader Joes cũng đã 
mang lại một lượng lớn những khách hàng trung thành, yêu thích 
những thứ mà họ nhận được từ Trader .Joes với mức giá phải trả. 

Trader ‹Joes tự mô tả mình là một “hòn đảo thiên đường”, ở đó 
“các kho báu giá trị, phiêu lưu và ngon miệng sẽ được khám phá hàng 
ngày”. Người mua sắm hối hả và náo nhiệt giữa những bức tường 
được lót bằng gỗ tuyết tùng, những cây cọ giả và tiếng chuông của 


con tàu thỉnh thoảng vang lên tại điểm thanh toán nhắc nhở họ về 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B08 | NGUYÊN LÝ MARKETINB 


các thông báo đặc biệt. Các nhân viên trợ giúp vô cùng hữu ích và 
vui vẻ trong trang phục áo sơ mi aloha trò chuyện với khách hàng về 
mọi điều từ thời tiết đến gợi ý về thực đơn cho bữa tiệc tối. Ở Trader 
.loes, khách hàng không chỉ mua sắm, họ còn trải nghiệm. 

Các kệ hàng dựng đứng với những loại hàng hóa chất 
lượng cho người sành ăn được chọn lọc kỹ càng. Trader Joes chỉ 
dự trữ một danh mục hạn chế khoảng 4.000 sản phẩm (so với 
48.000 sản phẩm của một siêu thị trung bình). Tuy nhiên, danh 
mục hàng hóa là một nét độc đáo của Trader .Joes, bao gồm sự 
hòa trộn của các loại thực phẩm đóng gói và nước xốt, soup ăn 
liền, món ăn khai vị, điểm tâm và tráng miệng tươi cũng như đông 
lạnh - tất cả đều không có chất bảo quản, tạo màu và hương liệu. 

Trader .Joes khiến những người sành ăn hài lòng bởi mọi 
thứ, từ bông cải xanh hữu cơ, nước chanh dâu hữu cơ, kem bơ đậu 
phông Valencia và cà phê tiêu chuẩn đến sa lát ngô với ót đô và 
bánh quy gừng. Trader .Joes bán nhiều mặt hàng đa dạng như sữa 
chua vani hữu cø, sữa hạnh nhân, nước cam ép, phô mai gouda 
xông khói và đậu gà chiên tỏi. Nhưng nhà bán lẻ này cũng duy trì 
sức mạnh định giá bằng cách bán những thứ độc đáo của riêng 
Trader Joes. Hãy thử tìm kiếm hạt diêm mạch, khoai tây chiên 
đậu đen hay bắp rang bơ vị xoài dừa ở bất kỳ cửa hàng nào khác. 

Hơn 80 thương hiệu của cửa hàng là các thương hiệu 
riêng, do Trader .Joes độc quyền bán. Nếu được hỏi, hầu hết 
khách hàng đều có thể đánh dấu vào danh sách những mặt hàng 
ưa thích của Trader .Joes mà họ không thể sống thiếu - một danh 
sách gia tăng nhanh chóng. Mọi người đều đến cửa hàng khi có 
ý định mua một vài thứ và nhanh chóng chất đầy xe hàng. “Tôi 
nghĩ khách hàng nhìn vào hàng hóa và nghĩ rằng mình có thể mua 
những thứ không thể có ở những nơi khác,” một nhà phân tích 
ngành bán lẻ nói. Chúng khiến khách hàng hứng thú.” 

Giá thấp 

Không khí cửa hàng đặc biệt, sản phẩm sành ăn độc đáo, nhân 
viên nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ - tất cả những điều đó có 
về sẽ là một công thức để định giá cao. Nhưng nó lại không xảy ra 
tại Trader .Joes. Trong khi các đối thủ top trên như Whole Food 
Market tính giá cao cho mọi món đồ của họ (“Toàn bộ thực phẩm, 
toàn bộ tiền lương"). Trader .Joes làm khách hàng kinh ngạc với 
các mức giá tiết kiệm một cách tương đối. Giá cả không thấp 
một cách tuyệt đối nhưng nó thực sự là món hời so với số tiền mà 
khách hàng trả cho những thứ có chất lượng tương tự. Công ty 


cho biết: “Tại Trader Joes, chúng tôi cung cấp nhiều giá trị cũng 
như nhiều thực phẩm tuyệt vời. Do vậy, bạn có đủ khả năng để 
phiêu lưu mà không lo thủng ví.” 

Câu chuyện về giá thấp đi kèm nhận thức của khách hàng 
đều mang lại giá trị. Một báo cáo gần đây của Deutsche Bank so 
sánh giá cả của Trader Joe®S với giá tại Whole Foods trên cơ sở 
77 sản phẩm - một hỗn hợp các mặt hàng nhanh hỏng, sản phẩm 
có nhãn riêng và các mặt hàng không phải thực phẩm. Trader 
does rẻ hơn 21% so với Whole Foods và 78% mặt hàng có giá 
thấp nhất. Thậm chí khi so sánh các mặt hàng có nhãn riêng, 
Trader .Joes rẻ hơn 16%. Hơn thế nữa, lợi thế về giá cả của Trader 
voes đã và đang tăng một điểm đặc biệt khi Whoie Foods định 
hướng chiến lược hạ giá sản phẩm trong một vài năm qua. 

Trader .Joes đã làm thế nào để giữ mức giá thấp đối với 
các sản phẩm cho người sành ăn? Bằng cách duy trì một chiến 
lược dựa trên giá cả và điều chỉnh các yếu tố phi giá cả trong 
marketing hỗn hợp một cách đồng bộ. Với khách hàng mới, 
Trader Joes có các hoạt động không nhắm vào lợi nhuận và 
tập trung gần như cuồng tín vào tiết kiệm tiền. Để giảm chỉ phí, 
Trader Joes đặt cửa hàng ở những nơi ở xa, tiền thuê thấp, chẳng 
hạn như khu vực ngoại ô. Vốn có tiếng về những điểm đỗ xe nhỏ 
luôn chật cứng, Trader .Joes chỉ ra rằng các điểm đỗ xe rộng đòi 
hỏi nhiều bất động sản, do đó tốn kém nhiều hơn. Với các cửa 
hàng nhỏ cùng danh mục sản phẩm được giới hạn, hãng đã cắt 
giảm được chỉ phí đầu tư và lưu kho. Trader .Joes tiết kiệm tiền 
bằng cách loại bỏ những sản phẩm lớn và đắt tiền như lò bánh 
mỳ, quầy thịt, quầy đồ ăn nhanh và quầy hải sản. Đối với các nhãn 
hàng riêng, Trader Joes mua trực tiếp từ các nhà cung cấp và 
đàm phán cứng rắn về giá. 

Cuối cùng, nhà bán lẻ căn cơ tiết kiệm tiền hằng cách hầu 
như không chỉ tiêu cho quảng cáo. Nó cũng không có phiếu giảm 
giá, phiếu thưởng hay bất kỳ hoạt động quảng bá đặc biệt nào. Sự 
kết hợp độc đáo giữa sản phẩm độc đáo và giá thấp của Trader 
dJoes đã tạo ra hiệu ứng quảng cáo truyền miệng đến mức công 
ty không cần quảng cáo. Việc sát nhất với các hoạt động quảng 
bá chính thức đó là trang web của công ty hoặc The Fearless 
Flyer - thư thông báo hàng tháng được gửi tới những khách hàng 
lựa chọn hình thức này. 

Không dùng quảng cáo truyền thống, vũ khí truyền thông 
hùng mạnh nhất của Trader.JoeS là đội ngũ kháchhàng trung thành. 


Nếu bạn nghỉ ngờ tầm quan trọng và tác động của những người 


EŠ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


hâm mộ cuồng tín của Trader .Joes, hãy kiểm tra số lượng các trang 
người hâm mộ (như traderjoesfan.com; whatsgoodattraderjoes. 
com; clubtraderjoes.com, livingtraderjoes.com và cooktj.com), 
nơi mà liên minh những người trung thành thảo luận về các sản 
phẩm và cửa hàng mới, các thực đơn cũng như trao đổi những câu 
chuyện ưa thích của họ về Trader .JoeS. 


Vài điều bổ sung 

Sự tính toán đơn giản về cân bằng giữa lợi ích với giá cả có giá trị 
mạnh mẽ, song còn một thứ lón hơn khiến Trader .Joes được ưa 
chuộng. Ngoài sản phẩm độc đáo và thú vị, nhân viên thân thiện, 
thiết kế cửa hàng tiện lợi, sự kết hợp tất cả những điều này đã tạo 
ra sức mạnh tổng hợp. Nó làm tăng thêm sự tin tưởng vào Trader 
Joes, vượt quá hầu hết các công ty. Một nhà quan sát ngành bán 
lẻ không phải người hâm mộ của chuỗi cửa hàng này đã tổng kết: 

Bước chân vào cửa hàng này, cách cư xử của tôi khác hoàn toàn 

sơ với khi mua sắm ð bất kỳ nơi nào khác. Vì lý do nào đó, tôi 

không ngại đi đến đó. Đôi khi - và thật khó tin là tôi lại nói như 
thế về việc mua sắm - tôi thực sự mong đợi được đến cửa hàng. 

Trader .Joes có những thứ khiến tôi hài lòng, giống như hàng triệu 

khách hàng khác. Tại đây, việc mua bán của tôi còn minh bạch 

hơn ở những nơi khác. Tính xác thực là thứ bạn có thể tìm thấy 

ỡ đây - một trong những điều cốt yếu đối với kinh doanh. Trader 

.Joes chúng minh rằng ngay cả khi bạn có các yếu tố khác của sự 

trải nghiệm đúng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. 

Việc tìm ra công thức giá cả - giá trị phù hợp đã khiến 
Trader Joes trở thành một trong những cửa hàng thực phẩm 
tăng trưởng nhanh và nổi tiếng nhất tại Mỹ. Hiện nay, 482 cửa 
hàng ở 45 bang thu về doanh số hàng năm ít nhất là 1ã tỷ đô-la 
theo ước tính của mệt nhà phân tích (công ty tư nhân này khá kín 
tiếng về kết quả tài chính), con số này đã tăng gấp 4 lần trong 
thập kỷ qua. Các cửa hàng của Trader Joes kéo về một khoản 
doanh thu đáng kinh ngạc là 1.750 đô-la/foot vuông, gấp đôi so 
với mức trung bình của một siêu thị. Trong báo cáo hàng năm 
mang tên “Chuỗi siêu thị tốt nhất”, Trader Joes nằm trong số 2 vị 


trí hàng đầu suốt 5 năm qua. 


ĐỊNH GIÁ | B07 


Tất cả đều liên quan đến giá cả và giá trị - thứ mà bạn 
nhận cho số tiền bạn trả. Hãy hỏi khách hàng quen của Trader 
doeS là Chrissi Wright, người mua hàng tại cơ sở của Trader 
voes ở Bend, 0regon - nơi cô ấy sinh sống. 

Chrissi mong đợi sẽ rời Trader Joes với 8 chai Charles 
Shaw nổi tiếng giá 2,89 đô-la trong tay. “Tôi yêu Trader .loes bởi 
vì họ cho phép tôi ăn uống như người sành điệu mà không mất 
nhiều tiền," Wright nói. “Sản phẩm của họ là những món đồ sành 
điệu, thân thiện môi trường và đẹp đẽ... và tất nhiên, Two Buck 


Chuck có lẽ là phát mính vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta.” 

Câu hỏi thảo luận 

10-18 Giải thích thành công của Trader .Joes dựa theo khái niệm 
định giá dựa trên giá trị cảm nhận của người tiêu dùng. 

10-18 Trader Joes đã áp dụng chiến lược định giá dựa trên giá trị 
phù hợp hay định giá dựa trên giá trị gia tăng? Giải thích. 


10-20 Chiến lược định giá của Trader .Joes có khác biệt hoàn 


toàn so với đối thủ cạnh tranh? 


10-21 Chiến lược định giá của Trader .Joes có bền vững không? 
Giải thích. 


10-22 Bạn có đề xuất thay đổi nào cho Trader Joes (nếu có}? 


Nguồn: Kathleen Flkins, “I compared Prices of Trader .Joes ltems to 
Those of Whole Foods 26B Everyday Value- Heres What l Found,” Business 
Insider, 29/2/2016, www.businessinsider.com/i-compared-the-price- 
of-whole-foods-ä565~-items-to-trader-joes-heres-what-i-found-2016-2; 
Craig Biammona, Whole Foods is ready to convince you that it can 
18/5/2018,  www.bloomberg.com/news/ 
articles/2016-05-18/whole-foods-seeks-to-shed-whole-paycheck-rap- 
with-new-format; KathrynVasel,Whơs Got Better Prices: Whole Foods or 
Trader ‹Joes?,” CNNMoney, 51/5/2016, www.money.cnn.com/2016/05/51/ 
pf/trader-joes-whole-foods-prices/; David DiSalvo, What Trader Joes 
Knows about Making Your Brain Happy,” Forbes, 19/2/2015, www.forbes. 
com/sites/davi ddisalvo/2015/02/19/what-trader-joöes-knows-about- 
making-your-brain-happy/#27f0f6f4i549;, Beth Kowitt, “Inside the 
Secret World of Trader Joes,” Fortuna, 25/8/2010, www.fortune.com; 
“SNS Top 75 Retailers & Wholesalers 2018,” Supermarket News, WWwwW. 
supermarketnews.com/ranking-research/top-75retailers-wholesalers 


do cheaper,“” Bloomberg, 


và www.traderjoes.com, truy cập tháng 6/2016. 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Phần 5: Thiết kế chiến lược và hỗn hợp marketing định hướng giá trị khách hàng 


II 


Trong chương trước, chúng ta đã biết giá cả là 
một công cụ quan trọng của marketing hỗn hợp 


để tạo dựng và thấu hiểu giá trị khách hàng. 


. 


TÔNG QUAN 


Bạn cũng đã tìm hiểu về 3 chiến lược định giá 
cơ bản: dựa vào giá trị khách hàng, dựa vào chỉ 
phí và dựa vào sự cạnh tranh — cùng nhiều yếu tố bên 
trong và bên ngoài tác động đến các quyết định định 
giá của một doanh nghiệp. Trong chương này, chúng 
ta sẽ xem xét thêm một số vấn để về định giá: định giá 
sản phẩm mới, định giá tổ hợp sản phẩm, điểu chỉnh 
giá, khởi xướng và phản ứng trước những thay đổi về 


APPLE: ĐỊNH GIÁ CA0 VÀ XỨNG TẦM 


pple là một ví dụ điển hình của chiến lược định 

giá cao cấp. Cho dù đó là một chiếc iPhone, 

iPad, MacBook hay Apple Watch, khách hàng 
luôn phải trả nhiều tiển hơn — thậm chí hơn rất 
nhiều lần — cho một sản phẩm của Apple so với các 
thiết bị cạnh tranh cùng loại. Năm ngoái, điện thoại 
iPhone của Apple đã được bán trên toàn cầu với mức 
giá trung bình 624 đô-la, so với mức 185 đô-la cho 
dòng điện thoại thông minh Android. Thậm chí, so 
với Samsung - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple, 
dòng iPhone phiên bản mới nhất cũng cao hơn từ 
100-200 đô-Ìa so với các mẫu Samsung Galaxy có cấu 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ 
Các xem xét bổ sung 


giá. Kết thúc chương, chúng ta sẽ thảo luận về mối 
tương quan giữa chính sách công với việc định giá. 

Để bắt đầu, hãy cùng tìm hiểu chiến lược định 
giá cao cấp của Apple. Apple định giá cao hơn nhiều 
lần so với các đối thủ cạnh tranh có giá cao nhất. Tuy 
nhiên, Apple không thu hút khách hàng nhờ chính 
sách giá. Thay vào đó, họ hướng đến việc cung cấp 
các thiết kế sáng tạo và trải nghiệm người dùng vượt 
trội, khiến giá cả trở thành thứ yếu trong tâm trí của 
những khách hàng luôn khao khát các sản phẩm đặc 
trưng của Apple. 


hình tương dương. Tương tự, một chiếc MacBook 
Pro tiêu chuẩn có giá cao hơn 300 đô-Ìa so với một 
chiếc máy tính Dell hoặc HP cùng dòng. 

Dù có mức giá cao ngất ngưởng nhưng các sản 
phẩm của Apple vẫn tiếp tục được tung ra thị trường 
và khách hàng vẫn háo hức xếp hàng để mua những 
mẫu mới nhất. Ví dụ, chỉ trong năm ngoái, Apple 
đã bán được hơn 231 triệu chiếc iPhone. Điều đó 
giúp Apple có được vị thế đáng ghen tị: Hãng định 
giá cao nhất và vẫn nắm giữ thị phần dẫn đầu thị 
trường trong hầu hết các danh mục sản phẩm của 
mình. Apple làm điểu này như thế nào? 


K /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Đối với Apple, thành công chưa bao giờ dựa 
vào giá cả, thay vào đó là sự trải nghiệm từ người 
sử dụng Apple. Nhiễu công ty công nghệ chỉ đơn 
giản là tạo ra sản phẩm và bán chúng trên thị trường 
mà không quan tâm đến trải nghiệm người dùng. 
Ngược lại, Apple tạo ra những trải nghiệm về “cuộc 
sống tốt đẹp” của người dùng. Hãy hỏi người dùng 
Apple, họ sẽ nói với bạn rằng các thiết bị Apple có 
ưu điểm là hoạt động tốt và dễ sử dụng hơn. Họ yêu 
sự gọn gàng, thiết kế đơn giản và phong cách khác 
biệt của Apple. 

Nỗi ám ảnh của Apple trong việc làm sâu sắc 
hơn trải nghiệm người dùng thể hiện ở mọi thứ mà 
công ty này làm. Ngay từ đầu, Apple đã là một nhà 
tiên phong đổi mới, liên tục tạo ra hàng loạt sản 
phẩm vượt trội. Việc tạo ra 
các sản phẩm mà khách hàng 
mong muốn — thậm chí trước 
cả khi họ nhận ra điểu đó — đã 
dẫn đến một cuộc cách mạng 
do Apple dẫn đầu. Apple luôn 
có thiên khiếu bẩm sinh trong 
việc thiết kế kiểu dáng công nghệ đẹp mắt dựa vào 
nhu cầu của con người, bằng cách đặt khách hàng 
vào vị trí ưu tiên hàng đầu. 

Đổi lại, Apple đã xây dựng được một lượng 
người đam mê cuồng nhiệt khổng lồ. Trong gẩn 4 
thập kỷ qua, khách hàng đã vinh danh Apple như 
chủ nhân của những sản phẩm tuyệt vời nhất và 
không có đối thủ. Khi mua một sản phẩm của Apple, 
bạn tham gia vào một cộng đồng tín đồ nhiệt thành 
của hãng. Khi nhắc đến từ ⁄42ø/¿ trước các “fan ruột”, 
họ sẽ say sưa nói về những ưu thế của thương hiệu. 
Sự nhiệt thành và ủng hộ không ngừng này dẫn đến 
việc nhu cẩu mua sắm các sản phẩm của Apple vượt 


qua những giới hạn về giá cả. Không chỉ sẵn sàng trả 


Bằng chiến lược định giá cao, Apple định giá 


cao hơn nhiều lần so với các đối thủ cạnh tranh 
có giá cao nhất. Song doanh số của hãng vẫn 


luôn cao và lợi nhuận thậm chí còn cao hơn. 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B508 


nhiều tiền hơn, người hâm mộ Apple còn tin tưởng 
sâu sắc rằng giá trị mà họ nhận được thực sự xứng 
đáng với mức giá cao hơn. 

Một trong những minh họa tốt nhất về sức 
mạnh định giá cao của Apple là Apple Watch. Apple 
không phải là công ty tiên phong trong việc giới 
thiệu dòng sản phẩm đồng hồ thông minh. Hàng tá 
công ty đã bán loại thiết bị này với một loạt mức 
giá khác nhau. Một năm trước khi Apple Watch ra 
mắt, các đối thủ đã bán được 6,8 triệu chiếc đồng 
hồ thông minh với mức giá trung bình 189 đô-Ìa. 
Apple đã “trình làng” chiếc đồng hồ thông minh của 
riêng mình với 3 phiên bản khác nhau. Phiên bản có 
giá thấp nhất, loại Apple Watch Sport cơ bản, được 
bán với giá 349 đô-la, gần gấp đôi giá trung bình của 
thị trường. Tiếp đó, phiên 
bản Apple WWatch siêu cao 
cấp được làm bằng vàng 
18 cara nguyên khối với 
mặt kính saphire. Chiếc 
đồng hồ với đây đủ tính 
năng này được bán với giá 
lên tới 17.000 đô-la. Mức giá cao ngất ngưởng này 
tưởng như đã hù dọa người mua. Vậy mà theo một 
ước tính, Apple đã bán khoảng 21 triệu chiếc đồng 
hồ mỗi năm và hiện chiếm tới 74% thị phần mở rộng 
của thị trường đồng hồ thông minh. 

Rõ ràng năng lực định giá cao và kiểm soát lợi 
nhuận đã đem đến cho Apple mức doanh thu cùng 
lợi nhuận đáng kinh ngạc. Ví dụ, với dòng điện thoại 
thông minh, Apple chiếm tới 20% trong tổng doanh 
số toàn cầu — một con số ấn tượng. Hãng thậm chí 
chiếm lĩnh tới 50% thị phần của phân khúc điện 
thoại thông minh cao cấp. Đáng chú ý nhất, nhờ giá 
cao, Apple thường xuyên giành được thị phần lớn 
nhất trong lợi nhuận toàn ngành. Chẳng hạn, trong 


EÄ/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


510 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


một quý gần đây, hãng đã chiếm tới 92% tổng lợi 
nhuận về dòng điện thoại thông minh được tạo ra 
bởi 8 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu 
thế giới. lương tự, Apple chiếm gần 50% lợi nhuận 
trong thị trường máy tính cá nhân đầy cạnh tranh. 
Nhìn chung, chỉ trong 4 năm qua, doanh số 
của Apple đã tăng hơn gấp đôi lên mức kỷ lục 234 
tỷ đô-la, đưa công ty lên vị trí thứ 5 trong danh sách 
Fortune 500, vượt xa các hãng công nghiệp truyển 
thống khổng lồ như GM và GE. Interbrand gần đây 
đã đánh giá Apple là thương hiệu có giá trị nhất thế 
giới. Giá cổ phiếu tăng vọt đã dưa Apple trở thành 
một trong những công ty có giá trị cao nhất thế giới, 
cạnh tranh liên tục với Google trên bảng xếp hạng. 
Tuy nhiên, ngay cá với những thành công này, 
chiến lược giá cao của Apple cũng bộc lộ một số rủi 
ro. Ví dụ, ở một số thị trường — đặc biệt là những thị 
trường đang có tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất 
thế giới, chính sách giá cao của Apple khiến hãng bị 
tổn thương trước những đối thủ cạnh tranh giá thấp. 
Ví dụ như Trung Quốc, nơi chiếm 1/3 tổng doanh 


Apple đạt được mức doanh số và lợi nhuận đáng kinh ngạc từ chính sách 
định giá cao của mình. Những người hâm mộ Apple vẫn luôn tôn vinh 


thương hiệu như chủ nhân của những sản phẩm tuyệt vời. 
Thomas Kurmeier/Getting Images 


số điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Tại 
thị trường này, Apple hiện chiếm vị trí thứ 3 về thị 
phần, đứng sau các đối thủ cạnh tranh nội địa đang 
phát triển nhanh cùng mức giá thấp như Xiaomi 
và Huawei. 

Xiaomi -— tập đoàn đứng đầu thị trường Trung 
Quốc từ một thương hiệu không tên tuổi trở thành 
nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 3 thế 
giới (sau Apple và Samsung) chỉ trong vòng 3 năm. 
Hãng sản xuất các dòng điện thoại thông minh giá 
rẻ, máy tính xách tay và những thiết bị khác được mô 
phỏng gần giống các thiết bị của Apple. Hãng thậm 
chí còn có một bản sao ïlunes cung cấp các ứng 
dụng, trò chơi và nhiều nội dung số khác. Xiaomi 
tích hợp công nghệ vượt trội và thiết kế tuyệt đẹp 
vào những chiếc điện thoại giá rẻ được bán với giá 
chỉ bằng một phần nhỏ của Apple. Chẳng hạn, một 
chiếc ¡Phone cao cấp chính hiệu nhập khẩu được bán 
ở Trung Quốc với giá 833 đô-la — mức giá còn cao 
hơn lương tháng trung bình của người dân Trung 
Quốc. Ngược lại, một chiếc điện thoại thông minh 
Xiaomi chỉ có mức giá trung bình là 149 đô-la. 

Với thiết kế thông minh và mức giá thấp, 
Xiaomi đang nhắm đến nhóm khách hàng có 
xu hướng “yêu thích công nghệ, trẻ trung nhưng 
không có khả năng mua những chiếc điện thoại 
cao cấp hàng đầu của Apple hoặc Samsung,” 
một blogger công nghệ cho biết. Những người 
tiêu dùng này tạo nên phân khúc công nghệ 
tăng trưởng nhanh nhất không chỉ ở Trung 
Quốc mà còn ở các thị trường mới nổi khác như 
Ấn Độ và Brazil. Cho đến nay, Apple chưa bao 
giờ và cũng không có ý định hướng tới nhóm 
đối tượng khách hàng này. Đơn giản vì các sản 
phẩm cấp thấp không phù hợp với phong cách 
vận hành và định vị cao cấp của Apple. 


KÄ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B11 


KHÁI QUÁT MỤC TIÊU 


: Mô tả các chiến lược chính để định giá sản phẩm mới. 


Mục tiêu T1-T 


: Các chiến lược định giá sản phẩm mới 


; Giải thích cách các doanh nghiệp xác định một tập hợp giá cả tối đa hóa lợi nhuận từ tổ hợp sản phẩm. 
: Chiến lược định giá tổ hợp sản phẩm 


Mục tiêu 11-2 
: Thảo luận về cách các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán phù hợp với những dạng khách hàng và tình huống 
Mục tiêu ll-Š  : khác nhau. 
: Chiến lược điều chỉnh giá 
ị Thảo luận về các vấn đề then chốt liên quan tới việc khởi xướng và phản hồi với các thay đổi về giá. 
ị Các thay đổi về giá 
= Khải quát về các vấn đề xã hội và pháp lý ảnh hướng tới quyết định định giá. 
Mục tiêu 11-5 


Chính sách công và marketing 


Mặc dù vậy, Apple vẫn đang phát triển mạnh ở Trung Quốc và các nền kinh tế mới 
nổi khác bằng cách hướng đến phân khúc người tiêu dùng giàu có hơn, những người muốn 
cũng như sẵn sàng chỉ trả cho sự xa xỉ và địa vị gắn với Apple. Giống như bất cứ thị trường 
nào khác, nếu bạn có đủ khả năng chỉ trả, thiết bị của Apple hoàn toàn xứng đáng với mức 
giá cao. Tại Trung Quốc, theo một nhà phân tích, “đó là một mức giá mà mọi người sẵn 
sàng trả, đặc biệt là vì nó đắt.” Ví dụ, bạn có nhớ phiên bản Apple Watch với giá cắt cổ 
không? Nhưng nó vẫn được bán hết ở Trung Quốc trong vòng chưa tới một giờ. 

Do đó, dù ở Mỹ hay ở nước ngoài, chiến lược giá cao cấp của Apple có thể vẫn giúp 
hãng duy trì vị thế của người chiến thắng. Một chuyên gia trong ngành cho biết: “Sự thống 
trị của Apple là một điều rất khó để vượt qua. Apple liệu có vấp ngã không, tôi không bao 
giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra.” Bài học rất đơn giản: “Tiển nào của nấy.”" 

TỪ CÂU CHUYỆN CỦA APPLE và những gì chúng ta đã tìm hiểu trong chương 
trước, các quyết định định giá chịu ảnh hưởng bởi một loạt vấn để phức tạp liên quan đến 
áp lực của doanh nghiệp, sức ép của môi trường và áp lực cạnh tranh. Hơn nữa, một doanh 
nghiệp không đặt ra mức giá duy nhất mà là một ø# #c đ;nb gz4 bao quát các mặt hàng 
khác nhau trong một dòng sản phẩm. Cấu trúc định giá này thay đổi theo thời gian khi 
các sản phẩm trải qua vòng đời của mình. Doanh nghiệp tự điều chỉnh giá nhằm phản ánh 
những thay đổi về chi phí và nhu cầu cũng như để tính đến sự thay đổi của người mua và 
các tình huống. Khi môi trường cạnh tranh thay đổi, doanh nghiệp sẽ cân nhắc khi nào nên 
thay đổi giá cả và khi nào nên thuận theo thời thế. 

Chương này xem xét các phương pháp định giá bổ sung được sử dụng trong những 
tình huống định giá đặc biệt hoặc để điểu chỉnh giá nhằm đáp ứng các tình huống biến 


EŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


B12 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


động. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét việc 27 giá sản phẩm mới cho những sản phẩm đang 
ở giai doạn đầu của vòng đời sân phẩm, 2U giá bỗn hợp sản phẩm cho những sản phẩm có 
liên quan trong gói sản phẩm, c/Øn thuật đ/êu chỉnh giá có tính đến sự khác biệt của khách 
hàng cũng như tình huống biến động, cuối cùng là chiến lược nhằm thiết lập và phản hồi 
các bay đổi uề giá. 


Lài8G Siš:0i86°8ift)elgfSMrllphánf 15 CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI 


mói có thể đặc biệt khó khăn. Hãy thử 


Các chiến lược định giá luôn thay đổi khi sản phẩm trải qua vòng đời 


nghĩ đến tất cả những điều bạn cần 


cân nhắc trong việc định giá một chiếc 


của nó. Giai đoạn giới thiệu là giai đoạn đặc biệt khó khăn. Doanh 


điện thoại thông minh mới, giả sử như : nghiệp sẽ phải đối mặt với thách thức trong lần định giá đầu tiên khi 
một chiếc iPhone đời đầu của Apple. : bắt đầu đưa ra thị trường sản phẩm mới. Họ có thể lựa chọn giữa 2 
Thậm chí, bạn cần bắt đầu suy nghĩ về :_ chiến lược chính: đÿ»b giá bát uáng thị trường và định giá thâm nhập 


giá cả - cùng nhiều cân nhắc về các 
vấn đề marketing khác - ngay từ khi 


thị trường. 


bắt đầu quá trình thiết kế sản phẩm. 


Định giá hớt váng thị trường 


Nhiều doanh nghiệp phát minh ra các sản phẩm mới định giá ban 


Định giá hớt váng thị trường (giá hớt váng) đầu cao để 2z từng lớp doanh thu từ thị trường. Apple thường xuyên 


Định giá cao cho sản phẩm mới nhằm tối đa 
hóa doanh thu từ các phân khúc thị trường 
sẵn sàng trả giả cao; doanh nghiệp có thể 


sử dụng chiến lược này, được gọi là “định giá hớt váng thị trường” 
(hoặc giá hớt váng). Với mỗi thế hệ mới của iPhone, ¡iPad hoặc Mac, 


giành được mức lợi nhuận cao hơn mặc dù Các mẫu mới luôn được bán với mức giá cao chót vót, sau đó sẽ giảm 


doanh số bán thấp hơn. giá khi những mẫu mới hơn được tung ra. Bằng cách này, Apple hớt 


được doanh số tối đa từ các phân khúc khác nhau của thị trường. Ví 


Định giá thâm nhập thị trường 

Định giá thấp cho một sản phẩm mới để 
thu hút số lượng lớn người mua và giành thị 
phần lớn. 


dụ, thông qua chiến lược định giá cao, Apple hớt trọn tới 92% tổng 


lợi nhuận của điện thoại thông minh.? 


Phương pháp định giá hớt váng chỉ có hiệu quả trong một số 


điểu kiện nhất định. Thứ nhất, chất lượng và hình ảnh của sản phẩm 

phải đủ khả năng hỗ trợ cho mức giá cao hơn, đồng thời phải có đủ 
người muốn mua sản phẩm với mức giá đó. Thứ hai, chỉ phí cho việc sản xuất số lượng nhỏ 
không thể quá cao đến mức xóa bỏ lợi thế của việc định giá cao. Cuối cùng, các đối thủ 
cạnh tranh không có khả năng tham gia thị trường một cách dễ dàng và áp dụng mức giá 
thấp hơn. 


Định giá thâm nhập thị trường 


Thay vì định giá ban đầu cao để khai thác những phân khúc thị trường nhỏ nhưng lợi 
nhuận cao, một số doanh nghiệp sử dụng phương pháp định giá thâm nhập thị trường. 
Doanh nghiệp sẽ định giá ban đầu thấp để thâm nhập thị trường một cách nhanh chóng 


KÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B13 


và hiệu quả nhằm thu hút lượng lớn người mua và giành được thị phần lớn. Doanh số bán 


hàng cao sẽ làm chi phí giảm xuống, cho phép doanh nghiệp giảm giá sâu hơn. Ví dụ, AGTT 


Global đã sử dụng phương pháp định giá thâm nhập để nhanh chóng mở 


cho sản phẩm ván lướt sóng WWavestorm:? 


Trước ÑWavestorm, các vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp và nghiệp dư 


rộng thị trường 


thường mua ván 


tự chế hoặc ván hàng hiệu tại các cửa hàng chuyên ván lướt sóng địa phương, giá của chúng 
dao động từ 300 đến 1.000 đô-la. AGIT Global đã có một ý tưởng khác. Với sứ mệnh giúp 


việc lướt sóng trở nên dễ dàng và thú vị hơn cho cả người lớn lẫn 

trẻ em, bắt đầu từ 10 năm trước, hãng đã sản xuất hàng loạt loại 

ván lướt sóng mềm, chất lượng tốt và bán chúng tại các cửa hàng 
lớn (đại siêu thị) theo chính sách giá thâm nhập. 3Ví dụ, hãng bán 
loại ván màu xanh nước biển và trắng, dài 242cm tại Costco chỉ với 

99,99 đô-la. Nhờ chiến lược định giá thâm nhập, Wavestorm hiện 

là hãng dẫn đầu thị trường, bán được số lượng ván ước tính gấp 5 

lần so với các thương hiệu ván lướt sóng lớn khác. Các loại ván giá 

thấp này thậm chí đã trở thành trào lưu và còn được những vận 
động viên lướt sóng chuyên nghiệp mua tặng bạn bè hoặc con cái. 

Matt Zilinskas, Phó chủ tịch mảng bán hàng của AGIT; cho biết: 

“Dù lợi nhuận của công ty tại Costco khá thấp, song chúng tôi chú 

trọng vào số lượng và thanh toán đúng hạn.” 

Chiến lược định giá thấp cũng đòi hỏi một số điểu kiện nhất 
định. Trước hết, thị trường phải có độ nhạy cảm cao về giá để mức 
giá thấp thúc đẩy việc mở rộng thị phần nhanh hơn. Thứ hai, chỉ = 
phí sản xuất và phân phối phải giảm khi số lượng hàng bán tăng : 
lên. Cuối cùng, giá thấp phải giúp doanh nghiệp tránh được sử hai mà 


cạnh tranh và mức giá thâm nhập phải được duy trì để củng cố vị bán chỉ 


thế giá thấp của doanh nghiệp, nếu không, lợi thế về giá chỉ tổn tại _^6IT6 
nhất thời mà thôi. 


CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ HỖN HỢP SẢN PHẨM -------------------- 


Chiến lược định giá sản phẩm thường phải thay đổi khi sản phẩm là 
một phần của tổ hợp sản phẩm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp 
chú trọng một tập hợp giá có khả năng tối đa hóa lợi nhuận trên toàn 
bộ tổ hợp sản phẩm. Việc định giá rất khó vì các sản phẩm khác nhau 
nhưng có nhu cầu thị trường và chỉ phí liên quan đến nhau, đồng thời 
phải đối mặt với nhiều mức độ cạnh tranh khác nhau. Giờ chúng ta ¿ 
sẽ tìm hiểu kỹ hơn về 5 tình huống định giá tổ hợp sản phẩm được 


KÄJ/£ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


giá thâm nhập: Loại ván lướt sóng 


Wavestorm bán chuyên nghiệp, dài 2á4äãcm, có 


u xanh nước biển và trắng tại Costo được 
Ï với giá 99,88 đô-la. 
lobal North America 


Lời tác giả: Hầu hết các sản phẩm 
riêng lẻ là một phần trong một tổ hợp 
sản phẩm và phải được định giá theo 
tổ hợp đó. Vi dụ: Gillette định giá khá 
thấp cho sản phẩm dao cạo Fusion. 
Nhưng khi mua lưỡi dao, bạn buộc phải 
mua cả hộp và công ty kiếm lời từ đây. 


B14 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


tóm tắt trong Bảng 11.1: 2j° g/4 dòng sản phin, dnh giá sản phẩm tùy chọn, đÿnh giÁ sản 
phẩm ả kèm bẮtI buộc, Äÿnh giá phụ phẩm uà dịn) giá gói sẵn phẩm. 


# Bảng TI.1 Định giá tổ hợp sản phẩm 


Tình huống định giá Mô tả 

Định giá dòng sản phẩm Xác định các mức giá cho toàn bộ dòng sản phẩm 

Định giá sản phẩm tùy chọn Định giá cho sản phẩm tùy chọn hoặc phụ kiện được bán kèm sản phẩm 
chinh 

Định giá sản phẩm đi kèm bắt buộc Định giá các sản phẩm phải được sử dụng kèm theo sản phẩm chính 


Định giá phụ phẩm 


Định giá các phụ phẩm có giá trị thấp để thanh lý hoặc kiếm lời từ chúng 


Định giá gói sản phẩm Định giá các gói sản phẩm được bán cùng nhau 


Định giá dòng sản phẩm Định giá dòng sản phẩm 
Xác định sự chênh lệch về giá giữa những sản 
phẩm khác nhau trong cùng một dòng sân Các doanh nghiệp thường đưa ra thị trường dòng sản phẩm thay vì 


phẩm dựa trên sự khác biệt về chỉ phí, đánh các sản phẩm riêng lẻ. Khi định giá dòng sản phẩm, ban quản trị 


giá của khách hàng về các thuộc tính khác 
nhau của sản phẩm và giá của đối thủ cạnh 


tranh. 


Định giá sản phẩm tùy chọn 
Định giá cho những sản phẩm phụ thêm hoặc 


phải quyết định các bước giá giữa những sản phẩm khác nhau trong 
cùng một dòng sản phẩm. Các bước giá nên tính đến sự chênh lệch về 
chi phí giữa những sản phẩm trong cùng dòng. Quan trọng hơn, khi 
xác định các bước giá, doanh nghiệp nên tính đến sự khác nhau trong 
nhận thức người tiêu dùng về giá trị của các thuộc tính khác nhau. 


phụ kiện đi kèm sản phẩm chính. Ví dụ, Quicken có dòng sản phẩm phần mềm quản lý tài chính, 


bao gồm các phiên bản Starter, Deluxe, Premier, Home & Business và 
Hire Property Manager có giá lần lượt là 29,99 đô-la, 64,99 đô-la, 94,99 đô-la, 104,99 đô- 
la và 154,99 đô-la. Mặc dù phiên bản Premier chỉ tốn mức chi phí như phiên bản Starter, 
nhưng nhiều khách hàng vẫn sẵn lòng chỉ trả thêm để được hưởng các tính năng đặc biệt, 
như lập kế hoạch tài chính, nghỉ hưu và các công cụ giám sát đầu tư. Nhiệm vụ của Quicken 
là xây dựng nhận thức về sự khác biệt về giá trị cảm nhận để hỗ trợ các chênh lệch về giá. 


Định giá sản phẩm tùy chọn 


Nhiều doanh nghiệp sử dụng chiến lược đjz# si sản phẩm rừy cñọn — mục đích là bán 
những sản phẩm tùy chọn hoặc phụ kiện đi kèm sản phẩm chính. Ví dụ, một người mua 
xe hơi có thể chọn đặt thêm hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống giải trí cao cấp. Tủ lạnh 
thì đi kèm với thiết bị làm đá. Khi đặt mua một chiếc máy tính xách tay mới, bạn có thể 
lựa chọn từ một loạt các bộ vi xử lý, ổ cứng, hệ thống lắp ghép, tùy chọn phần mềm và gói 


KÄJ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


dịch vụ kèm theo. Việc định giá cho các sản phẩm tùy 
chọn này rất khó. Các doanh nghiệp phải quyết định 
những mặt hàng nào sẽ có mức giá cơ bản và những 


mặt hàng nào khách có thể tùy chọn. 


Định giá sản phẩm đi kèm bắt buộc 


Những doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm buộc phải 
sử dụng cùng với một sản phẩm chính nào đó thường 
sử dụng phương pháp định giá sản phẩm đi kèm bắt 
buộc. Ví dụ về sản phẩm bắt buộc gồm có hộp lưỡi 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B15 


dao cạo, trò chơi video, hộp mực máy in, cà phê viên _ #Định giá sản phẩm đi kèm bắt buộc: Amazon chí kiếm được ít 
nén và sách điện tử. Các nhà sản xuất thường định giá lợi nhuận từ sản phẩm máy đọc sách và máy tính bảng Kindle, họ 


thấp cho những sản phẩm chính (dao cạo râu, máy 
chơi video game, máy in, máy pha cà phê viên nén 
chuyên dụng, máy tính bảng) và đặt mức giá cao cho 
các sản phẩm bắt buộc đi kèm. Ví dụ, Amazon hầu như không có 
lợi nhuận khi bán sản phẩm máy đọc sách và máy tính bảng Kindle. 
Họ hy vọng sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn thông qua việc bán sách kỹ 


thuật số, âm nhạc, phim ảnh, dịch vụ phụ bản và các nội dung khác 


chủ yếu thu lời từ các sản phẩm bắt buộc đi kèm. 
Future Publishing/Getty Images 


Định giá sản phẩm đi kèm bắt buộc 
Thiết lập mức giá cho những sản phẩm bắt 
buộc phải sử dụng cùng với sản phẩm chinh, 
chẳng hạn như lưỡi lam dùng cho dao cạo râu 
và các trò chơi cho hệ máy videogamae. 


cho thiết bị. “Chúng tôi muốn kiếm tiển khi người dùng sử dụng các 
thiết bị của chúng tôi, không phải khi họ mua thiết bị của chúng tôi,” 
Jeff Bezos, CEO của Amazon chia sẻ.' 

Các sản phẩm đi kèm bắt buộc có thể chiếm một phần đáng kể trong doanh thư và lợi 
nhuận của thương hiệu. Ví dụ, chỉ có một tỷ lệ tương đối nhỏ trong doanh thu của Keurig 
đến từ việc bán máy pha cà phê viên nén chuyên dụng. Phần lớn doanh thu (gần 77%) của 
thương hiệu này lại đến từ những sản phẩm đi kèm bắt buộc của các gói cà phê viên nén 
K-Cup.? Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần cẩn trọng khi sử dụng chính sách định giá sản 
phẩm đi kèm bắt buộc. Việc tìm ra sự cân bằng giữa giá sản phẩm chính và sản phẩm đi 
kèm bắt buộc khá phức tạp. Thậm chí, nhiều người tiêu dùng cảm thấy như bị “mắc kẹt” 
khi mua các sản phẩm đi kèm bắt buộc với giá cắt cổ khiến họ phẫn nộ với thương hiệu vì 
họ cho rằng mình bị gài bẫy. 

Ví dụ, một số khách hàng mua máy pha cà phê viên nén có thể phát sợ với những gì 
họ phải trả cho những cốc cà phê nhỏ tiện dụng đó. Mặc dù có vẻ là một món hời khi so 
sánh với giá của mỗi cốc cà phê Starbucks, giá mỗi cốc pha từ chiếc máy này trở nên cắt cổ 
khi chia nhỏ theo pound. Một nhà đầu tư đã tính toán chỉ phí uống mỗi cốc cà phê kiểu này 


lên đến 50 đô-la mỗi pound! Với mức giá đó, tốt hơn hết bạn nên pha một bình cà phê cao 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B16 


Định giá phụ phẩm 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


cấp và dùng đến hết giọt cuối cùng. Đối với nhiều người mua, sự tiện lợi và tính tùy chọn 
của máy pha cà phê viên nén làm gia tăng chi phí phụ trội. Tuy nhiên, chi phí sản phẩm đi 
kèm bắt buộc có thể khiến khách hàng tránh mua thiết bị ngay từ đầu hoặc gây khó chịu 
trong quá trình sử dụng sau khi mua. 

Trong ngành dịch vụ, định giá sản phẩm đi kèm bắt buộc được gọi là z? g/4 bai 
phu. Giá của dịch vụ được chia thành một khoản cố định cộng với tỷ lệ sử dụng thay đổi. 
Do đó, tại Six Flags và các công viên giải trí khác, bạn phải trả phí cho vé hàng ngày hoặc 
phí theo mùa cộng với phí bổ sung khi mua đổ ăn và tham gia các hoạt động giải trí khác 


trong công viên. 


Định giá phụ phẩm 


Việc sản xuất sản phẩm và dịch vụ thường tạo ra phụ phẩm. Nếu phụ phẩm không có giá 
trị và việc tiêu hủy chúng tốn kém, việc định giá sản phẩm chính sẽ bị ảnh hưởng. Sử dụng 
phương pháp định giá phụ phẩm, doanh nghiệp hướng tới việc tìm kiếm một thị trường 
cho những sản phẩm phụ này để giảm chỉ phí xử lý chúng và tăng sức cạnh tranh của sản 
phẩm chính. 

Bản thân các sản phẩm phụ thậm chí có thể mang lại lợi nhuận khi “biến rác thành tiển 
mặt”. Ví dụ, các nhà sản xuất phô mai ở \Wisconsin đã tìm ra cách sử dụng nước muối còn sót 
lại — một loại dung dịch muối được sử dụng trong quá trình sản xuất phô mai. Thay vì phải trả 
tiền để tiêu hủy nó, họ bán dung dịch nước muối này cho các bộ phận quản lý đường cao tốc 
của thành phố và quận để làm tan chảy những con đường bị đóng băng. Không dừng lại ở đó, 
tại New Jersey, các nhà sản xuất dưa chua cũng bán nước muối còn sót lại để dùng cho mục 
đích tương tự. Ở Tennessee, các nhà máy chưng cất bán nước ép khoai tây — một sản phẩm phụ 
của quá trình chưng cất rượu vodka. Và trên nhiều đường cao tốc trên toàn quốc, các nhân viên 
sử dụng sản phẩm có tên là Beet Heet được sản xuất từ dung dịch muối củ cải đường. Nhược 
điểm duy nhất của các dung dịch nước muối này là có mùi hơi nặng. Một công chức thuộc bộ 
phận quản lý đường cao tốc nhận xét: “Nếu đi đằng sau một chiếc máy cào tuyết, bạn có thể 

ngửi thấy nó ngay lập tức.”” 


Định giá cho các sản phẩm phụ để bù đắp chi _ Định giá gói sản phẩm 


phi xử lý các sản phẩm phụ và/hoặc giúp tăng 
E3 z ° L Tá ,® F.v ... z ` 
khả năng cạnh tranh qua giá của sản phẩm Sử dụng phương pháp định giá gói sản phẩm, người bán thường 


chính. 


Định giá gói sản phẩm 
Kết hợp một số sản phẩm khác lại với nhau và 
bán với mức giá thấp hơn. 


kết hợp một số sản phẩm lại với nhau và bán với mức giá thấp hơn. 
Ví dụ, các nhà hàng thức ăn nhanh thường bán một suất gồm một 
chiếc burger, khoai tây chiên và nước ngọt với giá “combo.” Microsoft 
Office được bán dưới dạng một gói phần mềm máy tính bao gồm 
Word, Excel, PowerPoint và Qutlook. Comcast, AT&vT; Verizon và 


KÄ]j/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ |  BT7 


các công ty viễn thông khác kết hợp dịch vụ truyền hình, dịch vụ điện thoại và kết nối 
internet tốc độ cao với mức giá thấp. Giá theo gói có thể thúc đẩy doanh số bán sản phẩm 
mà bình thường người tiêu dùng không mua, nhưng mức giá phải đủ thấp để hấp dẫn họ. 


CÁC CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH GIÁ lấn 6 180010f<onidflp-silsmiriedtbitenh 1 


Các doanh nghiệp thường điều chỉnh giá cơ số cho phú hợp với nhiều  ¡ Lẻt tác giả: Việc định giá cơ sở cho 
: một sản phẩm chỉ là bước khởi đầu. 


đối tượng khách hàng và tình huống khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ Szìjtd0, døanh hafiiep: phai diều cglnh 


nghiên cứu 7 chiến lược điểu chỉnh giá được tóm lược trong Bảng giá cho phù hợp với sự khác biệt của 
11.2: đjnb giá chiết khấu uà trợ giá, định giá phân khúc, định giá theo ; từng khách hàng và sản phẩm. Lần 
tâm lý, định giá khuyến mãi, định giá theo bu Uực đa lý, djnh gi linh ; _ cuối cùng bạn trả đúng mức giá bán lẻ 

:_ được đề xuất cho một thứ gì đó là khi 


hoạt và 4jnb giá quốc tế: : 
nào? 


lim In. ^^^(C^ ˆ....v 
Hầu hết các doanh nghiệp điểu chỉnh giá cơ sở để thể hiện lòng biết ơn đến người tiêu dùng 


vì có nhữ hản ứng tích cực nào đó đối với sản phẩm, chẳng hạn b 
ì¡ có những phản ứng tích cực nào đó đối với sản phẩm, chẳng hạ Chi Xu 
Giám giá trực tiếp trên giá bán sản phẩm 
điều chỉnh này, được gọi là cðZế# kbấu và trợ giá, có thể diễn ra dưới trong một khoảng thời gian nhất định hoặc 


nhiều hình thức. khi mua với số lượng lớn. 


như thanh toán sớm, mưa nhiều và mua sản phẩm trái mùa. Những 


Một trong những phương thức của chiết khấu là ¿//Z &⁄ấu 
bằng tiển mặt — hình thức giảm giá cho khách hàng thanh toán hóa 
đơn ngay lập tức. Ví dụ điển hình là “2/10, net 30” — nghĩa là mặc dù 
thời hạn thanh toán hóa đơn 30 ngày, nhưng người mua có thể được 
hưởng 2% nếu thanh toán hóa đơn trong vòng 10 ngày. C/ết &bấu 


#Bảng 11.2 Các chiến lược điều chỉnh giá 


Chiến lược Mô tả 


Định giá chiết khấu và trợ giá Giảm giá khi khách hàng có những phản hồi tích cực như mua số lượng lón, trả tiền sớm hoặc 
quảng bá cho sản phẩm 


Định giá phân khúc Điều chỉnh giá tùy theo các đối tượng khách hàng, sản phẩm hoặc địa điểm khác nhau 

Định giá theo tâm lý Điều chỉnh giá để tạo ra tác động về tâm lý 

Định giá khuyến mãi Giảm giá tạm thời để tăng doanh số trong ngắn hạn 

Định giá theo khu vực địa lý Điều chỉnh giá theo từng khu vực địa lý khác nhau 

Định giá linh hoạt Điều chỉnh giá liên tục cho phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng khách hàng và tình huống 
Định giá quốc tế Điều chỉnh giá cho các thị trường quốc tế 


EÄ/0ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


518 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Trợ giá theo số j/ø⁄ø là giảm giá cho những người mua với số lượng 
Khoản tiền mà nhà sản xuất trả cho nhà bán lớn. Cð/ết khấu chức năng, hay còn gọi là cbiết khẩu thương 


đc sổ 26c Sưà ôtt 2 Ằ = : : Ề F HÀ ` A À 
IEIỀH DHIEIEINHDI lên MIHHDTHHBNT.ĐỊENH Đạp z¡, dành cho các thành viên trong cùng một kênh thương 
vị thế cho sản phẩm của mình theo một cách lo - "- 
nhlAWũ mại, đảm nhiệm chức năng nhất định như bán hàng, lưu kho 
và lưu trữ số sách kế toán. Ø/ế? #w z£oø zmùa là giảm giá 
cho những người mua hàng hóa hoặc dịch vụ trong thời gian 
Định giá phân khúc " Ạ ý Ẹ z _ r 
Lo không phải mùa kinh doanh chính của sản phẩm. 


Bán một sản phẩm hay dịch vụ tại hai hay 
nhiều mức giá, mà sự chênh lệch về giá Trợ giá là một dạng giảm giá niêm yết khác. Ví dụ, zzø 
không dựa trên sự khác biệt về chỉ phi. giá tua mới đối cú là giảm giá cho những trường hợp trả lại 
hàng cũ khi mua hàng mới. Trợ giá mua mới đổi cũ phổ biến 
nhất trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi, nhưng cũng có thể áp 
dụng với những hàng hóa thông thường khác. 7ø g4 kbuyến 
Z¡ là khoản thanh toán hoặc giảm giá để thưởng cho những 
đại lý tham gia chiến dịch quảng cáo và các chương trình hỗ 


trợ doanh số. 


Định giá phần khúc 

Các doanh nghiệp thường điểu chỉnh giá cơ sở để phù hợp 
với sự đa dạng của các đối tượng khách hàng, sản phẩm và địa 
điểm. Trong định giá phân khúc, doanh nghiệp bán một sản 
phẩm hay dịch vụ tại hai hay nhiều mức giá, mặc dù sự chênh 
lệch giữa các mức giá không dựa trên sự khác biệt về chỉ phí. 
Special savings jusf Tốt you 4 Định giá phân khúc có nhiều hình thức. Irong Z7 giá 
tbco phân khúc khách bàng, các khách hàng khác nhau trả các 


mức giá khác nhau cho cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ. 


#%Định giá theo phân khúc khách hàng: Walgreens 


Ví dụ, các bảo tàng, rạp chiếu phim và cửa hàng bán lẻ có 
tổ chức định kỳ Ngày giảm giá cho người cao tuổi với 
mức chiết khấu 20% cho các thành viên của AARP và 


thể tính giá thấp hơn cho sinh viên và người già. Kohl giảm 
giá 15% vào thứ Tư hàng tuần cho “các khách hàng từ 60 


những thành viên của Balance Rewards có độ tuổi từ 


55 trở lên. tuổi trở lên.” 3Walgreen cũng cho ra đời Ngày giảm giá cho 
Walgreen Co. người cao tuổi với mức ưu đãi giảm giá 20% cho các thành 


viên của AARP (Hiệp hội Hưu trí Mỹ) và các thành viên của 

Balance Rewards có độ tuổi trên 55. “Hãy rủ ông bà đi mua sắm!” là một trong những khẩu 
hiệu quảng cáo của Walgreen. 

Với nh giá theo hình thức sẩn phẩm, các phiên bản khác nhau của sản phẩm được 

định giá khác nhau nhưng không theo sự khác biệt về chỉ phí. Chẳng hạn, một vé khứ hồi 

hạng phổ thông trên chuyến bay từ New York đến London có thể có giá 1.100 đô-la, trong 


KÄ]j/£ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B18 


khi một ghế hạng thương gia trên cùng chuyến bay có thể có giá 3.400 đô-la trở lên. Mặc 
dù khách hàng hạng thương gia có nhiều chỗ ngồi hơn, thoải mái hơn, thức ăn và dịch vụ 
chất lượng cao hơn, sự chênh lệch chỉ phí giữa hạng phổ thông và hạng thương gia vẫn thấp 
hơn nhiều so với giá mà hành khách phải trả thêm. Tuy nhiên, đối với những hành khách 
có khả năng chỉ trả, việc gia tăng sự thoải mái và dịch vụ cũng đáng để bỏ thêm tiển. 

Khi đjzÐ giá theo 0ị trílja điển, một doanh nghiệp tính giá khác nhau cho các địa 
điểm khác nhau, mặc dù chi phí cho mỗi địa điểm là như nhau. Chẳng hạn, các trường đại 
học ở tiểu bang thu học phí cao hơn đối với sinh viên ngoài tiểu bang và các nhà hát thay 
đổi vé chỗ ngồi vì sở thích của khán giả đối với một số vị trí nhất định. Cuối cùng, khi áp 
dụng chính sách 7z? g/4 theo thời điểm, một doanh nghiệp thay đổi giá theo mùa, tháng, 
ngày và thậm chí theo giờ. Ví dụ: rạp chiếu phim tính giá rẻ hơn vào ban ngày, còn các khu 
nghỉ mát giảm giá vào cuối tuần và theo mùa. 

Để chiến lược định giá phân khúc hiệu quả thì cẩn một số điều kiện nhất định. Thị 
trường phải được chia thành các phân khúc khác nhau một cách dễ dàng, mỗi phân khúc 
phải thể hiện mức độ khác nhau của nhu cầu. Chi phí của việc phân khúc và tiếp cận thị 
trường không vượt quá doanh thu thặng dư từ việc phân biệt giá. Tất nhiên, mức giá phân 
biệt được áp dụng phải theo luật định. 

Quan trọng hơn cả, giá theo phân khúc nên phản ánh được sự khác biệt thực sự trong 
giá trị cảm nhận của khách hàng. Người tiêu dùng ở các mức giá cao hơn phải cảm thấy họ 
đang nhận được giá trị cao hơn tương xứng với đồng tiển bỏ ra. Nếu không, việc áp dụng 
giá theo phân khúc có thể gây phẫn nộ cho người tiêu dùng. Ví dụ, người mua đã phản ứng 
tiêu cực khi kết quả một cuộc điểu tra của Cơ quan Đặc trách về Người tiêu dùng (DCA) 
ở thành phố New York phát hiện ra phụ nữ thường phải trả nhiều tiền hơn cho các sản 
phẩm phiên bản nữ mặc dù nó gần giống với phiên bản nam, ngoại trừ bao bì dành riêng 
cho mỗi giới.” 

DCA đã so sánh giá của các phiên bản nam và nữ cho gần 800 sản phẩm, bao gồm cả đồ chơi 

và quấn áo dành cho trẻ em, trang phục dành cho người lớn, sản phẩm chăm sóc cá nhân và 

đồ gia dụng. Họ phát hiện ra những mặt hàng được bán cho trẻ em gái và phụ nữ có giá trung 
bình cao hơn 7% so với các mặt hàng tương tự nhắm vào bé trai và nam giới. Trong danh mục 
chăm sóc tóc, phụ nữ phải trả thêm 48% cho các sản phẩm như dầu gội, dầu xả và gel; hộp 
dao cạo cho phụ nữ có giá cao hơn tới 11%. Ví dụ, một chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn đã 
bán một hộp đựng dao cạo màu xanh của Schick Hydro 5 với giá 14,99 đô-la cho nam giới; 
còn hộp màu tím giống hệt, chỉ khác tên thương hiệu Schick Hydroest “Silk” dành cho nữ 
giới lại được bán với giá 18,49 đô-la. Target đã bán chiếc xe tay ga Radio Flyer màu đỏ cho bé 
trai chỉ với giá 24,99 đô-la; cùng một chiếc xe tay ga như vậy màu hồng cho bé gái lại có giá 
lên tới 49,99 đô-la. Target đã hạ giá xe tay ga màu hồng sau khi báo cáo của DCA được công 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


520 


Định giá theo tâm lý 

Phương pháp định giá có cân nhắc đến yếu 
tố tâm lý về giá chứ không đơn thuần ở khía 
cạnh kinh tế; giá được sử dụng để thể hiện 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


bố, gọi đó là giá không khớp do lỗi hệ thống. Mặc dù không có luật nào cấm chênh lệch giá 

dựa trên giới tính, nhưng sự chênh lệch rõ ràng như vậy có thể làm tổn hại đến hình ảnh và 

uy tín của thương hiệu. 

Các doanh nghiệp cũng phải cẩn trọng và không nên đối xử với khách hàng ở các mức 
giá thấp như công dân hạng hai. Nếu không, về lâu dài, phương pháp này sẽ khiến khách 
hàng phẫn nộ và doanh nghiệp sẽ bị cho là có ác ý. Ví dụ, trong những năm gần đây, các 
hãng hàng không đã phải gánh chịu những cơn thịnh nộ của khách hàng bởi họ cảm thấy 
thất vọng ở cả chiều đi lẫn chiều về. Hành khách trả tiền vé cho ghế hạng thương gia hoặc 
hạng nhất thường cảm thấy bị tính giá cắt cổ. Trong khi đó, hành khách ngồi ghế giá thấp 
lại cảm thấy không được quan tâm hoặc bị đối xử tệ. 


Định giá theo tâm lý 
Giá cho ta biết điểu gì đó về sản phẩm. Ví dụ, nhiều người tiêu dùng 


dựa vào giá bán để đánh giá chất lượng. Một chai nước hoa 100 đô-la 
có thể chỉ chứa mùi hương đáng giá 3 đô-la, nhưng một số người sẵn 


điều gì đó về sản phẩm. sàng trả 100 đô-la vì mức giá đó thể hiện điểu gì đó đặc biệt. 


Giá tham chiếu 


Khi sử dụng chiến lược định giá theo tâm lý, người bán hàng 
cân nhắc đến yếu tố tâm lý của người tiêu dùng chứ không đơn thuần 


Mức giá trong tâm trí của người mua, đượchọ _ ở khía cạnh kinh tế. Ví dụ, người tiêu dùng thường cảm nhận các sản 


sử dụng để tham chiếu khi xem xét một sản phẩm có giá bán cao hơn sẽ có chất lượng tốt hơn. Nếu có thể đánh 


phẩm nhất định. 


giá chất lượng của sản phẩm bằng cách dùng thử hoặc nhớ lại những 
trải nghiệm trong quá khứ đối với sản phẩm đó, họ ít khi dựa vào giá 
để đánh giá chất lượng. Nhưng nếu họ không thể đánh giá chất lượng vì thiếu thông tin 
hoặc kỹ năng, giá sẽ trở thành một tín hiệu quan trọng để cân nhắc về chất lượng. Chẳng 
hạn, ai là luật sư giỏi hơn, một người tính phí 50 đô-la mỗi giờ hay một người tính phí 500 
đô-la mỗi giờ? Bạn phải tìm hiểu rất kỹ về các chứng chỉ, bằng cấp, uy tín của mỗi luật sư 
để có câu trả lời khách quan. Nhưng ngay cả khi đó, câu trả lời của bạn chưa hẳn đã chính 
xác. Hầu hết chúng ta chỉ đơn giản cho rằng luật sư nào có giá cao hơn thì sẽ giỏi hơn. 
Một khía cạnh khác của phương pháp định giá theo tâm lý là giá tham chiếu — mức 
giá mà người mua ghi nhớ hoặc dùng để tham chiếu khi tìm kiếm một sản phẩm cụ thể. 
Giá tham chiếu có thể được hình thành bằng cách để ý đến mức giá hiện tại, nhớ lại mức 
giá quá khứ hoặc đánh giá tình huống mua hàng. Người bán có thể tác động hoặc sử dụng 
giá tham chiếu của người mua khi thiết lập giá. Ví dụ, một cửa hàng bách hóa có thể đặt 
loại ngũ cốc do cửa hàng sản xuất với mức giá 2,49 đô-la bên cạnh hộp ngũ cốc Rasin Bran 
của hãng Kellogg có giá 3,79 đô-la. Hoặc một công ty có thể đưa ra những mẫu sản phẩm 
đắt đỏ hơn hoặc khó bán để khiến người tiêu dùng cảm thấy những mẫu sản phẩm có giá 


KÄ/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B21 


thấp hơn (mặc dù vẫn cao so với bình thường) có vẻ dễ chấp nhận hơn bằng cách so sánh 
hai loại đó với nhau. Ví dụ, ÑWilliams-Sonoma từng bán một loại máy làm bánh mỳ được 
nhiều người ưa thích với mức giá 279 đô-la. Tuy nhiên, sau đó hãng này đã giới thiệu thêm 
một sản phẩm cùng tính năng với giá 429 đô-la. Sản phẩm đắt tiền này đã thất bại trên thị 
trường, nhưng bù lại doanh số của phiên bản rẻ hơn lại tăng gấp đôi.? 

Đối với hầu hết các giao dịch mua, người tiêu dùng không có đây đủ kỹ năng hay 
thông tin cần thiết để xác định mức giá mà họ phải trả có hợp lý hay không. Họ không có 
thời gian, khả năng hay dự định để nghiên cứu các thương hiệu hay cửa hàng khác nhau, 
so sánh giá để rồi chọn ra mức giá tốt nhất. Thay vào đó, họ có thể dựa vào một số tín hiệu 
nhất định báo hiệu các thay đổi về giá. Điểu thú vị là, những tín hiệu định giá này thường 
được cung cấp bởi người bán dưới các hình thức giảm giá, cam kết giá tốt nhất, định giá 
chịu lỗ để lôi kéo khách hàng và các hình thức định giá hữu ích khác. 

Ngay cả những khác biệt nhỏ về giá cũng có thể báo hiệu sự khác biệt của sản phẩm. 
Con số 9 hoặc 0,99 ở cuối giá niêm yết thường báo hiệu đây là một món hời. Bạn thấy các 
mức giá như vậy ở mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ, tại các chương trình giảm giá hàng đầu của 
trang web trực tuyến như Target, Best Buy hoặc Overstock.com, các mức giá đều kết thúc 
ở con số 9. Ngược lại, các nhà bán lẻ cao cấp có thể ưu tiên mức 
giá kết thúc bằng một con số (ví dụ, 6 đô-la, 25 đô-la hoặc 200 
đô-la). Một số nhà cung cấp khác sử dụng số 00 xu ở cuối bảng 
giá cho các mặt hàng nguyên giá và 99 xu cho những mặt hàng 
giảm giá. 

Mặc dù chênh lệch giá thực tế có thể nhỏ, nhưng tác động 
của các chiến thuật tâm lý này lại khá lớn. Ví dụ, trong một nghiên 
cứu, những người được hỏi về khả năng lựa chọn dịch vụ phẫu 
thuật mắt LASIK khi chỉ dựa trên hai mức giá được đưa ra là 299 
đô-la hoặc 300 đô-la. Chênh lệch giá thực tế chỉ là 1 đô-la, nhưng 
nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về tâm lý lớn hơn nhiều. Lượng 
người lựa chọn các nhà cung cấp tính phí 300 đô-la cao hơn hẳn. 
Các đối tượng nhận thấy mức giá 299 đô-la tuy ít hơn, nhưng 
mức giá thấp hơn cũng làm tăng sự lo ngại của họ về chất lượng và 
rủi ro. Một số nhà tâm lý học thậm chí cho rằng mỗi chữ số đều 


có đặc trưng và biểu tượng riêng biệt cần được xem xét trong việc 


định giá. Theo đó, 8 là số tròn và chẵn, tạo ra hiệu ứng làm dịu, 


trong khi 7 lại khá góc cạnh và tạo ra hiệu ứng khó chịu. '" #ĐÐịnh giá theo tâm lý: Mức giá được ghi trên 
nhãn thể hiện điều gì về sản phẩm và tình huống 


mua hàng? 
@® Tetra lmage/Alamy 


EÄ/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


522 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Định giá khuyến mãi 
Với định giá khuyến mái, các doanh nghiệp sẽ tạm thời định giá sản phẩm dưới mức giá 
niêm yết, đôi khi dưới cả chỉ phi, để khuyến khích người mua nhiều hơn. Định giá khuyến 
mãi diễn ra dưới nhiều hình thức. Người bán có thể chiết khấu trên mức giá bình thường 
để tăng doanh số và giảm hàng tổn kho. Họ cũng có thể sử dụng ø/4 s¿ #iện đặc b/ệ£ trong 
những mùa nhất định để thu hút nhiều khách hàng hơn. Do đó, tivi và các thiết bị điện tử 
tiêu dùng khác được khuyến mãi về giá vào tháng 11 và tháng 12 nhằm thu hút người mua 
sắm đến cửa hàng trong các kỳ nghỉ. Các w 3Z¿ trong thời gian giới bạn chẳng hạn như 
online flash sale (bán hàng chớp nhoáng trên trực tuyến) hay ưu đãi về giá bán chỉ trong 
một khung giờ nhất định trên trang web, có thể thúc giục người mua và khiến họ thấy may 
mắn khi mua được hàng. 

Các nhà sản xuất đôi khi ø2 giá bằng tiểu mặ¿ cho người tiêu dùng khi mua sản 
phẩm từ các đại lý trong một thời gian nhất định; nhà sản xuất gửi phiếu giảm giá trực 
tiếp cho khách hàng. Hình thức này được áp dụng phổ biến đối với các nhà sản xuất ô tô, 

điện thoại di động và thiết bị nhỏ nhưng cũng được áp 
Định giá khuyến mãi 


dụng với những loại hàng hóa tiêu dùng đã được đóng 
Định giá tạm thời cho sản phẩm dưới mức giá 


niêm yết, đôi khi thấp hơn chỉ phí nhằm thúc 5 : 
đấy toänihSð traaidnult Hiện! bảo bành đài bơn hoặc bảo trì miễn phí để giảm giá cho 


gói. Một số nhà sản xuất đưa ra để nghị về /2/ s## tbZ?, 


người tiêu dùng. Những hình thức này đã trở nên khá 
phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô. 


ER Windows10 


Giá khuyến mãi có thể giúp khách hàng gạt bỏ 


There's never been a 
better time to 


các trở ngại trong quá trình đưa ra quyết định mua. 
upgrade II, “ẤN #Vi dụ, để khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi 
Minimum §200 Trade Up reward when ` SA sang hệ điều hành Windows 10, Microsoft đã thực hiện 
Nà " l chương trình khuyến mại Easy Trade-Up để mua lại 
thiết bị cũ của khách hàng với giá 200 đô-la khi khách 
hàng mua PC Windows 10 mới có giá từ 599 đô-la trở 
lên tại các cửa hàng của Microsoft. Hãng thậm chí còn 
ếc— SE hà» trả 300 đô-la cho các giao dịch mua lại MacBook hoặc 
iMac của Apple. Trước đây, Microsoft đã trả tới 650 đô- 
# Định giá khuyến mãi: Để khuyến khich việc chuyển đổi sang la để mua lại MacBook Air của khách hàng nhằm kích 
dùng Windows 10, Microsoft đã chạy một chương trình khuyến cầu cho sản phẩm Surface Pro. Chương trình khuyến 
mãi dành cho người mua có tên Easy Trade-Up, hãng này trả mãi lớn về giá này có thể khiến người mua hàng hào 


từ 200 đến 300 đô-la cho mỗi giao dịch đổi máy cũ lấy máy tính hứng hư ni khuyến khích họ thay đổi tấn phẩm 
Windows 10 mới. Các chương trình khuyến mãi giá hấp dẫn như I R 
liệt:eb1iie g3 Tranh gitoiffibi, Tuy nhiên, định giá khuyến mãi có thể gây tác 


$5q8+ 


Microsoft dụng phụ. Ví dụ, hầu hết các kỳ nghỉ lễ là một cuộc 


EÄ|/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B23 


chiến mặc cả. Các chuyên gia marketing “tấn công” người tiêu dùng bằng hàng loạt loại 
hình khuyến mãi, khiến họ bị hao sức và nhầm lẫn về giá cả. Giá giảm liên tục có thể làm 
xói mòn giá trị thương hiệu trong mắt khách hàng. Khi được áp dụng quá thường xuyên, 
các chương trình khuyến mãi về giá có thể tạo ra những khách hàng “zø/ện giẩm gi”, 
những người chờ đợi cho đến khi các thương hiệu giảm giá mới mua. Ví dụ, phỏng vấn 
phần lớn số người mua hàng thường xuyên tại nhà bán lẻ đồ gia dụng Bed Bath & Beyond, 
họ sẽ nói với bạn rằng họ không bao giờ mua sắm ở đó mà không có phiếu giảm giá 20% 
hoặc 5 đô-la chiết khấu trong tay. Một phóng viên cho rằng “mua sắm bằng phiếu giảm giá 
tại Bed Bath & Beyond đã bắt đầu tạo cho ta cảm giác như đây là một điểu hiển nhiên thay 
vì một sự đối xử đặc biệt, đây là một dự báo xấu cho doanh thu và lợi nhuận của hãng trong 
tương lai." Trên thực tế, tỷ lệ gia tăng gần đây về việc mua lại phiếu giảm giá đã ngày càng 


ăn sâu vào biên lợi nhuận của nhà bán lẻ.'! 


Định giá theo khu vực địa lý 


Một doanh nghiệp cũng phải quyết định giá sản phẩm cho các khách hàng sinh sống ở 
những khu vực khác nhau tại nước Mỹ hay trên thế giới. Doanh nghiệp có nên mạo hiểm 
bán hàng cho những khách hàng ở xa bằng cách buộc họ phải trả mức giá cao hơn để bù 
đấp chi phí vận chuyển không? Hay doanh nghiệp nên áp dụng một mức giá đối với tất cả 
các khách hàng dù cho họ ở đâu? Chúng ta sẽ xem xét 5 chiến lược định giá theo khu vực 
địa lý trong tình huống giả định sau đây: 

Công ty Peerless Paper ở Alanta, bang Georgia, bán các sản phẩm từ giấy cho khách 
hàng trên khắp nước Mỹ. Chi phí vận chuyển cao khiến khách hàng cảm thấy không hài 
lòng. Peerless muốn thiết lập một chính sách định giá theo khu vực địa lý. Họ đang cố 
gắng tìm cách định giá một đơn hàng 10.000 đô-la cho 3 khách hàng 


cụ thể: khách hàng A (ở Atlanta), khách hàng B (ở Bloomington, 
Indiana) và khách hàng C (ở Compton, California). 

Một trong những phương án là Peerless có thể yêu cầu từng 
khách hàng trả chi phí vận chuyển từ nhà máy ở Atlanta đến địa điểm 
của khách hàng. Cả 3 khách hàng sẽ trả mức giá tại nhà máy như 
nhau là 10.000 đô-la. Khách hàng A sẽ phải trả thêm 100 đô-Ìa phí 
vận chuyển, khách hàng B trả thêm 150 đô-la và khách hàng C trả 
thêm 250 đô-la. Đây được gọi là chiến lược định giá FOB, nghĩa là 
hàng hóa được giao lên tàu cho người mua (free on board — hết trách 
nhiệm khi hàng lên tàu.) Lúc này, quyền hạn và trách nhiệm do khách 
hàng tự chịu và họ sẽ phải thanh toán chi phí vận chuyển từ nhà máy 
tới điểm đến. Phương pháp định giá này được coi là công bằng nhất 


Định giá theo khu vực địa lý 
Thiết lập các mức giá cho khách hàng ở các 
địa bàn khác nhau trong phạm vi quốc gia 
hoặc quốc tế. 


Định giả F0B 
Định giá có tính đến các chỉ phí để hàng hóa 
được giao tại cảng đi, khách hàng tự trả phí 
vận chuyển giao hàng tại điểm đến. 


Định giá giao hàng thống nhất 
Thiết lập một mức giá vận chuyển duy nhất 
đến tất cả các khách hàng dù họ ở đâu. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


524 | NGUYÊN LÝ MARKETING 

Định giá theo khu vực 

Định giá theo đó doanh nghiệp chia ra hai 
hay nhiều khu vực; tất cả các khách hàng 
trong cùng một khu vực được áp dụng cùng 
một mức giá; khu vực càng xa thì mức giá 
bán càng cao. 


Định giá theo điểm chuẩn 

Định giá theo đó người bán chỉ định một vài 
thành phố nào đó làm điểm chuẩn và thu 
thêm chỉ phí vận chuyển từ điểm đó tới địa 
điểm của khách hàng. 


Định giá bao cước vận chuyển 

Định giá theo đó người bán chịu toàn bộ hay 
một phần chỉ phí vận chuyển để đạt được 
mục tiêu kinh doanh. 


để đánh giá chi phí vận chuyển, nhưng khuyết điểm của nó là các 
khách hàng ở xa sẽ phải mua hàng của Peerless với mức giá cao hơn. 

Chiến lược định giá giao hàng thống nhất đối lập với chiến 
lược định giá FOB. Công ty áp dụng cùng một mức giá vận chuyển 
cho tất cả khách hàng bất kể họ ở đâu. Mức chỉ phí vận chuyển này 
chính là chi phí vận chuyển bình quân, giả sử là 150 đô-la. Theo đó, 
nếu áp dụng phương pháp định giá giao hàng thống nhất, khách hàng 
A sẽ phải trả nhiều hơn (150 đô-la phí vận chuyển thay vì 100 đô-la). 
Mặc dù khách hàng A có khả năng sẽ mua giấy từ một công ty giấy 
địa phương khác dùng phương pháp định giá FOB, nhưng Peerless sẽ 
có nhiều cơ hội giành được khách hàng C hơn. 

Chiến lược định giá theo khu vực nằm giữa hai chiến lược nói 
trên. Doanh nghiệp chia ra hai hoặc nhiều khu vực. Tất cả các khách 


hàng trong một khu vực sẽ trả một mức giá thống nhất, khu vực càng 

xa thì mức giá càng cao. Ví dụ, Peerless có thể xác lập khu vực phía 
Đông và thu phí vận chuyển 100 đô-la đối với tất cả khách hàng trong khu vực này. Khu 
vực Irung Tây có phí vận chuyển 150 đô-la, khu vực phía Tây có phí vận chuyển 250 đô-]a. 
Theo đó, không có khách hàng nào trong cùng một khu vực được hưởng lợi thế giá từ công 
ty. Ví dụ, các khách hàng ở Atlanta và Boston trả cùng một mức giá cho Peerless. Tuy nhiên, 
khách hàng ở Atlanta có thể khiếu nại rằng họ đang phải gánh chịu một phần chỉ phí vận 
chuyển cho khách hàng tại Boston. 

Sử dụng chiến lược định giá theo điểm chuẩn, người bán lựa chọn một thành phố cụ 
thể làm “điểm chuẩn” và thu phí vận chuyển từ thành phố này tới địa điểm của khách hàng, 
bất kể thực tế hàng hóa có được chuyển đi từ thành phố này hay không. Ví dụ, Peerless có 
thể chỉ định Chicago làm điểm chuẩn và thu thêm 10.000 đô-la phí vận chuyển từ Chicago 
tới địa điểm của tất cả các khách hàng. Điểu này có nghĩa là một khách hàng ở Atlanta sẽ 
trả phí vận chuyển từ Chicago tới Atlanta, mặc dù hàng hóa có thể được xếp lên tàu ngay tại 
Atlanta. Nếu tất cả người bán đều sử dụng cùng một thành phố điểm chuẩn, giá giao hàng 
có thể như nhau đối với tất cả khách hàng và sự cạnh tranh về giá bị loại bỏ. 

Cuối cùng, nếu lo ngại về việc hợp tác với một khách hàng nhất định hay ở một khu 
vực địa lý nào đó, người bán có thể sử dụng chiến lược định giá bao cước vận chuyển. 
Theo đó, bên bán chịu toàn bộ hoặc một phần chi phí vận chuyển thực nhằm có được hợp 
đồng mình muốn. Bên bán có thể dựa vào lý do là nếu họ có giành được nhiều hợp đồng 
hơn, chỉ phí bình quân sẽ giảm xuống và bù đắp được chỉ phí vận chuyển mà họ chịu thêm. 
Định giá bao cước vận chuyển được áp dụng để thâm nhập thị trường và trụ vững trong 
những thị trường có mức độ cạnh tranh ngày càng tăng. 


EÄJ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B2B 


Định giá linh hoạt Định giá linh hoạt 
Điều chỉnh giá liên tục để đáp ứng các đặc 

Trong phần lớn lịch sử giao thương, giá cả được xác định bằng các giám và yêu: sầu tủa mỗi khách hàng cũng 

cuộc thương lượng, đàm phán giữa bên mua và bên bán. Chính sách như từng tình huống. 

giá cố Ä;nb — thiết lập một mức giá cho tất cả người mua — là một ý 

tưởng tương đối hiện đại xuất hiện cùng với sự phát triển của hoạt động bán lẻ quy mô lớn 

vào cuối thế kỷ XIX. Ngày nay, hầu hết các loại giá đều được thiết lập theo cách này. Tuy 

nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay đang đảo ngược xu hướng định giá cố định. Họ sử 

dụng phương pháp định giá linh hoạt — điều chỉnh giá liên tục cho phù hợp với đặc điểm 

và nhu cầu của mỗi khách hàng cũng như từng tình huống. 

Định giá linh hoạt cung cấp nhiều lợi thế cho người làm marketing. Ví dụ: các nhà 
bán lẻ trực tuyến như Amazon, L.L. Bean hoặc Apple có thể khai thác cơ sở dữ liệu của họ 
để đánh giá mong muốn của người mua hàng cụ thể, đo lường mức mua trung bình của họ, 
kiểm tra giá của đối thủ cạnh tranh và đưa ra ngay lập tức mức giá phù hợp với tình huống 
cũng như hành vi của người mua hàng. 

Các dịch vụ từ bán lẻ, hàng không, khách sạn đến các đội thể thao thay đổi giá theo 
sự thay đổi về nhu cầu, chỉ phí hoặc giá của đối thủ cạnh tranh, giá được điều chỉnh cho các 
mặt hàng cụ thể hàng ngày, hàng giờ hoặc thậm chí liên tục. Nếu làm tốt, định giá linh hoạt 
có thể giúp người bán tối ưu hóa doanh số và phục vụ khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu 
không được thực hiện tốt, chính sách này có thể gây ra cuộc chiến giá cả dẫn tới ăn mòn lợi 
nhuận biên, phá hủy mối quan hệ với khách hàng và niềm tin của họ. Các doanh nghiệp 
phải thận trọng để không vượt qua ranh giới giữa một chiến lược định giá linh hoạt thông 
minh và một chiến lược định giá gây tổn hại (xem Tình huống thực tế 11.1). 

Mặt khác, một số doanh nghiệp tùy chỉnh các ưu đãi và giá dựa trên những đặc điểm, 
hành vi cụ thể của từng khách hàng được khai thác từ lịch sử trình duyệt web và mua hàng 
trực tuyến. Ngày nay, các ưu đãi trực tuyến và giá cả có thể được xác định dựa trên thông 
tin khách hàng từng tìm kiếm cũng như sản phẩm họ đã mua, tức là họ sẽ trả bao nhiêu cho 
các giao dịch mua và liệu họ có sẵn sàng chỉ trả nhiều hơn không. Ví dụ: Nếu một khách 
hàng gần đây lên mạng để mua vé hạng nhất đến Paris hoặc một chiếc xe hai cửa mới của 
Mercedes, rất có thể sau đó người này sẽ nhận được bản báo giá cao hơn cho một chiếc loa 
Bose Wave Radio mới. Cùng lúc đó, một người có lịch sử tìm kiếm và mua hàng trực tuyến 
với mức chỉ phí khiêm tốn có thể nhận được ưu đãi giảm 5% và giao hàng miễn phí cho 
cùng chiếc loa đó. '? 

Định giá linh hoạt không chỉ diễn ra trong môi trường trực tuyến. Ví dụ, nhiều nhà 
bán lẻ và các cửa hàng đều điều chỉnh giá theo ngày, giờ, thậm chí là phút. Chẳng hạn như 
Kohl sử dụng thẻ giá điện tử trong các cửa hàng để diều chỉnh giá ngay lập tức dựa trên 


EŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


526 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


các yếu tố cung, cầu và dự trữ. Hãng có thể bán hàng theo giai đoạn được kéo dài theo giờ 
thay vì ngày giống như các đối thử cạnh tranh trực tuyến đã làm. Các dịch vụ xe chung như 
Uber và Lyft điều chỉnh giá xe linh hoạt theo thời gian thấp điểm hoặc cao điểm, thực tế 
này được gọi là “định giá đột biến”. Tương tự, cung và cầu sẽ quyết định các điều chỉnh giá 
theo từng phút trong ngày, từ vé nhà hát đến phí điểm đỗ xe và lệ phí sân cỏ. Chẳng hạn, 
đường cao tốc Dallas thậm chí còn thay đổi giá thu phí sau mỗi 5 phút tùy thuộc lưu lượng 
xe ra vào; ví dụ, giá vé cho một đoạn đường dài 7 dặm dao động trong khoảng 90 xu đến 
4,50 đô-la trong một tuần. 'Š 

Mặc dù các hoạt động định giá linh hoạt nghe có vẻ đáng ngờ về mặt pháp lý, nhưng 
thực tế không phải vậy. Định giá linh hoạt hoàn toàn hợp pháp miễn là các doanh nghiệp 
không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, địa điểm hoặc các đặc điểm cá nhân 
khác. Định giá linh hoạt có ý nghĩa trong nhiều bối cảnh, nó điểu chỉnh giá theo lực lượng 
thị trường và sở thích của người tiêu dùng. Nhưng người làm marketing cần thận trọng 
không lợi dụng khách hàng thông qua việc sử dụng định giá linh hoạt, dẫn đến phá hủy 
mối quan hệ với khách hàng. Khách hàng có thể phẫn nộ vì cho rằng việc định giá là không 
công bằng hoặc họ bị lừa gạt. Ví dụ, người tiêu dùng đã phản ứng tiêu cực với Coca-Cola 
khi hãng này để xuất các máy bán hàng tự động thông minh điều chỉnh giá theo nhiệt độ 
ngoài trời. Một thử nghiệm giá linh hoạt của Amazon.com thay đổi giá theo từng dịp mua 
hàng cũng đã nhận được những bàn luận rất tiêu cực từ phía khách hàng. 

Tuy nhiên, ngoài việc tạo lợi nhuận cho người bán, định giá linh hoạt trực tuyến cũng 
có lợi cho người tiêu dùng. Nhờ có internet, giờ đây người tiêu dùng có thể so sánh về sản 
phẩm và giá cả ngay lập tức từ hàng nghìn nhà cung cấp tại các trang web so sánh giá hoặc 
sử dụng các ứng dụng di động như ShopSavvy, Amazon$s Price Check hoặc eBays RedLaser. 
Ví dụ, ứng dụng di động RedLaser cho phép khách hàng quét mã vạch (hoặc tìm kiếm bằng 
giọng nói hay hình ảnh) trong khi mua sắm tại các cửa hàng. Sau đó, nó quét trực tuyến tại 
những cửa hàng gần đó để cung cấp hàng nghìn đánh giá và so sánh các mức giá, thậm chí 
cung cấp các liên kết mua để khách hàng đưa ra quyết định mua trực tuyến ngay lập tức. 

Những thông tin như vậy đặt quyền lực định giá vào tay người tiêu dùng. Người mua 
tận dụng lợi thế từ các hoạt động cạnh tranh về giá liên tục giữa những người bán, nắm 
bắt các mức giá tốt hoặc chính sách khớp giá của nhà bán lẻ. Trên thực tế, nhiều nhà bán lẻ 
nhận thấy việc truy cập trực tuyến để tìm giá nhằm so sánh đang mang lại cho người tiêu 
dùng quá nhiều lợi thế. 

Hấu hết nhà bán lẻ hiện nay phải đưa ra các chiến lược đối phó với thực trạng người tiêu 
dùng s32øzøø2zg (thăm dò giá) tại quá nhiều cửa hàng trước khi ra quyết định mua. Người 
tiêu dùng có điện thoại thông minh thường xuyên ghé thăm các cửa hàng để xem một mặt 
hàng nào đó, so sánh giá trực tuyến ngay khi ở trong cửa hàng và sau đó yêu cầu khớp giá hoặc 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


đơn giản là mua hàng trực tuyến với giá thấp hơn. Hành 
vi như vậy được gọi là showrooming vì người tiêu dùng 
chỉ coi các cửa hàng bán lẻ là nơi trưng bày sản phẩm 
của các đại lý trực tuyến như Amazon.com. 

Các cửa hàng bán lẻ hiện đang thực hiện nhiều 
chiến lược để đối phó với hành vi showrooming và 
mua sắm kiểu chéo kênh như vậy hoặc thậm chí 
biến nó thành một lợi thế. Ví dụ: Best Buy hiện nay 
thường xuyên khớp với giá của Amazon và các sàn 
thương mại điện tử lớn khác. Best Buy lý giải, một khi 
giá là như nhau, hãng có thể biến những người tham 
quan kia thành người mua tại cửa hàng với các lợi thế 
phi giá cả, chẳng hạn như có hàng ngay lập tức, vị 
trí thuận tiện, nhân viên được đào tạo bài bản để hỗ 


trợ bán hàng cá nhân, khả năng đặt hàng trực tuyến 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | 527 


*%Đjnh giá linh hoạt trực tuyến mang đến lợi ích cho cả người 


mua và người bán. Người tiêu dùng nhắm đến việc truy cập tức 
thì để tìm hiểu về sản phẩm và giá cạnh tranh nhằm đàm phán 
tốt hơn về giá trong cửa hàng. 

@ Lev Dolgachov/Alamy 


và nhận hoặc trả lại sản phẩm. Yếu tố này là một đặc trưng của marketing trực tuyến và 


di động. “Showrooming... không phải là trải nghiệm lý tưởng,” chuyên gia marketing của 


Best Buy nói, “hãy nghiên cứu tại nhà, đến cửa hàng, tìm hiểu thêm, sau đó đặt hàng và 


hy vọng chúng được giao đúng hẹn. Bạn nên làm như thế!”'^ Chúng ta sẽ bàn luận tiếp về 


showrooming trong những thảo luận tiếp theo về bán lẻ ở Chương 13. 


TI.1 ĐỊNH GIÁ LINH HOẠT: SỰ THÂN KỲ VÀ TAI HỌA CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ 


THEO THỜI GIAN THỰC 


\ụị Ngày nay, dường như mọi người 
= bán đều biết giá bán của đối thủ 
z cạnh tranh về bất kỳ thứ gì theo 
- từng giây và theo từng xu. Hơn thế 
Š nữa, công nghệ ngày nay cho phép 
= người bán linh hoạt điều chỉnh giá 
+ một cách nhanh chóng. Nhưng 
y< To | ` : z z 

s điều này cũng thường dẫn đến 


những quyết định điều chỉnh giá 

khá kỳ quặc. 

Ví dụ, trong suốt dịp bán hàng 
ngày thứ Sáu đen tối (Black Friday), phiên 


bản mới nhất của một trong những bộ trò 
chơi Xbox đã trải qua một vài đợt thay 
đổi giá lên và xuống. Ngay trước lễ Tạ ơn, 
Amazon đã niêm yết giá xuống còn 49,86 
đô-la, khóp với giá của Walmart và rẻ 
hơn giá của Target 5 xu. Trong lễ Tạ Ơn, 
Amazon hạ giá xuống còn một nửa với 
24,99 đô-la, khớp với giá đặc biệt ngày lễ 
Tạ ơn của Best Buy. Walmark phản ứng 
một cách nhanh chóng với giá chạm đáy 
†5 đô-la, giá mà Amazon sau đó đã khớp 


ngay lập tức. Bạn sẽ thắc mắc: “Loại định 


giá mất trí gì thế này?“ Đó chính là sự thần 
kỳ xen lẫn tai họa của định giá linh hoạt. 
Về mặt tích cực, định giá linh hoạt 
giúp người bán tối ưu hóa số lượng hàng 
bán ra và phục vụ khách hàng tốt hơn 
bằng cách khớp giá với các điều kiện thị 
trường. Ví dụ, các hãng hàng không sử 
dụng định giả linh hoạt để điều chỉnh liên 
tục giá vé cho mỗi chuyến bay, phụ thuộc 
vào giá cả của các đối thủ cạnh tranh và 
số ghế dự kiến còn trống. Những người 
thường xuyên bay đều biết, nếu đặt chỗ 


EÄ|/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


B528 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


trên một chuyến bay tới Florida vào tuần 
tới, bạn sẽ được tính một mức giá. Thử 
đặt lại vé 1 giờ sau đó, bạn sẽ được báo 
một mức giá khác, có thể cao hoặc thấp 
hơn. Nếu đặt cùng một chỗ vào tháng 
trước, bạn có thể sẽ phải trả ít hơn nhiều. 
Định giá linh hoạt không chỉ xảy ra ö 
trong môi trường trực tuyến luôn thay đổi 
chóng mặt. Ví dụ, cửa hàng bách hóa giảm 
giá Kohl đã thay đổi các nhãn giá cố định 
bằng nhãn giá kỹ thuật số. Những nhãn giá 
kỹ thuật số này có thể kiểm soát tập trung 
các thay đổi giá một cách linh hoạt trên 
những hạng mục đơn lẻ trong một cửa hàng 
nhất định hoặc toàn bộ chuỗi cửa hàng. 
Công nghệ này giúp Kohl áp dụng định giá 
linh hoạt trực tuyến, thay đổi giá theo giờ 
hoặc phút tùy vào các điều kiện bắt buộc 
mà không cần đến sự thay đổi về mặt thời 
gian và chỉ phí như nhãn dán truyền thống. 
Ngoài việc sử dụng định giá linh 
hoạt để đối phó với các đối thủ cạnh 
tranh, nhiều người bán dùng kỹ thuật này 


để điều chỉnh giá dựa trên các đặc điểm 
của khách hàng hoặc tình huống mua 
hàng. Trong thời đại dữ liệu lón hiện nay, 
người bán có thể đưa ra các mức giá khác 
nhau cho từng khách hàng dựa vào lịch sử 
mua hàng hoặc dữ liệu cá nhân của họ. Ví 
dụ, một số công ty trực tuyến đưa ra mức 
giá giảm đặc biệt đối với những khách 
hàng mua nhiều mặt hàng hơn trong giỏ 
hàng. Các công ty khác định giá ở mức 
cao hơn đối với người tiêu dùng sống ở 
những khu vực giàu có hơn. Và một đại ly 
du lịch trực tuyến thậm chí báo giá cho 
người dùng Mac và lpad cao hơn vì những 
fan ruột của Apple có mức thu nhập theo 
hộ gia đình cao hơn mức trung bình. 

Phần lớn người tiêu dùng đều ngạc 
nhiên khi biết hầu hết các trường hợp tính 
giá khác nhau cho từng khách hàng khác 
nhau dựa trên hành vi mua của họ là hoàn 
toàn hợp pháp. Thực tế, một cuộc điều 
tra đã khám phá ra rằng 2/3 số người mua 
hàng trực tuyến nghĩ điều này là phi pháp. 
Khi hiểu ra điều này là hợp pháp, 8 trong 
số 10 người lại nghĩ điều này là 
hiển nhiên. 

Cho dù hợp pháp hay 
không, định giá linh hoạt 
không phải lúc nào cũng dễ 
dàng được khách hàng chấp 
nhận. Nếu áp dụng không tốt, 
nó có thể gây ra sự hiểu nhầm, 
thất vọng, thậm chí là sự tức 
giận, khiến mối quan hệ vốn đã 
khó xây dựng với khách hàng bị 
phá hủy. Ví dụ, vụ chuyến tàu 
du lịch Amtrak 188 đi từ thú đô 


Định giá linh hoạt: Hệ thống định giá linh hoạt tự động 
của Amazon thường thay đổi giá liên tục của hơn 80 


triệu đơn vị sản phẩm trên trang web theo từng ngày 
dựa trên các yếu tố biến động của thị trường. 


@© webpics/Alamy 


Washington tới thành phố New 
York bị trật đường ray gây tử 
vong đã khiến ngành đường sắt 


đóng cửa trong gần một tuần, 


KŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


vì thế nhu cầu mua vé máy hay di chuyển 
giữa hai thành phố này tăng vọt. Vì cầu vé 
máy bay tăng mạnh, với chiến lược định 
giá linh hoạt, các hãng hàng không đã 
nhân cơ hội trục lợi, đẩy giá lên gấp 5 lần 
khiến khách hàng phẫn nộ dẫn đến mức 
yêu cầu Bộ Biao thông Mỹ vào cuộc. 

Tuy nhiên, thông thường, sự kém 
cỏi trong việc áp dụng chiến lược định 
giá linh hoạt là nguyên do gây ra sự nhầm 
lẫn hoặc bất mãn cho người mua. Ví dụ, 
theo một nguồn tin, hệ thống định giá linh 
hoạt tự động của Amazon làm thay đổi 
giá của 80 triệu loại hàng hóa trên trang 
điện tử này chỉ trong một ngày, dựa vào 
một loạt yếu tố về thị trường. Hãy xem xét 
tình huống của người mua trên Amazon 
sau đây: 

Nancy Plumlee muốn mua mạt 
chược, một trò chơi giống như chơi bài ở 
Trung Quốc. Cô đã tìm sản phẩm này trên 
trang Amazon.com và sau khi lọc qua một 
vài trang điện tử, cô quyết định mua sản 
phẩm này ở múc giá 54,98 đô-la. Cô đặt 
đơn hàng đó vào giỏ hàng và tiếp tục mua 
sắm thêm thẻ điểm cùng các phụ kiện trò 
chơi khác. Vài phút sau, cô quét giỏ hàng 
và thấy giá 54,98 đô-la đã nhảy lên thành 
70,88 đô-la. Plumlee tưởng mình mất trí. 
Cô kiểm tra lịch sử trong máy tính và thực 
tế thì nguyên giá của bộ đề chơi được ghi 
là 54,99 đô-la. Ngay lập tức, cô xóa toàn 
hộ giỏ hàng và quét lại lần nữa. Lần này, 
giá của hộ đồ chơi tăng từ 54,99 đô-la lên 
59,99 đô-la. “Đó không phải cách kinh 
doanh trung thực thẳng thắn, thật xấu hổ 
cho Amazon,” Plumlee nói. Cô đã gọi cho 
Amazon và thuyết phục được người bán 
hàng trả lại cho cô 5 đô-la. 

Đôi khi thật khó để xác định ranh 


giới của một chiến lược định giá linh hoạt 


thông minh và việc vượt quá ranh giới đó 
sẽ phá hủy mối quan hệ với khách hàng 
nhiều hơn là tạo ra lợi nhuận ròng tốt cho 
doanh nghiệp. Hãy cùng xem xét trường 
hợp của Uber - dịch vụ chia sẻ và điều 
phối xe cho phép khách hàng gọi taxi, ô 
tô hay phương tiện giao thông khác thông 
qua sử dụng ứng dụng của hãng trên 
điện thoại. 

Uber sử dụng một hình thức định 
giá gọi là “định giá đột biến”. Thông 
thường, khách hàng của Uber chỉ phải 
trả một mức phí hợp ly. Tuy nhiên, khi sử 
dụng Uber trong những thời điểm cầu 
tăng mạnh, khách hàng có thể bị sốc do 
sự leo thang về giá. Ví dụ, trong một đêm 
thứ Bảy mưa gió tại Manhattan, Uber đã 
tính phí và thu về mức phí cao hơn 80 lần 
so với mức giá thông thường. Mặc dù úng 
dụng của Uber đã cảnh báo khách hàng 
về việc tăng mức phí trước khi thực hiện 
yêu cầu của họ, nhiều khách hàng vẫn 
rất phẫn nộ. Một khách hàng chia sẻ trên 


Instagram bức ảnh về mức phí thu của 


taxi tới lên 415 đô-la. “Đó là một sự cướp 
bóc trắng trọn," một khách hàng khác 
phản ứng. Tuy nhiên, mặc cho các phản 
đối, nhu cầu ở khu vực thành phố New 
York không hề giảm. Biều này dường như 
cho thấy hầu hết những người đủ khả 
năng dùng Uber đều lựa chọn sự thuận 
tiện và uy tín của hãng thay vì giá cả. 

Do đó, nếu được sử dụng hợp lý, 
chiến lược định giá linh hoạt có thể giúp 
người bán tối ưu hóa doanh số và lợi 
nhuận bằng việc theo dõi giá của đối thủ 
cạnh tranh để điều chỉnh nhanh chóng với 
những thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, 
nếu sử dụng không hợp lý, nó có thể tạo 
điều kiện cho những cuộc chiến về giá, 
phá hủy mối quan hệ và lòng tin với khách 
hàng. Khi sử dụng quá thường xuyên, định 
giá linh hoạt dưới hình thức “chạy đua vũ 
trang” giữa những người bán khi tập trung 
quả nhiều vào giá cả sẽ gây bất lợi cho 
các yếu tố xây dựng giá trị khách hàng 
quan trọng khác. Định giá linh hoạt vẫn 


chỉ là một phần của phương trình mua. 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | 528 


Các doanh nghiệp phải cẩn trọng để giữ 
giá cân bằng với tất cả các yếu tố khác có 
ảnh hưởng tới khách hàng. 


Nguồn: David Morris, “Are Airline Passengers 
Getting Ripped Of by Robots? Fortune, 
4/8/2015, — http://fortune.com/2015/08/04/ 
airline-pricing-algorithms/; David R. Schulz, 
“Changing Direction,” Stores, 5/2015, trang 
đ0; Laura Gunderson, “Amazons 'Dynamic 
Prices Get Some Static/” The Oregonian, 
5/5/2012, http://blogoregonlive.com/ 
complaintdesk/2012/05/amazons_dynamic_ 
prices_get_som.html; Jessi Hempei, “Why 
Surgeon Pricing Fiasco Is Great for Uber,” 
CNNHoney, 350/12/2013, http://tech.fortune. 
cenn.com/2015/12/50-why-the-surge-pricing- 
†iasco-is-great-for-uber/; Greg Petro, 
“Dynamic Pricing: Which Customers Are 
Worth the Most?” Forbes, 17/4/2015, www. 
forbes.com/sites/gregpetro/2015/04/17/ 
dynamic-pricing-which-customers-are- 
worth-tha-most-amazon-delta-airlines-and- 
staples-weigh-in/#5ce4c855b516; “Flexible 


Fiqures,” The Economist, 50/1/2016, trang Bá. 


Định giá quốc tế 


Các doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế phải quyết định sẽ áp mức 


giá nào cho mỗi quốc gia khác nhau mà họ đang thực hiện các hoạt động kinh doanh. Trong 


một số trường hợp, doanh nghiệp có thể đặt một mức giá thống nhất trên toàn thế giới. Ví 


dụ, Boeing bán máy bay phản lực của mình với một mức giá thống nhất trên toàn cầu, cho 


dù người mua ở Mỹ, châu Âu hay một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Tuy nhiên, hầu hết 


doanh nghiệp đều điểu chỉnh giá của họ tương thích với điểu kiện ở từng thị trường địa 


phương và cân nhắc các vấn đề về chi phi. 


Mức giá mà một doanh nghiệp nên áp dụng ở một quốc gia cụ thể phụ thuộc vào 


nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện kinh tế, tình hình cạnh tranh, luật pháp, các quy định 


cũng như sự phát triển của hệ thống bán buôn và bán lẻ. Nhận thức và sở thích của người 


KÃ /£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


550 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


®%Định giá quốc tế: Những người du lịch luôn ngỡ ngàng 


khi phát hiện ra giá được gán cho cùng một sản phẩm 
khác nhau rất nhiều ở mỗi quốc gia. Ví dụ, do tác động 
của thuế tiêu dùng và thuế nhập khẩu của Trung Quốc, 
những hàng hóa xa xỉ có xuất xứ từ châu Âu được bán tại 
thị trường Trung Quốc có giá cao hơn tới B0% so với tại 
châu Âu. 


‹James McCauley/Harrods via Getty lImages 


tiêu dùng ở mỗi quốc gia có thể thay đổi theo các hình thức 
khác nhau, dẫn đến giá cũng khác nhau. Hoặc doanh nghiệp 
có thể có các mục tiêu marketing riêng biệt đối với mỗi thị 
trường, đòi hỏi phải thay đổi chiến lược giá bán cho tương 
thích. Ví dụ, Apple sử dụng chiến lược giá cao để giới thiệu 
các dòng điện thoại thông minh, giàu tính năng, sành điệu 
tại những thị trường chín muổi được phân khúc rõ ràng ở 
các nước phát triển và cho người tiêu dùng giàu có ở những 
thị trường mới nổi. Ngược lại, Apple hiện cũng đang phải 
chịu áp lực giảm giá các mẫu cũ hơn và đưa ra những mẫu 
điện thoại cơ bản, giá rẻ hơn tại các thị trường lớn hơn 
nhưng ít giàu có hơn ở các nước đang phát triển, nơi mà 
thậm chí giá bán sau khi đã giảm của điện thoại Apple cũ 
vẫn cao gấp 3-5 lần so với những dòng điện thoại cùng phần 


khúc của các đối thủ cạnh tranh. 


Chỉ phí đóng vai trò quan trọng trong hoạt động định 
giá quốc tế. Khách du lịch nước ngoài thường ngạc nhiên 
khi thấy những món hàng tương đối rẻ ở nước mình lại có thể cao ngất ngưởng ở nước 
khác. Một chiếc quần Levïs được bán với giá 30 đô-la tại Mỹ có thể có giá 63 đô-la ở Tokyo 
và 88 đô-la ở Paris. Một chiếc Big Mac ở McIDonalds được bán với giá khiêm tốn 4,20 đô-la 
tại Mỹ có thể có giá 7,85 đô-la ở Na Ủy hoặc 565 đô-la ở Brazil, và một chiếc bàn chải đánh 
răng Oral-B 2,49 đô-la tại Mỹ có thể có giá 10 đô-la ở Trung Quốc. Ngược lại, một chiếc 
túi xách Gucci chỉ có giá 140 đô-la ở Milan, Ý, nhưng sang tới Mỹ có thể lên tới 240 đô-Ìa. 

Trong một số trường hợp, s /2ø /ang giá cả này có thể xuất phát từ sự khác biệt trong 
chiến lược bán hàng hoặc điểu kiện thị trường. Tuy nhiên, với hầu hết trường hợp, điểu 
này đơn giản chỉ là do chỉ phí bán hàng cao hơn ở các quốc gia khác — chi phí bổ sung cho 
hoạt động kinh doanh, điểu chỉnh sản phẩm, vận chuyển và bảo hiểm, biến động tỷ giá 
hối đoái cùng hệ thống phân phối. Thuế nhập khẩu và các loại thuế khác cũng có thể được 
tính thêm vào chỉ phí. 

%Ví dụ, Trung Quốc áp thuế cao tới 25% đối với các sản phẩm xa xỉ nhập khẩu của 
phương Tây như đồng hồ, váy thiết kế, giày và túi xách da. Nước này cũng đánh thuế tiêu 
thụ 30% đối với mỹ phẩm và 20% đối với đồng hổ cao cấp. Do đó, hàng xa xỉ phương Tây 
mua ở Trung Quốc đại lục có giá cao hơn tới 50% so với châu Âu. 

Giá đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược marketing quốc tế của 
những doanh nghiệp đang cố gắng thâm nhập các thị trường mới nổi ít giàu có hơn. Thông 
thường, tham gia vào những thị trường như vậy có nghĩa là nhắm vào tầng lớp trung lưu 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B31 


mới nổi ở các nước đang phát triển như TIrung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil — những nơi 
mà nền kinh tế đang có tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, gần đây, kinh tế toàn cầu 
suy yếu đã làm tốc độ tăng trưởng chậm lại ở cả thị trường nội địa lẫn thị trường mới nổi, 
nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các mục tiêu mới, được gọi là “đáy của kim 
tự tháp” — trung tâm thị trường rộng lớn chưa được khai thác bao gồm những người tiêu 
dùng nghèo nhất thế giới. 

Cách đây không lâu, nhiều thương hiệu có xu hướng triển khai marketing sản phẩm 
tại các thị trường đang phát triển — nơi mà những sản phẩm tiêu dùng như ô tô, máy tính 
và điện thoại di động được dán nhãn mới trên các mẫu hiện có và bán chúng với giá cao hơn 
cho một số ít người có khả năng mua được chúng. Tuy nhiên, cách tiếp cận giá như vậy đã 
đưa nhiều sản phẩm ra khỏi tầm với của hàng chục triệu người tiêu dùng nghèo ở các thị 
trường mới nổi. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các phiên bản sản phẩm nhỏ, giá rẻ 
hơn hướng đến những đối tượng này. Ví dụ, Dnilever — nhà sản xuất của các thương hiệu 
như Dove, Sunsilk, Lipton và Vaseline — đã đóng gói sản phẩm nhỏ hơn và đặt giá thấp mà 
ngay cả những người tiêu dùng nghèo nhất thế giới cũng mua được. Họ đóng gói bột giặt, 
kem dưỡng da và các sản phẩm khác thành gói nhỏ dùng một lần với lợi nhuận chỉ vài xu 
mỗi gói. Vậy nên 59% doanh thu hiện tại của Unilever đến từ các nền kinh tế mới nổi. 

Mặc dù chiến lược này đã thành công với Unilever, nhưng hầu hết doanh nghiệp đều 
học được rằng việc kiếm lợi nhuận từ đáy kim tự tháp đòi hỏi nhiều yếu tố hơn là chỉ đóng 
gói hoặc thu nhỏ các sản phẩm hiện có và bán chúng với giá thấp. Cũng giống như những 
khách hàng có điểu kiện hơn, khách hàng với thu nhập thấp cũng muốn mua các sản phẩm 
vừa rẻ vừa đủ chức năng. Do đó, các doanh nghiệp ngày nay đang phải liên tục đổi mới để 
tạo ra các sản phẩm không chỉ bán với giá rất thấp mà còn cung cấp cho người tiêu dùng 
ở phân khúc dưới đáy kim tự tháp nhiều sản phẩm với mức giá thu hút đến mức họ phải 
chi tiển nhiều hơn. 


Chiến lược định giá quốc tế cũng cho thấy sự phức tạp và một.......---------------------------------- ệ 


số vấn để đặc biệt đi kèm. Chúng ta sẽ thảo luận về các vấn để định Lời tác giả: Một doanh nghiệp nên 
giá quốc tế chi tiết hơn trong Chương 19. thay đổi giá khi nào và bằng cách nào? 

: Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ phí tăng khiến 
THAY BỔI GIÁ TH neeeseeeseeseeee-........ - €N6 lợi nhuận giảm? Điều gì xảy ra nếu 

: nền kinh tế tụt dốc và khách hàng trở 
Sau khi phát triển cấu trúc và chiến lược giá, các doanh nghiệp thường nên nhạy cảm hơn về giá? Hoặc nếu 
phải đối mặt với những tình huống trong đó họ phải bắt đầu thay một đối thủ cạnh tranh lớn tăng hoặc 


e9: à : : hả»: h giảm giá? Hình 9.5 cho thấy các doanh 
đối giá hoặc phản ứng lại với chiến lược thay đổi giá của đối thủ : 

Š SuẾt 2 D8 SG TH Đàn E nghiệp phải đối mặt với nhiều lựa chọn 
cạnh tranh. trong việc thay đổi giá. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B552 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Khởi xướng thay đổi giá 


Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể muốn giảm hoặc tăng giá. Nhưng dù là 


tăng hay giảm, họ cũng phải dự đoán các phản ứng có thể có của người mua và đối thủ 


cạnh tranh. 


Khỏi xướng giảm giá 


Một số tình huống có thể khiến một doanh nghiệp xem xét việc giảm giá. Ví dụ như dư 


thừa lượng cung. Hoặc do sự sụt giảm nhu cầu trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ về giá 


hoặc nền kinh tế suy yếu. Trong những trường hợp như vậy, doanh nghiệp có thể mạnh tay 


giảm giá để tăng doanh số và thị phần. Nhưng đối với các hãng hàng không, thức ăn nhanh, 


ô tô, bán lẻ và các ngành công nghiệp khác, trong những năm gần đây, việc giảm giá trong 


một ngành công nghiệp mà lượng cung dư thừa có thể dẫn đến cuộc chiến giá cả khi các 
đối thủ cố gắng giữ thị phần. 


Một doanh nghiệp cũng có thể giảm giá nhằm nỗ lực thống trị thị trường bằng chỉ phí 


thấp. Hoặc doanh nghiệp có chỉ phí thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh, hoặc giảm giá với hy 


vọng giành được thị phần mà trong tương lai họ sẽ tiếp tục cắt giảm chỉ phí thông qua tăng 


mạnh tiêu thụ khối lượng hàng hóa lớn. Ví dụ, nhà sản xuất máy tính Lenovo sử dụng chiến 


lược giá rẻ, chỉ phí thấp để tăng thị phần của mình trên thị trường máy tính cá nhân tại các 


nước đang phát triển. Tương tự, nhà sản xuất điện thoại giá rẻ Trung Quốc Xiaomi hiện đã 


trở thành công ty dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc và đang nhanh 


#Khởi xướng tăng giá: Khi giá xăng 
tăng nhanh, những người tiêu dùng tức 


giận thường cáo buộc các công ty dầu 
mỏ lớn dùng chiêu trò bằng cách móc 
túi khách hàng. 

@ Jerry and Marcy *onkman/ 
EcoPhotography.com/Alamy 


chóng thâm nhập Ấn Độ cùng các thị trường mới nổi khác.” 


Khởi xướng tăng giá 


Tăng giá thành công có thể cải thiện rất nhiều về lợi nhuận. Ví dụ: Nếu 
tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp là 3% so với doanh thu, mức tăng giá 
1% sẽ tăng lợi nhuận lên 33% nếu khối lượng bán hàng không thay đổi. 
Một yếu tố chính trong việc tăng giá là lạm phát chỉ phí. Chi phí tăng làm 
giảm biên lợi nhuận và khiến các doanh nghiệp đây rủi ro về chi phí cho 
khách hàng nhằm bù đắp lại lợi nhuận. Một yếu tố khác dẫn đến tăng giá 
là nhu cầu quá cao: Khi không thể cung cấp tất cả những gì khách hàng 
cần, một doanh nghiệp có thể tăng giá hoặc hạn chế bán sản phẩm cho 
khách hàng, hoặc cả hai. Hãy xem xét ngành công nghiệp dầu khí (dầu mỏ 
và khí gas) trên toàn thế giới. 

Khi tăng giá, doanh nghiệp phải tránh để không bị coi là “¿ zðZz 
cjém. #Vi dụ, khi giá xăng tăng lên nhanh chóng, những khách hàng tức 


Eã /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B535 


giận thường cáo buộc các công ty dầu mỏ lớn hốt bạc bằng chiêu trò móc túi người tiêu 
dùng. Khách hàng thường hay “thù dai nhớ lâu” và đỉnh điểm là họ sẽ ngừng sử dụng dịch 
vụ của các doanh nghiệp hoặc thậm chí toàn bộ ngành công nghiệp mà họ cho là tính giá 
quá cao. Những than phiển về trò làm giá/gian lận giá thậm chí có thể dẫn đến sự gia tăng 
các chế tài của chính phủ nhằm giám sát hoạt động này. 

Có một số phương pháp để xử lý những vấn để này. Một là khiến khách hàng cảm 
thấy việc tăng giá là hợp lý và công bằng. Doanh nghiệp nên sử dụng các phương tiện 
truyền thông với mục đích giải thích cho khách hàng biết lý do tăng giá. 

Bất cứ khi nào có thể, doanh nghiệp nên xem xét các cách thức để đáp ứng gia tăng 
chỉ phí hoặc tăng nhu cẩu mà không cần tăng giá. Ví dụ, doanh nghiệp có thể xem xét các 
cách thức tạo ra hiệu quả về chỉ phí để sản xuất hoặc phân phối sản phẩm. Họ có thể phân 
tách gói sản phẩm chào bán, loại bỏ các tính năng, bao bì hoặc dịch vụ và những thành 
phần định giá riêng biệt - những thứ từng được coi là một phần của sản phẩm. Hoặc họ có 
thể thu nhỏ sản phẩm hay thay thế bằng các thành phần có chỉ phí rẻ hơn thay vì tăng giá. 
P&G gần đây đã áp dụng với Tide bằng cách giữ giá trong khi thu nhỏ gói 2,8kg xuống còn 
2,6kg và gói 1,4kg xuống 1,3kg, tạo ra mức tăng giá hơn 8% trên mỗi ounce mà không thay 
đổi giá mỗi gói. Tương tự, Kimberly-Clark tăng giá Kleenex bằng cách giảm số lượng giấy 
vệ sinh hoặc khăn giấy trong mỗi gói. Và một thanh Snickers tiêu chuẩn hiện nay nặng 52g 
(trong quá khứ là 59g), tăng hiệu quả về giá lên 11%.'” 


Phản ứng của người mua đối với các thay đổi về giá 


Khách hàng không phải lúc nào cũng hiểu rõ sự thay đối về giá theo cách đơn giản. Một 
hoạt động ZZøe ø/4 — thường sẽ dẫn đến sự sụt giảm về doanh số — có thể mang lại một số 
giá trị tích cực cho người mua. Ví dụ, bạn sẽ nghĩ gì nếu Rolex 2ø gi mẫu đồng hồ mới 
nhất của họ? Một mặt, bạn có thể cho rằng mẫu đồng hồ này độc đáo hơn hoặc được chế 
tác tốt hơn. Mặt khác, bạn có thể nghĩ Rolex chỉ đơn giản là kẻ tham lam khi tăng giá và 
buộc khách hàng phải gánh chịu chỉ phí. 

Tương tự, người tiêu dùng có thể tư duy về việc giảm giá theo nhiều cách khác nhau. 
Ví dụ, bạn sẽ nghĩ gì nếu Rolex đột nhiên giảm giá bán các sản phẩm của hãng? Bạn có 
thể nghĩ mình đang nhận được mức giá tốt hơn cho một sản phẩm độc quyển. Tuy nhiên, 
nhiều khả năng, bạn cũng sẽ nghĩ rằng chất lượng đã bị giảm và hình ảnh sang trọng của 
thương hiệu có thể bị ảnh hưởng. Giá của thương hiệu và hình ảnh thường được liên kết 
chặt chẽ với nhau. Một sự thay đổi giá, đặc biệt là giảm giá, có thể gây ảnh hưởng bất lợi 
đến cách nhìn nhận thương hiệu của người tiêu dùng. 


EŠ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


55% 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Phản ứng của đối thủ cạnh tranh với các thay đổi về giá 


Một doanh nghiệp khi cân nhắc đến các thay đổi về giá phải tính đến phản ứng của đối 
thủ cạnh tranh cũng như khách hàng. Các đối thủ cạnh tranh thường sẽ phản ứng khi số 
lượng doanh nghiệp tham gia ít, sản phẩm là đồng nhất và người mua được thông báo đây 
đủ thông tin về sản phẩm, giá cả. 

Làm thế nào doanh nghiệp có thể dự đoán phản ứng của đối thủ cạnh tranh? Vấn 
để này rất phức tạp bởi vì giống như khách hàng, đối thủ cạnh tranh có thể diễn giải mức 
giá mà doanh nghiệp cắt giảm thco nhiều cách. Họ có thể cho rằng doanh nghiệp đang cố 
giành lấy thị phần lớn hơn hoặc doanh nghiệp kinh doanh kém và đang cố gắng thúc đẩy 
doanh số. Họ cũng có thể nghĩ rằng doanh nghiệp muốn toàn bộ ngành công nghiệp giảm 
giá để kích cầu. 

Doanh nghiệp phải đánh giá được phản ứng của từng đối thủ cạnh tranh. Nếu tất cả 
các đối thủ cạnh tranh đều hành xử giống nhau, doanh nghiệp chỉ cần phân tích một đối 
thủ cạnh tranh điển hình. Ngược lại, nếu các đối thủ cạnh tranh không hành xử giống nhau 
— có thể do sự khác biệt vể quy mô, thị phần hoặc chính sách — doanh nghiệp cần phân tích 
từng đối thủ cạnh tranh riêng biệt. Tuy nhiên, nếu một số đối thủ cạnh tranh đáp ứng được 
sự thay đổi về giá, doanh nghiệp có lý do chính đáng để kỳ vọng rằng các đối thủ còn lại 
cũng sẽ đáp ứng được sự thay đổi này. 


Phản ứng với các thay đổi về giá 


Ở đây chúng ta sẽ lật ngược vấn để: Một doanh nghiệp nên phản ứng trước sự thay đổi giá 
của đối thủ cạnh tranh như thế nào? Doanh nghiệp cần cân nhắc một số điều sau: Tại sao 
đối thủ cạnh tranh lại thay đổi giá Sự thay đổi giá này là tạm thời hay vĩnh viễn? Điều gì sẽ 
xảy ra với thị phần và lợi nhuận của doanh nghiệp nếu không phản ứng với những thay đổi 
đó Liệu các đối thủ cạnh tranh khác có phần ứng với những thay đổi đó không? Bên cạnh 
những vấn để này, doanh nghiệp cũng phải xem xét tình hình và chiến lược của riêng mình 
cũng như những phản ứng có thể có của khách hàng đối với sự thay đổi giá. 

#Hinh 11.1 chỉ ra cách mà một doanh nghiệp có thể đánh giá và phản ứng lại các 
chính sách giảm giá của đối thủ cạnh tranh. Giả sử doanh nghiệp nhận ra rằng đối thủ cạnh 
tranh đã giảm giá và hành động cắt giảm này có khả năng gây tổn hại đến doanh số cũng như 
lợi nhuận của mình, họ có thể quyết định giữ giá và biên lợi nhuận hiện tại. Doanh nghiệp 
có thể tin rằng họ sẽ không mất quá nhiều thị phần hoặc lợi nhuận nếu tự giảm giá. Hoặc 
doanh nghiệp cũng có thể quyết định chờ đợi và phản ứng khi có thêm thông tin về tác động 
của sự thay đổi giá từ các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc chờ đợi quá lâu để hành động 


có thể khiến đối thủ cạnh tranh trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn do có sự gia tăng doanh số. 


Ki /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B535 


%Hinh 11.1: Phản ứng trước sự thay Đối thú canh tranh có Không X Giữ giá hiện tại; tiếp tục 
: =— —— ——_ _—_- —=—_.s— Sˆ SH C cứ 
đổi về giá của đối thủ cạnh tranh giảm giá không? : xĂ lộ sa c222 š0l0 0L, 
_ « 
8 
lểu 
Giá thấp có ảnh hưởng Không 
tiêu cực đến thị phần và :==_ _ 
lợi nhuận? BIẾT Gia 
Khi một đối thủ cạnh tranh b 
ch h = phản ứng lở à. có Gia tăng giá trị 
tiên của doanh nghiệp có thể Không cảm nhân 
là hạ giá tương tự. Nhưng đó Có nên đưa ra hành động | #8 : 


Cải thiện chất lượng 
và tăng giá 


là phản ứng sai lầm. Thay vào b hiệu quả? Có 
đó, doanh nghiệp nên nhấn . ä l ` 


mạnh khía cạnh “giá trị" của 


cán cân giá cả-giá trị. 


Tung ra “thương hiệu 
thiện chiến” giá thấp 


Nếu cho rằng nên thực hiện một hành động hiệu quả, doanh nghiệp có thể thực hiện 
bất kỳ phản hổi nào trong 4 phần ứng sau đây. Trước hết, doanh nghiệp có thể tự g4 g/4 
để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Họ có thể quyết định rằng thị trường khá nhạy 
cảm về giá và họ sẽ mất rất nhiều thị phần vào tay đối thủ cạnh tranh có giá thấp hơn. Tuy 
nhiên, việc giảm giá sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn. Một số doanh 
nghiệp cũng có thể giảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và truyền thông marketing để giữ 
lại biên lợi nhuận, nhưng điều này cũng sẽ gây tổn hại đến thị phần trong dài hạn. Doanh 
nghiệp nên cố gắng duy trì chất lượng sản phẩm ngay cả khi cắt giảm giá. 

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể duy trì mức giá nhưng cần /Z⁄g gi4 trị cảm nhận của 
kbách bàng về các sản phẩm của mình. Doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động truyền 
thông, tập trung vào giá trị tương đối của sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh có mức giá 
thấp. Doanh nghiệp có thể duy trì giá và đầu tư tiển bạc để cải thiện giá trị cảm nhận của 
khách hàng thay vì cắt giảm giá và hoạt động với biên lợi nhuận thấp. Hoặc doanh nghiệp 
có thể cả¿ zðiện chất i/ÿng và tăng giá, nâng thương hiệu lên vị thế giá cao hơn. Chất lượng 
cao hơn sẽ tạo ra giá trị khách hàng lớn hơn — đây thường là lời giải thích hợp lý cho mức 
giá cao hơn. Đổi lại, mức giá cao sẽ mang lại biên lợi nhuận cao hơn. 

Cuối cùng, doanh nghiệp có thể tung ra một “/⁄øg biệu thiện chấn” — bằng cách bổ 
sung một sản phẩm có giá thấp hơn vào dòng sản phẩm hiện có hoặc tạo ra một thương 
hiệu riêng biệt với giá thấp hơn. Điều này là cần thiết nếu phân khúc thị trường cụ thể 
bị mất đi sự nhạy cảm về giá và không ứng phó với những cam kết của doanh nghiệp về 
chất lượng cao hơn. Starbucks đã làm được điểu này khi mua lại Seatdes Best Coffee — 
thương hiệu cà phê bán chạy nhất Seattle, dành cho tầng lớp lao động nhưng lại có “khả 
năng tiếp cận cao cấp”, có sức hấp dẫn nhờ các yếu tố chuyên nghiệp, cao cấp của thương 


EÄ/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B56 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Các thương hiệu thiện chiến: Starbucks đã định vị thương hiệu 


Cà phê Seattles Best Coffee của mình để cạnh tranh trực tiếp với 
hàng loạt thương hiệu cao cấp của các hãng khác như Dunkin, 
Donuts, McDonalds và nhiều đối thủ cạnh tranh giá thấp khác. 

@© Curved Light USA/Alamy 


hiệu Starbucks. Cà phê Seattles Best Cofee thường 
rẻ hơn so với thương hiệu mẹ Starbucks. Do đó, trên 
thị trường cà phê bán lẻ, nó cạnh tranh trực tiếp với 
Dunkin' Donuts, McDonalds và nhiều thương hiệu 
cao cấp khác thông qua các cửa hàng nhượng quyền 
của nó cũng như những đối tác của Subway, Burger 
Kñng, Delra, chuỗi nhà hát AMC, các tuyến du thuyền 
Royal Caribbean... Khi được bày bán trong siêu thị, 
Seartles Best Coffee cạnh tranh với các thương hiệu 
cửa hàng cà phê và thương hiệu cà phê cao cấp khác 
như Folgers Gourmet Selations và Millstone. 

Để cạnh tranh hiệu quả với thương hiệu của các 
nhà phân phối và các đơn vị gia nhập phân khúc giá 
thấp trong nền kinh tế suy yếu, P&G đã biến một số 
thương hiệu của mình thành các thương hiệu thiện 
chiến. Tã giấy dùng một lần hiệu Luvs mang lại cho 


cha mẹ “sự an tâm vì khả năng chống tràn tuyệt vời với mức giá rẻ hơn các thương hiệu 


khác.” P&G cũng cung cấp những phiên bản phổ biến có giá bình dân từ một số thương hiệu 


lớn thuộc sở hữu của hãng. Ví dụ, Charmin Basic “có mức giá tốt hàng ngày”, Puffs Basic 


mang đến cho bạn “sự mểm mại và giá trị tuyệt hảo mỗi ngày”. Tide Simply Clean & Fresh rẻ 
hơn khoảng 35% so với chất tẩy rửa Tide thông thường, nó “đánh bay vết bẩn nhưng không 


thổi bay ví bạn”. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải thận trọng khi giới thiệu những thương 


hiệu giá rẻ, vì chúng có thể làm lu mờ hình ảnh của thương hiệu chính. Thêm vào đó, mặc 


dù có thể thu hút người mua so với những đối thủ có giá thấp hơn, nhưng chúng cũng có 


thể khiến lợi nhuận của các thương hiệu có lợi nhuận cao của hãng bị sụt giảm. 


Lời tác giả: Những quyết định về giá 
thường bị hạn chế bởi các vấn đề xã 
hội và pháp lý. Ví dụ, hãy thử nghĩ về 
ngành công nghiệp dược phẩm. Liệu 
giá thuốc kê đơn tăng nhanh có hợp 
lý không? Hay các công ty dược phẩm 
đang chèn ép trắng trợn đối với những 
người tiêu dùng có it lựa chọn thay 
thế? Chinh phủ có nên can thiệp vào 
vấn đề này? 


;---CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ ĐỊNH GIÁ 


Cạnh tranh về giá là một yếu tố cốt lõi của nền kinh tế thị trường. 
Trong quá trình định giá, các doanh nghiệp thường không được tự 
do tính giá như mong muốn. Nhiều điểu luật liên bang, tiểu bang và 
thậm chí cả địa phương đóng vai trò chỉ phối nhằm đảm bảo tính 
công bằng trong định giá. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải xem xét cả 
lợi ích xã hội khi định giá. Ví dụ, trong khi định giá, các công ty dược 
phẩm phải cân bằng giữa chi phí phát triển và mục tiêu lợi nhuận 
trong sự đối sánh với nhu cầu sinh tử của người tiêu dùng dược phẩm 


(xem Tình huống thực tế 11.2). 


KÄ]j/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | 557 


TI.2 ĐỊNH GIÁ DƯỢC PHẨM: CÂU TRẢ LỜI KHÔNG DỄ DÀNG 


tị ông nghiệp dược nhẩm của Mỹ 
rR được coi là một trong những ngành 
z có lợi nhuận lớn nhất quốc gia. 
b Trong hơn 5 năm qua, lợi nhuận 
Š theo chỉ số chọn lọc ngành dược 
cả phẩm tăng gấp đôi trong bảng xếp 
Z4 hạng S&P 500 mở rộng. Thông 
H thường, chúng ta luôn vui mừng khi 


các doanh nghiệp và ngành công 
nghiệp đạt được hiệu suất cao. Tuy nhiên, 
đối với các công ty dược phẩm, việc kinh 
doanh thông qua sức khỏe con người và 
đạt lợi nhuận từ đó có lẽ sẽ không có lợi 
cho người tiêu dùng. 

Bằng cách này hay cách khác, 
người tiêu dùng lại không vui vẻ gì khi 
biết những công ty dược phẩm lớn như 
dohnson & Johnson, Novartis, Roche, 
Pitze, Merch và GlaxoSmithKline đang 
gặt hái được những khoản lợi nhuận lớn. 
Nó cũng giống như việc những công ty 
dầu lửa có được lợi nhuận cao khi giá gas 
tăng đột biến. Mặc dù hầu hết khách hàng 
đều đánh giá cao việc các công ty dược 
phẩm có được lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất thuốc, nhưng họ cũng lo lắng rằng 
thành công lớn của ngành dược phẩm 
có thể sẽ tấn công ví tiền của mình theo 
đúng nghĩa đen. 

Người Mỹ đã tiêu khoảng 374 tỷ 
đô-la vào năm ngoái cho các đơn thuốc 
được kê theo toa, nhiều hơn 1/5 tống số 
chỉ tiêu cho thuốc theo toa trên toàn thế 
giới. Giá thuốc theo toa tăng nhanh trong 
vài năm trở lại đây và chỉ phí chăm sóc 
sức khỏe cũng liên tục tăng. Một nghiên 


cứu của AARP cho thấy giá bán lẻ trung 
bình của một rổ thuốc biệt dược được sử 
dụng rộng rãi bởi những người Mỹ lớn tuổi 
đã tăng gần 15% trong năm 2013, nhiều 
hơn 8 lần so với tỷ lệ lạm phát chung. 
Những người chỉ trích cho rằng 
thị trường dược phẩm hầu như không có 
áp lực cạnh tranh, cho phép các công 
ty dược tăng giá một cách quá đáng. 
Không giống như việc mua sắm các loại 
hàng hóa khác, việc chỉ tiêu cho thuốc 
là không thể trì hoãn. Người tiêu dùng 
không thường xuyên được lựa chọn các 
phương án tốt nhất, họ thường phải mua 
loại thuốc mà bác sĩ yêu cầu. Trong khi 
đó, các bác sĩ - những người chỉ viết đơn 
thuốc và đương nhiên không phải trả tiền 
cho khoản thuốc mà họ gợi ý, hầu như 
không có nhận thức về giá. Hơn nữa, bên 
thứ ba trả tiền - các công ty bảo hiểm, dự 
án cộng đồng về sức khỏe và 
chương trình của chính phủ 
- thường phải trả một phần 
hay toàn bộ hóa đơn. Cuối 
cùng, việc thông qua bảo hộ 
bằng sáng chế, các khoản 
đầu tư khổng lổ, cũng như 
yêu cầu nghiêm ngặt về thời 
gian để phát triển và kiểm 
tra loại dược phẩm mới đã 
làm giảm số lượng thương 


hiệu cạnh tranh để buộc giá 


ty dược phẩm tự do áp giá độc quyền, đôi 
khi tạo ra sự bất công, thậm chí còn có lừa 
lọc về giá. Một trường hợp khá điển hình 
gần đây là khi doanh nhân Martin Shkreli 
và công ty của ông - hãng dược Turin - đã 
mua lại Darprim, loại dược phẩm có tuổi 
đời 62 năm dành cho bệnh nhân AIDS. 
Turin ngay lập tức tăng giá từ 15,5 đô-|a 
một viên lên đến mức giá đáng kinh ngạc 
là 750 đô-la, tăng hơn gấp 5.000 lần, mặc 
dù bản thân mỗi viên thuốc chỉ tốn 1 đô-la 
để sản xuất. 

Những công ty dược phẩm lớn sẽ 
không bao giờ phạm phải tội ác tàn bạo 
như vậy. “Anh ta không phải là chúng tôi,” 
CEO Merck của Turing Shkreli nói. Tuy 
nhiên, nhiều nhà sản xuất dược phẩm 
lớn thường tăng giá các loại thuốc chữa 
ung thư, tiểu đường, đa xơ cứng và giảm 


cholesterol tới 10% mỗi năm, nhanh hơn 


Định giá dược phẩm có trách nhiệm: Hầu hết người 


dược phẩm xuống thấp. 
Nhiều chỉ trích cũng 
cho rằng các yếu tố của thị 


trường cũng khiến các công 


KŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


tiêu dùng hiểu rằng họ sẽ phải trả giá để mua được loại 
thuốc thực sự hiệu nghiệm. Họ chỉ muốn được đối xử 
công bằng trong quá trình định giá đó. 

Bill/Adobe Stock 


538 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Một nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng giá của 4 loại thuốc 
theo toa hàng đầu tại Mỹ tăng hơn 100% 
trong suốt 5 năm qua, 6 loại tiếp theo 
tăng hơn 50%. Một ví dụ khác là Gleevec 
- thuốc chữa ung thư máu của hãng 
Novartis. Gleevec từng khá đắt khi xuất 
hiện lần đầu trên thị trường năm 2001 
với mức giá 30.000 đô-la cho một năm 
sử dụng. Với những lý do không thể hiểu 
nổi, Novartis đã tăng giá Gleevec tới 3 lần 
khiến một chuyên gia kinh tế trong ngành 
nhận xét rằng việc tìm ra bất kỳ lý thuyết 
kinh tế nào để giải thích cho việc định giá 
hoặc tăng giá thuốc của các công ty dược 
phẩm là bất khả thi. 

Để đổ thêm dầu vào lửa, một số chỉ 
trích cho rằng các công ty dược phẩm chỉ 
hơn 4,5 tỷ đô-la mỗi năm vào quảng cáo 
trực tiếp tới đối tượng người tiêu dùng 
và tiêu thêm 2,4 tỷ đô-la để chỉ hoa hồng 
cho bác sĩ. Những chiến dịch marketing 
này đẩy giá lên cao hơn, đồng thời tạo ra 
nhiều nhu cầu chữa bệnh chỉ phí cao hơn. 
Do đó, những nhà phê bình nghiêm khắc 
nhất cho rằng, các công ty dược phẩm lớn 
có thể đã trục lợi một cách không công 
bằng hoặc thậm chí trục lợi trên cả mạng 
sống của người bệnh bằng việc quãng bá 
và định giá thuốc ngoài tầm với của nhiều 
người cần đến chúng. 

Những đơn thuốc dùng hàng 
ngày có giá cao có thể khiến người tiêu 
dùng đắn đo. Nhưng chỉ phí cho các loại 
thuốc cứu sống đặc biệt thì lại đang rất 
báo động. Theo một bác sĩ về ung thư tại 
phòng khám Mayo, “tổng thu nhập trung 
bình của mỗi hộ gia đình ở Mỹ vào khoảng 
52.000 đô-la/năm. Để chữa cho bệnh 
nhân ung thư, chỉ phí về thuốc là 120.000 
đô-la một năm, mức chỉ phí thặng dư 


lên tới 2B.000-30.000 đô-la, nhiều hơn 
B0% số thu nhập trung bình của họ.” Một 
nghiên cứu gần đây cho thấy, giá thuốc 
chữa bệnh ung thư tăng trung bình 8.500 
đô-la mỗi năm so với 18 năm trước đây. 
Giá của một đợt trị liệu ung thư kết hợp 
lên tới mức đáng kinh ngạc là 295.000 đô- 
la mỗi năm. 

Nhưng vẫn tồn tại một khía cạnh 
khác của vấn đề giá thuốc. Những người 
làm việc trong ngành chỉ ra rằng, qua 
nhiều năm, các công ty dược đã phát 
triển nhiều dòng thuốc ổn định làm thay 
đổi cuộc sống của con người. Phát triển 
loại thuốc mới đòi hỏi chỉ phí cao và gặp 
nhiều rủi ro, liên quan đến hàng loạt vấn 
đề như nhà nghiên cứu, công nghệ đắt đỏ 
và những nễ lực nghiên cứu kéo dài hàng 
năm mà không cho kết quả chắc chắn. 
Năm ngoái, 10 công ty dược phẩm hàng 
đầu đã liên kết với nhau và chỉ ra hơn 70 
tỷ đô-la cho hoạt động R&D, chiếm hơn 
1B% doanh số bán hàng. Tính trung bình, 
mỗi loại thuốc mới mất khoảng 12-15 năm 
nghiên cứu, phát triển và mất tới 1,5 tỷ 
đô-la để đưa ra thị trường. Tuy nhiên, 70% 
loại thuốc mới không thể tạc đủ doanh 
thu để bù đắp chí phí phát triển. Do đó, 
nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù giá của 
thuốc kê đơn cao nhưng nó lại cần thiết 
cho sự phát triển của các loại thuốc quan 
trọng trong tương lai. Một mẫu quảng cáo 
cũ của hãng dược GlaxoSmithKline (GSK) 
kết luận: “Phát minh ra các loại thuốc 
mới không dễ dàng, nhưng nó đáng giá... 
Những loại thuốc hiện nay đầu là nền tảng 
cho nhiều điều kỳ diệu trong tương lai." 

Cuộc tranh cãi liên tục nổ ra. Bởi 
khi giá thuốc tăng, các công ty dược đối 
mặt với những áp lực từ chính quyền liên 
bang, các công ty bảo hiểm, nhà cung cấp 


K /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


quản lý-chăm sóc và các nhóm vận động 
người tiêu dùng nhằm thực hiện việc kiểm 
chế quá trình thiết lập cũng như tăng giá 
thuốc của nhà sản xuất. Tuy nhiên, thay vì 
chờ đợi các quy định pháp luật cứng rắn 
hơn về giá thuốc - hay đơn giản bởi đó là 
điều đúng đắn phải làm - nhiều công ty 
dược phẩm đã tự hành động. Ví dụ, một 
vài công ty đã cam kết giữ giá trung bình 
ở mức bằng hoặc thấp hơn lạm phát. Một 
số khác sử dụng chính sách định giá phân 
hạng - bán thuốc ở những quốc gia khác 
nhau với các mức giá khác nhau dựa vào 
khả năng chỉ trả của mỗi nước. Hầu hết 
công ty dược phẩm ngày nay tài trợ cho 
những dự án hỗ trợ người bệnh nhằm 
cung cấp các đơn thuốc theo toa miễn 
phí hoặc ở mức giá thấp cho những người 
không có khả năng chi trả, đồng thời 
thường xuyên tặng thuốc miễn phi trong 
nỗ lực cứu trợ các thảm họa thiên tai trên 
toàn cầu. 

Xét cho cùng, định giá dược phẩm 
không phải vấn đề đơn giản. Vấn đề của 
các công ty dược phẩm không chỉ là bán 
hàng và lợi nhuận. Trong quá trình thiết 
lập giá, mục tiêu tài chính ngắn hạn phải 
được giảm bót bởi các cân nhắc đối với 
vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Ví dụ, sứ mệnh 
thành tâm của 0SK là “thúc đấy chất 
lượng sống của loài người bằng việc cho 
phép mọi người làm việc nhiều hơn, cảm 
thấy tốt hơn và sống lâu hơn.” Hoàn thành 
sứ mệnh này sẽ mất rất nhiều chỉ phi. Hầu 
hết khách hàng đều hiểu điều này. Họ đều 
hiểu rằng họ sẽ phải trả giá để có được 
một tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả những 
gì họ thực sự yêu cầu là được đối xử công 
bằng trong quá trình đó. 


Nguồn: Peter Jaret, “Prices Spike for Some 


Generic Drugs“ AARP, tháng 7-8/2015, 


www.aarp.org/health/drugs-supplements/ 
info-2018/prices-spïike-for-generic-drugs. 
html#slide1; “U.S. Oncologists Decry High 
Cost of Cancer Drugs,” Health Day, 23/7/2015, 
h††p://consumer.healthday.com/cancer- 
information-5/mis-cancer-news-102/u- 
§-oncologists-speak-out-on-high-cost- 
of-cancer-drugs-701816.html; “Crippling.“ 
The Economist, 4/8/2015, www.economist. 
com/hblogs/democracyinamerica/2015/08/ 
pharmaceutical-pricing; Alexandra Sifferlin, 
“Americans Spent a Record Amount on 


Medicne ¡in 2014” Time, http://time. 


com/3819889/medicine-scending/; dohn 
Graham, “Crisis in Pharma R&D,/” Forbas, 
28/11/2014, www.forbes.com/sites/ 
theapothecary/2014/11/28/ecrisis-in-pharma- 
rd-it-costs-2-8-billion-to-develop-a-new- 
medicine-2-5-times-more-than-in-2003/ 
print/; Rafi Mohammed, "Its Time to Rein In 
Exorbitant Pharmaceutical Prices,” Harvard 
22/9/2015, https://hbr. 
org/2015/08/its-time-to-rein-in-exorbitant- 


Business Review, 


pharmaceutical-prices; Benjamin  Siegel 
và Mary Bruce, “Former Pharma Big Martin 


Shkreli Boasted $1 Bn Here We Come,/ 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B38 


Documents Say,” 2/2/2016, http://abcnews. 
qg0.com/Politics/pharma-biq-martin-shkreli- 
baasted-bn-documents/story?id=36871216; 
Carolina Humer, “Exclusive: Makers Took Big 
Price Increases on Widely Used U.S. Drugs,” 
Reuters, 5/4/2016, http://finance.yahoo.com/ 
news/makers-took-big-price-increases- 
widely-used-u-141255785-finance.html; và 
“Qur Mission and Strategy,” www.gsk.com/en- 
gb/about-us/our-mission-and-strategy/, truy 
cập tháng 10/2016. 


Ở Mỹ, những quy định pháp lý quan trọng nhất tác động đến việc định giá là Đạo 


luật Sherman, Đạo luật Clayton và Đạo luật Robinson-Patman, chúng được thông qua 
nhằm hạn chế sự hình thành hình thức độc quyển và điểu chỉnh các hoạt động kinh doanh 
không công bằng có thể gây cản trở trong thương mại. Những đạo luật liên bang này chỉ 


có thể áp dụng cho hoạt động thương mại giữa các tiểu bang, bởi vậy một số tiểu bang đã 


áp dụng những điều khoản tương tự cho các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương. 


Hinh 11.2 cho thấy các vấn để chính liên quan đến chính sách công trong định giá. 
Chúng bao gồm các thực tiễn định giá có khả năng gây tổn hại trong một mức độ nhất định 


của kênh (ấn định giá và định giá.thôn tính) và theo các cấp của kênh (duy trì giá bán lẻ, 


định giá phân biệt đối xử và định giá gian dối).!? 


Hinh T1.2 Các vấn đề chính sách công trong định giá 


Nhà sản xuất A 


+ 


Ï Ấn định giá 
| Định giá thôn tính 


» 


Nhà sản xuất B 


Các vấn đề chính 
sách công chính ˆ 
trong định giá 
được chỉa làm hai 


cấp độ: hoạt động 
định giá trong một 
kênh nhất định... ể 


Nhà bản lẻ 1 


+ 


Ấn định giá 


Duy trì giá bán lẻ 


& 
†⁄==..==.=-—— 
v Định giá thôn tính 


Định giá phân biệt đối xử 


Nhà bán lẻ 2 


Định giá gian dối 


_——— 


Ị ... và hoạt động | 
định giá đa kênh. | 
/⁄ í 
⁄ 
é 


Định giá gian dối 


Người tiêu dùng 


Nguồn: Dhruv Gewal và Larry D. Compeau, “Pricing and Public Policy: A Research Agenda and Overview of the Special Issue,".Journal of Puhlie Policy 


and Marketing, Mùa xuân năm 1989, trang ä-10. 


EÄ/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


540 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Định giá trong kênh 


Pháp luật liên bang về định giá quy định người bán được định giá mà không cần thông báo 


cho đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp ngược lại, việc định giá đó có thể hiểu là hành 


động thông đồng hay cấu kết. Việc định giá được coi là bất hợp pháp khi chính phủ không 


chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào cho việc ấn định giá bán. Gần đây, chính quyền ở các 


cấp tiểu bang và quốc gia đã ráo riết thực thi việc ban hành những quy định về giá cố định 


trong các ngành công nghiệp từ xăng dầu, bảo hiểm và xây dựng cho đến thẻ tín dụng, chip 


máy tính và sách điện tử. Các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm trong việc ấn định giá có 


thể bị phạt rất nặng. Ví dụ, Apple gần đây phải trả 450 triệu đô-la tiền phạt vì câu kết với 


các nhà xuất bản để sửa giá trên sách điện tử. Bốn hãng hàng không lớn của Mỹ là United, 


Delta, Southweast và American hiện đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể khá tốn kém bởi 


cuộc điểu tra của Bộ Tư pháp Mỹ về âm mưu thổi phồng giá vé máy bay một cách giả tạo 


để kiếm lợi nhuận khổng lồ. 


Người bán cũng bị cấm sử dụng chính sách 2z giá thôn tính, bán dưới giá thành 


với mục đích trừng phạt đối thủ cạnh tranh hoặc thu lợi nhuận dài hạn cao hơn bằng cách 


*#ĐÐịnh giá thôn tính: Một số người chỉ trích đã buộc tội 


Amazon.com trong việc giảm kịch sàn giá, ảnh hướng tiêu 
cực đến sự cạnh tranh của các nhà bán sách khác. Nhưng 
đó có phải là định giá thôn tính hay chỉ là một chiến lược 
marketing cạnh tranh tốt? 

@® lain Wasterton/Alamy Stock Photo 


loại bó đối thủ cạnh tranh khỏi cuộc chơi. Điểu này bảo 
vệ người bán nhỏ lẻ khỏi những đối thủ lớn hơn, những 
đơn vị có khả năng bán các mặt hàng với giá thấp hơn chỉ 
phí tạm thời hoặc tại một địa điểm cụ thể để đẩy họ ra 
khỏi thị trường. Vấn để lớn nhất là xác định những yếu 
tố cấu thành hành vi định giá thôn tính. Việc bán dưới 
giá thành để giảm hàng tồn kho dư thừa không được coi 
là hành vi thôn tính, còn việc bán dưới giá thành để xua 
đuối đối thủ cạnh tranh ra khỏi cuộc chơi được gọi là 
hành vi thôn tính. Do đó, việc xác định một hành động 
định giá có được coi là hành vi thôn tính hay không còn 
tùy thuộc vào mục đích của hành động đó — điều này rất 
khó để xác định hoặc chứng minh. 

Trong những năm gần đây, một số doanh nghiệp có 
quy mô và quyển lực lớn đã bị cáo buộc về hành vi định 
giá thôn tính. Tuy nhiên, không dễ để biến một lời buộc 
tội thành một vụ kiện. Ví dụ, nhiều nhà xuất bản và cửa 
hàng sách đã bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động thôn 
tính của Amazon.com, đặc biệt trong việc định giá sách.?! 
Nhiều đơn vị bán sách và nhà xuất bản phàn nàn rằng các chính 


sách định giá của Amazon đang phá hủy ngành này. Amazon 


EÄ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | B41 


là nhà bán lẻ lớn nhất thị trường về loại sản phẩm sách bìa cứng và cũng được coi là đơn vị 
thua lỗ dẫn đầu bởi chính sách giảm giá. Hãng bán sách điện tử với giá chiết khấu cực lớn 
để giành được khách hàng với sản phẩm máy đọc sách điện tử Kindle và máy tính bảng. Giá 
sách quá thấp đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà bán sách cạnh tranh, nhiều người trong 
số họ xem hành động định giá của Amazon là hoạt động thôn tính. Theo quan điểm của một 
số nhóm trong cùng ngành, những hành vi như vậy đã làm “tốn hại đến lợi ích độc giả Mỹ, 
làm suy yếu toàn bộ ngành sách và cản trở dòng chảy ý tưởng tự do trong xã hội chúng ta." 
Tuy nhiên, không có cáo buộc nào về việc định giá thôn tính có thể được sử dụng như bằng 
chứng để kiện Amazon. Sẽ rất khó để chứng minh việc Amazon định giá thua lỗ như vậy là có 
chủ đích thôn tính chứ không đơn thuần là chiến lược marketing cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, 
một nhà phân tích tuyên bố: “Đợi đã, không lẽ doanh nghiệp không thể làm gì để cạnh tranh 
với mức giá thấp?” 


Định giá theo cấp độ kênh 


Đạo luật Robinson-Patman được ban hành nhằm tìm cách ngăn chặn sự øbâ# biệt đố? xử 
gøi4 không lành mạnh bằng cách đảm bảo rằng người bán để xuất các điều khoản giá tương 
tự cho khách hàng ở một mức độ giao dịch nhất định. Ví dụ, mỗi nhà bán lẻ được quyển 
thực hiện cùng một điều khoản giá như nhau từ một nhà sản xuất nhất định, cho dù nhà 
bán lẻ là REI hay cửa hiệu bán xe đạp tại địa phương. Tuy nhiên, sự phân biệt giá là hợp 
pháp nếu người bán có thể chứng minh chỉ phí khi bán cho các nhà bán lẻ khác nhau là 
khác nhau; ví dụ, chi phí tính cho một chiếc xe đạp khi bán một khối lượng lớn xe đạp cho 
REI sẽ ít hơn chi phí tính cho một chiếc xe đạp khi bán một vài xe đạp cho các đại lý tại 
địa phương. 

Người bán cũng có thể phân biệt đối xử trong việc định giá của mình nếu các nhà sản 
xuất khác tạo ra sự khác biệt về chất lượng của cùng một sản phẩm cho nhiều đại lý bán 
lẻ khác nhau. Người bán phải chứng minh rằng những khác biệt này là tương xứng. Mức 
chênh lệch về giá cũng có thể được sử dụng để “cạnh tranh hợp pháp”, bất kể việc phân biệt 
giá mang tính tạm thời, địa phương và để phòng thủ hơn là tấn công. 

Luật cũng cấm Zø 7n? giá bán lẻ (hoặc bán i27) — một nhà sản xuất không thể yêu cầu 
các đại lý tính giá bán lẻ cụ thể cho sản phẩm của mình. Mặc dù người bán có thể để xuất 
nhà sản xuất 2⁄2 z⁄ giá bán lẻ cho các đại lý, nhưng họ không thể từ chối bán cho đại lý có 
chính sách định giá độc lập, cũng không thể trừng phạt đại lý bằng cách giao hàng muộn 
hơn so với lịch trình hoặc từ chối các khoản phụ cấp quảng cáo. Ví dụ, văn phòng tổng 
chưởng lý của tiểu bang Florida đã điều tra hãng Nike vì cáo buộc ấn định giá bán lẻ giày và 
quần áo. Họ lo ngại Nike có thể rút hết hàng từ các nhà bán lẻ nào không bán những đôi 
giày đắt nhất của hãng với giá mà hãng cho là phù hợp. 


Ki /0ROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


542 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Định giá gian lận xây ra khi người bán định giá với mục đích đánh lừa người tiêu 
dùng. Định giá gian lận bao gồm các hành động gian dối hoặc so sánh giá khi nhà bán lẻ 
đưa ra mức giá cao “thường xuyên” một cách giả tạo và sau đó tuyên bố “hạ giá” nhưng lại 
gần với giá bán thực đã được niêm yết trước đó. Ví dụ, nhà bán lẻ hàng may mặc và phụ 
kiện xa xỉ Michael Kors gần đây phải giải quyết một vụ kiện tập thể với cáo buộc rằng họ 
đã sử dụng giá lừa đảo tại các cửa hàng xả kho của hãng. Nhà bán lẻ này đã bị cáo buộc gắn 
nhãn giả mạo cho các sản phẩm với “giá bán lẻ do nhà sản xuất để xuất”, làm cho mức giá 
giảm trở nên hấp dẫn hơn, nhưng trên thực tế, những sản phẩm này chỉ được bán trong 
các cửa hàng xả kho của hãng. Việc định giá so sánh giả tạo như vậy khá phổ biến trong 
bán lẻ.?? 

Mặc dù các khiếu nại về định giá so sánh là hợp pháp nếu chúng là trung thực, nhưng 
bản “hướng dẫn chống gian lận về giá” của Ủy ban Thương mại Liên bang cảnh báo người 
bán không được quảng cáo (1) về việc giảm giá trừ khi người tiêu dùng thực sự tiết kiệm 
được một khoản so với giá bán lẻ thông thường, (2) về “giá tại nhà máy” hoặc “giá bán 
buôn” trừ khi những loại giá đó được yêu cầu giảm, và (3) về giá trị so sánh đối với hàng lỗi.?? 

Các vấn để định giá gian lận khác bao gồm g2? lận zmáy quét và nhầm lẫn giá. Việc sử 
dụng rộng rãi kiểu kiểm tra bằng máy tính có tính năng quét đã dẫn đến sự gia tăng khiếu 
nại từ những khách hàng bị nhà bán lẻ gian lận tiền. Hầu hết các vụ gian lận tiển (bằng 
cách tính tiền thừa cho khách) đều là kết quả của vấn để quản lý yếu kém, chẳng hạn như 
không thể nhập giá hiện tại hoặc giá bán vào hệ thống. Các trường hợp khác lại liên quan 
đến sự cố ý tính giá quá cao của nhà bán lẻ nhằm trục lợi. 

Nhiều đạo luật liên bang và tiểu bang đã được ban hành nhằm chống lại thực tế định 
giá gian lận. Ví dụ, Đạo luật Thông tin về Xe hơi yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải trưng 
ra trước cửa số xe mức giá bán lẻ, giá của các thiết bị tùy chọn và chi phí vận chuyển của 
đại lý. Tuy nhiên, với những người bán có uy tín, họ thực hiện xuất sắc hơn so với những gì 
được yêu cầu theo quy định. Việc ứng xử một cách công bằng và đảm bảo yếu tố hiểu biết 
đây đủ về giá cả cùng các điều khoản là một phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan 
hệ bền vững với khách hàng. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | 543 


TỔNG 0UÁT CÁC MỤC TIÊU VÀ THUẬT NGỮ CHÍNH 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU 


Trong chương này, chúng ta đã xem xét thêm một số cân nhắc 
bổ sung về định giá - định giá sản phẩm mới, định giá tổ hợp 
sản phẩm, điều chỉnh qiá, khởi xướng và phản ứng trước những 
thay đổi về giá cũng như chính sách công về định giá. Một doanh 
nghiệp không chỉ thiết lập một mức giá đơn lẻ mà là một cấu trúc 
định giá bao gồm toàn bộ tổ hợp sản phẩm. Cấu trúc định giá này 
thay đổi theo thời gian cũng như sản phẩm chuyển động theo 
vòng đời của nó. Doanh nghiệp điều chỉnh giá sản phẩm nhằm 
phản ánh những thay đổi trong chỉ phí và nhu cầu, đồng thời 
tính đến các thay đổi của người mua và tình huống mua. Khi môi 
trường cạnh tranh thay đổi, doanh nghiệp xem xét khi nào thì ưu 
tiên thay đổi giá và khi nào nên phản ứng lại với các thay đổi đó. 


MỤC TIỂU T1-1: Mô tả các chiến lược chính trong việc 
định giá cho sản phẩm mái. 


Định giá là một quá trình linh hoạt và các chiến lược định giá 
thường xuyên thay đổi theo vòng đời sản phẩm. Giai đoạn giới 
thiệu - lần đầu đưa ra các mức giá - luôn chứa đầy thử thách. 
Doanh nghiệp có thể quyết định chọn một vài chiến lược để 
định giá các sản phẩm mới sáng tạo: sử dụng định giá hót váng 
thị trường bằng cách thiết lập mức giá cao ngay ban đầu để 
“hót váng" tối đa doanh thu từ các phân khúc khác nhau của thị 
trường. Hoặc sử dụng định giá thêm nhập thị trường bằng cách 
thiết lập một mức giá ban đầu thấp để thâm nhập sâu vào thị 
trường và giành được thị phần lớn. Để thực hiện chiến lược định 
giá sản phẩm mới này, doanh nghiệp phải tạo ra được một số lợi 
thế nhất định. 


MỤC TIỂU 11-2: Giải thích cách thức các doanh nghiệp 
xác định được tập hợp giá để tối đa hóa lợi nhuận từ 
tổ hợp sản phẩm. 


Khi sản phẩm chỉ là một phần trong tổ hợp sản phẩm, doanh 
nghiệp phải xác định được tập hợp giá để tối đa hóa lợi nhuận 
từ toàn bộ tổ hợp này. Trong định giú theo dòng sản phẩm, doanh 


nghiệp xác định các mức giá cho toàn bộ dòng sản phẩm mà nó 


đề xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thiết lập mức giá cho các 
sản phẩm bổ sung tùy chọn (các sản phẩm bổ sung hoặc tùy chọn 
được đưa vào sản phẩm chính), các sỏn phổm đi kèm bắt buộc 
(các sản phẩm được yêu cầu phải sử dụng kèm với sản phẩm 
chính), phụ phẩm (chất thải hoặc sản phẩm dư thừa được tạo ra 
trong quá trình sản xuất sản phẩm chính) và gói sổn phẩm (kết 
hợp các sản phẩm ở mức giá giảm). 


MỤC TIỂU 11-3: Thảo luận về cách thức điều chỉnh 
giá của doanh nghiệp nhằm tính đến các dạng khách 
hàng và tình huống khác nhau. 


Các doanh nghiệp áp dụng những chiến lược điều chỉnh giá khác 
nhau khi xem xét sự khác biệt trong phân khúc khách hàng và 
tình huống. Đó có thể là chính sóch chiết khốu vù trợ giá. Theo đó, 
doanh nghiệp có thể tạo ra các khoản chiết khấu bằng tiền mặt, 
chiết khấu dựa trên khối lượng hay đặc tỉnh sản phẩm, chiết khấu 
theo mùa hoặc các kiểu trợ giá khác nhau. Chiến lược thứ hai là 
định gió theo phôn khúc, khi doanh nghiệp bán sản phẩm ở hai 
hoặc nhiều mức giá nhằm đáp ứng các phân khúc khách hàng, 
loại sản phẩm, vị trí địa lý hoặc khung thời gian khác nhau. Đôi 
khi, các doanh nghiệp xem xét nhiều yếu tố hơn là chỉ đón thuần 
cân nhắc yếu tố kinh tế trong các quyết định liên quan đến định 
giá bằng cách sử dụng phương pháp định giá tâm lý nhằm truyền 
tải vị thế mong muốn của sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Khi 
định giá khuyến mõi, doanh nghiệp đề xuất mức chiết khấu hoặc 
tạm thời bán sản phẩm dưới giá niêm yết trong một sự kiện đặc 
biệt, thậm chí đôi khi còn định giá bán lỗ (bán với giá thấp hơn chỉ 
phí) để thu hút thêm khách hàng. Một cách tiếp cận khác là định 
giá theo vị trí địa lý. theo đó doanh nghiệp quyết định cách thức 
định giá cho các khách hàng ở xa bằng cách lựa chọn những giải 
pháp thay thế như định giá F0B, định giá cung ứng thống nhất, 
định giá theo khu vực, định giá điểm chuẩn, định giá bao cước. Sử 
dụng định gió linh hoạt, doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá liên 
tục để đáp ứng các đặc điểm và nhu cầu của khách hàng cũng 
như tình huống cụ thể. Cuối cùng, đỉnh giá quốc tế nghĩa là doanh 
nghiệp điều chỉnh giá để phù hợp với các điều kiện và kỳ vọng 


khác nhau của nhiều thị trường trên thế giới. 


KŠ/0ROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


544 | NGUYÊN LÝ MARKETING 

MỤC TIỂU T1-4: Thảo luận về các vấn đề then chốt 
liên quan đến việc khởi xướng và phản ứng trước sự 
thay đổi giá. 

Khi cân nhắc đến việc khởi xướng cho sự thay đổi giá, các doanh 
nghiệp phải xem xét đến phản ứng của khách hàng và đối thủ 
cạnh tranh. Có nhiều cách khác nhau để khởi xướng việc tăng và 
giảm giá. Phản ứng của người mua đối với sự thay đổi giá chịu ảnh 
hưởng bởi suy nghĩ của họ khi nhìn thấy giá thay đổi. Phản ứng 
của các đối thủ cạnh tranh bắt nguồn từ một loạt chính sách ứng 
phó hoặc phân tích về mỗi tình huống. 

Ngoài ra, có nhiều yếu tố để xem xét các phần ứng với 
những thay đổi về giá của đối thủ cạnh tranh. Trước sự thay đổi 
về giá do đối thủ cạnh tranh khởi xướng, doanh nghiệp phải cố 
gắng hiểu ý định của đối thủ cũng như thời gian và tác động của 
sự thay đổi. Nếu mong muốn có phản ứng nhanh chóng đối với 
những thay đổi này, doanh nghiệp nên tự lập kế hoạch từ trước 
về việc ứng phó với những tác động của sự thay đổi giá từ các đối 
thủ cạnh tranh. Khi đối mặt với sự thay đổi giá từ đối thủ cạnh 
tranh, doanh nghiệp có thể giảm giá, nâng cao chất lượng về 


CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 
Mục tiêu 1-1 Định giá phụ phẩm 
Định giá hót váng Định giá gói sản phẩm 
Định giá thâm nhập Mục tiêu 11-3 
Mục tiêu 11-2 Chiết khấu 
Định giá theo dòng sản phẩm Trợ giá 


Định giá sản phẩm bổ sung tùy chọn 
Định giá sản phẩm đi kèm bắt buộc 
Giá tham chiếu 


Định giá theo phân khúc 
Định giá theo tâm lý 


nhận thức sản phẩm hay cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng 
giá, hoặc ra mắt một thương hiệu giá rẻ. 


MỤC TIỂU TI-B: Tổng quan các vấn đề về pháp lý và xã 
hội ảnh hưởng đến các quyết định định giá. 


Nhiều bộ luật liên bang, tiểu bang và thậm chí địa phương chỉ 
phối các quy tắc về định giá công bằng. Do vậy, các doanh 
nghiệp cần xem xét rộng hơn về các vấn đề định giá mang tính 
xã hội. Những vấn đề chủ yếu của chính sách công trong định 
giá tính đến rủi ro tiềm ẩn trong việc áp dụng các loại giá có khả 
năng gây thiệt hại ö mức độ nhất định của kênh, chẳng hạn như 
ấn định giá bán và định giá thôn tính. Chúng cũng bao gồm hoạt 
động định giá trong các cấp độ kênh, chẳng hạn như ấn định giá 
bán lẻ, định giá phân biệt, định giá gian dối. Mặc dù có nhiều đạo 
luật liên bang và tiểu bang quy định hoạt động định giá, nhưng 
những người bán có uy tín đã thực hiện tốt hơn so với những gì 
pháp luật yêu cầu. Việc đối xử công bằng với các khách hàng là 
một phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững 
và lâu dài vói họ. 


Định giá khuyến mãi 

Định giá theo khu vực địa lý 
Định giá FDB 

Định giá cung ứng thống nhất 
Định giá theo vùng 

Định giá điểm chuẩn 

Định giá bao cước 

Định giá linh hoạt 


THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TƯ DUY 


Câu hỏi thảo luận 


T11 Nêu tên và mô tả 2 chiến lược định giá sản phẩm mới. Thời 
điểm thích hợp để áp dụng mỗi chiến lược trên? (AACSB: 
Trao đổi) 

T2 Định nghĩa khái niệm định giá theo gói sản phẩm. Cho ví 
dụ về việc doanh nghiệp sử dụng chiến lược định giá này. 


(AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 

Tl-3 Định giá theo tâm lý là gì? Nó được người bán áp dụng như 
thế nào? Cho ví dụ. (AACSB: Trao đổi) 

TI-4 Thảo luận các quyết định mà doanh nghiệp phải đối mặt 
khi khởi xướng việc tăng giá. (AACSB: Trao đổi) 


11-5 Thảo luận các vấn đề then chốt về chính sách công trong 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


hoạt động định giá trong một cấp độ kênh nhất định và tại 
các cấp độ kênh? (AASB: Trao đổi) 


BÀI TẬP TƯ DUY 


T-B  Alicia là một nhà tạo mẫu tóc tự do và sở hữu một hiệu làm 
tóc riêng. Cô muốn tham khảo ý kiến của bạn về cách thức 
gia tăng doanh số. Hãy sử dụng các chiến lược điều chỉnh 
giá đã được học trong chương này và đưa ra lời khuyên 
giúp Alicia tăng doanh số hán hàng. (AACSB: Trao đổi; Tư 
duy phản xạ) 


CHIẾN LƯỢC BỊNH GIÁ | B45 


TI-7 Tập đoàn Bridgestone - nhà sản xuất săm và lốp lón nhất 
thế giới, gần đây đã chịu nhận tội ấn định giá cùng với 25 
nhà cung cấp ô tô. Ấn định giá là gì? Thảo luận về ấn định 
giá trong một vài trường hợp cụ thể gần đây. (AACSB: Trao 
đổi; Tư duy phản xạ) 

T-8 Hãy chỉ ra 3 trang web mua sắm so sánh giá trực tuyến 
hoặc các ứng dụng mua sắm và cửa hàng bán một loại 
sản phẩm mà bạn đang quan tâm và định mua. So sánh 
3 loại giá trên 3 trang đó. Dựa trên những điều bạn đã 
nghiên cứu, xác định sự “công hằng" về giá của sản phẩm. 
(AAGSB: Trao đổi: Sử dụng CNTT; Tư duy phản xạ) 


ỨNG DỤNG VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


Marketing trực tuyến, di động và truyền thông xã hội 
Krazy Coupon Lady 


Người tiêu dùng có ý thức về giá là những người có khả năng đàm 
phàn các giao dịch. Một số người tiêu dùng thậm chí còn chịu 
khó đi khảo giá để tìm ra mức giá tốt nhất. Phiếu giảm giá Krazy 
được Heather và .Joanie giới thiệu trên các chương trình truyền 
hình trong nước, trên trang mạng và báo in. Hai người này điều 
hành một công ty rất thành công, họ làm việc không mệt mỏi 
để tìm kiếm những mức giá tốt nhất nhằm giúp các gia đình tiết 
kiệm tiền. Câu thần chú “Thật điên rồ khi không tham gia cùng 
chúng tôi!” đã được đăng trên trang web www.frazycouponlady. 
com của họ. Trang web giói thiệu các hình thức khuyến mãi và 
thông báo những mức giá đặc biệt được áp dụng cho sản phẩm 
cũng như phiếu mua hàng, chiết khấu nhằm giúp khách hàng 
tính toán cẩn trọng chỉ tiêu. Bên cạnh đó là các nhà bán lẻ với 
giá hàng hóa đã giảm, phiếu mua hàng và chương trình quảng 
bá. Các thành viên trong cộng đồng đăng những giao dịch thành 
công của họ trong mục chia sẻ. 

TI-8 Truy cập www.krazycouponlady.com và lướt qua giao dịch 
mà bạn đang cân nhắc mua sắm. Sau khi tìm được giao 
dịch, hãy so sánh giá trực tuyến của các nhà bán lẻ khác 
nhau để xác định khung giá sẽ phải trả cho sản phẩm rồi 
đưa ra lựa chọn cuối cùng. (AACSB: Trao đổi; Sử dụng 
CNTT; Tư duy phản xạ) 


T10 Truy cập www.krazycouponlady.com, kích chuột vào 
Stores (Kho hàng), Coupons (Phiếu mua hàng) và Deals 
(Giao dịch) trên thanh điều hướng và lập một danh sách 
những đặc tính sản phẩm. Nhận diện chiến lược định giá 
được sử dụng bởi các nhà bán lẻ. (AACSB: Trao đổi; Sử 
dụng ENTT; Tư duy phản xạ). 


ĐẠO ĐỨC MARKETING Không đáng đồng tiền bát gạo 


Trong vài năm trở lại đây, những người mua hàng kỹ tính có thể 
chỉ tiêu cùng một số tiền tại một cửa hàng thực phẩm nhưng 
lại chỉ mua được một lượng hàng hóa ít hơn. Giá nhiều loại thực 
phẩm tăng và các nhà sản xuất thực phẩm phải đối mặt với thách 
thức giống như khách hàng. Với sự gia tăng về giá của nguyên 
liệu thô và khâu vận chuyển, để tạo ra lợi nhuận đòi hỏi phải có 
sự thông minh sắc sảo và tính toán chỉ tiết. Theo Phil Lempert, 
người phụ trách trang web SupermarketGuru.com: “Sự thật là, 
nếu nhìn vào các dự án của USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ), bạn sẽ 
thấy thực phẩm ngày càng đắt đỏ hơn. Kết quả là, các công ty 
thực phẩm sẽ làm một trong hai hoặc ba điều sau: Tăng giá và 
giữ nguyên lượng đóng hàng, hoặc giảm số lượng trong mỗi kiện 
hàng, hoặc cả hai.” 
T11 Thông thường, khách hàng mua sắm ở nhiều cửa hàng tạp 
hóa giống nhau. Ở một vài cửa hàng tạp hóa, sản phẩm 
được định giá như nhau và trông có vẻ không có gì thay 


EÄ|/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B4B | ˆ NGUYÊN LÝ MARKETING 


đổi nhưng lượng trong mỗi gói lại giảm đi. Nếu khách hàng 
không nhận ra sự thay đổi, thương hiệu đó có bị coi là lừa 
gạt hay không? Hình thức này khác gì với kiểu định giá gian 
dối? Hãy giải thích. (AACSB: Trao đổi; Lý luận đạo đức; Tư 
duy phản xạ) 

TI-12 Phát triển danh mục các sản phẩm mà bạn mua từ cửa 
hàng thực phẩm, cửa hàng đồng giá hoặc cửa hàng tiện 
ích nơi bạn thấy xuất hiện một trong hai điều này: giá tăng 
hoặc số lượng giảm xuống. Bạn có nhận thức được sự thay 
đổi này không? Hãy giải thích. (AACSB: Trao đổi; Tư duy 
phản xạ) 


MARKETING QUA CÁC CON SỐ Giá của Louis 
Vuitton tăng 


Một cách để duy trì sự độc quyền của thương hiệu là tăng giá. Đó 
là cách Louis Vuitton đã làm đối với các mặt hàng thời trang cao 
cấp và những sản phẩm được làm từ chất liệu da thuộc. Vì không 
muốn thương hiệu của mình trở nên tầm thường, hãng đã tăng 
giá 10% và ngưng mở rộng quy mô ở Trung Quốc. Thương hiệu 
Lauis Vuitton là đơn vị có đóng góp lớn nhất với 8 tỷ đô-la doanh 
số trên tổng doanh thu 13,3 tỷ đô-la của hãng từ các sản phẩm 
thời trang và đồ da. Việc hãng chỉ khuyến khich một số it khách 
hàng mua sắm các sản phẩm của mình nghe có vẻ vô lý, nhưng 
khi giá tăng, dù tỷ lệ đóng góp của số lượng sản phẩm không 
tăng, mỗi lần bán hàng hãng lại thu được nhiều lợi nhuận hơn. Do 
vậy. dù doanh số chung giảm, công ty vẫn duy trì lợi nhuận như 
vậy như trước khi giá cả leo thang. 

TlLã8 Nếu tỷ lệ đóng góp ban đầu là 40%, tính toán tỷ lệ đóng 
góp mới nếu giá tăng 10% (tham khảo Phụ lục 2, Marketing 
qua các con số, chú ý vào chú thích B giải thích về phân 
tích giá bằng cách thiết lập giá xuống 1 đô-la). (AACSB: 
Trao đổi; Lý luận phân tích) 

TI-14 Xác định lượng doanh số có thể giảm mà vẫn làm cho công 
ty duy trì tổng doanh thu như cũ khi lợi nhuận là 40%. 
(AA0SB: Trao đổi; Lý luận phân tích) 


TÌNH HUỐNG VIDE0 Hammerpress 


Mặt hàng giấy in có lẽ không phải là ngành kinh doanh hiệu quả 
nhất ngày nay. Nhưng Hammerpress là một công ty có vị thế khá 


cao trong ngành công nghiệp cũ kỹ này. Và Hammerpress đang 


làm theo cách quay lại với công nghệ cũ. Các hãng in ngày nay sử 
dụng kỹ thuật thiết kế đồ họa và quy trình in ấn điều khiển bằng 
máy tính. Nhưng Hammerpress đã sáng tạo ra thiệp chúc mừng, 
lịch, danh thiếp kinh doanh bằng bàn tay của các nghệ nhân lành 
nghề và ïn ấn bằng công nghệ in chữ cái truyền thống. 

Trong cạnh tranh bao giờ cũng có cơ hội và thách thức. 
Trong khi sản phẩm của Hammerpress thực sự nổi bật như tác 
phẩm nghệ thuật, chỉ phí để sản xuất ra sản phẩm như vậy lại cao 
hơn so với chỉ phí bình quân của ngành. Đoạn phim minh họa này 
cho thấy Hammerpress áp dụng các kỹ thuật định giá linh hoạt 
để đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau và 
vẫn phát triển mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh. 

Sau khi xem đoạn phim ngắn về Hammerpress, hãy trả lời 
các câu hỏi sau: 
TI-15_ Hammerpress đã sử dụng khái niệm về định giá linh hoạt 

như thể nào? 


TI-I6§ Thảo luận về 5 chiến lược định giá chủ yếu liên quan đến 
Hammerpress. Bạn nghĩ chiến lược nào là chiến lược cốt 
lõi của công ty? 

TI-17 Liệu Hammerpress có nên cạnh tranh trong hạng mục 
sản phẩm mà ở đó thị trường áp đặt một mức giá không có 


lợi nhuận cho công ty? 6iải thích? 


TÌNH HUỔNG DOANH NGHIỆP Lululemon: Thỏa mãn 
khách hàng ở mức giá cao cấp 


Vào một buổi tối mùa hè ấm áp trong công viên Prospect ở 
Brooklyn, hàng trăm người tập yoga - được gọi là yogi - vừa hắt 
đầu một lớp học miễn phí trên các thảm tập trong sân. Theo 
hướng dẫn của người quản lý lớp học, mọi người thực hiện các tư 
thế úp mặt, tư thế nửa vầng trăng hoặc tư thế chiến binh I, II và 
III. Dù có lối sống khác nhau song hầu hết những người New York 
này đều có một điểm chung. Họ mặc đồ tập được sản xuất bởi 
Lululemon - thương hiệu quần áo tập yoga nổi tiếng nhất ở Ấn 
Độ. Sự thống trị của thương hiệu này không làm cho những người 
tham dự thấy ngạc nhiên khi Lululemon tài trợ miễn phí cho các 
sự kiện yoga hàng tuần, cung cấp giáo viên và những bản nhạc 
yoga từ các phòng tập địa phương như Band & Bloom, Prana 
Power Yoga và Tangerine Hot Yoga. Những người trung thành với 
Lululemon cũng có chung một đặc điểm: Họ mua đồ tập với giá 
cao và đều cảm thấy hài lòng. 


E/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


Vancouver - một thương hiệu của Lululemon - nhanh 
chóng vươn lên dẫn đầu thị trường và giữ vững vị thế của mình. 
Với xấp xỉ 400 cửa hàng trên toàn thế giói, Lululemon bán lê 
thương hiệu của mình theo trào lưu yoga, lấy cảm hứng từ việc 
dễ dàng nhận diện logo - chữ a viết thường màu óng ánh giống 
ký hiệu omega. Nhưng ngoài trang phục, thương hiệu này còn 
thể hiện một hình ảnh và phong cách sống. Hãng toát lên sự thấu 
hiểu triết lý bởi tuyên ngôn: “Chúng tôi sung sướng vì được tập 
luyện hàng ngày và muốn cả thế giới biết điều đó. Hít thở thật 
sâu, uống nhiều nước và tập thể dục là một loạt những điều quan 
trọng mà chúng tôi không thể sống thiếu.” Nói một cách khác, 
thương hiệu này có nghĩa là sự chủ động, sức khỏe, thân thiện 
vói tự nhiên và chẳng phải xấu hổ gì khi nói như vậy. Hình ảnh của 
thương hiệu được ca tụng bởi một tuyên ngôn “không giảm giá” 
khi mà có một cơ sở khách hàng trung thành cuồng tín sẵn sàng 
mua mọi thứ của Lululemon và thậm chi không hề do dự thanh 


toán luôn dù giá cao ngất ngưởng. 


Vượt qua cơn sóng 


Yoga đã có mặt ở Mỹ từ thập niên 1980, nhưng trong hai thập kỷ 
gần đây, phong trào này mới nổi lên từ những hoạt động ngách 
bởi những người thuộc Thế hệ mới và trở thành một phần của xu 
thế văn hóa. Yoga là niềm say mê của tất cả mọi người, từ sinh 
viên hay các nhân viên trẻ luôn bị căng thẳng đến những người đã 
nghỉ hưu, tất cả họ đều say mê bộ môn thực hành đã có từ 5.000 
năm trước này. Trong 4 năm qua, chỉ tính riêng ở Mỹ, số lượng nữ 
trong cộng đồng yogi đã tăng 50%, đạt hơn 3B triệu người. Họ sẽ 
không cần phải đi xa - bởi có hơn một tá kiểu bài tập yoga khác 
nhau đang được dạy và thực hành tại các lớp trong nhiều phòng 
tập thương mại, bao gồm yoga luyện thân thể và tập thở, acro 
yoga, iyenga yoga, power yoga, hot yoga, yoga cho người mang 
bầu, yoga hồi phục sức khỏe. Chỉ tiêu vào các lớp học, đồ tập và 
dụng cụ tập tăng đột biến trong 4 năm trở lại đây, tăng B0% lên 
ngưỡng đạt con số khổng lồ 16 tỷ đô-Ia. 


Sự bùng nổ việc tập thể dục đã bắt đầu hình thành - Chip 
Wilson, người sáng lập Lululemon cho biết. Từ khi đam mê với 
các loại vải thể thao kỹ thuật qua 20 năm kinh doanh trang phục 
lướt ván, trượt băng, trượt tuyết, Wilson không còn xa lạ gì với 
ngành may mặc nữa. Nhưng sau khi tham gia lớp yoga đầu tiên 
vào giữa thập niên 1980, ông đã bị cuốn hút. Tin chắc thời khắc 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | 547 


của yoga đã đến, Wilson nỗ lực phát triển các sản phẩm thay thế 
cho quần áo yoga bằng cotton - loại tiêu chuẩn thời bấy giờ, một 
chất liệu mà theo ông dường như hoàn toàn không phù hợp với 
việc đố nhiều mồ hôi và cử động của yoga. 

Sau khi thành lập công ty năm 1998, Wilson đã bắt đầu 
bán quần áo của Lululemon thông qua các huấn luyện viên yoga. 
Tháng 11/2000, cửa hàng Lululemon đầu tiên được mở bán tại 
thị trấn ven biến Vancouver. Ban đầu, cửa hàng chỉ bán quần áo, 
đồng thời đóng vai trò là trung tâm cộng đồng nơi người ta dạy 
cho nhau và thảo luận về các khía cạnh tỉnh thần cũng như tâm 
linh của một cuộc sống lành mạnh, đầy năng lượng. Nhưng sự 
nổi tiếng của quần áo Lululemon đã khiến nhân viên không thể 
tập trung vào việc gì khác ngoài hán hàng. Mọi người bị lôi cuốn 
vào loại vải eo giãn bốn chiều, pha trộn giữa ni lông và lycra. 
Thương hiệu phụ “Luon”, với chất liệu “hút hết mồ hôi và có chất 
bông mềm mại” là thành phần chinh trong nguyên liệu vải của 
công ty. 

Từ những sản phẩm đầu tiên, Lululemon đã tập trung sáng 
tạo các loại vải phù hợp cho mọi ứng dụng, bao gồm Luxtreme - 
một phiên bản của thương hiệu Luon, được thiết kế cho những 
người luyện tập nặng; Swift - loại vải nhẹ và chắc chắn giúp 
người mặc thoải mái vận động: Boolux - một hỗn hợp của vải sợi 
tự nhiên được thiết kế để làm ấm và dễ thở; Nulu - phiên hân 
của Luon mềm mại như bơ và siêu sáng bóng được thiết kế giúp 
người mặc có cảm giác như đang “khỏa thân”; và Vitasea - một sự 
pha trộn siêu mềm mại giữa bông, vải thun và rong biển - vâng, 
là rong biển. 

Ngoài việc sáng tạo ra các loại vải để tăng cường tập luyện 
yoga, Lululemon cũng tập trung vào kiểu dáng. Với những nét cắt 
và màu sắc độc đáo, Lululemon đã phát triển một dòng sản phẩm 
cho trang phục yoga bao gồm: quần dài và quần lửng, áo tank, áo 
lót thể thao, đồ lót và băng đô. Phụ nữ không bao giờ cảm thấy đủ 
với Lululemon, và thương hiệu này đã trở thành tay đua lớn của 
xu hướng thời trang “athleisure”- một xu thế thời trang mà đồ tập 
được thiết kế để vừa có thể đi làm, đi ra ngoài hàng ngày và kể 
cả mặc trong các dịp lễ hội. Lululemon đã bắt kịp xu hướng này 
bằng cách đưa ra các dàng sản phẩm cho môn chạy, hơi lội và 
huấn luyện cũng như trang phục và phụ kiện cho các hoạt động 
“tập luyện”. Với đầy đủ dòng sản phẩm cho nam giới, Lululemon 
cũng đã làm một công việc tuyệt vời là mang đến cho những tín 
đồ nam sản phẩm có thể sử dụng trong mọi sự kiện. 


E /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B48 | NGUYÊN LÝ MARKETING 

Khi giá không phải là mục tiêu 

Khi sự nổi tiếng tăng vọt, thương hiệu nhanh chóng trở thành biểu 
tượng của địa vị xã hội, của vốn văn hóa tại những khu vực giàu có 
của nước Mỹ. Theo lời một người dân địa phương ở Westchester: 
“Thật tuyệt nếu bạn thích Lululemon, bởi ở đây tất cả mọi phụ nữ 
đều mặc nó.” Một nhân viên của Lululemon ở Boulder, Colorado 
báo cáo: “Phụ nữ đến từ Aspen và Vail trong những chiếc xe thể 
thao SUV có thể chi 2.000 đô-la một cách dễ dàng và nói: 'Tôi 
thích chiếc áo ngực này, tôi sẽ lấy mỗi cái một màu.” Và đương 
nhiên không phải chỉ có trang phục, những chiếc túi mua hàng 
tái sử dụng của công ty in những câu nói tự khuyến khích bản 
thân như “Hãy vượt qua một nỗi sợ mỗi ngày” đã được phụ nữ sử 
dụng hàng ngày trong mọi công việc, mang theo với niềm tự hào 
như chúng là Gucci vậy. Thương hiệu Luluheads - giống như cách 
nó được gọi và tự nói về bản thân - khiến người mặc cảm thấy sự 
tâm linh, tràn đầy sức sống và rất sẵn sàng trả B8 đô-la cho một 
chiếc áo phông của hãng. 

Giá cao cấp thường được coi là dấu hiệu về địa vị của một 
thương hiệu trên thị trường và đó là trường hợp của Lululemon. 
Thương hiệu đặc trưng của hãng là Broove Pant, được bán ở mức 
giá 88 đô-la. Trong khi mọi thương hiệu về trang phục thể thao 
hàng đầu đều có mặt dòng sản phẩm trang phục yoga, Lululemon 
là hãng có giá cao nhất. Nike bán hầu hết các sản phẩm của mình 
ở mức giá 80 đô-la, trong khi Athleta (Gap), Under Armour và 
Reebok bán sản phẩm ở lần lượt các mức giá 79, 80 và 50 đô-la. 
Việc định giá cho những hạng mục trang phục khác nhằm cạnh 
tranh cũng đều được thực hiện tương tự. Việc mở rộng khoảng 
cách giá giữa Lululemon và các đối thủ cạnh tranh sẽ khiến 
khách hàng có cảm giác phản cảm khi thương hiệu giảm giá. 
Những sản phẩm này hiếm khi được giảm giá trong cửa hàng. 
Thay vào đó, thông qua 10 cửa hàng đại lý hoặc trên trang web, 
công ty đưa ra khẩu hiệu “Chúng tôi đã sản xuất quá nhiều” để 
bán hàng tồn kho với giá giảm rất nhẹ, đương nhiên với quy định 
“Không đổi trả hàng”. 


Đắt, nhưng xứng đáng 


Câu hỏi lớn đặt ra là liệu những sản phẩm của Lululemon có xứng 
đáng với cái giá đắt đỏ như vậy? Cũng giống như những sản phẩm 
có giá cao cấp khác, nhiều cá nhân đã tự đưa ra những so sánh 


của bản thân và đăng lên các phương tiện truyền thông xã hội. 


Báo chí và doanh nghiệp thời trang đã tổ chức một vài cuộc điều 
tra chính thức. Những so sánh này tiết lộ sự khác biệt giữa các 
thương hiệu thông qua thành phần chất liệu vải hỗn hợp, kiểu 
dáng, kích cõ và những đặc tinh khác. Nhưng như hầu hết các mặt 
hàng may mặc, nhận thức về chất lượng phụ thuộc vào sở thích 
cá nhân. Hãy hỏi các “Luluhead” - cộng đồng những người say mê 
thương hiệu này, họ sẽ nói với bạn một cách chắc chắn rằng các 
sản phẩm của Lululemon vừa vặn, cảm giác tốt hơn, bền hơn và 
dễ chịu hơn nhiều so với những sản phẩm cạnh tranh khác. 

Đứng đầu về nhận thức chất lượng sản phẩm, việc thu 
hút khách hàng của Lulu dựa vào trải nghiệm mua sắm. Dũng 
giống như mua cà phê ở Starbucks, khách hàng bị thu hút bởi 
bầu không khí - khi nói đến việc mua quần áo thế thao, họ chỉ 
có thể tìm thấy sản phẩm ở cửa hàng Lululemon. Các cửa hàng 
được thiết kế với phong cách ấm áp, mời gọi, tự chọn và dễ tiếp 
cận. Khách hàng được thỏa mãn bởi các “nhà giáo dục” và “lãnh 
đạo chủ chốt” - cách nói của Lulu dành cho “cộng tác viên bán 
hàng” và “giám sát viên”. Mục tiêu bán lẻ ban đầu của Wilson đã 
trẻ thành hiện thực khi các đại sứ cộng đồng - những chuyên 
gia địa phương được giảm 30% khi mua hàng của Lulu - tổ chức 
các buổi hội thảo và lớp học tại của hàng về việc sống khỏe. Hơn 
cả Victorias Secret và Under Amour, Lululemon hoàn toàn kiểm 
soát được trải nghiệm mua sắm của họ với tư cách là nhà bán lẻ 
tích hợp chuyên bán các sản phẩm về quần áo thể thao cho phụ 
nữ. Như cách nói của một nhà đầu tư ngân hàng: “Bạn có thể đến 
Sports Authority để mua các sản phẩm do Nike sản xuất dành 
riêng cho phụ nữ, nhưng ở đó bạn không được chiều chuộng và 
quan tâm.” 

Có rất nhiều người chỉ ra sự trớ trêu của thương hiệu khi trở 
thành biểu tượng của chủ nghĩa thực dụng dựa vào việc bán quần 
áo tập yoga - một quan điểm bắt nguồn từ triết lý tránh tất cả các 
hình thức tự ban đặc ân. Nhưng sự trung thành đối với Lululemon 
khiến khách hàng không nhận ra hoặc không quan tâm đến sự 
tró trêu đó. Trong hơn 4 năm qua, doanh thu của L ululemon tăng 
gấp đôi từ 1 tỷ lên 2 tỷ đê-la, duy trì lợi nhuận biên ở mức 15%. 
Trong khi giá cổ phiếu của công ty giảm xuống vài năm trước bởi 
nhiều nguyên do khác nhau, Lululemon đã xoay chuyển tình thế 
nhờ hiệu ứng trung thành của khách hàng, giúp phục hồi giá trị 
cổ phiếu lên tói gần 10 tỷ đô-la. Tất nhiên công ty đã phải đối mặt 
với nhiều thử thách như ứng phó với các đối thủ trong lĩnh vực 
mang tính cạnh tranh gay gắt. Giả sử công ty không muốn xây 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


thêm 400 cửa hàng nữa, nó vẫn có thể đạt tới ngưỡng đỉnh của 
mình. Với cộng đồng Luluhead, Lululemon vẫn sẽ tăng trưởng 
theo hướng tích cực trong suốt hành trình của mình. 


Câu hỏi thảo luận 


T18 Xét về giá trị khách hàng, hãy giải thích sự sẵn lòng của họ 
khi trả mức giá cao cho các sản phẩm của Lululemon. 

T18 Dựa trên các nguyên tắc đề cập trong chương này, hãy 
giải thích giá có ảnh hưởng tới nhận thức của khách hàng 
về thương hiệu Lululemon như thế nào. 

T1-20 Liệu Lululemon có đạt được thành công bằng các chiến 
lược giá thay thế? 

11-21 Liệu Lululemon có thể tiếp tục thành công với việc áp 


dụng chiến lược giá cao như vậy không? Hãy giải thích. 


CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ | 548 


Nguồn: Murray Newlands, “How Lululemon Made Their Brand lconic,” 
Forbes, 21/2/2018, www.forbes.com/sites/mnewlands/2018/02/21/how- 
lululemon-madetheir-brand-iconic-an-interview-with-svp-of-brand- 
programs-ericpetersen/3/#BB9e22540aad; “2016 Yoga in America 
Study Ponducted by Yoga Journal and Yoga Alliance Reveals Growth 
and Benefits of Practice,“ PR Newswire, 13/1/2016, www.prnewswire. 
com/newsreleases/2018-yoga-in-america-study-conducted-by- 
yoga-journal-andyoga-alliance-reveals-growth-and-benefits-of-the- 
practice-00205418.html;: Bryant Urstadt, “Lust for Lulu,” New York 
Mnggzine, 28/7/2009,  www.nymag.com/shopping/features/58082/; 
doe Avella và Sara Silvertein, “Heres How S98 Lululemon Yoga Pants 
ompare to Cheaper Alternatives,“ Business lInsider, 23/1/2015, www. 
businessinsider.com/yoga-pants-Iululemon-reebok-athleta-price- 
value-2018-1; Brittany MeAndrew, “Lululemon 6oes Beyond the In-Stare 
Experience,” Alu Mind, 15/4/2014, www.alumind.com/article/lululemon- 
goes-beyondstore-experience/; và thông tin từ www.info.lululemon. 
com/about and http://shop.lululermogn.com/, truy cập tháng 68/2016. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Phần 3: Thiết kế chiến lược và hồn hợp marketing định hướng giá trị khách hàng 


CÁC KẼNH MARKETING 


12 


Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến công cụ thứ ba 
trong markeing hốn hợp: phân phối. Các 
doanh nghiệp hiếm khi nào một mình tự tạo 


=) 


TÔNG QUAN 


ra giá trị khách hàng và xây dựng mối quan hệ 
sinh lợi với khách hàng. Thay vào đó, hầu hết 
chỉ là một mắt xích trong chuỗi cung ứng và kênh 
marketing lớn hơn. Chính vì vậy, thành công của 
một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào kết quả 
hoạt động của doanh nghiệp đó, mà còn phụ thuộc 
vào chất lượng cạnh tranh của /øàø bô kênh arEcting 
với các kênh của đối thủ. Phần đầu tiên của chương 
này sẽ khám phá bản chất của các kênh marketing, 
thiết kế kênh marketing và các quyết định về quản 


trị. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét mảng phân phối vật 


Chuyển giao giá trị khách hàng 


chất — hay còn gọi là hậu cần — một lĩnh vực đang 
phát triển cực nhanh cả về tầm quan trọng lẫn độ 
phức tạp. Trong chương sau, chúng ta sẽ nghiên cứu 
kỹ lưỡng hơn về hai thành phần trung gian chính của 
kênh marketing: kênh bán lẻ và kênh bán buôn. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem xét Uber 
— một dịch vụ đặt xe ô tô tăng trưởng nhanh chóng, 
dựa trên phần mềm ứng dụng đã xuất hiện ở nhiều 
thành phố trên thế giới trong thời gian gần đây. Uber 
đã đổi mới hoàn toàn các kênh giao thông đô thị, 
tạo ra một thách thức lớn đối với taxi truyền thống 
và các công ty cung cấp dịch vụ ô tô. Khi Uber phát 
triển, các đối thủ truyền thống buộc phải đổi mới 
hoặc có nguy cơ bị đẩy sang một bên. 


UBER: TÁI ĐỊNH HÌNH HOÀN TOÀN CÁC KÊNH VẬN CHUYỂN THÀNH THỊ 


ây là một điều khá hy hữu. Nhưng đôi khi 
sự xuất hiện của một doanh nghiệp sẽ phá vỡ 
hoàn toàn phương thức phân phối một sản 
phẩm hay dịch vụ truyền thống. FedEx đã cách mạng 
hóa các kênh phân phối nhỏ lẻ, Amazon đã chuyển 
đổi hoàn toàn việc bán hàng trực tuyến, ïlunes và 
iPod của Apple đã thay đổi cách thức phân phối nhạc. 
Giờ đây đến Uber — dịch vụ đặt xe dựa trên ứng dụng 
đang cách mạng hóa kênh vận chuyển đô thị. Sự tăng 


trưởng nhanh chóng của Uber đang cho các dịch vụ 
taxi và xe truyền thống thấy cách hãng này kiếm tiền 
bằng những chuyến xe thực. Chỉ trong 7 năm ngắn 
ngủi, Uber đã tăng cường hoạt động tại hàng trăm 
thành phố lớn ở 67 quốc gia, đạt hơn 10 tỷ đô-la phí 
vận chuyển hàng năm thông qua mạng lưới rộng lớn 
của công ty với hơn Ì triệu tài xế. 

Tại sao nhiều khách hàng trên thế giới lại bỏ qua 
các hãng taxi truyền thống tốt và ủng hộ Uber? Tất 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


cả là vì sự tiện lợi và yên tâm. Khách hàng không còn 
phải bước ra những con đường tấp nập để vẫy một 
chiếc taxi. Thay vào đó, ứng dụng điện thoại thông 
minh của Uber cho phép hành khách đặt taxi hoặc 
limo ở gần mình nhất từ bất kỳ vị trí nào, sau đó theo 
đõi chiếc xe trên bản đồ khi nó đến gần. Ứng dụng 
Uber thông tin trước cho tài xế sự tính toán chính 
xác về giá cước vận chuyển tới 
điểm đến (thường ít hơn so với 
cách tính phí của taxi thông 
thường), loại bỏ sự phỏng 
đoán và không chắc chắn. Sau 
khi hoàn thành chuyến đi, 
hành khách chỉ cần bước ra và 
đi ngay. Uber sẽ tự động thanh 
toán với tài xế (bao gồm tiển 
boa) từ hành khách đã đăng ký trả trước với tài khoản 
Uber của họ, điểu này giúp loại bỏ sự bất tiện và lúng 
túng thường xảy ra trong thời điểm thanh toán. Và 
quy trình này được thống nhất ở bất cứ đâu trên thế 
giới, từ San Francisco, London, Paris hoặc Abu Dhabi 
đến Ashville, Bắc Carolina hay Athens, Georgia. 

Hãy cùng so sánh trải nghiệm của người dùng 
Uber với trải nghiệm không chắc chắn và thường 
mang cảm giác bất an của người dùng taxi truyển 
thống. Một phóng viên đã mô tả việc phải xếp hàng 
chờ đợi tại điểm đón taxi, khi mà tài xế đang cố 
thuyết phục một hành khách khác — một người hoàn 
toàn xa lạ — chia sẻ chuyến taxi với anh ta để tăng 
giá của chuyến đi. Chiếc taxi cũ kỹ và bẩn thỉu với 
những chiếc ghế ngổi đã sờn rách. Trong suốt chuyến 
đi, tài xế taxi nói chuyện điện thoại bằng tiếng nước 
ngoài qua tai nghe, điểu này gây Ìo ngại về sự an toàn 
khi tài xế bị mất tập trung trong khi đang lái xe trên 
đường phố đông nghịt. Người tài xế nói tiếng Anh 
rất kém và gần như không thể hiểu nổi. Người phóng 


Uber - dịch vụ đặt xe dựa trên ứng dụng đang 
tăng trưởng nhanh chóng và cách mạng hóa 


quanh thể giới. Với sự phát triển của Uber, các 
hãng taxi truyền thống buộc phải đổi mới hoặc 


đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. 


CÁC KÊNH MARKETING | BBI 


viên chia sẻ: “Điều đó hóa ra lại là một điểu tốt vì 
tôi không thể hiểu những gì anh ta cố nói khi anh 
ta xúc phạm tôi vì đã không cho anh ta số tiền boa 
mà anh ta muốn.” Người phóng viên kết luận: “lồi 
bước ra khỏi xe taxi trước cửa nhà và nhận ra mình 
không còn phải chịu đựng gã tài xế khó chịu này 
nữa. Uber đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, 
và tôi thể với Chúa, [ở bất 
cứ nơi nào có Uber], tôi 
sẽ không bao giờ gọi taxi 


truyền thống nữa.” 


kênh vận chuyển trong các thành phổ vòng 


Các tài xế Uber có 
thể là người lái xe chuyên 
nghiệp từ hãng taxi truyền 
thống và công ty vận 
chuyển, hoặc là những 
người bình thường đang tìm kiếm các cuộc phiêu 
lưu nho nhỏ và một chút thu nhập thêm trong thời 
gian rảnh. Tất cả các tài xế Uber đều phải tham gia 
một buổi định hướng yêu cầu họ thành thạo ngôn 
ngữ phổ thông tại thị trường mà họ đang phục vụ, 
điểu này đảm bảo họ có thể giao tiếp một cách hiệu 
quả với khách hàng. Các phương tiện của Uber ít 
nhất phải là những mẫu xe từ năm 2010 hoặc mới 
hơn, và các khách hàng có thể lựa chọn loại xe mà họ 
muốn, từ một chiếc Prius cho tới Mercedes S-Class. 
Hệ thống đánh giá hai chiểu, trong đó tài xế đánh 
giá khách hàng và ngược lại, giúp cả hai phía điều 
chỉnh hành vi ứng xử một cách tốt nhất. Những tài 
xế bị đánh giá kém có thể phải đối mặt với nguy cơ 
bị từ chối bởi khách hàng trong tương lai; tương tự, 
những khách hàng bị đánh giá kém cũng có thể bị từ 
chối bởi các tài xế Uber —- những người có thể chọn 
mức giá mà họ chấp nhận được. 

Đổi mới đột phá của Uber đã mang đến làn gió 
mới cho một ngành công nghiệp đang khao khát sự 


EÄ/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


BE2 |_ NGUYÊN LÝ MARKETING 


thay đổi. Các kênh vận chuyển trong đô thị từ lâu đã 
được đặc trưng bởi mối quan hệ độc quyền tập đoàn 
giữa các công ty taxi và chính quyền địa phương để 
đưa ra giá cước vận chuyển cao, kèm theo đó là dịch 
vụ kém và ít trách nhiệm. Như một giáo sư kinh tế 
đã chỉ ra, ngành công nghiệp taxi “đã quá chín muổi 
đối với những người muốn gia nhập [để khởi nghiệp] 
bởi vì mọi người đều ghét nó.” 

Giống như bất kỳ nhà đổi mới nào, một công 
ty mới thành lập như Uber phải đối mặt với một số 
thách thức lớn. Ví dụ, Uber bị chỉ trích vì việc kiểm 
soát lỏng lẻo chất lượng và độ an toàn của tài xế. Vì 
cho đến nay, công ty hoạt động mà không có sự giám 
sát của các cơ quan quản lý, không tuyển dụng trực 
tiếp tài xế (tất cả tài xế Uber đều ký hợp đồng độc 
lập) và không sở hữu bất kỳ chiếc xe nào (tất cả các 
phương tiện đều thuộc sở hữu của tài xế). Tuy nhiên, 
mặc dù một số thành phố đã thông qua pháp lệnh 
tạo thuận lợi cho hoạt động của Uber, những thành 
phố khác đang để ra các quy định hạn chế mới và yêu 
cầu cấp phép hoặc thậm chí cấm hoàn toàn dịch vụ 
đặt xe từ Uber. 

Uber cũng bị chỉ trích bởi các chính sách “định 
giá đột biến” —- một cơ chế định giá không ổn định, 
thúc đẩy tăng giá cước khi cầu vượt quá cung, đôi khi 
dẫn đến giá cước cao đến mức kinh ngạc cùng những 
lời tố cáo về việc chặt chém giá từ khách hàng. Uber 
biện minh cho việc tăng giá bằng cách chỉ ra rằng họ 
tạo nguồn động lực cho nhiều tài xế để những người 
này có mặt trong những khoảng thời gian mà khách 
hàng cần họ nhất. Theo Uber, nếu một khách hàng 
phải trả giá cước cao hơn bình thường vì giá tăng 
đột biến, thì ngoài Uber ra họ sẽ không có sự lựa 
chọn nào khác. Hơn nữa, Uber sẽ thông báo trước 
cho hành khách về giá cước. Nếu không chấp nhận 
giá cước đó, họ có thể tìm một chiếc taxi khác, đi 


Uber cho phép hành khách đặt chiếc xe gần mình nhất từ bất kỳ 


vị trí nào bằng ứng dụng di động, sau đó theo dõi chiếc xe trên 
bản đồ khi nó đến gần. 
PAUL ). RICHARDS/AFP/6etty Images 

phương tiện công cộng hoặc đi bộ. 

Thành công vượt trội của Uber đã thu hút 
lượng lớn đối thủ cạnh tranh, như Lyft, Gett, Carma 
và Curb. Ngay cả Google (chính là nhà đầu tư lớn 
của Uber) cũng đã sẵn sàng ra mắt dịch vụ gọi xe 
riêng, mà trong tương lai sẽ áp dụng phương tiện 
không người lái do Google phát triển. Nhưng Uber 
có rất nhiều lợi thế của kẻ tiên phong trên thị trường. 
Số lượng đặt xe của hãng này gấp 10 lần so với Lyft 
— đối thủ gần kể nhất, và Uber đang có thêm lượng 
khách hàng mới với tốc độ nhanh hơn. 

Hơn nữa, ngay cả khi đang phải cạnh tranh gay 
gắt, Uber cũng ít phải lo ngại các đối thủ cùng mô 
hình hoạt động. Trên thực tế, càng có nhiều đối thủ 
chấp nhận mô hình mới thì càng có nhiều cuộc cách 
mạng về kênh phân phối sẽ phát triển và cạnh tranh 
với những kênh phân phối truyển thống, tạo cơ hội 
cho tất cả các nhà phát triển dịch vụ đặt xe mới. Thay 
vào đó, mô hình phân phối mới đặt ra mối đe dọa 
lớn nhất đối với các hãng taxi và cho thuê xe truyền 
thống — những công ty hiện đang mất cả khách hàng 
lẫn tài xế vào tay Uber cũng như các đối thủ cạnh 


tranh của hãng này. 


Ki /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Dựa trên sự thành công ở Mỹ, Uber hiện đang 
mở rộng nhanh chóng ở nước ngoài. Các thị trường 
lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt hấp dẫn 
với một lượng lớn người dân không sở hữu xe riêng. 
Hiện Uber đang hoạt động tại 37 thành phố của 
Trung Quốc và có kế hoạch tập trung quanh 100 khu 
vực tàu điện ngầm lớn ở đất nước này trong vòng 12 
tháng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, Uber phải cố bắt 
kịp công ty dẫn đầu thị trường — Didi Kuaidi, hiện 
đang hoạt động tại 360 thành phố và thị trấn của 
Trung Quốc. Tương tự, ở Ấn Độ, Uber phải cạnh 
tranh vị trí dẫn đầu thị trường với Ola. 

Mặc dù có sự tăng trưởng bùng nổ nhưng cũng 
giống như những công ty đặt xe khác, Uber vẫn chưa 
sinh lãi. Tương tự như Facebook, Amazon và rất 
nhiều công ty mang tính cách mạng khác trong nền 
kinh tế dựa trên nền tảng internet ngày nay, mô hình 
hoạt động của công ty khởi nghiệp Uber là trước hết 
xây dựng một lượng người dùng lớn, sau đó mới 
tính đến việc kiếm tiển. Uber nắm giữ từ 20-30% 
giá cước mỗi chuyến. Phần còn lại sẽ trả cho tài xế. 
Nhưng Uber dành phần lớn lợi nhuận của họ vào 


KHÁI QUÁT MỤC TIỂU 


Mục tiêu12-1  : này. 


: Hành vi và cách tổ chức kênh 


: Các quyết định quản trị kênh 


sũdflỹsddilaobaoponggasechosnsonossosdaczsfT Tố ốc 


Mục tiêu 12-5 


ị Các quyết định trong việc thiết kế kênh 


SondbodbdooSgbesefiteecsspss4+£osuosio Sẻ. .ốốốốẽốốẽốốốẽẽẽẽẽẽẽ 


: Quản trị chuỗi cung ứng và hậu cần marketing 


CÁC KẼNH MARKETING | BB3 


việc mở rộng và quảng bá. Các nhà đầu tư vào Uber 
dường như rất tự tin. Uber đã huy động được hơn 10 
tỷ đô-Ìa vốn liên doanh và hiện có mức định giá hơn 
62 tỷ đô-la, điểu này khiến họ trở thành công ty công 
nghệ tư nhân có giá trị nhất thế giới. 

Cơn sốt Uber thậm chí còn gây được sự chú 
ý trong các ngành công nghiệp khác. Có vẻ như 
hiện nay đã có các ứng dụng giống như Uber dành 
cho tất cả mọi thứ — ví dụ như giặt ủi và giặt khô 
(Washio), massage tại nhà (Zeel), dịch vụ giao hàng 
24/7 (Postmates) và thậm chí rượu bia (Minibar). 
Trên thực tế, CEO Travis Kalanick của Uber nhận 
thấy các ứng dụng trong tương lai cho các dịch vụ 
Dber là không giới hạn, vượt qua cả việc chỉ đưa mọi 
người tới điểm đến. Một khi Uber xây dựng được 
một mạng lưới xe dày đặc trong mọi thành phố, 
Travis dự đoán công ty có thể sử dụng mạng lưới đó 
để vận chuyển mọi thứ, từ các gói hàng của những 
người bán hàng nhỏ lẻ tới thức ăn mang đi. Kalanick 
cho biết: “Một khi bạn đã cung cấp được dịch vụ vận 
chuyển trong vòng 5 phút, sẽ có rất nhiều thứ bạn có 


thể vận chuyển trong vòng 5 phút."! 


:_ Giải thích tại sao các doanh nghiệp sử dụng các kênh marketing và thảo luận về chức năng của các kênh 


: Chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phổi giá trị 


Thảo luận về cách thức các thành viên trong kênh tương tác và tổ chức để thực hiện công việc của kênh. 


: Nhận diện các kênh phân phối chính dành cho một doanh nghiệp. 


ị Giải thích cách các doanh nghiệp lựa chọn, thúc đẩy và đánh giá các thành viên trong kênh. 


: Thảo luận về bản chất và tầm quan trọng của hậu cần marketing và quần trị chuỗi cung ứng tích hợp. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


55% 


Lời tác giả: Đây là những thuật ngữ 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


CÂU CHUYỆN CỦA UBER CHO THẤY, chiến lược phân phối tốt có thể đóng 
góp mạnh mẽ vào giá trị khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh cho một doanh nghiệp. Thế 
nhưng các doanh nghiệp không thể tự mình mang lại giá trị cho khách hàng. Thay vào đó, 
họ phải hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trong một mạng lưới chuyển giao giá 
trị lớn hơn. 


_= CHUỖI CUNG ỨNG VÀ MẠNG LƯỚI CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ 


“đao to búa lớn” để diễn đạt một khái Việc sản xuất một sản phẩm hay dịch vụ rồi chuyển tới người mua 


niệm hết sức đơn giản: Một doanh 
nghiệp không thể tự mình tạo ra giá 
trị khách hàng. Nó phải hợp tác với 


đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng mối quan hệ không chỉ với người 


tiêu dùng, mà với cả các nhà cung cấp và đại lý bán hàng chủ chốt 


cả một mạng lưới đối tác rộng hơn để trong ¿2ñ ewnøg ng của doanh nghiệp đó. Chuỗi cung ứng này gồm 
hoàn thành nhiệm vụ này. Bản thân ¡ những đối tác thượng tầng (upstream) và hạ tầng (downstream). Đối 
các doanh nghiệp và thương hiệu : tác thượng tẩng của doanh nghiệp là nhóm doanh nghiệp cung ứng 


không cạnh tranh trên thị trường, mà 
toàn bộ mạng lưới chuyển giao giá trị 
của họ thực hiện việc đó. 


nguyên vật liệu thô, bộ phận, linh kiện sản phẩm, thông tin tài chính 
và kiến thức chuyên môn cần thiết để tạo ra sản phẩm/dịch vụ. Tuy 


100 nlðcYlclc anh - nhiên, lâu nay những người làm marketing thường tập trung vào 


phần hạ tầng của chuỗi cung ứng — các &êø? z4azketine (hay kênh phân 


Mạng lưới chuyển giao giá trị phối) trực tiếp phục vụ khách hàng. Các đối tác trong kênh marketing 


Một mạng lưới bao gồm doanh nghiệp, nhà hạ tầng như đầu mối bán buôn, bán lẻ tạo nên mối liên kết trọng yếu 


cung cấp, nhà phân phối và cuối cùng là 


giữa doanh nghiệp và khách hàng của họ. 


khách hàng - những thành phần này “cộng 


tác" với nhau để thúc đẩy hiệu quả của toàn 


Có lẽ thuật ngữ czỗ¿ cuøg øø quá hạn hẹp, bởi nó chỉ đứng ở 


bệ hệ thống trong viêc chuyển giao giá trị _ gÓc nhìn ø xz#-à-bán bàng của doanh nghiệp. Nó gợi ý rằng khi 


khách hàng. 


lập kế hoạch marketing, doanh nghiệp nên bắt đầu từ nguyên vật liệu 

thô, các yếu tố sản xuất đầu vào và năng suất của nhà xưởng. Có một 
thuật ngữ hợp lý hơn, đó là ¿Ùøỗ¿ nởø œ#i„, vì nó đứng ở góc nhìn z#m nhận-uà-pbân phối 
của thị trường. Dưới góc nhìn này, việc lập kế hoạch bắt đầu bằng việc nhận diện nhu cầu 
của khách hàng mục tiêu, từ đó doanh nghiệp phản hồi bằng cách tổ chức một chuỗi nguồn 
lực và hoạt động nhằm mục dich tạo ra giá trị khách hàng. 

Thế nhưng, ngay cả góc nhìn chuỗi nhu cầu của một doanh nghiệp vẫn có thể quá 
hạn hẹp vì nó cần góc nhìn theo từng bước thông suốt về các hoạt động mua hàng-sản 
xuất-tiêu thụ. Song hầu hết các doanh nghiệp lớn hiện nay đều thiết lập và quản lý một 
mạng lưới cung ứng giá trị phức tạp, xuyên suốt. Như đã để cập trong Chương 2, mạng 
lưới cung ứng giá trị dành cho doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà phân phối và cuối cùng 
là khách hàng — những thành phần “cộng tác” với nhau để thúc đẩy hiệu quả của toàn bộ 
hệ thống. Ví dụ, Pepsi tạo ra những thức uống tuyệt vời. Nhưng để sản xuất và tung ra 
thị trường một trong những dòng sản phẩm của công ty — cola cổ điển — Pepsi phải quản 


EŠ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


lý một mạng lưới nhân viên khống lổ trong công ty, từ 
nhân viên marketing và bán hàng cho đến nhân viên 
tài chính và vận hành. Công ty cũng phải phối hợp 
nỗ lực của hàng nghìn nhà cung cấp, đóng chai, bán lẻ 
khác nhau, từ Kroger và Walmart tới Papa John Pizza, 
các công ty quảng cáo, cũng như nhiều công ty dịch 
vụ marketing khác. Toàn bộ mạng lưới phải hoạt động 
cùng nhau để tạo ra giá trị khách hàng và thiết lập một 
định vị thương hiêu “Pepsi: Live for Now” (Pepsi: Sống 
cho hiện tại). 


CÁC KÊNH MARKETING | BBB 


Chương này tập trung vào các kênh marketing #Mạng lưới chuyển giao giá trị: Chỉ với việc sản xuất và 


— phần hạ tầng của mạng lưới chuyển giao giá trị. 
Chúng ta sẽ xem xét 4 câu hỏi lớn liên quan đến kênh 


marketing: Bản chất của các kênh marketing là gì và tại 


marketing một sản phẩm Cola, Pepsi phải quản lý một mạng 
lưới rất lớn, bao gồm các nhân viên trong công ty cộng thêm 
hàng nghìn nhà cung cấp, đóng chai, bán lẻ và các hãng 
marketing, họ làm việc cùng nhau để tạo nên giá trị khách 


sao chúng lại quan trọng? Các doanh nghiệp trong một hàng và thiết lập định vị thương hiệu “Pepsi: Live for Now” 
kênh tương tác và tổ chức như thế nào để vận hành  (Pepsi: Sống cho hiện tại) 


kênh đó? Doanh nghiệp sẽ gặp phải những vấn để gì khi AP lmages 


thiết kế và quản lý các kênh của mình? Quản trị phân 


phối vật chất và quản trị chuỗi cung ứng đóng vai trò gì trong việc thu hút và làm hài lòng 


khách hàng? Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các vấn để về kênh marketing từ 


góc nhìn của nhà bán lẻ và nhà bán buôn. 


Bản chất và tầm quan trọng của các kênh marketing 


Rất ít nhà sản xuất trực tiếp bán sản phẩm cho người sử dụng cuối 
cùng. Thay vào đó, hầu hết họ đều sử dụng các bên trung gian để dưa 
sản phẩm đến thị trường. Họ cố gắng gây dựng một kênh marlceting 
(hay kênh phân phối) - một tập hợp các tổ chức phụ thuộc lẫn nhau, 
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hoặc tiêu thụ của người tiêu dùng 
hoặc khách hàng doanh nghiệp. 

Các quyết định về kênh marketing của một doanh nghiệp ảnh 
hưởng trực tiếp đến mọi quyết định marketing khác. Giá cả phụ thuộc 
vào việc doanh nghiệp có hợp tác với chuỗi cửa hàng giảm giá toàn 
quốc, có sử dụng các cửa hàng chuyên dụng chất lượng cao, hoặc có 
bán hàng trực tuyến cho người tiêu dùng hay không. Các quyết dịnh 
về bộ máy kinh doanh và truyền thông của doanh nghiệp phụ thuộc 
vào việc những đối tác của họ cần được thuyết phục, huấn luyện, thúc 


s Lồi tác giả: Trong phần này, chúng ta 


sẽ xem xét phần cấu trúc hạ tầng của 
mạng lưới chuyển giao giá trị - các tổ 
chức kênh marketing liên kết doanh 
nghiệp với khách hàng. Để hiểu giá trị 
của chúng, bạn hãy tưởng tượng cuộc 
sống sẽ thế nào nếu thiếu những nhà 
bán lẻ, ví dụ như các cửa hàng tạp hóa 
hay siêu thị nhỏ. 


Kênh marketing (hay kênh phân phối) 
Một tập hợp các tổ chức phụ thuộc lẫn nhau 
giúp sản phẩm/dịch vụ sẵn sàng đáp ứng nhu 
cầu sử dụng hoặc tiêu thụ của người tiêu 
dùng hay khách hàng doanh nghiệp. 


KÄ/@ROUPS/YEUKIiNDLEViETNAM 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


đẩy và hỗ trợ ở mức nào. Việc một doanh nghiệp có phát triển hoặc giành được sản phẩm 
mới hay không có thể phụ thuộc vào việc những sản phẩm đó phù hợp như thế nào với khả 
năng của các thành viên cùng kênh khác. 

Các doanh nghiệp thường hiếm khi chú ý tới những kênh phân phối của mình — đôi 
khi việc này gây ra tổn thất đáng tiếc. Trái lại, nhiều doanh nghiệp lại sử dụng các hệ thống 
phân phối sáng tạo để đạt được lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp Rent-A-Car đã cách 
mạng hóa ngành cho thuê xe hơi bằng cách đặt văn phòng bên ngoài các sân bay. Apple 
“đánh thức” ngành bán lẻ âm nhạc bằng cách bán các bản nhạc dành cho ¡Pod thông qua 
internet trên ïlunes. Chính hệ thống phân phối sáng tạo, đẩy ấn tượng của FedEx đã giúp 
họ dẫn đầu thị trường chuyển phát nhanh. Và Amazon.com đã thay đổi mãi mãi diện mạo 
ngành bán lẻ và trở thành ÑWalmart của internet bằng cách bán mọi thứ mà không cần đến 
các cửa hàng vật lý. 

Các quyết định về kênh phân phối thường liên quan tới những cam kết lâu dài với các 
doanh nghiệp khác. Ví dụ, những công ty như Ford, McDonald, HP có thể dễ dàng thay đối 
chương trình quảng cáo, truyền thông hay định giá. Họ có thể loại bỏ sản phẩm cũ và sản 
xuất những mẫu mới theo nhu cẩu thị trường. Nhưng một khi đã thiết lập các kênh phân 
phối thông qua hợp đồng với các bên mua nhượng quyền thương hiệu, đại lý độc lập hay 
nhà bán lẻ lớn, nếu tình hình biến động, họ cũng không thể thay thế những kênh này bằng 
các cửa hàng hay trang web thuộc sở hữu của mình. Do vậy, ban quản trị phải thiết kế kênh 
phân phối một cách cẩn trọng, với tầm nhìn bao quát tình hình kinh doanh của cả hiện tại 
lẫn tương lai. 


Cách thức các thành viên trong kênh marketing tạo ra giá trị 


Tại sao các nhà sản xuất lại chuyển một phần công việc bán hàng cho các đối tác cùng kênh? 
Xét cho cùng, làm như vậy nghĩa là từ bỏ một vài sự kiểm soát đối với cách thức bán và đối 
tượng mua sản phẩm của họ. Nhà sản xuất sử dụng các trung gian vì họ đạt hiệu quả cao 
hơn trong việc đưa hàng hóa tới thị trường mục tiêu. Thông qua các mối quan hệ, kinh 
nghiệm, sự chuyên môn hóa và quy mô hoạt động của mình, các trung gian thường đem lại 
cho doanh nghiệp nhiều lợi ích hơn so với việc doanh nghiệp tự thực hiện. 

#Hinh 12.1 cho thấy mức độ hiệu quả của việc sử dụng các trung gian. Hình 12.1A 
cho thấy 3 nhà sản xuất, mỗi nhà sản xuất sử dụng phương thức marketing trực tiếp để tiếp 
cận 3 khách hàng. Hệ thống này đòi hỏi 9 mối quan hệ khác nhau. Hình 12.1B cho thấy 
3 nhà sản xuất làm việc thông qua một nhà phân phối là đầu mối liên hệ với 3 khách hàng 
kia. Hệ thống này chỉ đòi hỏi 6 mối quan hệ. Theo cách này, các trung gian cắt giảm khối 
lượng công việc cẩn thực hiện bởi cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng. 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING | B57 


#Hinh 12.1 Việc bổ sung nhà phân phối làm giảm số lượng giao dịch kênh 


: h Nhà sản xuất |mem=seessssb | Kháchhàng Nhà sản xuất 
ác trung gian kênh y 


marketing khiến việc 
mua hàng của người tiêu 
dùng trở nên dễ dàng 


Khách hàng 


hơn nhiều. Một lần nữa, 


của chúng ta nếu thiếu 


các cửa hàng tạp hóa. |—” 


Bạn sẽ đi mua lốc 12 lon 


Coke hay hất kỳ món 2 


hàng quen thuộc mà bạn Nhà sản xuất Sun: Khách hàng Nhà sản xuất 
vẫn thường bỏ vào giỏ 


hàng như thể nào? 


hãy nghĩ về cuộc sống Nhà sản xuất Khách hàng Nhà sản xuất | mồ | Nhàphân phối |sồ | Khách hàng 


Khách hàng 


A. Số lượng mối quan hệ nếu không có nhà phân phối B. Số lượng mối quan hệ nếu có nhà phân phối 


Từ quan điểm của hệ thống kinh tế, vai trò của các trung gian marketing là chuyển đổi 
tập hợp chủng loại sản phẩm mà nhà sản xuất làm ra thành tập hợp chủng loại sản phẩm 
mà người tiêu dùng cần. Nhà sản xuất làm ra tập hợp sản phẩm hạn chế về chủng loại với số 
lượng lớn, nhưng người tiêu dùng lại muốn tập hợp sản phẩm đa dạng về chủng loại với số 
lượng nhỏ. Các thành viên kênh marketing mua số lượng lớn từ nhiều nhà sản xuất rồi chia 
nhỏ chúng thành tập hợp đa dạng hơn về chủng loại như mong muốn của người tiêu dùng. 

Ví dụ, Unilever sản xuất hàng triệu bánh xà phòng rửa tay Lever 2000 mỗi tuần, 
nhưng mỗi lần bạn chỉ mua một vài bánh. Thế nên, hãng bán lẻ các mặt hàng giảm giá, 
thực phẩm, thuốc men như Kroger, Walgreens, Target mua lại hàng xe tải xà phòng Lever 
2000 về bán trong cửa hàng của mình. Đến lượt bạn, khi cần, bạn có thể chỉ mua một bánh 
xà phòng Lever 2000 cùng một xe đẩy chứa các món linh tỉnh như kem đánh răng, dầu gội 
đầu cùng nhiều sản phẩm cần thiết khác. Do đó, doanh nghiệp trung gian đóng vai trò rất 
quan trọng trong việc tương thích cung-cầu. 

Bằng cách đưa sản phẩm/dịch vụ đến với khách hàng, các thành viên trong kênh 
marketing đã tạo thêm giá trị khi nối liền khoảng cách về thời gian, địa điểm, quyền sở hữu 
sản phẩm/dịch vụ với người tiêu thụ. Các thành viên của kênh marketing thực hiện nhiều 
chức năng then chốt. Một số giúp hoàn tất giao dịch mua bán: 

®- 72ôøg z¿z;: Thu thập và phân phối thông tin nghiên cứu marketing, thông tin hữu 

ích về các yếu tố và ảnh hưởng trong môi trường marketing cần thiết cho việc lập 
kế hoạch và thúc đẩy trao dối. 

e Truyền thông: Phát triển và lan truyền những thông điệp truyền thông có sức thuyết 

phục về sản phẩm/dịch vụ. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


558 


Cấp độ kênh 
Lớp trung gian thực hiện một số công việc 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


°- MØ guaø bệ: Tìm kiếm và giao tiếp với những người mua tiểm năng. 

e_ 2 đZ: Định hình và điểu chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của người 

mua, bao gồm cả những hoạt động như sản xuất, phân loại, lắp ráp, đóng gói. 

+ 70/ơng bưựng: Đạt được sự đồng thuận về mức giá và các điểu khoản khác cho sản 

phẩm/dịch vụ để chuyển giao quyển sở hữu sản phẩm/dịch vụ đó. 

Các chức năng khác giúp hoàn tất giao dịch: 

se Phân pbối uật cbất: Vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. 

e- 727 zợ: Huy động và sử dụng vốn để chỉ trả chỉ phí vận hành kênh. 

e_ 7/Ø» nhận rúi ro: Tiếp nhận rủi ro của việc thực hiện phần việc trong kênh. 

Câu hỏi đặt ra không phải là liệu những chức năng này có cần được thực hiện hay 
không — chúng nhất thiết phải được thực hiện — mà là ai sẽ thực hiện chúng. Nếu đó 
là nhà sản xuất thì chỉ phí sẽ tăng lên và do đó, giá bán sẽ cao hơn. Khi một số chức 
năng được chuyển cho trung gian, chỉ phí của nhà sản xuất và giá bán có thể giảm, 
nhưng phía trung gian phải lấy phí nhiều hơn để trang trải chỉ phí hoạt động của họ. 
Khi phân chia công việc trong kênh phân phối, các chức năng khác nhau nên được giao 
cho những thành viên có khả năng tạo thêm nhiều giá trị nhất trong tương quan với 
chi phí bỏ ra. 


Số lượng cấp độ kênh 


Doanh nghiệp có thể thiết kế các kênh phân phối của mình để đưa sản phẩm/dịch vụ 
tới khách hàng theo nhiều cách thức khác nhau. Mỗi cấp độ kênh là một lớp trung gian 
marketing thực hiện một phần việc nào đó trong quá trình đưa sản phẩm và khả năng sở 
hữu chúng đến gần người tiêu dùng cuối cùng hơn. Vì cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng 
cuối cùng đều thực hiện một phần việc nhất định nên họ cũng được coi là một bộ phận của 
mọi kênh phản phối. 

Số j/ựng cấp độ trưng gian chính là đ@ đ2i của một kênh. 


iref8 ÉfAIyftja°tär: BlidffG3- ti tan gũ #Hinh 12.2 thể hiện độ dài khác nhau của cả kênh người tiêu dùng 


hữu chúng đến gần hơn người tiêu dùng cuối _ lẫn doanh nghiệp. Hình 12.2A thể hiện một số kênh phân phối tới 


cùng hơn. 


Kênh marketing trực tiếp 
Kênh marketing không có các cấp độ trung 


Kênh marketing bao gồm một hoặc nhiều 
cấp độ trung gian. 


người tiêu dùng với độ dài khác nhau. Kênh 1, kênh marketing 
trực tiếp, không có tầng trung gian, trong đó doanh nghiệp trực 
tiếp bán hàng cho người tiêu dùng. Ví dụ, Mary Kay Cosmestics và 


Amway bán sản phẩm thông qua các nhóm bán hàng tại nhà và văn 


gian. 
phòng cũng như các trang web trực tuyến và phương tiện truyền 
Kênh marketing gián tiếp thông xã hội; những công ty như hãng bảo hiểm GEICO và Omaha 


Steaks bán trực tiếp tới khách hàng thông qua các kênh internet, di 


EŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING | B58 


động và điện thoại. Các kênh còn lại trong Hình 12.2A là kênh marketing gián tiếp, 
gồm một hoặc nhiều cấp độ trung gian. 

Hình 12.2B thể hiện một số kênh phân phối tới khách hàng doanh nghiệp phổ biến. 
Người làm marketing có thể huy động chính đội ngũ bán hàng của mình để bán trực tiếp 
cho khách hàng doanh nghiệp. Hoặc họ có thể bán cho nhiều dạng trung gian khác nhau, 
sau đó các trung gian này sẽ bán lại cho khách hàng. Đôi khi chúng ta cũng gặp các kênh 
marketing rới khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với nhiều cấp độ hơn nữa, 
nhưng số này không nhiều. Từ quan điểm của nhà sản xuất, số lượng cấp độ nhiều hơn 
đồng nghĩa với quyển kiểm soát ít hơn và kênh sẽ phức tạp hơn. Thêm nữa, tất cả các tổ 
chức tham gia kênh marketing đều được liên kết bởi một số dạng 2z eðả4y, bao gồm dòng 
uật chất của sản phẩm, dòng chây quyển sở bữu, dòng chảy thanh toán, dò? chẩy thông tin và 
dòng chẩy truyền ;bông. Những dòng này có thể khiến các kênh chỉ có một hoặc vài cấp độ 
trở nên hết sức phức tạp. 


Hình 12.2 Các kênh marketing tới khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp 


Sử dụng các kênh trực tiếp, một 
doanh nghiệp bán hàng trực tiếp 
cho người tiêu dùng (đừng ngạc 
nhiên!). Ví dụ: GEICO và Amway. 


Sử dụng các kênh gián tiếp, doanh nghiệp sử dụng 
một hoặc nhiều lớp trung gian để đưa sản phẩm đến 
người mua cuối cùng. Ví dụ: hầu hết những thứ mà 
bạn mua, từ kem đánh răng đến máy ảnh và xe hơi. 


 .. kẺ cối 
... Z7 
2“ 
2.” .” 
. .“ d 

Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất 
Nhà bán buôn lo do, của HỮA sản 
xuất hoặc chỉ nhánh 

bán hàng 
Nhà bán lẻ Nhà bán lẻ Nhà phân phối Nhà phân phổi 
doanh nghiệp doanh nghiệp 
Người tiêu dùng Người tiêu dùng Người tiêu dùng Khác fuhang Khách hàng Khách hàng 
doanh nghiện doanh nghiệp doanh nghiệp 


Kênh 1 


Kênh 2 


Kênh 3 


A. Các kênh marketing tới người tiêu dùng 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Kênh 1 


Kênh 2 


Kênh 3 


B. Các kênh marketing tới khách hàng doanh nghiệp 


560 


Lồi tác giả: Các kênh được tạo thành 
không chỉ bằng khung và mũi tên trên 
giấy tờ. Chúng là các hệ thống hành 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


*...HÀNH VI VÀ TỔ CHỨC KÊNH 


Các kênh phân phối không chỉ là tập hợp đơn giản của nhiều doanh 
nghiệp gắn kết với nhau bằng những dòng chảy. Chúng là hệ thống 


vi được hình thành bởi nhiều doanh : hành vi phức tạp, trong đó con người và doanh nghiệp tương tác để 


nghiệp, con người thực tương tác với : đạt được mục tiêu cá nhân, mục tiêu doanh nghiệp và mục tiêu của 


nhau để đạt được mục tiêu riêng lẫn 
chung. Cũng như các nhóm người, đôi 
khi các thành viên trong kênh hợp tác 


toàn thể hệ thống. Một số hệ thống kênh chỉ bao gồm các tương tác 
không chính thức giữa những doanh nghiệp được tổ chức một cách 


tốt với nhau, đôi khi thì không. lỏng lẻo. Số khác cấu thành từ Các hình thức tương tác chính thức dưới 


sự dẫn dắt của những cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Hơn nữa, các hệ thống 
kênh không cố định; khi các dạng trung gian mới xuất hiện, toàn thể 
hệ thống sẽ phát triển hơn. Ở đây chúng ta chỉ xem xét hành vi trong kênh marketing và 
cách các thành viên tổ chức để thực hiện công việc của toàn hệ thống. 


Hành vỉ trong kênh marketing 


Một kênh marketing cấu thành từ những doanh nghiệp hợp tác với nhau vì lợi ích chung. 
Các thành viên trong hệ thống đều phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, một đại lý xe Ford phụ 
thuộc vào Ford để thiết kế những chiếc xe đáp ứng nhu cầu khách hàng, thuyết phục họ 
mua xe của hãng cũng như cung cấp dịch vụ hậu mãi. Các đại lý xe Ford lại phụ thuộc vào 
nhau để cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng tốt nhằm nâng cao danh tiếng của thương 
hiệu. Thực vậy, thành công của các đại lý xe Ford độc lập phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh 
của toàn bộ kênh marketing của Ford với các kênh marketing của Toyota, GM, Honda và 


nhiều nhà sản xuất khác. 


Mỗi thành viên trong hệ thống đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt. Ví dụ, vai trò của 
Samsung là sản xuất các thiết bị điện tử mà người tiêu dùng sẽ yêu thích và tạo ra nhu cầu 
thông qua quảng cáo trên toàn quốc. Vai trò của Best Buy là trưng bày những sản phẩm 
Samsung này tại các địa điểm thuận tiện, trả lời thắc mắc từ khách hàng và hoàn tất việc 
bán sản phẩm. Kênh này sẽ hiệu quả nhất khi từng thành viên đảm nhận đúng phần việc 


mà mình có thể làm tốt nhất. 


Trong trường hợp lý tưởng, thành công của từng thành viên trong kênh marketing phụ 
thuộc vào thành công của toàn hệ thống, vậy nên tất cả các doanh nghiệp thuộc cùng một 
kênh nên hợp tác với nhau một cách suôn sẻ. Họ nên hiểu và chấp nhận vai trò của nhau, 
gắn kết hoạt động của nhau và hợp tác vì mục tiêu chung của toàn hệ thống. Tuy nhiên, mỗi 
thành viên thường hiếm khi có được tầm nhìn bao quát như vậy. Hợp tác vì mục tiêu chung 
đôi khi đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mục tiêu riêng. Dù phụ thuộc lẫn nhau nhưng các 
thành viên trong cùng hệ thống thường hoạt động đơn lẻ vì lợi ích trước mắt cao nhất cho 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING | B61 


bản thân. Họ thường bất đồng về việc ai nên làm gì và vì phần thưởng gì. Những bất đồng 


về mục tiêu, vai trò và phần thưởng đó sẽ tạo nên xung đột trong kênh marketing. 


Xung đột ngang xây ra giữa các doanh nghiệp cùng cấp độ trong kênh marketing. Ví 


A7 €C 


dụ, một đại lý xe Ford ở Chicago phàn nàn rằng một đại lý khác trong thành phố “cướp” 


khách hàng của họ bằng việc đưa ra mức giá quá thấp hoặc quảng cáo vượt khỏi phạm vi 


được chỉ định. Hoặc một cửa hàng nhượng quyền kinh doanh của Holiday Inn. phàn nàn 


về một cửa hàng Holiday Inn. khác “chặt chém” khách hàng, cung cấp dịch vụ tệ, làm tốn 


hại hình ảnh Holiday Inn. nói chung. 

Xung đột đọc, xảy ra giữa các cấp độ khác nhau trong cùng kênh 
marketing, thường xuất hiện nhiều hơn so với xung đột ngang. 3ÄVi 
dụ, trong những năm gần đây, MclDonalds đã phải đối mặt với xung 
đột trong hệ thống 3.100 cửa hàng nhượng quyển của họ:” 

Những khảo sát gần đây của các chủ sở hữu nhượng quyền McDonalds 

đã phản ánh sự bất mãn đáng kể của bên nhận nhượng quyển với tập 

đoàn này. Một số xung đột bắt nguồn từ sự trì trệ vể doanh số toàn 
hệ thống trong những năm gần đây, điểu khiến cả hai bên căng thẳng 
hơn. Những xung đột cơ bản nhất là về tài chính. MclDonalds kiếm 
tiền từ tiền bản quyển nhượng quyển dựa trên tổng doanh số của hệ 
thống. Ngược lại, những người được nhượng quyển kiếm tiển từ lợi 
nhuận — những gì còn lại sau khi trả chỉ phí của họ. Để đảo ngược 
tình hình doanh số sụt giảm, McDonaldS đã tăng cường tập trung 
vào việc giảm giá mạnh, một chiến lược làm tăng doanh số của công 
ty nhưng làm giảm lợi nhuận của bên nhận nhượng quyền. Bên nhận 
nhượng quyển cũng phàn nàn về việc phải thêm các món thực đơn 
phổ biến nhưng phức tạp hơn, ví dụ như burger tùy chọn, đồ uống 
McCafe và bữa sáng cả ngày — những thứ giúp tăng tốc độ tăng trưởng 
hàng đầu cho McDonaldSs, nhưng tốn thêm chỉ phí chuẩn bị, thiết bị 
và chi phí nhân sự cho bên được nhượng quyển, đồng thời làm giảm 
tốc độ phục vụ. McDonalds cũng đã yêu cầu bên được nhượng quyển 
thực hiện những nâng cấp và đại tu nhà hàng khá tốn kém. Tóm 
lại, mặc dù gần đây doanh số của McDonalds tăng nhưng bên được 
nhượng quyền vẫn bất mãn. Các cuộc khảo sát gần đây nhất đánh giá 
mối quan hệ nhượng quyền của McDonald hiện tại ở mức thấp nhất 
mọi thời đại (1,81 trên 5), với thang đo từ “thỏa đáng” tới “tệ”. Điểu 
đó thật đáng lo ngại cho McDonald$s, khi các chủ sở hữu nhượng 
quyền của họ điểu hành tới 90% số nhà hàng của công ty. Các nghiên 
cứu cho thấy một mối liên hệ rất lớn giữa sự hài lòng của bên nhận 


nhượng quyền và dịch vụ khách hàng. 


Xung đột trong kênh marketing 
Sự bất đồng giữa các thành viên trong kênh 
marketing về mục tiêu, vai trò và phần 
thưởng - ai nên làm việc gì và nhận được 
phần thưởng gì. 


*%Xung đột trong kênh marketing: Mức 


độ không hài lòng cao từ bên được nhượng 
quyền gây ra mối lo ngại đối với McDonalds. 
Các chủ sở hữu nhượng quyền của họ điều 
hành tới 80% địa điểm nhà hàng của công 
ty và có một mối liên hệ rất lớn giữa sự hài 
lòng của bên nhận nhượng quyền với dịch vụ 
khách hàng. 

® Greg Balfour Evans/Alamy 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B562 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Một số xung đột trong kênh marketing xuất hiện ở dạng cạnh tranh lành mạnh. Sự cạnh 
tranh này tốt cho toàn hệ thống: không có nó, kênh marketing có thể trở nên thụ động và không 
được cải tiến. Ví dụ, xung đột của McDonald$ với bên được nhượng quyền có thể đại diện cho 
kiểu cho-và-nhận thông thường đối với quyển lợi tiềm năng của các đối tác trong kênh. Nhưng 
mâu thuẫn nghiêm trọng kéo dài có thể gây hại đến hiệu quả của toàn bộ hệ thống và gây ra tổn 
thất lâu dài cho các mối quan hệ trong hệ thống. McIonalds nên quần lý xung đột trong kênh 


marketing của mình một cách cẩn trọng, tránh sự việc vượt quá tẩm kiểm soát. 


Hệ thống marketing dọc 


Để kênh marketing hoạt động hiệu quả, vai trò của từng thành viên trong kênh đó phải 
chuyên biệt, và mâu thuẫn trong kênh phải được quản lý. Toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động 
tốt hơn nếu bao gồm một doanh nghiệp, đại diện hay bộ máy lãnh đạo có quyền chỉ định 
công việc cũng như quản lý mâu thuẫn. 

Từ trước đến nay, “¿ênub phân phối truyền thống vốn thiếu sự lãnh đạo và quyền lực, thường 
dẫn đến mâu thuẫn tiêu cực và hiệu quả kém. Một trong những bước phát triển lớn nhất trong 
suốt những năm qua chính là sự xuất hiện của hệ thống marketing dọc, tạo ra quyền lực lãnh 
đạo cho toàn hệ thống. Hình 12.3 so sánh hai cách bố trí kênh marketing vừa nêu. 

Một kênh phân phối thông thường bao gồm một hoặc nhiều nhà sản xuất, nhà bán 
buôn và bán lẻ độc lập. Mỗi đơn vị là một tổ chức kinh doanh riêng lẻ luôn tìm cách tối 
đa hóa lợi nhuận của mình, thậm chí bằng cách đánh đổi lợi ích của toàn hệ thống. Không 


Kênh phân phối thông thường 

Kênh marketing bao gồm một hoặc nhiều 
nhà sản xuất, nhà bán buôn và bán lẻ độc 
lập, mỗi đơn vị là một tổ chức kinh doanh 
luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của mình, 
thậm chí bằng cách đánh đổi lợi nhuận của 
toàn hệ thống. 


Hệ thống marketing dọc (VMS) 

Kiểu cấu trúc kênh trong đó nhà sản xuất, 
nhà bán buôn và bán lẻ hoạt động như một 
hệ thống đồng nhất. 


VMS tập đoàn 

Hệ thống marketing dọc phối hợp các bước 
kế tiếp nhau cúa quy trình sản xuất và phân 
phối dưới một quyền sở hữu duy nhất - 
quyền lãnh đạo toàn hệ thống được thiết 
lập thông qua quyền sở hữu chung. 


thành viên nào nắm giữ nhiều kiểm soát đối với các thành viên khác, 
và không có phương thức chính thức nào để chỉ định vai trò cũng như 
cách giải quyết mâu thuẫn nảy sinh. 

Ngược lại, một hệ thống marketing dọc (Vertical marketing 
system — VM®) cấu thành từ các nhà sản xuất, nhà bán buôn và bán lẻ 
hoạt động như một hệ thống đồng nhất. Một thành viên trong VMS 
nắm quyền kiểm soát kênh thông qua việc sở hữu các thành viên khác, 
ký hợp đồng với họ hoặc nắm giữ nhiều quyền lực tới mức tất cả đều 
phải hợp tác. Thành viên này có thể là nhà sản xuất, nhà bán buôn 
hoặc nhà bán lẻ. 

Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận về 3 hình thức VMS chính: Z2 
đoàn, bợp đổng và được quản ý Mỗi hình thức sử dụng những phương 
thức khác nhau để thiết lập quyền lãnh đạo và quyền lực trong hệ thống. 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING 


565 


_——= ~_.. 
Nhà sản xuất Hinh 12.3 So sánh kênh phân phối thông 
Nhà sản xuất thường với hệ thống marketing dọc 
si 
Nhà bán lẻ 
Nhà bán buôn Nhà bán buôn 


Hệ thống marketing dọc - lại một 
thuật ngữ “đao to búa lớn" nữa để chỉ 
một khái niệm đơn giản. Nó chỉ là một 


L1ị 


Nhà bán lẻ 


hệ thống trong đỏ các thành viên ở 
những tầng khác nhau (dọc) hợp tác 


+ 


1IladlUI'WSETi 


với nhau theo một phương thức thống 


=—=. Wế S0 nhất (hệ thống) nhằm đạt được mục 
Người tiêu dùng UỔI,HỆU Cung tiêu của toàn bộ kênh. 


Kênh marketing Hệ thống 
thông thường marketing dọc 


Á > ® 
lhm 4| luizrg 
\ \ 


VMS tập đoàn 


VMS tập đoàn hợp nhất các bước kế tiếp nhau của hoạt động sản xuất và phân phối dưới 
một quyền sở hữu duy nhất. Sự phối hợp và quản lý xung đột đạt được thông qua các kênh 
tổ chức thông thường. Ví dụ, công ty kinh doanh tạp hóa khổng lổ Kroger sở hữu và điểu 
hành 40 cơ sở sản xuất — 18 xưởng sữa, 10 xưởng bánh kẹo, 5 xưởng sản xuất hàng rạp hóa, 
3 xưởng đồ uống, 2 xưởng pho-mát và 2 xưởng thịt. Những cơ sở này thâu tóm 40% trong 
số hơn 14.000 nhãn hiệu riêng xuất hiện trên các kệ siêu thị của họ.” 

Tương tự, hãng kính Luxottica không mấy nổi tiếng ở l4 nhưng lại chính là nơi sản 
xuất ra nhiều thương hiệu kính mắt nổi tiếng — bao gồm các thương hiệu của chính họ 
là Ray-Ban, Oakley, Persol và Vogue Eyewear lẫn các thương hiệu đã đăng ký bản quyển 
như Burberry, Chanel, Polo Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, DKNY, Prada, Versace và 
Michael Kors. Sau đó, hãng quản lý các thương hiệu này thông qua một số chuỗi cửa hàng 
kính mắt lớn nhất thế giới như LensCrafters, Pearle Vision, Sunglass Hut, Target Optical, 
Sears Optical — cũng thuộc quyển sở hữu của Luxottica. lóm lại, nhờ liên kết dọc, Luxottica 
nắm tới 60-80% thị trường kính mắt tại Mỹ.“ 


VMS theo hợp đồng 


VMS theo hợp đồng cấu thành từ các doanh nghiệp độc lập nằm ở các cấp độ khác nhau 
của quá trình sản xuất và phân phối. Họ bắt tay nhau thông qua các hợp đồng nhằm đạt 
được sức ảnh hưởng kinh tế hoặc doanh số tốt hơn so với khi hoạt động riêng lẻ. Các thành 
viên trong hệ thống này hợp tác với nhau và quản lý mâu thuẫn thông qua thỏa thuận 
hợp đồng. 


KÄ/(ROUD9S/YEUKiNDLEViETNAM 


B84 | NGUYÊN LÝ MARKETING 

VMS theo hợp đồng 

Một hệ thống marketing dọc trong đó các 
doanh nghiệp độc lập ở những khâu sản suất 
và phân phối khác nhau cùng hợp tác thông 
qua hợp đồng. 


Tổ chức nhượng quyền 

Một hệ thống marketing dọc theo hợp đồng 
trong đó một thành viên của kênh, được gọi 
là bên nhượng quyền thương hiệu, kết nối 
một vài công đoạn trong quá trình sản xuất- 
phân phối sản phẩm/dịch vụ. 


ts Who Core.” 
ven lượmmen sem 


#Hệ thống nhượng quyển: Thông qua 
việc nhượng quyền, Two Men and a Truck 
- “Những người vận chuyển tận tâm" - đã 
phát triển nhanh chóng từ một công việc 
làm thêm của hai cậu học sinh trung học 
trở thành một hệ thống toàn cầu với 580 địa 
điểm nhượng quyền cùng sự tăng trưởng 
đáng ghi nhận trong 6 năm qua. 

TWwo Men and a Truck International 


Tổ chức nhượng quyền là dạng liên kết dọc theo hợp đồng 
thường thấy nhất. Một thành viên trong hệ thống — gọi là ô/»u øbng 
qw„yêz — đóng vai trò kết nối các công đoạn khác nhau trong quy trình 
sản xuất-phân phối. Chỉ riêng tại Mỹ đã có khoảng 800.000 cửa hàng 
được nhượng quyển trị giá 994 tỷ đô-la. Các nhà phân tích toàn 
ngành ước tính cứ 12 cửa hàng bán lẻ lại có một cửa hàng kinh doanh 
theo hình thức nhượng quyển thương hiệu.” 

Hầu như mọi loại hình kinh doanh đều có hình thức này - từ 
nhà nghỉ, nhà hàng tới trung tâm nha khoa, dịch vụ hẹn hò, tư vấn 
hôn nhân, nhà tang lễ, trung tâm thể dục thẩm mỹ và vận chuyển. 
3%Vi dụ, thông qua nhượng quyển thương mại, công ty vận chuyển 
Two Men and A Truck - “Những người vận chuyển tận tâm” — đã 
phát triển nhanh chóng từ một công việc làm thêm của hai cậu học 
sinh trung học trở thành một hệ thống toàn cẩu với 380 địa điểm 
nhượng quyển, đạt mức tăng trưởng đáng kể trong Ố năm và đã hoàn 
thành hơn 5,5 triệu lượt vận chuyển.5 

Có 3 loại nhượng quyển thương mại. Loại đầu tiên là ô£ ¿2Ø 
ubwjng quyển bán lẻ do nhà sản xuất bảo trợ, ví dụ như Ford và mạng 
lưới đại lý nhượng quyển độc lập. Loại thứ hai là ð£ zống #Ơb⁄ợng 
quyên bán buôn đo nhà sẩn xuất bảo #rợ — ví dụ như Coca-Cola cấp 
phép cho các nhà đóng chai (bán buôn) tại những thị trường khác 
nhau trên thế giới mua siro Coca-Cola đậm đặc rồi đóng chai và bán 
thành phẩm cho các nhà bán lẻ tại địa phương. Loại thứ ba là ð£ zố»ø 
»bưgng quyên thương mại bán lễ do doanh nghiệp dịch uụ bảo trợ, ví 
dụ như hệ thống của Burger King với hơn 12.000 nhà hàng nhượng 
quyền được điều hành trên khắp thế giới. Các ví dụ khác có thể được 
tìm thấy trong mọi lĩnh vực từ cho thuê ô tô (Hertz, Avis), các nhà 
bán lẻ hàng may mặc (The Athletes Foot, Platos Closet) và nhà nghỉ 
(Holiday Inn, Hampton Inn) tới giáo dục bổ túc (Trung tâm học tập 
Huntington, Mathnasium) và các dịch vụ cá nhân (Great Clip, Mi. 
Handyman, Anytime Fitness). 

Hầu hết người tiêu dùng không thể phân biệt sự khác nhau giữa 
VMS theo hợp đồng và VMS tập đoàn, điều này cho thấy các doanh 
nghiệp hợp tác theo hợp đồng cạnh tranh với các chuỗi doanh nghiệp 
thành công như thế nào. Chương tiếp theo sẽ trình bày đầy đủ hơn về 
các loại VMS theo hợp đồng khác nhau. 


KÄ]j/0ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING 


VMS được quản lý 


Trong một VMS được quản lý, quyền lãnh đạo kênh được để ra không phải thông qua 
quyền sở hữu hoặc ràng buộc theo hợp đồng mà thông qua quy mô và quyển lực của một 
hoặc một vài ứu thế của thành viên trong kênh. Các nhà sản xuất của một thương hiệu hàng 
đầu có thể có được sự hợp tác và hỗ trợ thương mại mạnh mẽ từ các đại lý. Ví dụ: P&G và 
Apple có thể kiểm soát sự hợp tác đặc biệt từ nhiều đại lý trong cách bài trí, không gian kệ 
hàng, chương trình khuyến mãi và chính sách giá. Đổi lại, các nhà bán lẻ lớn như almart, 
Home Depot, Kroger và Walgreen có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều nhà sản xuất 
cung cấp sản phẩm mà họ bán. 

Ví dụ, trong việc giao dịch hàng hóa thông thường giữa Walmart với các nhà cung 
cấp, Walmart, doanh nghiệp bán tạp hóa lớn nhất tại Mỹ với hơn 25% thị phần trong tổng 
doanh số bán hàng tạp hóa ở quốc gia này, thường làm theo cách riêng của họ. Chẳng hạn 
trong trường hợp của Clorox, mặc dù việc công ty này sở hữu nhãn hiệu mà người tiêu 
dùng đặc biệt yêu thích, giúp họ có được năng lực đàm phán vượt trội, nhưng Walmart 
vẫn chiếm nhiều lợi thế hơn. Doanh số bán hàng cho Walmart chiếm tới 25% doanh thu 
của Clorox, trong khi các sản phẩm của Clorox chỉ chiếm 1/3 của 1% số hàng mà Walmart 
thu mua, điều này biến Walmart thành đối tác chiếm ưu thế hơn. Mọi thứ còn tồi tệ hơn 
với công ty thực phẩm Cal-Maine khi thương hiệu Egglands Best của công ty này phải phụ 
thuộc vào Walmart để bán gần 1/3 doanh số, nhưng con số này chỉ 
chiếm 1/10 của 1% số hàng mà Walmart thu mua. Với những nhãn 


VMS được quản lý 


hàng như vậy, việc giữ gìn mối quan hệ chặt chẽ với các nhà bán lẻ là Mật hệ thống marketing dọc phối hợp các 


tất quan trọng.” công đoạn trong quá trình sản xuất và phân 


phối sản phẩm thông qua quy mô và quyền 


Hệ thống marketing ngang lực của một trong các bên tham gia. 


Hệ thống marketing ngang là một bước phát triển khác về kênh 


marketing, trong đó hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng quy mô hợp Hệ thống marketing ngang 
tác để theo đuối một cơ hội marketing mới. Bằng cách liên kết với Một hệ thống có hai hoặc nhiều doanh nghiệp 


nhau, các doanh nghiệp có thể kết hợp nguồn lực tài chính, sản xuất TT 
hoặc marketing của mình để đạt được hiệu quả cao hơn nhiều so với 
khi thực hiện một mình. 

Các doanh nghiệp có thể gia nhập lực lượng với đối thủ cạnh tranh hoặc không. Họ 
có thể hợp tác tạm thời hoặc lâu dài, cũng có thể lập ra một doanh nghiệp riêng biệt. Ví 
dụ, McDonald đặt những cửa hàng phiên bản “nhanh” tại các siêu thị Walmart. Họ được 
lợi từ số lượng lớn khách đến Walmart, còn WaÌmart giữ chân được những khách hàng đói 
bụng, ngăn họ nảy sinh nhu cầu đi đến nơi khác để ăn. 


K /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


cùng quy mô hợp tác để theo đuổi một cơ hội 


B88 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Hệ thống marketing ngang cũng hoạt động hiệu 
quả trên phạm vi toàn cầu. 3ÄVí dụ, hầu hết các hãng 
hàng không lớn trên thế giới đều tham gia một trong 
ba liên minh toàn cầu: Star Alliance, Skyteam hoặc 
Oneworld. Star Aliance bao gồm 27 hãng hàng không 
“làm việc một cách hài hòa”, bao gồm United, Air 
Canada, Lufthansa, Air China, Turkish Airlines và hơn 
20 hãng khác. Liên minh này cung cấp hơn 18.500 
chuyến bay hàng ngày đến hơn 190 điểm trên thế giới. 


Những liên minh này ràng buộc các hãng vận tải cá 


Hệ thống marketing ngang: Star Alliance bao gồm 27 hãng nhân vào những Tạng lưới vận chuyển hàng không 
hàng không “àm việc một cách hài hòa” dưới cùng một thương _ lớn trên toàn thế giới với thương hiệu cùng hệ thống 


hiệu và hệ thống marketing để bôi trơn cũng như mở rộng khả 
năng vận chuyển toàn cầu của các thành viên. 


Felix Gottwald 


marketing, địa điểm chung tại các sân bay, kế hoạch 
bay xen kế và kết nối chuyến bay toàn cầu trơn tru 


hơn cũng như nhiều phần thưởng và đặc quyển thành 


tu 8 
Hệ thống phân phối đa kênh viên chung. 
Hệ thống trong đó một doanh nghiệp thành 

lập nên hai hoặc nhiều kênh marketing để Hệ thống phân phối đa kênh 


tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn. 


Trong quá khứ, nhiều doanh nghiệp chỉ sử dụng một kênh marketing 
duy nhất để bán hàng cho một thị trường hoặc phân khúc thị trường 
duy nhất. Giờ đây, với sự sinh sôi nây nở của các phân khúc khách hàng và tính khả thi 
của nhiều kênh marketing, ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống phân phối 
đa kênh. Marketing đa kênh xuất hiện khi một doanh nghiệp thiết lập ít nhất hai kênh 
marketing để tiếp cận một hoặc nhiều phân khúc khách hàng. Việc áp dụng hệ thống đa 
kênh đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. 

Hinh 12.4 minh họa một hệ thống marketing đa kênh. Trong hình, nhà sản xuất trực 
tiếp bán sản phẩm cho phân khúc khách hàng 1 bằng cách sử dụng danh mục sản phẩm, 
hình thức trực tuyến và điện thoại, đồng thời tiếp cận phân khúc 2 thông qua các nhà bán 
lẻ. Nó gián tiếp bán hàng cho phân khúc doanh nghiệp 1 thông qua nhà phân phối và đại lý, 
bán cho phân khúc doanh nghiệp 2 thông qua chính lực lượng bán hàng của mình. 

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp lớn và nhiều doanh nghiệp nhỏ phân phối sản 
phẩm/dịch vụ của mình qua nhiều kênh khác nhau. Ví dụ, John Deere bán những chiếc 
máy kéo làm vườn, máy cắt cỏ, làm cỏ, sản phẩm cơ khí ngoài trời với hai màu xanh lá/vàng 
quen thuộc của họ cho người tiêu dùng và khách hàng thương mại thông qua nhiều kênh, 
bao gồm cửa hàng bán lẻ John Deere, cửa hàng thiết bị dân dụng Lowe5 và kênh trực tuyến. 


Họ bán và phục vụ những chiếc máy kéo, máy giặt, máy gieo hạt cùng các thiết bị nông 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


#Hinh 12. Hệ thống phân phối đa kênh 


Hầu hết các doanh nghiệp 
lớn đều phân phối bằng nhiều 
kênh. Ví dụ, bạn có thể mua 
chiếc xe cắt cỏ màu xanh lá/ 
vàng quen thuộc của .John 
Deere từ một đại lý của hãng 
này trong vùng hoặc từ cửa 
hàng Lowes. Một trang trại 
hoặc công ty lâm nghiệp lớn sẽ 
mua máy móc lón hơn của .John 
Daere từ đại lý dịch vụ trọn gói 
cao cấp và đội ngũ bán hàng 
của chính hãng này. 


| 


| Danh mục sản 
phẩm, trực 
tuyến, điện thoại ? 


_ 
E 


| 
| 
| 
Ị 
| 
Ị 
| 
ị 
| 


CÁC KÊNH MARKETING 


Nhà sản xuất 


Nhà phân phối 


Nhà bán lẻ 


+ 


Đội ngũ 
bán hàng 


bi 
Eì 


à 


Phân khúc 
khách hàng T 


Phân khúc 
khách hàng 2 


Phân khúc 
doanh nghiệp 1 


Phân khúc 
doanh nghiệp 2 


nghiệp khác thông qua đại lý John Deere. Họ cũng bán máy móc xây 
dựng, lâm nghiệp lớn thông qua lực lượng bán hàng cộng với các đại 
lý dịch vụ trọn gói của John Ieere. 

Hệ thống phân phối đa kênh đem lại nhiều lợi thế cho những 
doanh nghiệp đang hoạt động trên các thị trường lớn, phức tạp. Với mỗi 
kênh phân phối mới, doanh nghiệp lại mở rộng được doanh số và thị 
phần, có cơ hội tùy chỉnh sản phẩm/dịch vụ của mình phù hợp nhất với nhu cầu đặc thù của 
từng phân khúc khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, những hệ thống đa kênh như vậy sẽ khó 
quản lý hơn, gây ra xung đột khi số lượng kênh cạnh tranh tìm kiếm khách hàng hoặc tìm cách 
thức bán hàng tăng lên. Ví dụ, khi John IDeere bắt đầu phân phối những sản phẩm dân dụng 
có chọn lọc thông qua các cửa hàng thiết bị dân dụng Lowes, nhiều đại lý độc lập của họ đã lớn 
tiếng than phiển. Để tránh những mâu thuẫn tương tự trên các kênh trực tuyến, John Deere đã 
chuyển hướng toàn bộ doanh số bán hàng trực tuyến sang các đại lý John Deerc. 


Thay đổi cách tổ chức kênh marketing 


Những thay đổi trong công nghệ cùng sự phát triển bùng nổ của marketing trực tiếp và 
marketing trực tuyến đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến bản chất và cơ cấu kênh 
marketing. Một xu hướng đang ngày càng lan rộng hiện nay là xóa bỏ trung gian — một 
thuật ngữ với thông điệp rõ ràng và hệ quả quan trọng. Việc xóa bỏ trung gian xảy ra khi nhà 
sản xuất sản phẩm/dịch vụ loại bỏ các trung gian và tiếp cận trực tiếp với người dùng cuối 
cùng, hoặc khi những loại trung gian hoàn toàn mới thế chỗ các loại trung gian truyển thống. 

Do đó, trong nhiều ngành, các trung gian truyền thống đang bị gạt sang một bên. Ví 
dụ, những dịch vụ tải nhạc trực tuyến như ïTunes và Amazon MP3 gần như khiến các cửa 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BB7 


Xóa bỏ trung gian 


Việc loại bỏ kênh marketing trung gian bởi 
nhà sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc 
sự thay thế các loại trung gian truyền thống 
bằng những loại trung gian hoàn toàn mới. 


B88 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Xóa bỏ trung gian: Các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như 


Spotify đang nhanh chóng xóa bỏ trung gian của cả cửa 
hàng bán đĩa nhạc truyền thống lẫn các dịch vụ tải nhạc như 


iTunes. 
@ DARO RUVI/Reuters/Corbis 


hàng bán đĩa nhạc nhỏ lẻ truyền thống phá sản, số lượng 
đĩa CD đang dần ít đi và họ chỉ nắm ít hơn 1/3 thị phần 
trong thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, sau đó những 
dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify, Rhapsody và 
Apple Music đang loại bỏ dần các dịch vụ tải nhạc kỹ 
thuật số — số lượng tải nhạc kỹ thuật số suy giảm vào năm 
ngoái trong khi lượng nhạc phát trực tuyến tăng 29%,° 
Việc xóa bỏ trung gian đem lại cả cơ hội lẫn rắc 
rối cho nhà sản xuất và đại lý. Những doanh nghiệp 
tiên phong trong việc cải tiến, tìm tòi cách thức mới để 
tạo thêm giá trị cho kênh của mình có thể gạt các đại lý 
truyền thống sang một bên và gặt hái quả ngọt. Về phần 
mình, các trung gian truyền thống phải không ngừng cải 
tiến nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Ví dụ, khi 
đi tiên phong trong lĩnh vực cho thuê video trực tuyến, 


Netflix đã hạ “nốc ao” những cửa hiệu video truyền thống như Blockbuster. Sau đó, chính 


Netflix đã phải đối mặt với nguy cơ bị triệt tiêu từ một kênh phát video trực tuyến “hot” 


hơn. Nhưng thay vì chỉ ngồi nhìn hoạt động phân phối video phát triển, Netflix đã hành 
động để kiếm được lợi nhuận (xem Tình huống thực tế 12.1). 


Tương tự, các siêu thị sách Barnes & Noble và Borders đã tiên phong trong việc mở 
thư viện sách khổng lồ với giá thấp khiến hầu hết các hiệu sách nhỏ độc lập sập tiệm. Tiếp 


đó là đến Amazon.com, doanh nghiệp đe dọa ngay cả những hiệu sách lớn nhất. 


12.1 NETFLIX: BỊ XÓA BỎ HAY CHỦ ĐỘNG XÓA BỎ TRUNG GIAN 


Huyền thoại bóng chày Yogi Berra 


Ế 


vĩ đại, nổi tiếng với những câu nói 


ỰC T 


“không chuẩn tắc” còn hơn cả tài 
năng chơi bóng chày của mình, 
từng nói: “Tương lai không còn 


được hiểu như trước nữa.” Đối với 
Netflix, nhã cung cấp dịch vụ cho 


TÌNH HUỐNG TH 


thuê phim trực tuyến lớn nhất thể 
giới, xác định tương lai là một việc 
thử thách và hơi đáng sợ. Netflix phải đối 
mặt với những thay đổi mạnh mẽ trong 


cách phân phối các bộ phim và nội dung 
giải trí khác trong tương lai. Câu hỏi được 
đặt ra là: Netflix sẽ bị xóa bỏ hay chủ 
động xóa bỏ trung gian? 

Hết lần này đến lần khác, Netflix 
đã đột phá để đưa mình trở thành công ty 
phân phối video giải trí số một. Vào thời 
kỳ đầu thập niên 2000, cuộc cách mạng 
của dịch vụ cung cấp DVD qua đường bưu 
điện từ Netflix đã khiến những cửa hàng 
cho thuê phim hùng mạnh nhất phải đóng 


EÄ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


cửa. Vào năm 2017, những bước đột phá 
của Netflix khi chuyển sang dịch vụ kỹ 
thuật số trực tuyến một lần nữa đã cách 
mạng hóa cách mọi người tiếp cận với 
phim ảnh và các nội dung video khác. Giờ 
đây, vói sự dẫn đầu của Netflix, việc phân 
phối video đã trở thành “một cuộc chiến 
nảy lửa” của những công nghệ mới và các 
công ty công nghệ cao, điều này có thể 
mang lại cho họ những cơ hội và nỗi lo lớn 


không kém. 


Hãy xem xét trường hợp của 
Blockbuster. Chỉ hơn một thập kỷ trước, 
chuỗi cửa hàng cho thuê phim khổng lề 
này đã độc chiếm cả ngành công nghiệp 
khi đó. Rồi tiếp đến là Netflix - một công 
ty cung cấp dịch vụ DVD qua đường bưu 
điện. Hệ thống phân phối đột phá của 
Netflix đã thu hút hàng nghìn, sau đó là 
hàng triệu người theo dõi. Vào năm 2010, 
khi Netflix tăng trưởng vượt bậc cũng là lúc 
Blockhuster hùng mạnh sụp đổ và phá sản. 

âu chuyện “lên voi xuống chớ” bởi 
việc bị xóa bỏ trung gian của Blockbuster 
đã nhấn mạnh những biến đổi trong ngành 
phân phối video ngày nay. Chỉ trong vài 
năm gần đây, rất nhiều hình thức dịch vụ 
cung cấp video đã xuất hiện. Cùng thời 
điểm Netflix thăng tiến và Blockbuster lụi 
bại, Redbox của Poinstar đã bất ngờ xuất 
hiện và xây dựng một hệ thống trạm cho 
thuê DVD mới lạ chỉ với 1 đô-la một ngày 
khắp toàn quốc. Rồi đến những công ty 
khới nghiệp như Hulu - cùng cấp những 
bộ phim cùng chương trình truyền hình 
chất lượng và không quảng cáo - bắt đầu 
đẩy mạnh việc truyền phát kỹ thuật số 
trực tuyển thông qua internet. 

Trong suốt quá trình này, Netflix 
đã phản ứng một cách mạnh bạo để vượt 
qua các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, trước 
năm 2007, Netflix đã gửi chiếc DVD thứ 
một tỷ qua đường bưu điện. Nhưng thay 
vì hài lòng với thành công đó, Netflix và 
CEO của họ - Reed Hastings, đã nhắm 
trước tới một mô hình phân phối video 
mới mang tính cách mạng: Đưa Netflix tói 
tất cả các màn hình có kết nổi internet, 
từ laptop, tivi có kết nối internet cho tới 
điện thoại thông minh và cả các thiết bị 
có kết nối Wi-Fi. Netflix đã ra mắt dịch 


vụ Watch Instantly, cho phép khách hàng 


=. 


IETHII 


CÁC KÊNH MARKETING | B68 


Chiến lược kênh phân phổi đột phá của Netflix: Từ dịch vụ cung cấp DVD qua đường 


bưu điện tói dịch vụ Watch Instantly để phát video trực tuyến trên hầu hết mọi thiết bị, 


Netflix đã dẫn đầu bằng việc mà họ làm giỏi nhất, đó là cách mạng hóa kênh phân phổi. 


Điều tiếp theo sẽ là gì? 
REUTERS/Mike Blake 


xem trực tiếp các bộ phim trên máy tính 
với khoản phí hàng tháng, mặc dù việc 
này khiến mảng dịch vụ bán DVD qua 
đường bưu điện chịu thiệt hại không nhỏ. 
Dù không phải là kẻ tiên phong 
trong dịch vụ truyền phát kỹ thuật số trực 
tuyến, Netflix đã dồn toàn bộ nguồn lực 
cho việc cải tiễn công nghệ và phát triển 
một thư viện trực tuyến lón nhất. Công ty 
đã xây dựng một cø sở người theo dõi lón 
và doanh số cũng như lợi nhuận tăng vọt. 
Với một thư viện đĩa DVD khổng lồ và thư 
viện trực tuyến với hơn 20.000 bộ phim 
chất lượng cao có thể truy cập từ 200 loại 
thiết bị có kết nối internet, dường như 
không điều gì có thể ngăn cản Netflix. 
Nhưng thành công đáng kinh 
ngạc của Netflix đã thu hút sự chú ý của 
rất nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực 
mạnh. Các nhà cung cấp video khổng lồ 


như YouTube của Google và iTunes của 


Eã/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Apple bắt đầu cho thuê những lượt phim 
tải về, Hulu cũng đã giới thiệu hệ thống 
có nền tảng xem theo nhu cầu Hulu Plus. 
Để vượt qua và thậm chí sống sót, Netflix 
cần đột phá không ngừng nghỉ. Vì vậy, vào 
mùa hè năm 2011, trong một bước đi đẩy 
tham vọng nhưng cũng không kém phần 
mạo hiểm, 0EO Hastings đã đánh cược 
hoàn toàn vào kỹ thuật số trực tuyến. Ông 
đã tách dịch vụ cung cấp DVD qua đường 
bưu điện vẫn đang phát triển thành một 
doanh nghiệp độc lập. Mặc dù khách 
hàng vẫn có thể tiếp cận thư viện DVD lớn 
nhất thế giỏi của Netflix, hoạt động dịch 
vụ DVD bây giò đã được chuyển thành 
DVD.com và hoạt động tại một trang web 
hoàn toàn tách biệt. 

Kết quả là, Hastings đã đưa ra một 
bước đi có tính “nhìn xa trông rộng”. Bây 
giờ và hơn bao giờ hết, phát video trực 
tuyến đã trở thành mảng trọng tâm nhất 


B70 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


của Netflix. Trong số 81,5 triệu thành viên 
đăng ký có trả phí của công ty, có 68 triệu 
khách hàng chỉ xem trực tuyến. Thành viên 
đăng ký kênh Netflix đóng góp tói 3,8 tỷ giò 
xem phim và các chương trình truyền hình 
hàng tháng - một con số đáng kinh ngạc. 
Vào một buổi tối trong tuần, Netflix kiểm 
soát hơn 1⁄3 lưu lượng của cả hệ thống 
internet tại các gia đình ở Bắc Mỹ. Gần đây 
công ty đã thực hiện chiến lược mở rộng 
thị trường mang tính toàn cầu, đưa dịch vụ 
của Netflix tới hơn 190 quốc gia. Phát trực 
tuyến đang chiếm tới gần 90% lợi nhuận 
của công ty, và số lợi nhuận này gần như 
tăng gấp đôi chỉ trong 4 năm gần đây. 

Mặc dù đạt được thành công 
liên tục, Netflix biết rằng họ không thể 
ngừng nghỉ trong việc tạo ra những đột 
phá. Cuộc chiến cạnh tranh vẫn đang 
tiếp diễn. Ví dụ, Prime Instant Video 
của Amazon cung cấp dịch vụ phát trực 
tuyến hàng nghìn bộ phim cùng chương 
trình truyền hình tới các thành viên của 
Amazon Prime và không thu thêm bất 
kỳ khoản tiền nào. Google thì có Google 
Play, một cổng cung cấp các loại truyền 
thông giải trí như phim ảnh, âm nhạc, 
sách điện tử và các ứng dụng. Comecast 
thì cung cấp Xfinity Streampix, cho phép 
người sử dụng phát trực tuyến các bộ 
phim và chương trình truyền hình cũ trên 
tivi, laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại 
thông minh của họ. Tương tự, Apple và 
Samsung đang tạo nên sự kết hợp nhuần 
nhuyễn với việc phát trực tuyến các nội 
dung thông qua tivi thông minh. 

Để tiếp tục phát triển khi cả ngành 
công nghiệp đã dần quen với việc xem 
phát trực tuyến, thì nội dung - không chỉ 
là việc phân phối - sẽ là con “át chủ bài” 


giúp Netflix bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. 


Nhờ có khởi đầu thuận lợi, Netflix 
duy trì tốt trong cuộc đua chất lượng nội 
dung. Tuy nhiên, Amazon, Hulu Plus và 
những đối thủ khác đang làm việc điên 
cuồng để ký hợp đồng vói các hãng sản xuất 
phim và chương trình truyền hình. Song 
Netflix cũng làm điều tương tự, công ty đã 
đạt được thắng lợi lớn với một chương trình 
đặc biệt từ Disney, đã có thời điểm Netflix 
trở thành nơi duy nhất mà người xem có thể 
xem trực tuyến các danh mục đặc biệt, mới 
ra mắt của Walt Disney Animation, Marvel, 
Pixa và Lucasfilm. 

Tuy nhiên, khi việc cấp phép 
cho nội dung từ các phòng thu phim và 
truyền hình ngày càng khó khăn, trong 
một bối cảnh đột phá kênh phân phối 
khác, Netflix và các đối thủ đang dần 
phát triển nội dung riêng của họ với tốc 
độ chóng mặt. Một lần nữa, Netflix dường 
như đang chiếm ưu thể trong việc này. 
Ví dụ, công ty này đã dẫn đầu xu thế với 
cú đánh lớn mang tên House of Cords - 
phiên bản Mỹ của loạt phim chính trị đình 
đám của Anh Quốc được sản xuất bởi 
hai ông lớn Hollywood là David Fincher 
và Kevin Spacey. Dựa vào thành công to 
lớn của House of Cards, Netflix đã phát 
triển nhiều loạt phim truyền hình tự sản 
xuất khác, bao gồm Master of None, 
Unbrankabla Kimmy Schimidt, Daredevil 
và 0range is the New Black. 


Hiện nay, Netflix đã phát sóng á9 
bộ phim truyền hình tự sản xuất cùng 
hàng tá phim tài liệu, điện ảnh, hài đặc 
sắc và nhiều thể loại chương trình khác. 
Những nỗ lực đó đã khiến phần còn lại của 
ngành công nghiệp video phải “điêu đứng” 
để hắt kịp. Netflix cũng chỉ mới bắt đầu 
thôi. Công ty dự định tăng gấp đôi số tiền 
đầu tư vào các nội dung tự sản xuất trong 


những năm tới, số tiền này dự kiến lên tới 
6 tỷ đô-la. Sự phát triển mạnh mẽ của nội 
dung chính hãng đã đưa Netflix vượt lên 
trên việc chỉ phân phối nội dung và đưa 
công ty gia nhập đế chế của các mạng 
lưới truyền hình lớn nhất. 

Như vậy, từ dịch vụ cung cấp DVD 
qua đường bưu điện, tới dịch vụ Watch 
Instantly, tiếp đó là phát video trực tuyến 
trên hầu hết mọi loại thiết bị, sau đó là 
phát triển nội dung chính hãng. Netflix 
đã vươn lên dẫn đầu bằng việc mà họ làm 
giỏi nhất - đột phá và cách mạng hóa hoạt 
động phân phối. Điều gì sẽ đến tiếp theơ? 
Không ai có thể đoán được. Nhưng một 
điều có vẻ chắc chắn là: Cho dù bất kỳ điều 
gì xây ra sắp tói, nếu Netflix không thể dẫn 
đầu sự thay đổi, họ sẽ nhanh chóng phải 
đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại đằng sau. 
Netflix phải không ngừng tìm cách xóa bỏ 
các trung gian trong mô hình phân phối 
của chính họ trước khi những đối thủ khác 
có cơ hội thực hiện điều đó. Lý do là vì các 
đối thú chậm chạp của Netflix đã học được 
một bài học “xương máu” rằng hoặc là chủ 


động xóa bỏ trung gian, hoặc bị xóa bỏ. 


Nguồn: Shalini Ramachandram, “Netflix Drops 
on Weak-Growth Forecast," Wall Street Journdl, 
19/4/2016, 
adds-more-users-than-expected-1461010680; 
Susan Young, “2014 SUCCESS Achiever of the 
Year: Reed Hastings,”” SUCCESS, 10/2/2018, 
WwWwW.success.achiever-of-the-year- 
reedhastings; Cade Me†z, “The Counterintuitive 
Tech behind Netflixs Worldwide Launch,” 
Wired, 7/1/2018, www.wired.com/2018/01/ 
†he-counterintuitive-tech-behind-netflixs- 
worldwide-launch/; Craig Smith, “By the 
Numbers: B0+ Amazing Netflix Statistics 
and Facts," Expanded Ramblings, 20/4/2016, 
http:// 
netflix_statistics-facts/; và www.netflix.com, 
truy cập tháng 10/2016. 


Wwww.Wsj.com/articles/netflix- 


expandedramblings.com/index.php/ 


K]/GROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING 


Amazon.com gần như một tay khiến Borders phải phá sản chỉ trong chưa tới LŨ năm. 
Bây giờ, cả các doanh nghiệp bán sách trực tiếp lẫn trực tuyến đều đang bị đe dọa bởi dịch 
vụ tải sách kỹ thuật số và những người đọc sách điện tử. Thay vì lấn sân sang phát triển kỹ 
thuật số, Amazon.com lại đang hướng tới những người đọc sách điện tử qua KindÌe và máy 
tính bảng. Trái ngược lại, Berners &¿ Noble — gã khổng lồ đã khiến nhiều cửa hàng sách độc 
lập phải sập tiệm — một kẻ đi sau, đang phải vật lộn với sự thay đổi trong thói quen đọc sách 
của khách hàng từ sách giấy sang sách điện tử và bị kìm giữ trong một cuộc chiến sinh tổn. '° 

Tương tự như các đại lý bán lại, để duy trì khả năng cạnh tranh, các nhà sản xuất 
sản phẩm/dịch vụ phải tìm kiếm những cơ hội mới trong các kênh marketing, chẳng hạn 
như internet và nhiều kênh trực tiếp khác. Tuy nhiên, việc phát triển những kênh mới này 
thường khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh trực tiếp với những kênh vốn có của họ, 
từ đó gây ra xung đột. Để giải quyết vấn để này, doanh nghiệp thường tìm cách biến kênh 
trực tiếp trở thành điểm cộng cho toàn bộ kênh marketing. 

Ví dụ, gần đây tập đoàn xe hơi Volvo (hiện thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe hơi Trung 
Quốc Geeley) đã công bố kế hoạch bán xe Volvo trực tuyến trên tất cả các thị trường của 
họ. Khoảng 80% người mua Volvo đã mua sắm trực tuyến các mặt hàng khác, vì vậy theo 
lẽ tự nhiên, xe hơi có vẻ là một lựa chọn tự nhiên. Rất ít nhà sản xuất ô tô thử việc bán hàng 
trực tuyến, ngoại trừ Tesla, đơn vị bán tất cả xe điện của họ qua mạng internet và hoàn toàn 
không qua bất kỳ đại lý nào. Các hãng xe khác lo ngại rằng việc bán hàng trực tiếp sẽ cô 
lập mạng lưới đại lý độc lập của họ. Trưởng bộ phận marketing của Volvo chia sẻ: “Nếu 
bạn nhắc tới thương mại điện tử, những người lo lắng đầu tiên sẽ là các đại lý.” Vì vậy, để 
tránh xung đột kênh phân phối, Volvo sẽ nhượng lại tất cả giao dịch trực tuyến cho các đại 
lý hiện có. Theo cách đó, việc thúc đẩy doanh số thông qua marketing trực tiếp sẽ có lợi cho 


cả Volvo và các đối tác trong kênh phân phối của họ." 


B71 


CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ KÊNH MARKETING ˆˆ”****** Lời tác giả: Như những thứ khác 


trong marketing, thiết kế kênh tốt bắt 


Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số quyết định mà nhà sản xuất phải 


đầu bằng việc phân tích nhu cầu của 


đối mặt liên quan đến kênh marketing. Trong quá trình thiết kế kênh : khách hàng. Hãy nhớ rằng, các kênh 
marketing, nhà sản xuất bị giằng xé giữa lý tưởng và thực tiễn. Một ¡ marketing thực chất là mạng lưới 
doanh nghiệp mới với số vốn hạn chế luôn bắt đầu bằng cách bán EHWWEDjDIMB,Q0RI0NIRHACB HÿmiGi 


hàng trong một lĩnh vực thị trường giới hạn. Việc lựa chọn kênh tốt 
nhất chưa hẳn đã khó: Có thể vấn đề đơn giản chỉ là làm thế nào để 
thuyết phục một hoặc một vài trung gian tốt đồng ý tham gia. 

Nếu thành công, doanh nghiệp mới có thể thâm nhập thị trường mới thông qua các 
trung gian có sẵn. Trong các thị trường nhỏ, doanh nghiệp có thể bán trực tiếp cho nhà bán 
lẻ; trong thị trường lớn, họ có thể bán thông qua nhà phân phối. Ở khu vực này, họ có thể 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


572 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Thiết kế kênh marketing 

Thiết kế kênh marketing hiệu quả bằng cách 
phân tích nhu cầu khách hàng, thiết lập các 
mục tiêu của kênh, xác định và đánh giá 
những kênh thay thế chính. 


kinh doanh theo hình thức nhượng quyền độc quyền, ở khu vực khác 
lại bán hàng thông qua toàn bộ hệ thống cửa hàng có sẵn. 

Họ có thể bổ sung một cửa hàng trực tuyến bán trực tiếp cho các 
khách hàng khó tiếp cận. Theo cách này, các hệ thống kênh phân phối 


thường xuyên phát triển để bắt kịp cơ hội và tình hình thị trường. 
Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, các quyết định và phân tích về kênh cần có chủ 
địch. Để thiết kế kênh marketing, các doanh nghiệp cần phân tích nhu cầu khách hàng, 
thiết lập các mục tiêu của kênh, xác định và đánh giá những kênh thay thế chính. 


Phân tích nhu cầu người tiêu dùng 


Như đã lưu ý, các kênh marketing là một phần của toàn bộ 72g j⁄ói chuyển giao giá trị 
khách bàng. Mỗi thành viên và cấp độ trong kênh marketing đều tăng thêm giá trị cho 
khách hàng. Do vậy, quy trình thiết kế kênh marketing bắt đầu bằng việc tìm hiểu những 
điều mà khách hàng mục tiêu muốn từ kênh marketing của doanh nghiệp. Họ muốn mua 
ở các địa điểm gần nhà hay muốn đi xa hơn tới những địa điểm trung tâm? Họ sẽ tự đến 
mua hay mua qua điện thoại, qua mạng? Họ đánh giá cao sự đa dạng về chủng loại hay 
thích sự chuyên biệt? Họ có muốn nhiều dịch vụ đi kèm (giao hàng, lắp đặt, sửa chữa) hay 
muốn sử dụng những dịch vụ này ở nơi khác? Giao hàng càng nhanh, chủng loại sản phẩm 
càng đa dạng, dịch vụ kèm theo càng phong phú thì mức độ dịch vụ của kênh marketing 
càng xuất sắc. 

Tuy nhiên, mục tiêu giao hàng nhanh nhất, chủng loại sản phẩm đa dạng nhất và dịch 
vụ tốt nhất có thể không khả thi, không thực tế hoặc không đúng nhu cầu. Có thể do doanh 
nghiệp và các thành viên trong kênh marketing không sở hữu nguồn lực hoặc kỹ năng cần 
thiết để cung cấp tất cả các dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Thêm nữa, mức độ dịch 
vụ càng cao thì chỉ phí cho kênh marketing càng lớn, dẫn đến giá bán tăng lên. Sự thành 
công của các cửa hàng bán lẻ giảm giá hiện đại đã cho thấy khách hàng thường sẵn sàng 
chấp nhận mức dịch vụ thấp hơn để có được mức giá rẻ hơn. Ví dụ, Walmart thường xếp 
hạng bét khi được so sánh với Wemans, Publix, Kroger, Whole Foods hay những nhà bán 
lẻ nhu yếu phẩm khác trong Ö⁄ø cáo ?zgười tiêu đøng — bảng xếp hạng các nhà bán lẻ thực 
phẩm dựa trên sự hài lòng và trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Tuy nhiên, công ty này 
lại nắm giữ tới 25% thị phần của thị trường thực phẩm tại Mỹ.!2 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp định vị họ ở mức độ cung cấp dịch vụ cao hơn và 
khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn cho họ. Ví dụ, trong khi Walmart thường xếp hạng bét 
trong Báo cáo của người tiêu đừng thì chuỗi siêu thị East Coast Wegmans lại luôn đứng đầu:!? 

#Wcgmans tự hào về việc đưa ra những lựa chọn chuyên sâu và đa dạng cho khách hàng, cửa 

hàng sạch sẽ, chất lượng dịch vụ cao cấp cùng đội ngũ nhân viên được huấn luyện bài bản, 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


thân thiện. Một khách hàng trong cuộc khảo sát của 
trang Yelp chia sẻ: “Không phải bàn cãi gì nữa, đây 
là siêu thị tốt nhất ở đây.” Một khách hàng khác 
chia sẻ: “Kiến thức và sự nhiệt tình của nhân viên 
trên cả tuyệt vời”, “Irừ việc bị choáng ngợp bởi việc 
có quá nhiều lựa chọn về sản phẩm từ tất cả mọi 
nơi trên thế giới, thì đây là một nơi tuyệt vời. lôi đi 
loanh quanh và nghĩ... thật ấn tượng!” Điều này tạo 
nên những khách hàng trung thành một cách điên 
cuồng. Mẹ của diễn viên Alec Baldwin đã từ chối việc 
phải chuyển từ Los Angcles tới New York sinh sống 
chỉ vì không muốn phải từ bỏ cửa hàng Wegmans ưa 
thích của mình. Như vậy, mặc dù khách hàng có thể 
tiết kiệm tiển khi mưa sắm tại Walmart, nhưng đối 
với những khách hàng trung thành của Wegmans, 


CÁC KÊNH MARKETING | B73 


# Đáp ứng nhu cầu khách hàng về dịch vụ của kênh phân phối: 
Wegmans là “siêu thị tốt nhất ở đây”, đó là điều không thể bàn cãi. 
Đối với những khách hàng trung thành của Wegmans, chất lượng 


dịch vụ cao cấp và ấn tượng hoàn toàn xứng đáng với giá tiền cao 


chất lượng dịch vụ cao cấp và ấn tượng hoàn toàn mà họ bỏ ra. 

xứng đáng với mức giá cao mà họ bỏ ra. Associated Press 

Như vậy, các doanh nghiệp phải cân bằng nhu 
cầu của khách hàng không chỉ với tính khả thi và chi phí để đáp ứng những nhu cầu đó mà 
còn cả khả năng chấp nhận giá của khách hàng. 


Thiết lập các mục tiêu cho kênh marketing 


Các doanh nghiệp nên thiết lập mục tiêu cho kênh marketing dựa trên mức độ dịch vụ 
khách hàng mà họ muốn đạt được. Thông thường, một doanh nghiệp có thể xác định một 
vài phân khúc khách hàng có mong muốn khác nhau về mức độ dịch vụ. Doanh nghiệp nên 
quyết định phân khúc khách hàng cần phục vụ cũng như kênh tốt nhất nên sử dụng. Trong 
từng phân khúc, doanh nghiệp đều muốn tối thiểu hóa tổng chỉ phí của kênh cho việc đáp 
ứng những yêu cầu về dịch vụ khách hàng. 

Mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra cho kênh marketing cũng bị ảnh hưởng bởi bản 
chất của doanh nghiệp, sản phẩm, trung gian marketing, đối thủ cạnh tranh và môi trường. 
Ví dụ, quy mô và tình hình tài chính của doanh nghiệp quyết định việc họ có thể tự đảm 
nhận chức năng marketing nào và chức năng nào phải chuyền cho trung gian. Các doanh 
nghiệp bán thực phẩm tươi sống có thể cần kênh marketing trực tiếp hơn để tránh tình 
trạng chậm trễ và quá nhiều khâu xử lý. 

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể muốn cạnh tranh ngay bên trong hoặc 
ở gần cửa hàng có sản phẩm của đối thủ. Ví dụ, Maytag muốn các thiết bị của họ được trưng 
bày bên cạnh những thương hiệu cạnh tranh khác để khách hàng tiện so sánh. Trong những 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


7% 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


trường hợp khác, doanh nghiệp thường tránh kênh marketing mà đối thủ sử dụng. Mary 
Kay Cosmestics là một ví dụ. Họ bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đội ngũ hơn 2 
triệu tư vấn viên độc lập tại hơn 35 thị trường trên khắp thế giới, thay vì tranh giành những 
khoảng trống hiếm hoi trên kệ trưng bày các cửa hàng bán lẻ với những hãng sản xuất mỹ 
phẩm khác. GEICO chủ yếu quảng cáo các chương trình bảo hiểm nhà ở và ô tô trực tiếp 
tới khách hàng thông qua điện thoại và internet thay vì qua trung gian. 

Cuối cùng, các yếu tố môi trường như tình hình kinh tế và quy định pháp lý có thể 
ảnh hưởng tới việc thiết kế cũng như các mục tiêu của kênh marketing. Ví dụ, khi nền 
kinh tế suy thoái, nhà sản xuất muốn phân phối hàng hóa theo cách tiết kiệm nhất, sử dụng 
các kênh ngắn và bỏ qua những dịch vụ không cần thiết làm tăng giá bán cuối cùng của 


sản phẩm. 


Nhận diện những kênh thay thế chính 


Sau khi đã thiết lập các mục tiêu cho kênh của mình, doanh nghiệp nên nhận diện những 
kênh thay thế chính dựa vào các tiêu chí /øz¿ trung gian, số Z»zø trung gian và /z4cð øbiệm 


của từng thành viên trong kênh marketing. 


Các loại trung gian 


Doanh nghiệp nên xác định các loại thành viên kênh có thể tham gia công việc của kênh 
marketing. Hầu hết các doanh nghiệp đều có rất nhiều lựa chọn thành viên kênh. Ví dụ, 
ban đầu Dell trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối và khách hàng doanh nghiệp 
chỉ thông qua kênh điện thoại và marketing trực tuyến rất phức tạp của mình. Họ cũng đưa 
sản phẩm tới thẳng nhiều tập đoàn, tổ chức lớn và chính phủ thông qua lực lượng bán hàng 
trực tiếp. Tuy nhiên, để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và bắt kịp các đối thủ cạnh tranh 
như Samsung và Apple, giờ đây Dell còn bán hàng gián tiếp thông qua các hãng bán lẻ như 
Best Buy, Staples và Walmart. Họ còn bán gián tiếp thông qua các đ2¿ jý g¿2 tăng giá trị, các 
nhà phân phối và đại lý độc lập -- những đơn vị phát triển các hệ thống máy tính và ứng 
dụng được thiết kế phù hợp với nhu cầu đặc biệt của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Việc sử dụng nhiều loại hình đại lý trong một kênh mang lại cả lợi ích lẫn trở ngại. 
Vị dụ, bằng cách bán hàng thông qua các hãng bán lẻ và đại lý gia tăng giá trị, song song 
với các kênh trực tiếp, Dell có thể tiếp cận nhiều dạng khách mua hàng hơn. Tuy nhiên, các 
kênh mới sẽ khó quản lý và kiểm soát hơn. Rồi các kênh trực tiếp và gián tiếp sẽ cạnh tranh 
nhau để thu hút cùng một đối tượng khách hàng, gây ra nhiều xung đột tiểm tàng. Thực tế, 
Dell thường xuyên cảm thấy bị “kẹt ở giữa”, khi nhân viên kinh doanh trực tiếp phàn nàn 
về sự cạnh tranh từ các cửa hàng bán lẻ, trong khi các đại lý gia tăng giá trị thì kêu ca rằng 
đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp đang gây tổn hại cho công việc của họ. 


KÄ./(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Số lượng trung gian marketing 


CÁC KÊNH MARKETING | B75 


Doanh nghiệp cũng phải quyết định sử dụng bao nhiêu thành viên cho từng cấp độ kênh. 


Có 3 chiến lược: phân phối đại trà, phân phối độc quyền và phân phối chọn lọc. Các hãng 


sản xuất sản phẩm tiện ích và nguyên vật liệu thô thông dụng thường sẽ phân phối đại trà 


— một chiến lược trong đó họ cố gắng tích trữ hàng hóa ở càng nhiều cửa hiệu bán lẻ trực 


tiếp càng tốt. Những sản phẩm này phải có mặt tại mọi nơi, mọi lúc mà khách hàng cần. 


Ví dụ như kem đánh răng, kẹo và các sản phẩm tương tự được bày bán tại hàng triệu cửa 


hiệu bán lẻ trực tiếp để tối đa hóa độ bao phủ của thương hiệu và sự tiện lợi cho người tiêu 


dùng. Kraft, Coca-Cola, Kimberly Clark và các tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khác đều 


phân phối sản phẩm theo cách này. 

Ngược lại, một số nhà sản xuất cố tình giới hạn số trung 
gian phân phối sản phẩm của họ. Hình thức triệt để của phương 
thức này được gọi là phân phối độc quyền — trong đó, nhà sản 
xuất chỉ cho phép một số lượng giới hạn các đại lý được độc 
quyển phân phối sản phẩm trong phạm vi hoạt động của mình. 
Phân phối độc quyển thường thấy ở các thương hiệu xa xỉ. Ví 
dụ, đồng hồ Brcitling được định vị là “một công cụ dành cho 
những người chuyên nghiệp”, với mức giá từ 5.000 đô-Ìa tới hơn 
100.000 đô-la, thường chỉ được bán bởi một số ít đại lý được cấp 
phép ở khu vực quy định. Ví dụ, hãng này chỉ bán sản phẩm của 
mình tại một cửa hàng trang sức ở Chicago và 6 cửa hàng trang 
sức ở toàn bang lllinos. Phân phối độc quyển cũng đẩy mạnh vị 
thế đặc biệt của Breitling, giúp công ty giành được sự hỗ trợ và 
dịch vụ khách hàng tốt hơn từ các đại lý. 

Giữa phân phối đại trà và phân phối độc quyển là phân 
phối chọn lọc — sử dụng nhiều hơn một, nhưng không phải 
tất cả các bên trung gian sẵn sàng bày bán sản phẩm của doanh 
nghiệp. Hầu hết các thương hiệu đồ điện tử, nội thất và gia dụng 
đều được phân phối theo phương thức này. Vi dụ, nhà sản 
xuất các thiết bị ngoài trời STIHL không bán những chiếc máy 
cưa, máy thổi, máy xén cỏ và một số sản phẩm thông qua các đại 
lý máy móc đại trà như Lowes, Home Dpot hoặc Sears. Thay 
vào đó, họ bán hàng qua một vài siêu thị và đại lý bán đồ làm 
vườn đã được chọn lọc. Bằng cách sử dụng phân phối chọn lọc, 
ŠTIHL có thể phát triển mối quan hệ hợp tác tốt với các đối tác 


Phân phối đại trà 
Tích trữ hàng hóa ở càng nhiều cửa hiệu bán 
lẻ trực tiếp càng tốt. 


WWy is the worldS number one 
selling hrand of chain saw nơt sold 
at LoweS or The Home Depot? 


ÝNh ca đi ng go 000 mmmxợnn su lượn 2” — cv AHỤ g4 =290% 05408 sms 440 `Ỷ1}-. 
———rennn 


Ki —_——_—ỶỲ—_. mm "... 
J)— Y0 my ĐỘ t4, ]———— SỐ V0 
J3} v se PP .ợc vn com se h2 h SƠ SSne Nụ 


STIHL 


Phân phối chọn lọc: STIHL bán những chiếc máy 
cưa, máy thổi, máy xén cỏ và một số sản phẩm 
thông qua qua một vài siêu thị và đại lý bán đồ làm 
vườn đã được chọn lọc. “Chúng tôi tin tưởng vào họ 
mỗi ngày và bạn cũng có thể làm như vậy.” 

STIHL Incorporated 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B576 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


được chọn lọc trong kênh và kỳ vọng sức bán cao hơn mức trung bình. Phân phối chọn lọc 
còn giúp thúc đẩy hình ảnh thương hiệu của ŸTTIHL và tạo điểu kiện cho việc tăng giá sản 
phẩm nhờ những giá trị gia tăng mà dịch vụ của các đại lý đem lại. Như một quảng cáo của 
STIHL: “Chúng tôi tin tưởng các đại lý mỗi ngày và bạn cũng có thể làm như vậy.” 


Trách nhiệm của các thành viên trong kênh marketing 


Nhà sản xuất và các trung gian cần đồng thuận về điểu khoản và trách nhiệm của từng 
thành viên trong kênh marketing. Họ nên thống nhất về chính sách giá, điểu kiện bán hàng, 
quyền lợi về lãnh thổ và các dịch vụ đặc thù được thực hiện bởi từng bên. Nhà sản xuất nên 
thiết lập một biểu giá và mức chiết khấu công bằng cho các trung gian. Họ phải xác định 
phạm vi hoạt động của từng thành viên trong kênh marketing và nên thận trọng trong khi 
chọn nơi đặt đại lý mới. 

Các dịch vụ và nhiệm vụ đa phương cẩn được xác định một cách cẩn thận, đặc 
biệt trong lĩnh vực nhượng quyển thương hiệu và các kênh phân phối độc quyền. Ví dụ, 
McDonalds nhượng quyền thương hiệu kèm theo chính sách hỗ trợ về truyển thông, hệ 
thống theo dõi số sách, chương trình tập huấn tại Đại học Hamburger và hỗ trợ quản trị 
chung. Đối lại, bên được nhượng quyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn của McDonald về cơ 
sở vật chất, chất lượng thực phẩm, hợp tác với các chương trình khuyến mãi mới, cung cấp 
thông tin được yêu cầu và mua những sản phẩm đặc thù. 


Đánh giá các kênh thay thế chính 


Giả sử một doanh nghiệp đã xác định được vài kênh marketing phù hợp và muốn chọn ra 
kênh đáp ứng tốt nhất các mục tiêu dài hạn của mình. Một lựa chọn nên được đánh giá dựa 
trên các tiêu chí về kinh tế, quyển kiểm soát và khả năng thích nghi. 

Sử dụng //4w cð/ kính tế, doanh nghiệp so sánh doanh số, chỉ phí, khả năng sinh lợi 
mà các kênh marketing khác nhau có thể đạt được. Mỗi kênh cần bao nhiêu vốn đầu tư và 
đem lại kết quả gì? Doanh nghiệp cũng phải cân nhắc các zến đ2 quyển biển soár. Sử dụng 
trung gian luôn đồng nghĩa với việc trao cho họ một phần kiểm soát trong việc quảng bá sản 
phẩm, và một số trung gian sẽ có quyển kiểm soát nhiều hơn các trung gian khác. Nếu các 
điểu kiện khác là như nhau, doanh nghiệp sẽ ưu tiên giữ tối đa quyển kiểm soát. Cuối cùng 
là zêu chí khả năng thích agbi. Các kênh marketing thường có những cam kết dài hạn, tuy 
nhiên, doanh nghiệp muốn đảm bảo tính linh động cho kênh của mình nhằm tạo sự thích 
nghi với những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Do đó, một kênh marketing với 
những cam kết dài hạn sẽ cực kỳ ưu việt một khi đã có nền tảng về tính kinh tế và quyển 
kiểm soát. 


KŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Thiết kế các kênh phân phối quốc tế 


Những người làm marketing quốc tế phải đối mặt với nhiều vấn đề 
phức tạp hơn trong việc thiết kế kênh marketing. Mỗi quốc gia có 
một hệ thống phân phối đặc thù, phát triển qua thời gian và thay đổi 
cực kỳ chậm. Hệ thống kênh marketing của các quốc gia có thể khác 
xa nhau. Do đó, chuyên gia marketing toàn cầu phải thường xuyên 
điều chỉnh chiến lược kênh marketing cho phù hợp với những cấu 


CÁC KÊNH MARKETING | B77 


Phân phối độc quyền 
Cho phép một số lượng giới hạn các đại lý 
được độc quyền phân phối sản phẩm trong 
phạm vi hoạt động của mình. 


Phân phối chọn lọc 
Sử dụng nhiều hơn một, nhưng không phải 
tất cả các bên trung gian sẵn sàng bày bán 


sản phẩm của doanh nghiệp. 


trúc hiện có tại từng quốc gia. 

Tại một số thị trường, hệ thống phân phối rất phức tạp, tính cạnh tranh cao và khó 
thâm nhập. Ví dụ, nhiều doanh nghiệp phương Tây nhận thấy hệ thống phân phối của Ấn 
Độ khá phức tạp để định vị. Các cửa hàng bách hóa và siêu thị bán lẻ với chiết khấu lớn vẫn 
chỉ chiếm thị phần nhỏ trong thị trường khổng lồ của Ấn Độ. Thay vào đó, hầu hết hoạt 
động mua sắm được diễn ra tại những cửa hàng tạp hóa dân sinh gọi là #/zz2, được người 
dân mở ra và khá phổ biến bởi chúng được người dân tin tưởng. Bên cạnh đó, những nhà 
bán lẻ lớn của phương Tây cũng gặp khó khăn khi đối diện với các quy định phức tạp và cơ 
sở hạ tầng nghèo nàn của Ấn Độ. 

Hệ thống phân phối tại các nước đang phát triển có thể phân tán, không hiệu quả 
hoặc thiếu đồng bộ. Ví dụ, thị trường nông thôn tại Trung Quốc rất phân tán, được hình 
thành bởi nhiều siêu thị nhỏ với các văn hóa đặc thù khác nhau. Tuy nhiên, do hệ thống 
phân phối không tương xứng, phần lớn những doanh nghiệp tiếp cận thị trường này chỉ có 
thể kiếm được lợi nhuận trên một tỷ lệ dân cư nhỏ sinh sống tại các thành phố thịnh vượng 
nhất của Trung Quốc. Hệ thống phân phối tại Trung Quốc quá nhỏ lẻ tới mức chỉ phí hậu 
cần để đóng gói, đóng thùng, chất hàng, dỡ hàng, chất hàng lại, vận chuyển hàng chiếm 
tới 16% GDP của nước này, cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác (Chi phí hậu 
cần của Mỹ chỉ chiếm gần 8,3% GDP quốc gia). Sau nhiều năm nỗ lực, thậm chí ban điểu 
hành của WaÌmart cũng thừa nhận họ vẫn chưa thể tạo dựng một chuỗi cung ứng hiệu quả 
tại Trung Quốc.!? 

Đôi khi, điểu kiện của địa phương có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách thức phân phối 
sản phẩm của một doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Ví dụ, ở những khu vực có thu 
nhập thấp tại Brazil, nơi người tiêu dùng khó tiếp cận siêu thị, Nestlé hỗ trợ hệ thống phân 
phối của mình thông qua hàng nghìn nhân viên kinh doanh tự do rao bán các sản phẩm của 
Nestlé bằng cách đẩy xe đông lạnh tới tận cửa nhà của người tiêu dùng. Ở những thành phố 
lớn tại châu Á và châu Phi, nơi có đường xá đông đúc cũng như chỉ phí thuê mặt bằng cao, 
xây dựng những điểm phục vụ kiểu tạt xe qua (drive-through) là bất hợp lý, vì thế những 
cửa hàng bán đồ ăn nhanh như McDonalds và KFC cung cấp dịch vụ giao đồ ăn. Những 


E/CROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


B78 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


#KFC giao hàng: Dịch vụ giao đồ ăn của KFC chiếm phần lớn 


trong tổng doanh thu tại các thành phố ở châu Á và châu Phi. 
@ FogStock/Alamy Stock Photo 


Lời tác giả: Đã đến lúc triển khai kênh 
marketing được chọn và làm việc với 
những đối tác được chọn để quản lý 
cũng như thúc đẩy họ. 


binh đoàn giao đổ ăn bằng xe máy xuất hiện trong 
bộ đồng phục sặc sỡ, phân phát những chiếc bánh 
hamburger Big Mac và gà rán tới các khách hàng có 
nhu cầu. Hơn 30% doanh số của McIDonald5 tại Ai 
Cập và 12% doanh số tại Singapore đến từ việc giao 
hàng. Tương tự, đối với KEC, doanh số đạt được 
từ việc giao hàng chiếm gần nửa tổng doanh số tại 
Kuwait và 1/3 tổng doanh số tại Ai Cập. '5 

Như vậy, những người làm marketing quốc tế 
phải lựa chọn giữa rất nhiều kênh phân phối. Việc 
thiết kế các kênh phân phối hiệu quả tại từng quốc 
gia và giữa các quốc gia quả thực là một thách thức 
rất khó khăn. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về các 
quyết định liên quan tới hoạt động phân phối quốc 
tế trong Chương 15. 


“CÁC QUYẾT BỊNH VỀ QUẦN LÝ KÊNH MARKETING 

Sau khi đã cân nhắc và chọn ra cấu trúc kênh marketing tối ưu, doanh 
nghiệp phải triển khai và quản lý kênh được chọn. Quản lý kênh 
marketing đòi hỏi phải lựa chọn, quản lý và thúc đẩy từng thành viên 


trong toàn hệ thống cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của họ 


Quản lý kênh marketing 
Lựa chọn, quản lý và thúc đẩy từng thành viên 


qua thời gian. 


trong một kênh marketing cũng như đánh giá _ Lựa chọn thành viên cho kênh marketing 


hiệu quả hoạt động của họ qua thời gian. 


Mãi nhà sản xuất có khả năng khác nhau trong việc thu hút các trung 


gian marketing đạt yêu cầu. Một số không gặp vấn để gì khi tìm kiếm 


thành viên cho kênh marketing của mình. Ví dụ, khi ra mắt dòng xe Lexus tại Mỹ, Toyota 
dễ dàng thu hút các đại lý mới. Thực tế họ còn phải từ chối nhiều đại lý. 


Ngược lại, có những nhà sản xuất khác chật vật để bố trí đủ số lượng trung gian đạt 
yêu cầu. Ví dụ, khi Timex lần đầu tiên thử bán sản phẩm đồng hồ bình dân thông qua các 


cửa hiệu đồ trang sức thông thường, hầu hết đều từ chối họ. Công ty này bèn xoay xở đưa 


đồng hồ vào các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm đại trà. Về sau, đây hóa ra lại là quyết 


định sáng suốt, vì mảng kinh doanh nhu yếu phẩm đại trà này tăng trưởng rất nhanh. 


Ngay cả những thương hiệu lâu năm cũng có thể gặp khó khăn khi xây dựng và duy 


trì hệ thống phân phối mà họ mong muốn, nhất là khi làm việc với các đại lý đầy quyền lực. 


EŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING 


| 


579 


#%Víi dụ, CVS Health gần đây đã công bố sẽ không bán bất cứ loại 
thuốc lá nào trong các cửa hàng của họ nữa, mặc dù điểu này khiến 
doanh thu hàng năm bị sụt giảm tới 2 tỷ đô-la. Công ty này chia sẻ: 
“Đây là điểu đúng đắn mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi quyết định 
rằng thuốc lá và việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thể 
cùng đồng hành trong một hệ thống.” Target đã ngừng bán thuốc lá 
từ 20 năm trước, và dư luận cũng đang gây áp lực tới ÑWalmart để 
họ làm điều tương tự. Nếu các công ty bán hàng giâm giá và những 


chuỗi tiệm thuốc như Walgreens và Rite Aid cùng ngừng bán thuốc CVSquitsforgood 


lá, các hãng thuốc lá như Philip Morris, R.J. Reynolds và nhiều hãng 


khác sẽ phải tìm các kênh marketing mới cho thương hiệu của họ. ” 


This is the right thing to do. 


Khi lựa chọn trung gian, doanh nghiệp nên xác định đâu là các 


đặc trưng phân biệt loại hàng hóa chất lượng hơn. Họ cần đánh giá  #Lựa chọn các kênh: Ngay cả những thương 


số năm kinh doanh của từng thành viên kênh, các dòng khác được 
thực hiện, vị trí, thành tích tăng trưởng và lợi nhuận, tính hợp tác 


cũng như danh tiếng. 


phải tìm những kênh bán hàng khác. 


Quản lý và thúc đẩy các thành viên trong kênh marketing VS Health 


Sau khi được lựa chọn, doanh nghiệp phải không ngừng quản lý và 

thúc đẩy các thành viên trong kênh để họ hoạt động tốt nhất. Doanh nghiệp phải bán hàng 
không chỉ z2 2 trung gian, mà còn Z2 2z cùng họ. Hầu hết doanh nghiệp đều 
xem trung gian của mình như khách hàng, đối tác hàng đầu. Họ thực hiện g4  42ø bệ 
đối tác nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác trong kênh. Điều này tạo nên một 
hệ thống chuyển giao giá trị đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp lẫn đối tác marketing. 

Trong hoạt động quản lý kênh, doanh nghiệp phải thuyết phục nhà phân phối rằng 
họ có thể thành công hơn bằng cách hợp tác cùng nhau như một phần của hệ thống chuyển 
giao giá trị đồng nhất. Do đó, P&G và Amazon hợp tác rất chặt chẽ nhằm tạo ra giá trị vượt 
trội cho khách hàng cuối cùng. Và các công ty từ nhà sản xuất ô tô Toyota tới nhà sản xuất 
mỹ phẩm LOréal đẩy mạnh các mối quan hệ với hệ thống nhà cung cấp của họ để giành 
được lợi thế cạnh tranh cho cả hai bên (xem Tình huống thực tế 12.2). 

Ví dụ, hãng sản xuất thiết bị cơ giới hạng nặng Caterpillar và mạng lưới đại lý độc lập 
trên toàn thế giới của họ phối hợp rất chặt chẽ để thống trị lĩnh vực thiết bị xây dựng, khai 
khoáng và khai thác gỗ trên thế giới: 

Nhà sản xuất thiết bị cơ giới hạng nặng Caterpillar tạo ra những sản phẩm tân tiến, chất 

lượng cao. Nếu bạn hỏi bất cứ ai tại Caterpillar, họ đều có thể trả lời rằng nguồn gốc sự thống 

trị của Caterpillar là mạng lưới phân phối vượt trội của họ với 189 đại lý phân phối độc lập tại 


EŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


hiệu lâu năm cũng có thể gặp khó khăn khi 
xây dựng và duy trì hệ thống phân phối mà họ 
mong muốn. Việc ngừng bán thuốc lá từ phía 
ÖVS đã khiến các công ty sản xuất thuốc lá 


580 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


hơn 180 quốc gia. Các đại lý là những người ở đầu chiến tuyến. Một khi sản phẩm rời khỏi 
nhà máy, các đại lý hoàn toàn nắm quyển kiểm soát chúng. Họ là gương mặt của công ty. Vì 
vậy, thay vì chỉ bán hàng cho hoặc thông qua các đại lý, Caterpillar coi họ như những đối tác 
nội bộ. Khi sản phẩm bị hỏng hóc, khách hàng hoàn toàn có thể trông cậy vào cả Caterpillar 
lẫn các đại lý của công ty để nhận được hỗ trợ. Một mạng lưới đại lý mạnh tạo nên một công 
ty Caterpillar mạnh và ngược lại. Sâu xa hơn, các đại lý đóng vai trò rất quan trọng ở mọi 
khía cạnh hoạt động của Caterpilla, từ các công đoạn như thiết kế sản phẩm và cung cấp dịch 
vụ tới hỗ trợ. Chính vì mối quan hệ khăng khít với các đại lý, Caterpillar hoàn toàn thống trị 
những thị trường dành cho thiết bị cơ giới hạng nặng trên thế giới. Những chiếc xe tải, máy 
xúc và nhiều loại máy khác với màu vàng quen thuộc của hãng đã nắm giữ một lượng thị 
phần áp đảo trong thị trường thiết bị cơ giới hạng nặng toàn cầu, gấp đôi thương hiệu đứng 
thứ hai là Komatsu. 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống quản lý quan hệ đối tác (PRM) 
công nghệ cao tích hợp để điều phối các nỗ lực marketing trong toàn hệ thống. Cũng như 
việc sử dụng hệ thống phần mềm CRM nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý mối quan hệ với 
các khách hàng quan trọng, các doanh nghiệp có thể sử dụng PRM và phần mềm quản lý 
chuỗi cung ứng (SCM) để hỗ trợ vấn để tuyển chọn, huấn luyện, tổ chức, quản lý, thúc đẩy 


cũng như đánh giá mối quan hệ với các đối tác trong kênh marketing. 


12.2 LÀM VIỆC VỚI CÁC KÊNH ĐỐI TÁC ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG 


'— Ngày nay, các doanh nghiệp thành Toyota mục tiêu đó, họ sẽ làm tất cả mọi thứ. Họ 
công biết rằng họ không thể độc lập phá võ các quy tắc và từ đó tình hình trở 

— Đạt được các mối quan hệ với nhà cun 

+ tạo ra giá trị cho khách hàng. Thay Ặ 2ã ¬ ; Ở nên tổi tệ hơn mỗi năm.” Một người khác 

E2 vào đó,họ phải tạo ra các hệ thống — “TP KĐT) HẠ (EHD RỤ HAT CônG tUYẾ.... nói: “Một nhà sản xuất ô tô dường như gửi 

_+ phân phối giá trị có hiệu quả, bao 7SEEDB' IĐUgLS+ TTDHDIGTRRREHHHHN..UDI nhân viên đến ngôi trường thù ghét' để họ 

n R h í ^ thủ ủa Toyot ÿ thưêè ñ THÊ” ẹ x 

Z2 gồm nhà cung ứng, nhà sản xuất HE, KEHHLIENB: TOYĐEELDỤ, HIUTHỢ học cách ghét các nhà cung cấp.” 

= xa ti Đổ : phớt lờ các nhà cung cấp của họ thông 

E: Mod: on: là gi lâu ác qua những giao dịch mang tính áp chế, tư b0 cái úi de) 

+. thành công việc. Hợp tác với các À thức được tầm quan trọng của việc xây 


nhà cung cấp và nhà phân phối có 
thể mang lại lợi thế cạnh tranh lớn. Hãy 


xem xét các ví dụ dưới đây. 


lợi. Một nhà cung cấp cho biết: “Các nhà 
sản xuất ô tô (Mỹ) đã đặt ra những mục 
tiêu giảm chỉ phí hàng năm [đối với các 


phụ tùng mà họ mua]. Để thực hiện những 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà 
cung cấp. Thay vì hạc đãi, Toyota hợp tác 
với các nhà cung cấp và giúp họ đáp ứng 


những kỳ vọng rất cao. Họ tìm hiểu về tình 
hình kinh doanh, tiến hành các hoạt động 
cải tiến chung, giúp đỡ nhân viên nhà 
cung cấp, đưa ra phản hồi hiệu suất hàng 
ngày và tích cực tìm ra những vấn đề của 
nhà cung cấp. Họ thậm chí còn ghi nhận 
các nhà cung cấp hàng đầu qua nhiều giải 
thưởng thành tích thường niên. 

Kết quả là, 1ä trong 15 năm vừa 
qua, Toyota đã giành vị trí đứng đầu về 
chỉ số mối quan hệ với nhà cung cấp được 
tiến hành bởi tổ chức Nghiên cứu Chỉ số 
Quan hệ công việc của nhà cung cấp ô tô 
Bắc Mỹ. Nghiên cứu đánh giá và phân loại 
các doanh nghiệp dựa trên giao dịch tài 
chính, sự đối xử công bằng và có giá trị 
với các nhà cung cấp, giao tiếp cởi mỏ, 
trung thực và tạo cơ hội kiếm lợi nhuận. 
Nghiên cứu cho thấy các nhà cung cấp 
của Toyota coi mình là đối tác thực sự với 
gã khổng lồ trong ngành sản xuất ô tô. 

Sự hài lòng của nhà cung cấp cao 
có nghĩa là Toyota có thể dựa vào họ để 
giúp hãng cải thiện chất lượng của chính 
mình, giảm chỉ phí và phát triển sản phẩm 
mới một cách nhanh chóng. Ví dụ, gần 
đây, khi Toyota đưa ra một chương trình 
giảm giá 30% cho 170 bộ phận mà họ sẽ 
mua cho thế hệ xe hơi kế tiếp, các nhà 
cung cấp không hề phàn nàn. Thay vào đó, 
họ đã tham gia, tin tưởng rằng Toyota sẽ 
giúp họ đạt được mục tiêu, từ đó giúp họ 
cạnh tranh và có lợi hơn trong tương lai. 
Nhìn chung, việc thỏa mãn các nhà cung 
cấp giúp Toyota sản xuất những chiếc xe 
với chi phí thấp hơn, chất lượng cao hơn, 
từ đó khiến khách hàng hài lòng hơn. 


LOreal 


L/0real là nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất 


thế giới với 25 thương hiệu toàn cầu, từ 


amaz0on 
.ỊƑ 


CÁC KẼNHMARKETING | B81 


Quan hệ đối tác trong kênh phân phối: Theo chương trình Vendor Flex của Amazon, 
P&G và Amazon chia sẻ trang thiết bị nhà kho, mang lại lợi thế về chỉ phí phân phối và 


giao hàng cho cả đôi bên. 


@® raywoo/Fotolia; ® grzegorz knec/Alamy; E.6. Pors/Shutterstock.com; ® Sergio 


Azenha/Alamy 


Maybelline và Kiehfs đến Lancome và 
Redken. Giống như Toyota, mạng lưới nhà 
cung cấp rộng lớn của L“0real - cung ứng 
mọi thứ từ polyme, chất béo đến binh xịt, 
bao bì đóng gói hay thiết bị sản xuất và 
cung ứng văn phòng - rất quan trọng đối 
với thành công của họ. 

Do đó, LOreal đối xử với các nhà 
cung cấp như những đối tác được tôn 
trọng. Một mặt, họ mong đợi rất nhiều từ 
các nhà cung cấp trong việc đổi mới thiết 
kế, chất lượng và các hành động có trách 
nhiệm với xã hội. Công ty cần thận sàng 
lọc các nhà cung cấp mới và thường xuyên 
đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp 
hiện tại. Mặt khác, L0real hợp tác chặt 
chẽ với các nhà cung cấp để đáp ứng 
những tiêu chuẩn chinh xác của họ. Trong 
khi một số công ty đưa ra những yêu cầu 
vô lý với các nhà cung cấp và “vắt kiệt” họ 
vì lợi ích ngắn hạn, L'0real xây dụng mối 
quan hệ nhà cung cấp dài hạn dựa trên sự 
tăng trưởng và đôi bên cùng có lợi. 

Theo trang web nhà cung cấp của 


công ty, họ đối xử với các nhà cung cấp 


KÄ/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


vói “sự tôn trọng cơ bản đối với hoạt động 
kinh doanh, văn hóa, sự phát triển của họ 
và những cá nhân làm việc tại đó.” Mỗi 
mối quan hệ được dựa trên “sự đối thoại 
và nỗ lực chung. L'Oreal tìm kiếm không 
chỉ để giúp các nhà cung cấp đáp ứng 
mong đợi mà còn đóng góp cho sự phát 
triển thông qua những cơ hội đổi mới và 
khả năng cạnh tranh.” Kết quả là, hơn 7B% 
số đối tác cung ứng của L0real đã làm 
việc với công ty từ 10 năm trổ lên và phần 
lớn trong số đó đều kéo dài nhiều thập ký. 
Một đầu mối mua hàng của công ty chia 
sẻ: “Vị CEO muốn biến L0real thành một 
công ty hàng đầu và là một trong những 
công ty được kính trọng nhất thế giới. 
Được tôn trọng cũng có nghĩa là được các 
nhà cung cấp của chúng tôi tôn trọng.” 


Amazon-P&6 


Cho đến gần đây, nếu bạn đặt mua khăn 
giấy Bounty, tã giấy Pampers, giấy 
nướng bánh Charmin hoặc bất kỳ món 
nào trong hàng tá sản phẩm tiêu dùng 


của P&6 từ Amazon.com, họ có thể giao 


B582 |_ NGUYÊN LÝ MARKETING 


đến trước cửa nhà bạn bằng kênh phân 
phối khép kín. Ví dụ, khăn giấy có thể 
được sản xuất tại nhà máy lớn ở vùng 
đông bắc Pensylvania của P&G và được 
vận chuyển bằng xe tải rø moóc đến kho 
Tunkhannock gần đó, nơi chúng được dỡ 
ra và đóng gói lại với các hàng hóa khác 
của P&6G và được chuyển đến Dinwiddie, 
Virginia - trung tâm hoàn thiện đơn hàng 
của Amazon. Tại các trung tâm này, 
chúng được dỡ xuống, sắp xếp lại, cuối 
cùng được các nhân viên của Amazon 
lựa chọn và đóng gói để chuyển đến bạn 
thông qua hãng vận chuyển UPS, FedEx 
hoặc USPS. 


Nhưng hiện nay, Amazon và P&6G 
đã hợp tác để tạo ra một kênh phân 
phối mới đơn giản, chỉ phí thấp hơn cho 
những hàng hóa như vậy. Ví dụ, tại kho ở 
Pensylvania, thay vì chất đẩy sản phẩm 
của P&6 và vận chuyển đến các nhà kho 
của Amazon, nhân viên của P&6G chỉ cần 
chở hàng đến một khu vực giao hàng (có 
ranh giới xác định) bên trong kho của 
mình. Khu vực giao hàng được điều phối 
bởi Amazon. Từ đó, nhân viên của Amazon 
đóng gói, dán nhãn và vận chuyển các 
mặt hàng trực tiếp đến những khách 
hàng đã đặt hàng trực tuyển. Amazon 
gọi liên doanh này là Vendor Flex, nó đã 
cách mạng hóa cách thức mọi người mua 
các sản phẩm gia dụng hàng ngày với giá 
thấp, lợi nhuận thấp. 


Chương trình Vendor Flex của 
Amazon đưa kênh hợp tác lên một cấp 
độ hoàn toàn mới. Khi cùng “nhìn về một 
hướng”, cả đôi bên sẽ cùng có lợi. Đổi với 
Amazoøn, Vendor Flex giảm chỉ phí lưu trữ 
những mặt hàng cồng kểnh trong các 
trung tâm phân phối của riêng mình và 
giải phóng không gian cho hàng hóa có 
lãi suất cao hơn. Việc sắp xếp chia sẻ cho 
phép Amazon mở rộng lựa chọn hàng hóa 
tiêu dùng mà không cần xây dựng thêm 
không gian trung tâm phân phối. Ví dụ, 
kho hàng P&G cũng lưu giữ các thương 
hiệu gia dụng P&G phổ biến khác, từ dao 
cạo râu Billette, dầu gội Pantene đến bột 
giặt Tide. Cuối cùng, việc định vị tại nguồn 
đảm bảo tính có sẵn tức thì của Amazon 
và tạo điều kiện phân phối nhanh chóng 
các sản phẩm P&6 đến khách hàng. 

P &6 cũng được hưởng lợi từ quan 
hệ đối tác Vendor Flex. Họ tiết kiệm tiền 
bằng cách cắt giảm chí phí vận chuyển 
hàng hóa đến các nhà kho của Amazøn, 
nhờ đó thay đổi mức giá cạnh tranh hơn 
với gã khổng lề thương mại điện tử. Dù 
là một nhà marketing thương hiệu bán 
lẻ tuyệt vời, nhưng P&G vẫn là người mới 
trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến - một 
trong những ưu tiên hàng đầu của công 
ty. Bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với 
Amazun, P&6 có được sự hỗ trợ chuyên 
nghiệp của Amazon trong việc đưa các 


thương hiệu của mình lên trực tuyến. 


Do đó, mối quan hệ đối tác giữa 
Amazon và P&G có vẻ là một sự kết hợp lý 
tưởng cho cả hai. Nếu P&6 muốn đạt hiệu 
quả hơn trong việc bán hàng trực tuyến, 
đối tác nào có thể tốt hơn Amazon - bậc 
thầy không thể chối cãi trong hoạt động 
bán lẻ trực tuyến? Nếu Amazon muốn đạt 
hiệu quả hơn trong việc bán các mặt hàng 
gia dụng, đối tác nào có thể tốt hơn P &G 
- bậc thầy được công nhận về marketing 
hàng tiêu dùng? Với Vendor Flex của 
Amazon, các nhà lãnh đạo của mỗi ngành 
tương ứng này có thể điều chỉnh cơ hội 
phân phối của mình vì lợi ích của chính họ 
cũng như của người tiêu dùng mà họ cùng 


phục vụ. 


Nguồn: Alex Short, “Amazon and P&G Blow 
Business Collaboration Wide Open!” Vizibl, 
ngày 21/7/2015, http://blog.vizibl.co/amazon- 
pg-blow-business-collaboration-wide- 
open/; Serena Ng, “Soap Dpera: Amazon 
Moves In with P&6,” Wall Street Journdl, ngày 
15/10/2015, tr. A1; Jeffery K. Liker và Thomas Y. 
Choi, “Building Deep Supplier Relationships,” 
Harvard Business Review, 2004, tr. 104-113; 
“0EM-Supplier Relations Study Shows Strong 
Gains for Toyota and Honda, with Ford, 
Nissan, FCA and GM Falling Well Behind,” PR 
Newswire, ngày 8/5/2015, www.prnewswire. 
com/news-releases/oem-supplier-relations- 
study-shows-strong-gains-for-toyota- 
and-hondawith-ford-nissan-fca-and-gm- 
falling-well-behind-ä00084808.html; 
toyotasupplier.com và www.loreal.com/_en/_ 
ww/html/suppliers/, truy cập tháng 10/2016. 


WWW. 


Đánh giá thành viên kênh 


Doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá hoạt động của thành viên kênh thông qua các chỉ 


tiêu như báo giá bán hàng, mức độ tổn kho bình quân, thời gian giao hàng, phương thức 


xử lý hàng hóa bị hư hỏng, sự hợp tác trong việc thực hiện các chương trình khuyến mại và 


chương trình đào tạo của doanh nghiệp, phục vụ khách hàng. Doanh nghiệp nên ghi nhận 


KÄ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING 


và tặng thưởng, tri ân những trung gian phân phối hoạt động tốt và tạo được nhiều giá trị 
gia tăng cho khách hàng. Các trung gian hoạt động kém cần được hỗ trợ hoặc thậm chí 
thay thế nếu hoạt động quá kém. 

Cuối cùng, doanh nghiệp cũng cần nhạy bén với nhu cầu của các đối tác phân phối. 
Những doanh nghiệp đối xử không tốt với các đối tác phân phối không chỉ đánh mất đi 
sự ủng hộ từ phía họ mà còn có thể phải đối mặt với những vấn để pháp lý. Phần tiếp 
theo sẽ mô tả những quyển lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp cùng các thành viên kênh 


phân phối. 


Các quyết định phân phối và chính sách của chính phủ 


Thông thường, các doanh nghiệp được tự do phát triển các kênh phân phối phù hợp với họ. 
Trên thực tế, luật pháp chỉ tác động đến các kênh marketing theo cách không cho doanh 
nghiệp tạo thế độc quyển nhằm ngăn chặn doanh nghiệp khác sử dụng kênh phân phối 
mà họ muốn. Hầu hết các quy định luật pháp về phân phối đều nhằm điểu chỉnh, chi phối 
quyển lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên kênh khi họ có mối quan hệ hợp tác với nhau. 

Nhiều nhà sản xuất và nhà bán buôn muốn xây dựng kênh phân phối độc quyển cho 
hàng hóa của họ. Khi người bán chỉ cho phép một số cửa hàng nhất định bán sản phẩm 
của họ, chiến lược của họ là pẩø øbố? độc quyển. Khi người bán yêu cầu các nhà bán buôn 
không được bán hàng của đối thủ cạnh tranh, họ sử dụng chiến lược 54 bàng độc quyÊn. 
Cả hai bên đều có thể được hưởng lợi từ những thỏa thuận độc quyển: Bên bán giành được 
sự trung thành và phụ thuộc cao hơn từ các điểm bán, người bán buôn có được nguồn hàng 
ổn định cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ của người bán. Những thỏa thuận độc quyển cũng ngăn 
chặn các nhà sản xuất khác bán hàng cho các nhà bán buôn. Tình huống này khiến các hợp 
đồng bán hàng độc quyền lọt vào tầm ngắm của Đạo luật Clayton năm 2014. Các hợp đồng 
này chỉ hợp pháp nếu nó không làm giảm đáng kể sự cạnh tranh hoặc có xu hướng tạo nên 
sự độc quyền và chừng nào hai bên còn tự nguyện tham gia thỏa thuận đó. 

Bán hàng độc quyền thường kèm theo Z2 ¿buận độc quyên theo j2 bàn. Nhà sản xuất 
có thể đồng ý không bán cho những người bán buôn khác ở trong một địa bàn nhất định 
hoặc người mua có thể đồng ý chỉ bán hàng ở vùng lãnh thổ của họ. Phương thức thứ nhất 
thường được các hệ thống nhượng quyển áp dụng như một cách để tạo lòng nhiệt tình và 
cam kết của các nhà bán buôn. Phương thức thứ hai, nơi nhà sản xuất cố gắng ngăn chặn 
các nhà bán buôn bán hàng ra ngoài lãnh thổ của họ, đã vấp phải vấn đề về pháp lý. 

Nhà sản xuất của các thương hiệu mạnh đôi khi chỉ bán thương hiệu đó cho những 
nhà bán buôn với điểu kiện nhà bán buôn bán một phần hoặc toàn bộ dòng sản phẩm của 
nó. Phương thức này được gọi là øzôc 72 toàn bộ. Những hỏa thuận trói buộc kiểu như 
vậy có thể không vi phạm pháp luật nhưng lại vi phạm Đạo luật Clayton nếu có xu hướng 


Kã /cROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B583 


S584 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


làm giảm đáng kể sự cạnh tranh. Phương thức này có thể làm giảm sự tự do của khách hàng 
trong việc lựa chọn giữa các nhà cung cấp của những thương hiệu khác. 

Cuối cùng, nhà sản xuất có quyển lựa chọn nhà bán buôn nhưng việc loại bỏ các nhà 
bán buôn thì đâu đó có thể bị cấm. Nhìn chung, người bán có thể loại bỏ nhà bán buôn vì 
những lý do nhất định. Tuy nhiên, họ không thể loại bỏ nhà bán buôn nếu nhà bán buôn 
từ chối hợp tác theo một thỏa thuận có nghi ngờ về pháp lý, chẳng hạn như thỏa thuận bán 
hàng độc quyển hoặc thỏa thuận trói buộc. 


Lời tác giả: Những người làm 


--- QUẦN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN MARKETING 


marketing từng gọi hoạt động này là Trong thị trường toàn cầu ngày nay, việc bán một sản phẩm đôi khi 


“phân phối vật chất”. Tuy nhiên, qua 
những nội dung trong phần này, bạn 
có thể thấy hoạt động này đã phát 


còn dễ hơn là đưa nó đến tay khách hàng. Doanh nghiệp phải quyết 
định cách thức tốt nhất để lưu trữ, quản lý và vận chuyển sản phẩm/ 


triển tilntea:vẽ teim qưanrtronb, Tình dịch vụ để chúng có thể sẵn sàng phục vụ khách hàng đúng chủng 


phức tạp và sự tỉnh vi. :_ loại, đúng thời gian, đúng địa điểm. Hiệu quả của hoạt động hậu cần 


có ảnh hưởng lớn đến cả sự hài lòng của khách hàng và chi phí của 
doanh nghiệp. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về bản chất và tầm 


quan trọng của quản trị hậu cần trong chuỗi cung ứng, mục tiêu của 


Hậu cần marketing (phân phối vật chất) hệ thống hậu cần, các chức năng chính của hậu cần và sự cần thiết của 


Hoạt động lập kế hoạch, thực thi và kiểm quản trị chuỗi cung ứng tích hợp. 
soát dòng vật chất của nguyên liệu, hàng 


hóa và những thông tin liên quan từ nơi sản 


Bản chất và tầm quan trọng của hậu cần marketing 


xuất đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng và đạt được mục tiêu lợi nhuận. — Một số nhà quản lý cho rằng hậu cần marketing chỉ là về xe tải và kho 


Quản trị chuỗi cung ứng 
Quản lý các dòng chảy (bao gồm cả xuôi chiều 
và ngược chiều) của nguyên liệu, hàng hóa và 


bãi. Tuy nhiên, hậu cần hiện đại mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Hậu 
cần marketing, hay còn gọi là phân phối vật chất, bao gồm các hoạt 
động lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dòng vật chất của nguyên 


#iữttfffigdif lêifadawrataioffiis:ebnd liệu, hàng hóa cùng những thông tin liên quan từ nơi sản xuất đến 


cấp, doanh nghiệp, nhà phân phối và người _ nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt được mục tiêu 


tiêu dùng cuối cùng. 


lợi nhuận. Nói một cách ngắn gọn, hậu cần marketing đưa đúng sản 
phẩm đến đúng khách hàng, đúng địa điểm và đúng thời gian một 
cách có lợi nhất. 

Trước kia, những người lập kế hoạch phân phối vật chất thường bắt đầu với sản phẩm 
tại nhà máy và tìm giải pháp đưa nó đến tay khách hàng với chỉ phí thấp nhất. Tuy nhiên, 
hoạt động hậu cần ¿4p 2z uào &bácjb bàzny bắt đầu từ thị trường và quay ngược trở lại với 
nhà máy hoặc thậm chí là nguồn cung ứng. Hậu cần marketing không chỉ bao gồm »/ø z#u 
bên zgo2¿ (đưa sản phẩm từ nhà máy đến người bán và cuối cùng là khách hàng), mà còn 
bao gồm cả 54w đẩn bên trong (đưa sản phẩm và nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp đến 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING 


nhà máy) và b¿ø ##z møø/øc (tái sử dụng, tái chế, tân trang, giải quyết hàng hỏng hoặc không 
đúng mong muốn, nhận lại hàng thừa từ khách hàng hoặc người bán). Điều đó có nghĩa nó 
bao gồm toàn bộ hoạt động quản trị chuỗi cung ứng — quản lý các dòng chảy xuôi chiều và 
ngược chiều của nguyên vật liệu, thành phẩm cũng như những thông tin liên quan giữa các 
nhà cung cấp, doanh nghiệp, người bán hàng và người tiêu dùng cuối cùng (#Hiình 12.5). 


Hình 12.5 Quản trị chuỗi cung ứng 


Quản lý chuỗi cung ứng đòi hỏi tư duy 

định hướng khách hàng. Lưu ý, nó 

cũng có thể gọi là hệ thống phân phối 
Hậu cần Hậu cần giá trị khách hàng. 


bên trong bên ngoài 


| 
Nhà cung cấp nao 2)) Doanh nghiệp n2 sanh, xo bưu. 


Hậu cần ngược 


Nhiệm vụ của nhà quản lý hậu cần là phối hợp hoạt động của các nhà cung cấp, đại 
lý mua bán, người làm marketing, thành viên kênh phân phối và khách hàng. Những hoạt 
động này bao gồm: dự báo, hệ thống thông tin, hoạt động mua bán, kế hoạch sản xuất, quy 
trình đặt hàng, tổn kho, quản lý kho hàng và kế hoạch vận chuyển. 

Ngày nay, các doanh nghiệp nhãn mạnh hơn vào hậu cần vì một số lý do. Thứ nhất, 
doanh nghiệp có thể giành được lợi thế cạnh tranh lớn nếu sử dụng hệ thống hậu cần tiên 
tiến mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt hơn hoặc giá rẻ hơn. 

Thứ hai, hệ thống hậu cần tiên tiến có thể giúp tiết kiệm khoản chi phí khổng lồ cho 
cả doanh nghiệp và khách hàng. Thông thường, chi phí giao hàng và vận chuyển chiếm 
khoảng 20% giá thành sản phẩm. Mỗi năm, các doanh nghiệp của Mỹ chỉ đến 1,45 nghìn 
tỷ đô-la, tương đương 8,3% GDE, cho việc đóng gói, đóng thùng, chất, xếp đỡ, phân loại 
và vận chuyển hàng hóa. Con số này chỉ thấp hơn GDP của 12 quốc gia cao nhất thế giới. 
# Riêng General Motors (GM) thường xuyên có hàng trăm triệu tấn xe thành phẩm, linh 
kiện, phụ tùng vận chuyển với mức chỉ phí hậu cần hàng năm khoảng 8 tỷ đô-la. Cắt giảm 
được dù một phần nhỏ chi phí hậu cần cũng có thể là khoản tiết kiệm đáng kể. Ví dụ, GM 
gần dây đã thông báo về việc cải tổ hậu cẩn mà chỉ riêng khu vực Bắc Mỹ sẽ tiết kiệm được 
gần 2 tỷ đô-Ìa trong 2 năm.'? 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


586 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Thứ ba, sự bùng nổ của hàng hóa đa dạng đã tạo 
nên nhu cầu về quản trị hệ thống hậu cần tiên tiến. 
Ví dụ, vào năm 1916, một cửa hàng tạp hóa Piggly 
Wiggly điển hình chỉ bán 605 mặt hàng. Ngày nay, 
một cửa hàng Pipgly Wiggly bán một số lượng đáng 
kinh ngạc, từ 20.000 đến 35.000 mặt hàng, tùy thuộc 
quy mô cửa hàng. Một cửa hàng WWalmart Supercenter 
bán 140.000 sản phẩm, 20.000 trong số đó là các sản 
phẩm tạp hóa. '” Đặt hàng, vận chuyển, dự trữ và kiểm 


soát nhiều loại sản phẩm như vậy đặt ra một thách 


Tầm quan trọng của hậu cần: Vào bất kỳ thời điểm nào, GM 
cũng có hàng trăm triệu tấn xe thành phẩm và linh kiện được 


thức rất lớn đối với hoạt động hậu cần. 
vận chuyển với mức chỉ phí hậu cần hàng năm khoảng 8 tỷ đô-la. Những tiến bộ về công nghệ thông tin cũng t8 
Những khoản tiết kiệm dù nhỏ nhất cũng rất đáng kể. cơ hội cho các thành tựu to lớn trong việc nâng cao hiệu 
Bloomberg/Getty Images quả phân phối. Ngày nay, các doanh nghiệp đều sử dụng 
phần mềm quản trị chuỗi cung ứng tích hợp, hệ thống 
hậu cẩn dựa trên internet, tính tiền bằng máy quét (POS), thẻ RFID, theo dõi qua vệ tỉnh, 
chuyển đơn hàng và dữ liệu thanh toán điện tử. Những công nghệ này cho phép quản lý nhanh 

chóng và hiệu quả hơn các dòng hàng hóa, thông tin và tài chính trong chuỗi cung ứng. 

Cuối cùng, hậu cân ảnh hưởng đến môi trường và các nỗ lực tạo môi trường bền 
vững của doanh nghiệp hơn bất cứ chức năng marketing nào khác. Vận chuyển, lưu kho, 
đóng gói và các chức năng hậu cần khác thường đóng góp lớn nhất cho nỗ lực bảo vệ môi 
trường của doanh nghiệp. Do đó, ngày nay, nhiều doanh nghiệp bắt đầu phát triển c2z¿ 


cung ứng xanj. 


Chuỗi cung ứng bền vững 


Các doanh nghiệp có nhiều lý do để giảm tác động của chuỗi cung ứng đến môi trường. Có 
điểu nếu họ không tự nguyện bảo vệ môi trường, một loạt quy định về bảo vệ môi trường 
được ban hành trên khắp thế giới sẽ buộc họ phải thực hiện. Mặt khác, nhiều khách hàng 
lớn — từ Walmart và Nike cho đến chính phủ liên bang —- đã đưa ra yêu cầu về vấn để này. 
Ngay cả người tiêu dùng cũng yêu cầu điểu đó: Theo một khảo sát, 50% thế hệ Y sẵn sàng 
trả nhiều tiển hơn cho những sản phẩm thân thiện môi trường và 39% người tiêu dùng tìm 
hiểu về hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trước khi mua hàng.?0 Vì vậy, 
bảo vệ môi trường đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong lựa chọn nhà cung cấp và 
đánh giá hiệu quả hoạt động. Nhưng có lẽ thiết kế chuỗi cung ứng thân thiện môi trường 
đơn giản là điểu 2ø đế» nên làm. Đó cũng là một cách để doanh nghiệp góp phần gìn giữ 
thế giới của chúng ta cho các thế hệ tương lai. 


Eã /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING | B87 


Nhưng tất cả không đơn giản như vậy. Vì thực ra, các doanh nghiệp có một lý do trực 
tiếp và thực tế hơn để chuyển đổi chuỗi cung ứng của họ trở nên thân thiện môi trường. 
Những kênh phân phối thân thiện môi trường không chỉ tốt cho thế giới mà còn tốt cho lợi 
nhuận của doanh nghiệp. Các hoạt động hậu cần tạo ra dấu ấn rõ rệt về sự thân thiện môi 
trường như vận chuyển, kho bãi và đóng gói cũng chiếm một phần lớn chi phí hậu cẩn. 
Các doanh nghiệp tạo ra sự thân thiện môi trường cho chuỗi cung ứng thông qua nâng cao 
hiệu quả, điểu này cũng có nghĩa là chi phí thấp hơn và lợi nhuận cao hơn. Nói cách khác, 
phát triển chuỗi cung ứng bền vững không chỉ là trách nhiệm với môi trường mà còn có thể 
mang lại lợi nhuận. Hãy xem xét tình huống của Nike:” 

Công ty may mặc và giày thể thao mang tính biểu tượng Nike đã phát triển một chiến lược 

sâu rộng đảm bảo thân thiện môi trường trong mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng. 3*Ví dụ, 

Nike thường hợp tác với Levis, REL, Target và các thành viên khác của Liên minh May mặc 

Bền vững (SAC) để phát triển chỉ số Higg Index — một công cụ đo lường sự ảnh hưởng đến 

môi trường của một sản phẩm may mặc trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Nike sử dụng Higg 

Index để hợp tác với các nhà cung cấp và nhà phân phối nhằm giảm sự ảnh hưởng của chuỗi 

cung ứng tới môi trường. Chẳng hạn, chỉ trong 3 năm qua, hơn 900 nhà máy hợp tác sản 

xuất giày Nike trên toàn thế giới đã giảm 6% lượng khí thải carbon, trong khi sản lượng tăng 

20%. Con số tiết kiệm này tương đương với lượng khí thải của một chiếc ô tô chạy 1 tỷ dặm. 

Nike nhận thấy những điều chỉnh chuỗi cung ứng tưởng chừng đơn giản thậm chí có thể 

mang lại lợi ích lớn. Ví dụ, nguồn cung cấp giày của công ty nằm ở châu Á, nhưng hầu hết 

được bán ở Bắc Mỹ. Cho đến khoảng một thập kỷ trước, 
những đôi giày được vận chuyển từ nhà máy đến cửa hàng 
bằng đường hàng không. Sau khi phản tích chỉ phí phân 


phối kỹ lưỡng hơn, Nike đã chuyển một phần khá lớn The Higg Index 
Sustainable Apparel Coalition 


hàng hóa sang vận tải đường biển. Sự thay đổi đơn giản 
đó trong vận chuyển giày giúp giảm 4% lượng khí thải 
trên mỗi sản phẩm, khiến các nhà hoạt động môi trường 
hài lòng. Nhưng nó cũng mang lại sự hài lòng cho các kế 
toán viên Nike vì đã tiết kiệm cho công ty khoảng 8 triệu 


đô-la chi phí vận chuyển mỗi năm. 


Mục tiêu của hệ thống hậu cần 


Một số doanh nghiệp tuyên bố mục tiêu hậu cần của họ 

l : : _: VỆ #Chuỗi cung ứng xanh: Nike đã phát triển một chiến lược 

nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tối đa với mứcphí _  ..... hi SẠC đun. tà, 
sâu rộng để phủ xanh chuỗi cung ứng của mình. Chỉ số 

tối thiểu. Tuy nhiên, dù điều này nghe rất hay ho nhưng Higg Index cho phép Nike làm việc với các nhà cung cấp và 

không có hệ thống hậu cần nào có thể vừa tối đa hóa dịch nhà phân phối để giảm sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng 


vụ khách hàng vừa tối thiếu hóa chi phí phân phối. Tối đa _ tới môi trường, đồng thời giảm chỉ phí hậu cần. 
Thanapun/Shutterstock 


KÄ/(ROUPS/YEUKIiNDLEViETNAM 


Trung tâm phân phổi 

Một kho hàng lón, tự động được thiết kế để 
nhận hàng hóa từ rất nhiều nhà máy và nhà 
cung cấp khác nhau, nhận đặt hàng, chuẩn 
bị hàng hóa một cách hiệu quả và giao hàng 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


hóa dịch vụ khách hàng nghĩa là phân phối nhanh, nhiều hàng trong kho, chủng loại linh 
hoạt, chính sách đổi, trả tự do và các dịch vụ khác — tất cả những điều này đều làm tăng chỉ 
phí phân phối. Ngược lại, tối thiểu hóa chỉ phí phân phối nghĩa là giao hàng chậm hơn, ít 
hàng trong kho hơn và quy mô của từng đợt giao hàng lớn hơn — điểu này thể hiện dịch vụ 
khách hàng thấp hơn. 

Mục tiêu của hậu cần marketing nên là cung cấp mức dịch vụ khách hàng ZZ ?ø£c? 
đ;nb với chi phí thấp nhất. Trước hết, doanh nghiệp cần nghiên cứu mức độ quan trọng 
của các dịch vụ phân phối đối với khách hàng, từ đó xác định mức chất lượng mong muốn 
đối với từng phân khúc thị trường. Mục tiêu là tối đa hóa /¿ z4» chứ không phải doanh 
số. Do đó, doanh nghiệp cần đánh giá giữa lợi ích của việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao 
hơn với chỉ phí để thực hiện. Một số doanh nghiệp quyết định cung cấp ít dịch vụ hơn so 
với đối thủ cạnh tranh và đặt mức giá thấp hơn. Một số lại quyết định cung cấp chất lượng 
dịch vụ cao hơn và cũng tính giá cao hơn để bù đắp chi phi. 


Các chức năng của hệ thống hậu cần 


Sau khi xác định mục tiêu hậu cần, doanh nghiệp phải thiết kế hệ thống hậu cần thực hiện 
được mục tiêu đó với mức chi phí tối thiểu. Các chức năng chính của hậu cần là ⁄ &Zø, 
quản lý hàng tổn kbo, uận chuyển và quần lý thông tin bậu dỗ. 


Lưu kho 


Chu trình sản xuất và tiêu thụ hiếm khi khớp nhau, do đó hẩu hết các doanh nghiệp phải 
trữ hàng tổn kho trong khi chờ bán. Ví dụ, công ty sản xuất máy cắt cỏ Snapper, Toro và 
các nhà sản xuất khác sản xuất quanh năm để phục vụ mùa bán hàng cao điểm là mùa hè và 
thu. Chức năng lưu kho nhằm giải quyết vấn để mất cân bằng giữa lượng cầu và thời gian, 
từ đó đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng để khách hàng có thể mua. 

Một doanh nghiệp cần quyết định về số ng, /og¿ 2n? và s rrí kho hàng của mình. 
Doanh nghiệp có thể sử dụng #bo 2 trữ hàng bóa hoặc trung tâm phản phối. Kho dự trữ 
hàng hóa giúp điều tiết hàng trong thời gian dài. Ngược lại, trung tâm phân phối được 
thiết kế để luân chuyển hàng hóa thay vì dự trữ. Đó là những nhà kho lớn, có mức tự động 
hóa cao, được thiết kế để nhận hàng hóa từ rất nhiều nhà máy và nhà cung cấp khác nhau, 
nhận đặt hàng, chuẩn bị hàng hóa một cách hiệu quả và giao hàng đến 
khách hàng một cách nhanh nhất. 

Ví dụ, Amazon vận hành hơn 100 trung tâm phân phối khổng 
lồ được gọi là các trung tâm hoàn thiện đơn hàng, nơi thực thi việc 
giao hàng theo các đơn hàng trực tuyến và tiếp nhận hàng hoàn trả. 


đến khách hàng một cách nhanh nhất. Các trung tâm này rất lớn và có mức độ tự động hóa cao. Ví dụ, trung 


KÄ./CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING | 588 


tâm hoàn thiện đơn hàng ở Tracy, Califorrnia có diện tích 
lên đến gần 100.000 m? (tương đương 27 sân bóng đá). 
Tại trung tâm có 4.000 nhân viên kiểm soát kho hàng 
với 21 triệu mặt hàng, thực hiện việc giao tới 700.000 
kiện hàng/ngày đến các khách hàng của Amazon ở phía 
bác California và một phần của vùng tây bắc Thái Bình 
Dương. Ngày Cyber Monday (Thứ Hai điện tử) năm 
ngoái, mạng lưới các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của 


Amazon trên toàn thế giới đã thực hiện giao tới trên 500 


sản phẩm mỗi giây.” 


Các trung tâm phân phổi công nghệ cao: Amazon sử dụng 
Giống như mọi thứ ngày nay, vấn để kho dự trỮ _ biệt đội các siêu nhân tha mồi - các robot Kiva màu cam - để 


cũng thay đổi đáng kể về công nghệ trong những năm gẩn giúp cáctrung tâm hoàn thiện đơn hàng hoạt động tốt. 

đây. Các phương pháp quản lý nguyên vật liệu lỗi thời đã Ploemberg via 6etty Images 

được thay thế bởi những hệ thống quản lý mới được máy 

tính hóa đòi hỏi ít nhân viên hơn. Các máy tính và máy quét tự đọc đơn hàng và điều khiển 

xe nâng, cẩn trục hoặc robot thực hiện việc thu gom hàng hóa chuyển đến các kệ xuất hàng 

và xuất hóa đơn. Ví dụ, gần đây, để cải thiện hiệu quả tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng 

lớn, Amazon đã đặt mua robor của hãng Kiva Systems:” 
Khi bạn mua hàng từ Amazon, mọi thứ vẫn tốt khi đơn hàng của bạn được chuẩn bị và đóng 
gói bằng sức người. Tuy nhiên, con người trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của 
Amazon đang được hỗ trợ nhiều hơn bởi một đội quân robot màu cam sáng, có kích cỡ bằng 
chiếc ghế trường kỷ. Amazon hiện có hơn 30.000 con robot như vậy tại 13 trung tâm hoàn 
thiện đơn hàng, gấp đôi số lượng so với một năm trước. Robot chuyển giá hàng hóa cho công 
nhân, những người này lần lượt xếp hàng vào các hộp. Được mệnh danh là “kệ ma thuật”, 
các giá để hàng sẽ chạy đến trước mặt công nhân và chiếu tỉa laser màu đỏ vào món hàng cần 
lấy. Xong việc, robot lại chạy đi chỗ khác và đưa kệ mới tới. Các robor siêu hiệu quả làm việc 
không mệt mỏi 16 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng không bao giờ phàn nàn về khối 
lượng công việc hoặc yêu cầu tăng lương và cũng ít khi phải bảo trì. “Khi cạn năng lượng, 
chúng sẽ chạy đến các thiết bị đầu cuối để sạc pin,” theo ghi chú một người quan sát, hoặc 


theo cách nói của một nhân viên kho: “Chúng tự rót cho mình một ly nước.” 


Quản trị tồn kho 


Quản trị tồn kho ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. ỜỞ đây, các nhà quản lý phải 
duy trì sự cân bằng một cách tỉnh tế về số lượng hàng tồn kho. Nếu mức hàng tồn kho quá 
ít, doanh nghiệp có nguy cơ không có sản phẩm khi khách hàng muốn mua. Để có hàng 
cung cấp cho khách, doanh nghiệp có thể phải tiến hành sản xuất khẩn cấp, như vậy sẽ rất 
tốn kém. Mức hàng tồn kho quá nhiều lại khiến chi phí tổn kho cao hơn mức cần thiết dẫn 


Kã /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


590 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


đến tình trạng dư thừa. Do đó, trong quản trị hàng tồn kho, các doanh nghiệp phải cân đối 
chỉ phí cho mức tổn kho lớn hơn so với kết quả doanh thu và lợi nhuận. 

Nhiều doanh nghiệp đã giảm đáng kể hàng tổn kho và các chỉ phí liên quan thông 
qua các hệ thống hậu cần -⁄⁄g-/c. Với những hệ thống như vậy, nhà sản xuất và nhà 
bán lẻ chỉ quần lý lượng hàng tổn kho nhỏ của các phần hoặc đơn hàng thường chỉ đủ cho 
một vài ngày hoạt động. Lượng hàng mới sẽ được chuyển đến khi cần thiết thay vì được 
lưu trữ trong kho cho đến khi được sử dụng. Các hệ thống vừa-đúng-lúc yêu cầu dự báo 
chính xác, giao hàng nhanh chóng, thường xuyên và linh hoạt để có sẵn nguồn cung cấp 
mới khi cần. Tuy nhiên, các hệ thống này lại giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tồn kho và xử 
lý hàng tồn kho. 

Những người làm marketing luôn tìm kiếm các cách thức mới để nâng cao hiệu quả 
quản trị hàng tồn kho. Trong tương lai không xa, việc xử lý hàng tồn kho thậm chí có thể 
trở nên hoàn toàn tự động. Ví dụ, nhiều doanh nghiệp hiện đang sử dụng một số công nghệ 
ERID (nhận dạng qua tần số vô tuyến) hoặc “thẻ thông minh”, trong đó các con chip nhỏ 
được đặt chìm hoặc trên các sản phẩm và bao bì, từ hoa, dao cạo râu đến lốp xe. Những sản 
phẩm “thông minh” như vậy có thể giúp toàn bộ chuỗi cung ứng — yếu tố chiếm tới 75% 
giá thành sản phẩm - trở nên thông minh và tự động hóa. 

Bất cứ lúc nào, các doanh nghiệp sử dụng RFID đều biết chính xác sản phẩm nằm ở 
đâu trong chuỗi cung ứng. Các “kệ thông minh” không chỉ cho họ biết khi nào cần sắp xếp 
lại mà còn đặt hàng tự động với các nhà cung cấp của họ. Chính công nghệ thông tin tân 
tiến và hữu ích như vậy đang cách mạng hóa hoạt động phân phối. Nhiều hãng marketing 
lớn và đây tiềm lực như Walmart, Macy, P&G, Kraft và IBM đang đầu tư mạnh mẽ để có 
thể khai thác triệt để công nghệ FRID. 


Vận chuyển 


Sự lựa chọn các hãng vận tải tác động đến việc định giá sản phẩm, hiệu suất giao hàng và 
tình trạng của hàng hóa khi giao hàng, tất cả sẽ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. 
#ÐĐể vận chuyển hàng hóa đến kho hàng hoặc các đại lý và khách hàng của mình, doanh 
nghiệp có thể chọn một trong 5 phương thức vận chuyển chính: xe tải, đường sắt, đường 
thủy, đường ống và đường hàng không cùng với một mô hình thay thế cho các sản phẩm 
kỹ thuật số — mạng internet. 

X£ z4¡ đã tăng thị phần vận chuyển đều đặn và giờ đây chiếm 40% tổng số hàng hóa 
tấn-dặm (một tấn hàng vận chuyển trên một dặm) vận chuyển tại Mỹ. Xe tải rất linh hoạt 
trong lịch trình định tuyến và thời gian, chúng thường có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn 
so với đường sắt. Phương thức này có hiệu quả đối với các chuyến hàng ngắn có giá trị cao. 


KŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


Các công ty vận tải đã phát triển trong những năm gần 
đây để trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn 
cầu. Ví dụ, các công ty vận tải lớn hiện cung cấp mọi thứ, 
từ theo dõi vệ tinh, quản lý lô hàng trên internet và phần 
mềm lập kế hoạch hậu cẩn cho đến các hoạt động vận 
chuyển hàng xuyên biên giới. 

Đường sắt chiếm 26% trong tổng số hàng hóa tấn- 
dặm được vận chuyển. Chúng là một trong những mô 
hình hiệu quả nhất để vận chuyển một lượng lớn sản 
phẩm cổng kênh, như than, cát, khoáng sản, nông sản 
và lâm sản trên quãng đường dài. Trong những năm gần 
đây, ngành đường sắt đã phát triển dịch vụ khách hàng 
bằng cách thiết kế các thiết bị mới để có thể vận chuyển 
những loại hàng hóa đặc biệt, ví dụ như cung cấp các 


CÁC KẼNH MARKETING | Bđ1 


#Vận chuyển: Trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến 


kho, đại lý và khách hàng của mình, các doanh nghiệp có thể 
chọn trong số nhiều phương thức vận chuyển, bao gồm xe tải, 
đường sắt, đường thủy, đường ống và hàng không. Phần lớn 
việc vận chuyển ngày nay yêu cầu nhiều phương thức tích hợp. 


toa xe có sàn để vận chuyển xe tải (giao hàng kèm thêm)  Thanapun/Shutterstock 
và cung cấp các dịch vụ vận chuyển kết hợp như chuyển 

hàng hóa tới điểm đến ngoài tuyến đường sắt và dịch vụ 

giải quyết những vấn để liên quan đến hàng hóa trên đường vận chuyển. 

Các bãng uận tải biển, chiếm 7% hàng hóa tấn-dặm, vận chuyển một lượng lớn hàng 
hóa bằng tàu và xà lan trên các tuyến đường thủy ven biển và nội địa của Mỹ. Chi phí vận 
tải đường thủy rất thấp đối với hàng hóa cổng kểnh, giá trị thấp, những sản phẩm không dễ 
hỏng như cát, than, ngũ cốc, dầu và quặng kim loại, nhưng vận tải đường thủy là phương 
thức chậm nhất và có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. 2ø ốzø, chiếm 17% hàng hóa tấn- 
dặm, là một phương tiện chuyên dụng để vận chuyển xăng dầu, khí đốt tự nhiên và hóa 
chất từ nguồn cung cấp đến thị trường. Hầu hết đường ống được sử dụng bởi chủ sở hữu 
để vận chuyển sản phẩm của riêng họ. 

Mặc dù vận chuyển 2 ¿ông chiếm ít hơn 1% lượng hàng hóa tấn-dặm trong tổng 
hàng hóa quốc gia, nhưng chúng là một phương thức vận chuyển quan trọng. Giá cước cao 
hơn nhiều so với giá cước đường sắt hoặc đường bộ, nhưng vận tải hàng không lý tưởng 
khi cần tốc độ hoặc vươn tới thị trường xa. Những sản phẩm được chuyên chở bằng đường 
hàng không thường xuyên nhất là hàng dễ hỏng (như cá tươi, hoa cắt cành) và các mặt hàng 
có giá trị cao, số lượng lớn (dụng cụ kỹ thuật, trang sức). Các doanh nghiệp nhận thấy vận 
tải hàng không cũng làm giảm mức tồn kho, chi phí đóng gói và số lượng kho cần thiết. 

Internet mang các sản phẩm kỹ thuật số từ nhà sản xuất đến khách hàng thông qua tín 
hiệu vệ tỉnh, cáp, dây điện thoại hoặc tín hiệu không dây. Các công ty phần mềm, truyền 


thông, âm nhạc, video và giáo dục đều tận dụng internet để cung cấp nội dung số. Internet 


KÄ|/(ROUPS/YEUKIiNDLEViETNAM 


592 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Vận tải đa phương thức nắm giữ tiểm năng giúp làm giảm chỉ phí phân phối sản phẩm. Trong 
Phối hợp từ hai phương thức vận chuyển  khị máy bay, xe tải và tàu hỏa vận chuyển hàng hóa và các gói hàng, 
töŸỆn: công nghệ kỹ thuật số di chuyển các bit thông tin. 

Những người gửi hàng cũng sử dụng vận tải đa phương thức — 
tức là kết hợp hai hoặc nhiều phương thức vận chuyển. 8% tổng số tấn-dặm hàng hóa được 
vận chuyển qua nhiều phương thức. 

Vận tải ®2 êm (p2ø@cybzcE) mô tả việc sử dụng đường sắt và xe tải; vận tải liên hợp 
AMờng bộ-đường tbáy (fisbyback) là sự kết hợp giữa tàu biển và xe tải; vận tải đường sắ!-đường 
tủy (trainsbip) là sự kết hợp giữa tàu hỏa và tàu thủy; vận tải bàøe ®bông-đường bộ (airtruck) 
là sự kết hợp của máy bay và xe tải. Kết hợp các phương thức mang lại những lợi thế mà 
không phương thức đơn lẻ nào có thể mang lại. Mỗi sự kết hợp mang đến lợi thế cho bên 
vận chuyển. Ví dụ, vận tải kèm thêm không chỉ rẻ hơn so với vận chuyển chỉ bằng xe tải, 
mà còn mang đến sự linh hoạt và thuận tiện. Có rất nhiều công ty hậu cần cung cấp dịch 
vụ giải pháp vận tải đa phương thức. 


Quản trị thông tin hậu cần 


Các doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng của họ bằng thông tin. Các kênh đối tác thường 
liên kết để chia sẻ thông tin và đưa ra quyết định hậu cần chung tốt hơn. Từ góc độ hậu 
cần, các luồng thông tin, chẳng hạn như giao dịch của khách hàng, hóa đơn, lô hàng và mức 
hàng tồn kho, thậm chí dữ liệu của khách hàng, được liên kết chặt chế với hoạt động của 
kênh. Các doanh nghiệp cần những quy trình đơn giản, dễ tiếp cận, nhanh chóng và chính 
xác để nắm bắt, xử lý cũng như chia sẻ thông tin về kênh. 

Thông tin có thể được chia sẻ và quản lý theo nhiều cách, nhưng hầu hết việc chia 
sẻ diễn ra thông qua #22 đi đ⁄ liệu điện ø (EDI) — trao đổi dữ liệu kỹ thuật số giữa các 
tổ chức, chủ yếu qua internet. Ví dụ, Walmart yêu cầu liên kết EDI với hơn 100.000 nhà 
cung cấp thông qua hệ thống kết nối bán lẻ của họ. Nếu các nhà cung cấp mới không có 
khả năng EDI cần thiết, Walmart sẽ làm việc với họ để tìm kiếm và triển khai những công 
cụ cần thiết.” 

Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp thực sự có thể được yêu cầu tạo đơn hàng 
và sắp xếp việc giao hàng cho khách hàng. Nhiều nhà bán lẻ lớn như Walmart và Home 
Đepot hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp lớn như P&G hoặc Moen để thiết lập hệ thống 
hàng tổn &bo do nhà cung cấp quản lý (VMT) hoặc hệ thống 0Ø sung bàng tổn kbo liên tực. Sử 
dụng VMI, khách hàng chia sẻ dữ liệu thời gian thực về doanh số và mức tồn kho hiện tại 
với nhà cung cấp. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý hàng tồn kho 
và giao hàng. Một số nhà bán lẻ thậm chí còn đi xa hơn và chuyển việc lưu trữ hàng tổn kho 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


CÁC KÊNH MARKETING | 583 


cùng chỉ phí giao hàng sang cho nhà cung cấp. Các hệ thống như vậy Quản trị hậu cần tích hợp 
đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa người mua và người bán. Khái niệm hậu cần trong đó tập trung vào 

sự phối hợp nhóm - bao gồm cả trong nội bộ 
Quản trị hậu cần tích hợp doanh nghiệp và giữa các thành viên kênh 


marketing - nhằm tối ưu hóa hoạt động của 

Ngày nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng khái niệm quản  cảhệ thống phân phối. 
trị hậu cần tích hợp. Khái niệm này chỉ ra rằng việc cung cấp dịch vụ 

khách hàng tốt hơn và cắt giảm chỉ phí phân phối đòi hỏi 7 z⁄z đổ đi, cả trong doanh 
nghiệp lẫn tất cả các tổ chức kênh marketing. Bên trong, các bộ phận khác nhau của doanh 
nghiệp phải phối hợp chặt chế để tối đa hóa hiệu quả hoạt động hậu cần của chính mình. 
Bên ngoài, doanh nghiệp phải tích hợp hệ thống hậu cần của mình với các nhà cung cấp và 
khách hàng để tối đa hóa hiệu suất của toàn bộ mạng lưới phân phối. 


Nhóm làm việc liên chức năng trong doanh nghiệp 


Hấu hết các doanh nghiệp phân công trách nhiệm về các hoạt động hậu cần khác nhau cho 
nhiều bộ phận khác nhau như markcting, bán hàng, tài chính, vận hành và mua hàng. Mỗi 
chức năng cố gắng tối ưu hóa hiệu suất hậu cần của riêng mình mà không quan tâm đến 
hoạt động của các chức năng khác. Tuy nhiên, các hoạt động vận chuyển, kiểm kê, lưu kho 
và quản lý thông tin thường tương tác với nhau theo cách ngược lại. Giảm mức tổn kho 
làm giảm chỉ phí lưu kho. Nhưng chúng cũng có thể làm giảm dịch vụ khách hàng và tăng 
chi phí do thiếu hàng, đơn hàng dự phòng, sản xuất không theo kế hoạch và tốn chi phí 
giao hàng nhanh. Bởi vì các hoạt động phân phối đòi hỏi sự đánh đổi mạnh mẽ, các quyết 
định của những bộ phận khác nhau phải được phối hợp để đạt hiệu quả hậu cần tổng thể 
tốt hơn. 

Mục tiêu của quản trị chuỗi cung ứng tích hợp là hài hòa tất cả các quyết định hậu 
cần của doanh nghiệp. Mối quan hệ phối hợp chặt chế giữa các bộ phận có thể đạt được 
theo nhiều cách. Một số doanh nghiệp đã tạo ra bộ phận hậu cần thường xuyên bao gồm 
các nhà quản lý chịu trách nhiệm cho những hoạt động phân phối vật chất khác nhau. Các 
doanh nghiệp cũng có thể có những vị trí quản lý chuỗi cung ứng liên kết các hoạt động 
hậu cần của nhiều lĩnh vực chức năng. Ví dụ: P&G có các nhà quản lý cung ứng sản phẩm 
với nhiệm vụ quản lý tất cả hoạt động của chuỗi cung ứng cho từng danh mục sản phẩm. 
Nhiều doanh nghiệp có một phó chủ tịch phụ trách hậu cần hoặc phó chủ tịch phụ trách 
chuỗi cung ứng với vai trò kết nối các bộ phận chức năng khác nhau. 

Cuối cùng, các doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm quản trị chuỗi cung ứng toàn 
hệ thống, tỉnh vi, có sẵn từ nhiều doanh nghiệp phần mềm lớn nhỏ, từ Oracle, SAP đến 
Infor và Logility. Ví dụ, các giải pháp phần mềm quản trị chuỗi cung ứng của Oracle 
giúp các doanh nghiệp “có được lợi thế bền vững và thúc đẩy đổi mới bằng cách chuyển đổi 


EŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


B94 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


# cnActe chuỗi cung ứng truyền thống của họ thành chuỗi giá trị 


SCM - Supply Chain Managerment 


ˆ= tích hợp.” Nó phối hợp mọi khía cạnh của chuỗi cung 
SCM at the Speed of Business f# 


Nov¿ more than ever. there Is constan: pressure l2 grow your 
business, reduce operalional costs. and empawer your peopla Can 


Si hp Si ïkcp tết đến vận chuyển và quản lý hậu cần. Điểu quan trọng là 


ứng, từ hợp tác chuỗi giá trị, tối u hóa hàng tổn kho cho 


doanh nghiệp phải phối hợp các hoạt động hậu cần, đầu 


tư hàng tổn kho, dự báo nhu cầu và hoạt động marketing 


Ovanlew Roles Products 


để mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng với chỉ 


Í Superior Supply Chain Management (SCM) phí hợp lý. 

Value Chain Innovation i0) 

Campmnies are looking tơ gain sustainehle P 4 ^ ^ ^~ 4 ^ ^ 
CC TL n0 10 00c c4 Pˆ. Xây dựng quan hệ đổi tác hậu cần 
chains. Ara ydu ready for the trar.sformation? 


Lọ) Các doanh nghiệp phải làm nhiều hơn là cải thiện hoạt 

động hậu cần của chính họ. Họ cũng phải làm việc với các 

Quản trị hậu cần tích hợp: Các giải pháp phần mềm quản Lạnh đối tác khác để cải thiện toàn bộ kênh phân phối. 
trị chuỗi cung ứng của Oracle giúp các doanh nghiệp “có : : : „ l 
Các thành viên của một kênh marketing được liên kết 


được lợi thế bền vững và thúc đẩy đổi mới bằng cách chuyển 
đổi chuỗi cung ứng truyền thống của họ thành chuỗi giá trị chặt chẽ trong việc tạo ra giá trị khách hàng và xây dựng 
tích hợp.” mối quan hệ khách hàng. Một hệ thống phân phối của 
0racle Corporation doanh nghiệp này là hệ thống cung cấp của một doanh 

nghiệp khác. Thành công của mỗi kênh thành viên phụ 
thuộc vào hiệu suất của toàn bộ chuỗi cung ứng. Ví dụ, nhà bán lẻ đồ nội thất IKEA có thể 
tạo ra đồ nội thất phong cách nhưng giá cả phải chăng và cung cấp “phong cách sống IKEA” 
chỉ khi toàn bộ chuỗi cung ứng của mình — bao gồm hàng nghìn nhà thiết kế, nhà cung cấp 
hàng hóa, công ty vận tải, nhà kho và nhà cung cấp dịch vụ — hoạt động với hiệu suất tối đa 
và với hiệu quả từ việc tập trung vào khách hàng. 

Các doanh nghiệp thông minh phối hợp những chiến lược hậu cần của họ, tạo nên 
sự hợp tác mạnh mẽ với các nhà cung cấp cũng như khách hàng để cải thiện dịch vụ khách 
hàng và giảm chi phí. Nhiều doanh nghiệp đã tạo ra các zớơn cc năng, nhớm doanh 
»gbiệp chéo. Ví dụ, đơn vị thức ăn vật nuôi Nestle Purina có một nhóm gồm hàng chục 
người làm việc tại Bentonville, Arkansas — cơ sở của ÑWalmart. Các thành viên nhóm Purina 
Walmart hợp tác với những đối tác của mình tại Walmart để tìm cách giảm chi phí cho 
hệ thống phân phối của họ. Làm việc cùng nhau mang lại lợi ích không chỉ cho Purina và 
Walmart, mà cho cả những người tiêu dùng cuối cùng của hai bên. 

Các doanh nghiệp khác hợp tác thông qua các 4 ø ebzøøe. Ví dụ, nhiều nhà bán 
lẻ lớn thực hiện các chương trình chung trong cửa hàng với nhà cung cấp. Home Depot 
cho phép các nhà cung cấp chính sử dụng cửa hàng của mình làm nơi thử nghiệm những 
chương trình bán hàng mới. Các nhà cung cấp dành thời gian tại những cửa hàng của 
Home Depot để xem sản phẩm của họ được bán như thế nào và khách hàng tương tác ra 


Ki /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


sao. Sau đó, họ tạo ra các chương trình được thiết kế đặc biệt cho Home 
Depot và khách hàng của mình. Rõ ràng, cả nhà cung cấp và khách 
hàng đều được hưởng lợi từ các quan hệ đối tác đó. Điều quan trọng 


là tất cả các thành viên chuỗi cung ứng phải làm việc cùng nhau nhằm 


CÁC KÊNH MARKETING | 585 


Nhà cung ứng dịch vụ hậu cẩn bên thứ ba 

(5PL) 
Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba 
thực hiện một hoặc nhiều chức năng cần 
thiết để đưa hàng hóa của khách hàng ra 


mang lại giá trị cho người tiêu dùng cuối cùng. thị trường. 


Hậu cần bên thứ ba 


Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp lớn đều muốn sản xuất và bán sản phẩm của họ, nhưng 
nhiều doanh nghiệp lại không muốn đầu tư cho các hoạt động hậu cần nhàm chán. Họ 
không thích việc đóng gói, tải, dỡ hàng, phân loại, lưu kho, lưu bãi, vận chuyển, làm thủ 
tục hải quan rồi giám sát những chuyến hàng cung cấp cho các nhà máy và giao sản phẩm 
đến tay khách hàng. Họ ghét các công việc hậu cần đến mức nhiều doanh nghiệp thuê ngoài 
một phần hoặc tất cả các dịch vụ hậu cần từ các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba 
(3PL) như Ryder, Penske Logistics, BAX Globgal, DHL Logistics, FedEX Logistics và UPS 
Business Solutions. 

Ví dụ, UPS biết rằng, đối với nhiều doanh nghiệp, hậu cần có thể là một cơn ác mộng 
thực sự. Nhưng hậu cần chính xác là những gì PS làm tốt nhất. Đối với UPS, dịch vụ hậu 
cần ngày nay là lực lượng mạnh nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh. “Chúng tôi yêu dịch vụ 
hậu cần,” UPS tuyên bố. “Nó làm cho hoạt động kinh doanh của bạn dễ dàng hơn, khiến 
khách hàng của bạn hạnh phúc hơn. Đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn mới.” Như một 
quảng cáo của UPS tuyên bố: “Chúng tôi yêu dịch vụ hậu cần. Hay để UPS làm việc cho 
bạn và bạn cũng sẽ yêu dịch vụ hậu cần.” 

Ớ cấp độ thông thường, UPS có thể xử lý đơn giản một lô hàng trọn gói của công ty. 
Nhưng ở cấp độ cao hơn, UPS có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện hệ thống hậu cần 
của chính họ để cắt giảm chỉ phí và phục vụ khách hàng tốt hơn. Ở cấp độ cao hơn nữa, 
các doanh nghiệp có thể để UPS tiếp quản và quản lý một phần hoặc tất cả hoạt động hậu 
cần của họ. Ví dụ, nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng Toshiba cho phép UPS xử lý toàn 
bộ quy trình sửa chữa máy tính xách tay của mình — bao gồm cả chìa khóa, nhà kho và các 
thùng hàng. UPS không chỉ cung cấp các gói dịch vụ cho người làm marketing giày và phụ 
kiện trực tuyến Zappos, mà còn quản lý quy trình trả đơn hàng quan trọng và phức tạp của 
Zappos theo cách hiệu quả và làm hài lòng khách hàng.”” 

Các nhà cung cấp 3PL như UPS có thể giúp khách hàng thắt chặt việc quản lý chuỗi 
cung ứng chậm chạp, quá tải; cắt giảm hàng tồn kho; đưa sản phẩm đến khách hàng nhanh 
chóng và đáng tin cậy hơn. Theo một báo cáo, 86% doanh nghiệp thuộc danh sách F2z/ø£ 
500 sử dụng dịch vụ 3PL (còn gọi là 2ø z#n tê øðgoài hoặc hậu aẩn hợp đổng). GM, P&G 
và ÑWalmart cũng sử dụng hơn 50 3PL hoặc hơn.”° 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


596 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Các doanh nghiệp sử dụng nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba vì một số lý do. 


Thứ nhất, đưa sản phẩm ra thị trường là trọng tâm chính của họ, sử dụng các nhà cung 


cấp này có ý nghĩa nhất, vì họ thường có thể làm điểu đó hiệu quả hơn và với chỉ phí thấp 
hơn. Dịch vụ hậu cần thuê ngoài thường giúp tiết kiệm chi phí 10-25%.” Thứ hai, hậu cần 
thuê ngoài giải phóng nguồn lực doanh nghiệp để tập trung mạnh hơn vào hoạt động kinh 


doanh cốt lõi. Cuối cùng, các doanh nghiệp hậu cần tích hợp hiểu rõ hơn về môi trường 


hậu cần ngày càng phức tạp. 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU VÀ THUẬT NGỮ CHÍNH 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU 


Một số doanh nghiệp chú ý quá ít đến các kênh phân phổi của 
họ, tuy nhiên, những doanh nghiệp khác đã sử dụng các hệ thống 
phân phối tân tiến để đạt được lợi thế cạnh tranh. Một quyết 
định của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến mọi quyết định 
markeitng khác. Ban quản trị phải đưa ra quyết định một cách cẩn 
trọng, kết hợp nhu cầu hiện tại với môi trường bản hàng tương lai. 
Ị 

Mục tiêu 12-1 Giải thích tại sao các dbanh nghiệp sử 
dụng các kênh marketing và thảo luận về chức năng 
của những kênh này. 


Trong quá trình tạo ra sự gắn kết và giá trị khách hàng, một 
doanh nghiệp không thể hoạt động độc lập. Nó phải hoạt động 
trong toàn bộ mạng lưới các đối tác - mạng phân phối giá trị - để 
hoàn thành nhiệm vụ này. Các doanh nghiệp và thương hiệu cá 
nhân không cạnh tranh; toàn bộ mạng lưới phân phối giá trị của 
họ làm điều đó. 

Hầu hết các nhà sản xuất sử dụng trung gian để đưa sản 
phẩm của họ ra thị trường. Họ đặt ra một kênh morketing (hoặc 
kênh phân phối) - một tập hợp các tổ chức phụ thuộc lẫn nhau 
tham gia quá trình làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn để sử 
dụng hoặc tiêu dùng bởi người tiêu dùng hoặc người dùng doanh 
nghiệp. Thông qua các mối quan hệ, kinh nghiệm, chuyên môn hóa 
và quy mô hoạt động của mình, các trung gian thường cung cấp 
cho doanh nghiệp nhiều hơn những gì họ có thể tự mình đạt được. 

Các kênh marketing thực hiện nhiều chức năng chỉnh. 
Một số giúp hoàn thành các giao dịch bằng cách thu thập và phân 


phối thông tin cần thiết để lập kế hoạch và hỗ trợ trao đổi, phát 


triển và truyền đạt thông tin thuyết phục về một sản phẩm, thực 
hiện công việc liên lạc (tìm kiếm và liên lạc với người mua tiềm 
năng), kết nối (định hình và điều chỉnh sản phẩm với nhu cầu của 
người mua) và tham gia đờm phún để đạt được thỏa thuận về 
giá cả cùng các điều khoản khác của sản phẩm chào bán để có 
thể bán được hàng. ác chức năng khác giúp thực hiện các giao 
dịch đã hoàn thành bằng cách cung cấp phân phối vật chốt (vận 
chuyển và lưu trữ hàng hóa), tải trợ (mua và sử dụng tiền để trang 
trải chi phí cho công việc) và chấp nhận rủi ro (giả định rủi ro khi 
thực hiện kênh công việc). 


Mục tiêu 12-2 Thảo luận về cách các kênh thành viên 
tương tác với nhau và tổ chức để thực hiện công việc. 


Kênh sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi mỗi thành viên đảm nhận 
các nhiệm vụ có thể làm tốt nhất. Lý tưởng nhất, vì sự thành công 
của các thành viên riêng lẻ phụ thuộc vào thành công chung, tất 
cả các doanh nghiệp trong kênh nên hợp tác trơn tru. Họ nên 
hiểu và chấp nhận vai trò của mình, phối hợp các mục tiêu và 
hoạt động của họ; hợp tác để đạt được các mục tiêu chung. Bằng 
cách hợp tác, họ có thể cảm nhận, phục vụ và đáp ứng thị trường 
mục tiêu hiệu quả hơn. 

Trong một doanh nghiệp lớn, cơ cấu tổ chức chính thức 
phân công vai trò và cung cấp sự lãnh đạo cần thiết. Nhưng trong 
một kênh phân phối ban gồm các doanh nghiệp độc lập, sự lãnh 
đạo và quyền lực không được thiết lập chính thức. Theo truyền 
thống, các kênh phân phối thiếu sự lãnh đạo cần thiết để phân 
công vai trò và quản lý xung đột. Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, các loại hình tổ chức kênh mới đã mang lại khả năng lãnh 
đạo mạnh mẽ và cải thiện hiệu suất. 


Ki /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Mục tiêu 12-5 Nhận diện các phương án kênh phân 
phổi chính dành cho một doanh nghiệp. 


Các phương án kênh đa dạng từ bán trực tiếp đến sử dụng một, 
hai, ba hoặc nhiều cấp kênh trung gian. bác kênh marketing phải 
đối mặt với sự thay đổi liên tục và đôi khi kịch tính. Ba trong số 
những xu hướng quan trọng nhất là sự phát triển của các hệ thống 
marketing dọc, ngang và đa kênh. Những xu hướng này ảnh hưởng 
đến sự hợp tác, xung đột và cạnh tranh. 

Thiết kế kênh bắt đầu bằng việc đánh giá nhu cầu về dịch 
vụ của khách hàng, các mục tiêu kênh và ràng buộc của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp xác định các phương án lựa chọn kênh 
chính về các loại trung gian, số lượng trung gian và trách nhiệm 
của từng kênh. Mỗi phương án kênh phải được đánh giá theo các 
tiêu chí kinh tế, vấn đề quyền kiểm soát và khả năng thích nghi. 
Quản lý kênh yêu cầu lựa chọn các trung gian đạt yêu cầu và thúc 
đẩy họ. Từng thành viên kênh phải được đánh giả thường xuyên. 


Mục tiêu 12-4 Giải thích cách các doanh nghiệp lựa 
chọn, thúc đẩy và đánh giá các thành viên trong kênh. 


Nhà sản xuất khác nhau về khả năng thu hút các trung gian 
marketing đạt yêu cầu. Một số nhà sản xuất không gặp khó khăn 
để thu hút thành viên cho kênh, trong khi những người khác phải 
nỗ lực để có được các trung gian đạt yêu cầu. Khi chọn các trung 
gian, doanh nghiệp nên đảnh giá tiêu chuẩn của từng thành viên 
kênh và chọn những người phù hợp nhất với mục tiêu của mình. 
Sau khi được chọn, các thành viên kênh phải được thúc 
đẩy liên tục để hoạt động tốt nhất. Doanh nghiệp phải bán không 
chỉ thông qua các trung gian mà còn phải đồng hònh với họ. Doanh 
nghiệp cần tạo nên sự hợp tác mạnh mẽ với các thành viên kênh 


để tạo ra một hệ thống marketing đáp ứng nhu cầu của cả nhà 
CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 


Mục tiêu 12-1 
Mạng lưới cung ứng giá trị 


VMS tập đoàn 

VMS theo hợp đồng 

Tổ chức nhượng quyền 
VMS được quản lý 

Hệ thống marketing ngang 


Kênh marketing (kênh phân phối) 
Cấp độ kênh 

Kênh marketing trực tiếp 

Kênh marketing gián tiếp 

Mục tiêu 12-2 

Xung đột kênh 

Kênh phân phối truyền thống 

Hệ thống marketing dọc (VMS) 


Hệ thống phân phối đa kênh 
Loại bỏ trung gian 

Mục tiêu 12-3 

Thiết kế kênh marketing 
Phân phối đại trà 

Phân phối độc quyền 


CÁC KẼNH MARKETING | 587 


sản xuất và các đối tác. 


Mục tiêu 12-5 Thảo luận về bản chất và tầm quan 
trọng của hậu cần marketing và quản trị chuỗi cung 
ứng tích hợp. 


Hậu cần marketing (hoặc phân phối vật chất) là một lĩnh vực có khả 
năng tiết kiệm chỉ phí cao và cải thiện sự hài lòng của khách hàng. 
Hậu cần marketing giải quyết không chỉ hậu cần bên ngoời mà cả 
hậu cần nội bộ và hậu cần ngược. Nó liên quan đến toàn bộ quản trị 
chuỗi cung ứng - quản lý luồng giá trị gia tăng giữa các nhà cung 
cấp, doanh nghiệp, đại lý và người dùng cuối cùng. Không có hệ 
thống hậu cần nào có thể vừa tối đa hóa dịch vụ khách hàng vừa 
tối thiểu hóa chỉ phí phân phối. Thay vào đó, mục tiêu của quản trị 
hậu cần là cung cấp một mức độ dịch vụ đã định với chỉ phí thấp 
nhất. Các chức năng hậu cần chính là lưu kho, quản lý hàng tồn 


kho, vận chuyển và quản trị thông tin hộu cồn. 


Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng tích hợp cho thấy việc 
cải tiến dịch vụ hậu cần đòi hỏi tỉnh thần đồng đội dưới dạng mối 
quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các khu vực chức năng trong 
doanh nghiệp và với các tổ chức khác nhau trong chuỗi cung ứng. 
Các doanh nghiệp có thể đạt được sự hài hòa về hậu cần giữa các 
chức năng bằng cách tạo lập nhóm hậu cần đa chức năng, các vị 
trí quản lý cung ứng tích hợp và các vị trí điều hành dịch vụ hậu 
cần cấp cao với thẩm quyền chức năng chéo. Quan hệ kênh đối 
tác có thể theo dạng nhóm doanh nghiệp chéo, các dự án được 
chia sẻ và hệ thống chia sẻ thông tin. Ngày nay, một số doanh 
nghiệp thuê ngoài chức năng hậu cần từ các nhà cung cấp dịch 
vụ hậu cần bên thứ ba (ä5PL) để tiết kiệm chỉ phí, gia tăng hiệu 
quả, đồng thời tiếp cận thị trường toàn cầu nhanh chóng và hiệu 
quả hơn. 


Phân phối chọn lọc 

Mục tiêu 12-4 

Quản trị kênh phân phối 

Mục tiêu 12-5 

Hậu cần marketing (Phân phổi vật chất) 

Quản trị chuỗi cung ứng 

Trung tâm phân phổi 

Vận tải đa phương thức 

Quản trị hậu cần tích hợp 

Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba (5PL ) 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


598 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TƯ DUY 


Câu hỏi thảo luận 


12-1 So sảnh và đối chiếu các đối tác thượng nguồn (nhà cung 
cấp) và hạ nguồn (trung gian bán hàng) trong chuỗi cung 
ứng của doanh nghiệp. Giải thích tại sao mạng phân phối 
gió trị có thể là thuật ngữ phù hợp hơn so với chuỗi cung 
ứng. (AACSB: Trao đổi) 

12-2 Thảo luận về các kênh marketing trực tiếp và gián tiếp. 
Đưa ra các ví dụ về từng loại kênh marketing. (AACSB: 
Trao đổi; Tư duy phản xạ) 

12-3. Nhà sản xuất phải đưa ra những quyết định thiết kế kênh 
nào để đạt hiệu quả tối đa? 

12-% Đặt tên và mô tả ä chiến lược có sẵn khi xác định số lượng 
trung gian marketing. (AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xa). 

12-5 Liệt kê và mô tả ngắn gọn các chức năng hậu cần chính. 
Cung cấp một ví dụ về quyết định mà người quản lý hậu 
cần sẽ đưa ra cho từng chức năng chính. (AACSB: Trao 
đổi; Tư duy phản xạ). 


Bài tập tư duy 


12-6 Thành lập một nhóm nhỏ và nghiên cứu những thách thức 
phân phối mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi mở rộng 
sang thị trường quốc tế mới nổi như Trung Quốc, châu Phi 
và Ấn Độ. Chuẩn bị một bài thuyết trình đa phương tiện về 
cách một doanh nghiệp vượt qua những thách thức này. 
(AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ; Sử dụng GNTT) 

12-7 Thuật ngữ chặng cuối (last mile) thường được sử dụng 
trong ngành viễn thông. Nghiên cứu những gì đang diễn 
ra trong ngành công nghiệp này và cách mà chặng cuối 
đã phát triển trong năm gần đây, sau đó dự đoán nơi nó 
sẽ hướng tới trong tương lai. Những doanh nghiệp nào sẽ 
đóng vai trò chủ chốt trong chặng cuối, và khái niệm về 
tính trung lập internet phù hợp như thế nào?(AAGSB: Trao 
đổi; Tư duy phần xạ) 

12-8 Vận tải đa phương thức là một thành phần quan trọng của 
ngành công nghiệp hậu cần. Tra cứu trên internet để tìm 
ra các cd sở vận tải đa phương thức lớn nhất ở Mỹ. Xem 
lại các tính năng chính được cung cấp tại các thiết bị đầu 
cuối này và báo cáo kết quả của bạn về sự tương đồng và 
khác biệt của chúng. (AACSE: Trao đổi; Sử dung CNTT; Tư 
duy phản xạ) 


ỨNG DỤNG VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


Marketing trực tuyến, di động và truyền thông xã hội 
- Các kênh marketing luôn thay đổi của Fabletics 


Theo trang web của Fabletics, www.fabletics.com, “hai E0 
của .JjustFab Inc., Don Ressler và Adam Boldenberg, đã ra mắt 
Fabletics với Kate Hudson sau khi phát hiện một khoảng trống 
trên thị trường quần áo thể thao. Có rất nhiều thương hiệu xa 
xỉ, nhưng không có thương hiệu nào cung cấp phong cách thời 
trang và chất lượng cao với mức giá dễ tiếp cận. Ba nhà sáng tạo 
không giới hạn này đã hợp lực để tạo ra thương hiệu Fabletics vào 


năm 2015." Fabletics, một bộ phận của .JustFab, cung cấp quần 


áo thể thao với giá cả phải chăng, chất lượng cao và thời thượng 
bao gồm quần yoga, legging, đồ chạy hộ, áo, áo thun cùng nhiều 
thứ khác cho phụ nữ và nam giói ở mọi cấp độ tập luyện. Chỉ sau 
vài năm hoạt động, công ty đã xếp thứ 98 trong Top 500 nhà bán 
lê hàng đầu vào năm 2015 với doanh thu đạt 150 triệu đô-la. Mặc 
dù ban đầu dựa trên internet, nhưng Fabletics đã chuyển sang 
bán lẻ truyền thống vào năm 2015. Họ có kế hoạch mở 75-100 
cửa hàng vào năm 2020. (AADSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ; Sử 
dụng CNTT) 
12-9. Tiến hành nghiên cứu của riêng bạn để tìm hiểu thêm về 
Fabletics. Thảo luận về cách Fabletics đáp ứng nhu cầu 


KÄ/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


của khách hàng thông qua mạng lưới phân phối giá trị của 
họ. Có tranh cãi gì xung quanh công ty? 

12-10 Fabletics sử dụng loại kênh phân phối nào? Chiến lược 
phân phối của họ là gì? Mở cửa hàng vật lý có ý nghĩa với 
Fabletics không? Giải thích. 


Đạo đức marketing - Các quy định về chế độ nghỉ ngơi 
của tài xế xe tải 


Xe tải lớn là một phần quan trọng của chuỗi hậu cần. Tuy nhiên, 
đã có äã3.000 vụ tai nạn xe tải lớn trong năm 2012, dẫn đến gần 
3.800 trường hợp tử vong, phần lớn nạn nhân là tài xế hoặc hành 
khách của các phương tiện khác chứ không phải tài xế xe tải. Một 
tai nạn vào năm 2014 đã gây náo động cộng đồng khi một tài xế xe 
tải Walmart ngủ gật đâm vào một chiếc xe khác, khiến một người 
chết và làm bị thương nghiêm trọng nhiều người khác, trong đó 
có một diễn viên hài nổi tiếng. Dục Quản lý An toàn vận tải Liên 
bang thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã ban hành các quy định 
phục vụ theo giờ có hiệu lực vào tháng 7/2013. Tuy nhiên, các quy 
định mới đã gây ra tranh cãi đáng kể và gây khó khăn cho người 
lái xe tải. Một tài xế nói: “Nếu các bánh xe không quay, bạn không 
kiếm được tiền." Một báo cáo cho rằng ngành công nghiệp vận 
tải sẽ mất 1 tỷ đô-la năng suất do các quy định này. Nhưng một 
phân tích khác kết luận rằng ngành công nghiệp sẽ nhận gần 500 
triệu đồ-la lợi ich từ việc giảm tỷ lệ tử vong của tài xế. 
12-11 Nghiên cứu các quy định phục vụ theo giờ của tài xế xe tải 
DOT và viết một báo cáo ngắn gọn phác thảo các quy định. 
Thực trạng của các quy định 2015 là gì? (AADSB: Trao đổi; 
Tư duy phản xạ) 
12-12 Có phải ngành công nghiệp vận tải muốn bãi bỏ các 
quy tắc phục vụ theo giờ? Tại sao có và tại sao không? 
(AACSB: Trao đổi: Tư duy phản xạ; Lý luận đạo đức) 


Marketing qua các con số - Tyson mở rộng phân phối 


Tyson Foods là nhà cung cấp thịt bò và thịt gà lớn nhất của Mỹ, 
họ chế biến hơn 100.000 gia súc và 40 triệu con gà mỗi tuần, 
các kênh phân phối chính là những gian hàng thực phẩm tại siêu 
thị. Tuy nhiên, công †y hiện đang mở rộng phân phối vào các cửa 
hàng tiện ích. Công ty muốn bán thịt gà, trâu xung quanh quầy 
thanh toán của gần 150.000 trạm xăng và cửa hàng tiện lợi. Đây 


là kênh bán hàng đầy hứa hẹn, vì doanh số bán hàng đang tăng 


CÁC KÊNH MARKETING | B88 


đáng kể tại những của hàng bán lẻ này và tỷ suất lợi nhuận của 
thực phẩm chế biến cao hơn so với bán thịt sống cho các cửa 
hàng tạp hóa. Tyson sẽ phải thuê thêm 10 đại diện bán hàng với 
mức lương 45.000 đô-la mỗi người để mở rộng sang kênh phân 
phối này, vì nhiều loại cửa hàng được sở hữu độc lập. Mỗi cửa 
hàng tiện lợi dự kiến sẽ tạo ra doanh thu trung bình 50.000 đô-la 
cho Tyson. Tham khảo Phụ lục 2: Marketing qua các con số để 
trả lời các câu hỏi sau. 


12-1ã Nếu tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh sản phẩm này của Tyson là 
30%, doanh số hòa vốn cần tăng thêm bao nhiêu để đủ bù 
đắp cho sự gia tăng chỉ phí thuê thêm đại diện bán hàng? 
(AADSB: Trao đổi; Lý luận phân tích) 

12-14 Công ty phải phát triển bao nhiêu điểm bán lẻ mới để đạt 
được điểm hòa vốn khi áp dụng chính sách này? Số lượng 
điểm bán trung bình mỗi đại diện mới phải có được là bao 
nhiêu? (AACSB: Trao đổi; Lý luận phân tích) 


Tình huống video - Progressive 


Progressive đã đạt được vị thế quan trọng trong ngành bảo hiểm 
bằng cách tập trung vào đổi mới. Progressive là công ty đầu tiên 
cung cấp dịch vụ yêu cầu bồi thường, trả góp phí bảo hiểm và 
dịch vụ khách hàng 24/7. Nhưng có lẽ động thái sáng tạo nhất 
của Progressive liên quan đến các kênh phân phối. Trong khi 
hầu hết công ty bảo hiểm bán hàng thông qua các đại lý phân 
phối hoặc giao dịch trực tiếp với khách hàng, Progressive là 
một trong những công ty đầu tiên nhìn ra giá trị của việc thực 
hiện đồng thời cả hai phương thức. Vào cuối những năm 1980, 
họ đã tăng cường phân phối đại lý thông qua 800 đại lý bán hàng 
trực tiếp. 

Hai thập kỷ trước, Progressive tiến tới tương lai công nghệ 
số bằng cách trở thành công ty bảo hiểm lớn đầu tiên ra mắt trang 
web. Ngay sau đó, họ hiện thực hóa việc mua trực tuyến bảo 
hiểm ô tô. Ngày nay, khách hàng có thể sử dụng trang web của 
Progressive để thực hiện mọi thứ từ quản lý thông tin tài khoản 
của chính họ đến yêu cầu bồi thường trực tuyến. Progressive 
thậm chí còn cung cấp dịch vụ yêu cầu trợ giúp một cửa. 

Sau khi xem đoạn video của Progressive, hãy trả lời các 
câu hỏi sau về kênh marketing. 
12-I1B Áp dụng khái niệm chuỗi cung ứng cho Progressive. 


12-16 Dựa vào mô hình kênh bán hàng cho người tiêu dùng và 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


800 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


kênh bán hàng cho doanh nghiệp được trình bày trong 
chương này, hãy phác thảo tối đa kênh cho Progressive 
trong khả năng của bạn. Làm thế nào để mỗi kênh này đáp 
ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng riêng biệt? 

12-T7 Thảo luận về những cách khác nhau mà Progressive đã 


tác động đến ngành bảo hiểm. 


Tình huống doanh nghiệp - Apple Pay: Đưa thanh toán 
di động trỗ thành hình thức thanh toán chính 


Sau khi rời văn phòng của mình ở Manhattan, Tag dừng lại ở một 
nhà hàng Panera gần đó để gọi món Frontega Chicken Panini và 
Green Passion Power Smoothie như một bữa tối nhanh chóng 
trên đường đi gặp một vài người bạn ở Soho. Sau khi đặt hàng, 
anh cầm chiếc đồng hồ thông minh Apple của mình kết nối với 
đầu đọc không tiếp xúc gần khu vực thanh toán, ấn nhẹ ngón 
tay vào cảm biến vân tay trên màn hình nhỏ và để Apple Pay làm 
phần còn lại. 

Muốn đi qua thị trấn càng sớm càng tốt, Tag đã sử dụng 
ứng dụng Uber để gọi một chiếc xe UberX. Trong khí ngồi trên 
xe, anh nhớ rằng mình cần một vài chiếc áo sơ mi mới. Với một 
vài cú nhấp nhanh trên đồng hồ, anh đã chọn xong áo thông qua 
ứng dụng Macy. Với một cú chạm đơn giản, anh đã sử dụng Apple 
Pay để hoàn thành giao dịch một cách thuận tiện. Khi gần đến 
điểm xuống, Tag đã thêm một khoản tip vào hóa đơn cho chuyến 
đi thông qua ứng dụng Uber được cài đặt mặc định khi sử dụng 
Apple Pay. Chỉ với một lần chạm ngón tay đơn giản vào Touch ID 
trên đồng hồ, anh đã hoàn tất việc thanh toán và bước xuống taxi. 

Các giao dịch mua bán trực tuyến, ngoại tuyến hay tổng 
hòa của hai loại hình này đều không cần dùng đến ví tiền, tức là 
không dùng ví truyền thống. Thực tế mới này - một điều mà nhiều 
người sớm chấp nhận đang sử dụng - nhanh chóng mỏ rộng theo 
hướng mà một số chuyên gia dự đoán sẽ trở thành tương lai cho 
tất cả mọi người. Những người như Tag thậm chí không mang 
theo ví tiền nữa, chỉ có các thiết bị di động và có lẽ là ID cùng 
thẻ tín dụng dự phòng cho các nhà bán lẻ không/chưa chấp nhận 
thanh toán di động. Sau nhiều năm dự đoán rằng thanh toán di 
động sẽ thay thế tiền mặt và thẻ tín dụng, cuối cùng cũng có dấu 
hiệu cho thấy nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và Apple đang dẫn đầu 
phương thức này. 


Không mới 


Khả năng thanh toán cho các giao dịch với một thiết bị di động 
hầu như không mới. Trên thực tế, công nghệ đầu tiền cho thanh 
toán di động đã được Sony phát minh từ năm 1989. Nó được đưa 
vào sử dụng lần đầu tiên trong hệ thống tàu điện ngầm Hồng 
Kông vào năm 1987 và bắt đầu bén rễ ở Nhật Bản vào năm 2001. 
Giới đam mê công nghệ Nhật Bản đã chào đón ý tưởng này một 
cách nhanh chóng và các ứng dụng ví di động đã được sử dụng 
trên điện thoại di động ở khắp Nhật Bản vào năm 2004. Kể từ 
đó, đã có hơn 245 triệu giao dịch được thanh toán trên di động 
tại Nhật Bản và người tiêu dùng Nhật Bản sử dụng thanh toán di 
động cho tất cả mọi thứ, từ vận chuyển đến mua thực phẩm và 
đồ gia dụng. 

Vì vậy, có vẻ kỳ lạ khi một hệ thống tương tự không bắt 
nguồn từ Mỹ, mặc dù không phải là vì thiếu sự nỗ lực. Các công 
ty đã thử nghiệm những phương pháp khác nhau trong nhiều 
năm. Paypal là công ty đầu tiên tận dụng cuộc cách mạng điện 
thoại thông minh bằng cách tạo ra một ứng dụng thanh toán có 
tiểm năng cho mọi điện thoại thông mỉnh. Khoảng một năm sau, 
Google tham gia trò chơi thanh toán di động với sự ra mắt của 
Google Wallet. Trong 6 năm qua, nhiều công ty khác - từ những 
công ty khởi nghiệp nhỏ đến các đại gia bán lẻ - đã nỗ lực để thị 
trường chấp nhận hình thức thanh toán di động. Chúng bao gồm 
các ứng dụng như Samsung, Square và CurrentC - một ứng dụng 
ví di động thất bại của Walmart và một tập đoàn những nhà bán lẻ 
Mỹ với hy vọng cắt giảm các công ty thẻ tín dụng cũng như thoát 
khỏi vòng quay mua hàng. 

Nhưng không ai trong số những người chơi này - đơn lẻ 
hoặc cùng nhau - có thể tạo ra nhiều thay đổi trong việc thay thế 
thẻ tín dụng và tiền mặt truyền thống như một hình thức thanh 
toán trong thị trường bán lẻ trị giá hàng nghìn tỷ đô-la. Mặc dù 
khái niệm thanh toán di động có vẻ khá dễ hiểu đối với những 
người tiêu dùng Mỹ yêu thích sự thuận tiện, nhưng nhiều rào cản 
ở cả bên mua và bên bán đã khiến khái niệm này bị kìm giữ khỏi 
đà phát triển. Nhập cuộc chậm hơn với Apple Pay, Apple rõ ràng 
là một kẻ theo sau thị trường. Nhưng một điều kỳ diệu là công ty 
sáng tạo này đã thực hiện hoàn hảo hết lần này đến lần khác - sử 
dụng công nghệ mới, làm cho nó tốt hơn bất kỳ dịch vụ ban đầu 
nào, sau đó lại đúng nhìn thị trường bùng nổ khi phiên bản Apple 
trở thành công ty dẫn đầu thị trường một cách dễ dàng. 


KÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Vượt qua nhận thức tiêu cực 
của người tiêu dùng 

Như với mọi công nghệ mới liên quan đến thanh toán, 
người tiêu dùng có mối quan tâm về tính bảo mật của thanh 
toán di động. PayPal, Google và những công ty khác đã thực hiện 
nhiều biện pháp quan trọng để thiết kế các hệ thống an toàn. 
Tuy nhiên, hầu hết người tiêu dùng không yên tâm với ý nghĩ rằng 
chiếc điện thoại được sử dụng làm cổng thông tin tích hợp thẻ tin 
dụng và tài khoản ngân hàng có thể bị rdi vào tay kẻ xấu. Mặc dù 
trên thực tế, điều tương tự có thể xảy ra đối với một chiếc ví hoặc 
túi xách, những thứ có độ an toàn thấp hơn nhiều. 

Nhận thấy sự miễn cưỡng của người tiêu dùng khi cài đặt 
phiên bản kỹ thuật số của các ứng dụng về tài chính trong cùng 
một ứng dụng, Apple đã nâng cao hơn nữa mức độ bảo mật. Yêu 
cầu dấu vân tay đảm bảo an toàn hơn nhiều so với cách bảo vệ 
thông thường là nhập mật mã. Nếu một thiết bị di động bị mất 
hoặc bị đánh cắp, chủ sở hữu có thể sử dụng tính năng “Tìm 
iPhone của tôi” để khóa ngay Apple Pay hoặc thậm chí xóa sạch 
hoàn toàn dữ liệu trong thiết bị. 

Ngoài ra, mọi thiết bị Apple tương thích đều được gắn một 
số tài khoản thiết bị duy nhất. Điều này được mã hóa và lưu trữ 
an toàn trong một chip bảo mật chuyên dụng trên thiết bị. Số tài 
khoản được mã hóa và một mã bảo mật dành riêng cho giao dịch 
là những con số duy nhất mà Apple chuyển giao cho các đại lý 
bán hàng. Trên thực tế, người bán thậm chí không cần biết tên 
khách hàng. Số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ chỉ được lưu trữ trên 
thiết bị riêng, không phải trên máy chủ Apple. Điều này khiến 
Apple Pay thậm chí còn an toàn và riêng tư hơn so với thanh toán 
bằng thẻ tín dụng. 

Ngoài những lo ngại về bảo mật của người tiêu dùng, việc 
áp dụng các ứng dụng thanh toán di động đã bị chậm lại do nhận 
thức về trải nghiệm của người dùng khó tính. Nếu sự tiện lợi là 
điểm thu hút lớn nhất đối với người tiêu dùng, thì bất cú điều gì 
khó khăn hơn sự thuận tiện của việc quẹt thẻ tin dụng đều khó 
bỏ qua. Thiết lập bất kỳ ứng dụng thanh toán di động hiện có 
nào cũng cần thời gian và công sức. Sử dụng các ứng dụng như 
vậy tại điểm mua sắm rất đơn giản, đặc biệt là nếu công nghệ 
này hoạt động chính xác. “Tôi không muốn trở thành người khiến 
hàng người xếp hàng đẳng sau phải chờ đợi vì đang loay hoay tìm 
cách mọi cách để mở ứng dụng,” một chuyên gia kinh doanh nói, 


CÁC KÊNH MARKETING | 801 


“giống như tôi không muốn là kẻ gây tắc nghẽn hàng chở lên máy 
bay vì thẻ lên máy bay điện tử của mình không thể đọc được.” 
Các ứng dụng di động tung ra thị trường trước Apple Pay yêu cầu 
nhập mật mã và phải thao tác nhiều (trong một số trường hợp). 
Việc này mất nhiều thời gian hơn so với cách quẹt thẻ truyền 
thống, ngay cả khi mọi thứ hoạt động đúng như dự định. 

Với Apple Pay, người dùng vẫn cần cài đặt ứng dụng. 
Nhưng đến nay Apple đã kết nối ví điện tử doanh nghiệp tói 800 
triệu thẻ tin dụng đăng ký với cửa hàng iTunes. Điều này không 
chỉ tạo điều kiện cho việc cài đặt ứng dụng này tương tự như các 
ứng dụng hiện có, đó còn là dấu hiệu cho thấy người dùng iTunes 
có thể thoải mái hơn khi sử dụng ứng dụng vì họ đã cung cấp 
thông tin thẻ tín dụng cho Apple. Với cảm biến TouchIlD, Apple 
chuyển sang quy trình thanh toán một chạm. Điều đó nhanh hơn 
việc quẹt thê và thanh toán thông thường, chưa kể còn nhanh 
hơn việc nhập mật mã. 


Thiết lập điểm chấp nhận thanh toán di động 


Để thanh toán di động thâm nhập thị trường, sự chấp nhận của 
người tiêu dùng là cần thiết. Nhưng các công ty phải đối mặt 
với một thách thức lớn hơn gấp bội để một công nghệ như vậy 
thành công. Người tiêu dùng sẽ không chấp nhận nếu nhà bán lẻ 
không sử dụng và nhà bán lẻ sẽ không đầu tư các nguồn lực cần 
thiết để chấp nhận trừ khi có đủ số người tiêu dùng có nhu cầu. 
Việc thiếu nhu cầu từ người dùng là yếu tố lớn nhất khiến các nhà 
hán lẻ không tham gia cộng đồng thanh toán di động. Kết quả là, 
việc có quá ít nhà hán lẻ chấp nhận thanh toán di động là rào cản 
khiển mọi người không hỏ thẻ tín dụng ở nhà. 

Nhưng nhờ có Apple mà tình hình đang thay đổi nhanh 
chóng. Điều này có thể do cơ sở người dùng khổng lổ và trung 
thành của Apple. Trong chưa đầy một năm, Apple đã được đăng 
ký sử dụng bởi nhiều nhà bán lẻ hơn tất cả các nhà cung cấp 
thanh toán di động trước đây cộng lại. Hiện nay, hơn 2,5 triệu 
thiết bị đầu cuối không tiếp xúc ở Mỹ đã chấp nhận Apple Pay, 
một mức độ thể hiện động lực sẽ giữ Apple trên một quỹ đạo tăng 
trưởng. “Bạn cần rất nhiều điểm chấp nhận để kích hoạt việc 
thanh toán di động,“ một nhà phân tích thanh toán di động cho 
hãng Forrester Research cho biết. “Apple đã biến điều đó thành 
hiện thực, sự hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu quốc gia hàng 


đầu với nhiều danh mục khác nhau sẽ mang đến cho người tiêu 


Kã /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


802 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


dùng nhiều cơ hội sử dụng dịch vụ.” Apple 
cũng đã đăng ký đủ các ngân hàng phát 
hành thẻ tín dụng và hiệp hội tín dụng để 
chỉ trả cho phần lớn lượng phi. 

Sự cạnh tranh trên thị trường tiềm 
năng to lớn này rất sôi động. Google đã 
rút lại Google Wallet, ngay cả khi nó đã 
phát hành một phiên bản Android Pay 
thân thiện và được chấp nhận rộng rãi 
hơn. PayPal có lợi thế về mạng lưới thanh 
toán trực tuyến khổng lồ cũng như lợi 
thế kẻ tiên phong. Samsung dự định đưa 
Samsung Pay trỏ thành một yếu tố đột 
phá trong kỷ nguyên Internet Vạn vật. Các 
ngân hàng như Capital One, JUPMorgan 
Chase và Wells Fargo đang có ý định giữ 
các giao dịch thanh toán trong hoạt động 
kinh doanh ngân hàng bằng những ứng 
dụng của riêng họ. Nhiều công ty khỏi 
nghiệp đang đẩy mạnh các ứng dụng 
ví điện tử, bao gồm Coin, eWallet, Gyft, 
KeyRing và LevelUp. Hơn nữa, hầu hết 
các ví điện tử này sử dụng công nghệ đầu 
đọc không tiếp xúc vốn là một phần của 
những điểm bán hàng hiện có, từ đó loại 
bỏ rào cản gia nhập từ phía nhà bán lẻ. 

Ngoài việc cạnh tranh, Apple vẫn 
phải đối mặt với những thách thức khác. 
Thứ nhất, trong khi việc thâm nhập thị 
trường của Apple vượt xa đối thủ và tiếp 
tục tăng thêm một triệu người dùng mới 
mỗi tuần, nhà lãnh đạo mảng thanh toán 
di động vẫn phải đi một chặng đường dài 


trước khi đạt được mức đại trà vì ví điện tử 
vẫn chỉ được sử dụng cho một phần nhỏ 
của tất cả các giao dịch bán lẻ. Ngoài ra, 
sự phức tạp của ngành thanh toán đã yêu 
cầu Apple và các công ty khác tập trung 
vào phát triển một hệ thống. Với tất cả 
mọi thứ từ đồng hồ thông minh đến tủ 
lạnh hiện nay đầu có khả năng thanh toán, 
những thay đổi trong hành vi thanh toán 
của người tiêu dùng là không thể tránh 
khỏi. Trong một môi trường đầy biến 
động như thế này, một công nghệ thay 
thế có thể làm đảo lộn giỏ hàng Apple. 
Tuy nhiên, Apple vẫn tự tin. Khi 
tương lai của thanh toán trên trình duyệt 
và thanh toán ngang hàng đang đến gần, 
họ đang có nhiều tiềm năng hơn bao giờ 
hết để thúc đẩy giao dịch. Và đừng bỏ qua 
ứng dụng Apple Pay cho thiết bị Android. 
Nói tóm lại, các chuyên gia dự đoán rằng 
năm nay sẽ là một bước ngoặt cho ngành 
thanh toán. Mặc dù vẫn còn nhiều nghỉ 
ngờ về việc thanh toán di động sẽ thay 
thế thanh toán bằng thẻ và được xem như 
một phương thức trong mua sắm hàng 
hóa và dịch vụ, song đã có rất nhiều người 
tin tưởng vào điều này. Và mặc dù Apple 
rõ ràng đang dẫn trước vào thời điểm này, 
thành công của họ cũng là tin hiệu tốt cho 
đối thủ. Khi ý tưởng được bắt kịp và các 
công nghệ trở nên tương thích hơn, nhụ 
cầu của những người dùng không phải là 
khách hàng của Apple cũng sẽ tăng lên. 


Câu hỏi thảo luận 


12-18 Hãy đưa ra phác họa đầy đủ nhất 
về mạng phân phối giá trị cho 
Apple Pay. 

12-19 Đối với Apple Pay, Apple là nhà sản 
xuất, người tiêu dùng hay trung 
gian? Giải thích. 

12-20 Xác định tất cả các lý do tại sao 
quan hệ đối tác của Apple là điều 
cần thiết cho sự thành công của 
Apple Pay. 

12-21 Đối với các kênh marketing, sự 
đe dọa đến tương lai của Apple 
Pay là gì? 


Nguồn: Andrew Meola, “Apple Pay Is Showing 
Promising Growth,/“ Business Insider, ngày 
28/2/2018, www.businessinsider.com/apple- 
pây-Ìsshowing-promising-growth-2018-á; 
dJason Del Rey, “Apple Pay Coming to Mobile 
Websites before Holiday Shopping Season,” 
Recode ngày 25/3/2018, www.recode. 
net/2018/3/235/11587214/apple-pay-coming- 
tomobile-websites-before-holiday-shopping- 
season; Robert Hof, “Apple Pay Starts to 
Take 0ff, Leaving Competition in the Dust,” 
Forbes, ngày 27/1/2015, www.forbes.com/ 
sites/roberthof/2018/01/27/apple-paystarts- 
†o-take-off-leaving-competition-in-the- 
dust/; Robert Hof, “Apple Pay Momentum 
Keeps rowing Despite Challenges ¡in 
Stores,“ Forbes, ngày 27/4/2015, www.forbes. 
com/sites/roberthof/2015/04/27/apple- 
paymomentum-keeps-growing-despite- 
challenges-in-stores/; và thông tin từ www. 
apple.com/apple-pay/, truy cập tháng 6/2016. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


{ '2 BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN 


Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hai chức 


r2 

ŠC năng kênh phân phối marketing chính: bán lẻ 
4 và bán buôn. Bạn đã hiểu một chút về bán lẻ 
= — nhà bán lẻ bán tất cả các sản phẩm với mọi 


hình thức và quy mô, phục vụ bạn mỗi ngày tại 
cửa hàng và trên mạng. Tuy nhiên, bạn có lẽ không 
biết nhiều về các nhà bán buôn — những người đứng 
ở hậu trường. Trong chương này, chúng ta sẽ khám 
phá những đặc điểm của các nhà bán lẻ và bán buôn 
khác nhau, những quyết định marketing mà họ phải 
thực hiện cũng như xu hướng trong tương lai. 


Khi nói tới các nhà bán lẻ, bạn có thể nghĩ ngay 
tới Walmart. Sự thành công kỳ diệu của đại gia bán lẻ 
này xuất phát từ định hướng liên tục đem lại giá trị 
cho khách hàng. Ngày qua ngày, ÑaÌmart làm sống 
động thông điệp: “liết kiệm tiển. Sống tốt hơn.” 
Định hướng tập trung vào giá trị khách hàng đã giúp 
WWalmart trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới — 
công ty lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, mặc dù đạt 
thành công lớn, Walmart vẫn phải đối diện với nhiều 
cơ hội cũng như một vài thách thức gây nản chí. 


WALMART: NHÀ BÁN LẺ LỚN NHẤT THẾ GIỚI - DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT THỂ GIỚI 


almart là một doanh nghiệp lớn ngoài sức 

tưởng tượng, một nhà bán lẻ lớn nhất thế 

giới, công #y lớn nhất toàn cầu. Năm ngoái 

công ty này tạo ra 482 tỷ đô-la doanh thu, nhiều gấp 

đôi doanh thu bán hàng của các đối thủ cạnh tranh 

như Costco, larget, Macys, Sears, Kmart, JCpenne 

và Kohls cộng lại. Nếu Walmart là một quốc gia thì 

doanh thu của nó đứng thứ 28 trên thế giới xét về 
GDP, chỉ ngay sau Na Uy và Áo. 

Walmart đứng đầu trong việc bán nhiều mặt 

hàng tiêu dùng bao gồm tạp hóa, quần áo, đồ chơi 


và các sản phẩm chăm sóc vật nuôi. Walmart bán 


gần như gấp đôi Kroger — nhà bán lẻ thực phẩm qua 
kênh tạp hóa dẫn đầu thị trường về các mặt hàng tạp 
hóa. Doanh thu mặt hàng may mặc của WaÌmart lớn 
hơn 20% tổng doanh thu của Macys Ïnc, công ty mẹ 
của cả Macys và hệ thống cửa hiệu Bloomingdale. Và 
WWalmart chiếm xấp xỉ gấp đôi thị phần đổ chơi của 
đối thủ cạnh tranh Target và Ioy“R”Us. 

Trung bình trên toàn cầu, mỗi tuần Ñalmart 
phục vụ hơn 260 triệu khách hàng tại hơn 11.500 
cửa hàng trên 28 quốc gia và qua kênh trực tuyến ở 
11 quốc gia. Rất khó để đánh giá sức ảnh hưởng của 
WWalmart đến nền kinh tế Mỹ. Đây là quốc gia chiếm 


KÃ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


804 | ˆ NGUYÊN LÝ MARKETING 


tỷ lệ người lao động cao nhất, cứ 231 người ở Mỹ 
bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em thì có 1 người là 
cộng tác viên của Walmart. 

Đằng sau những thành công hào quang ấy là gì? 
Đầu tiên và trên hết, Walmart đam mê với tuyên bố 
về giá trị dành cho khách hàng là giá thấp và dài hạn, 
giá thấp của Walmart có nghĩa là “Tiết kiệm tiển. 
Sống tốt hơn.” Để hoàn thành sứ mệnh này, Walmart 
chào bán một danh mục sản phẩm được lựa chọn 
với mức giá “không thể thấp hơn” hàng ngày. Không 
một nhà bán lẻ nào khác có 
thể triển khai ý tưởng giá rẻ 
hàng ngày và cửa hàng một 
điểm đến của Walmart. Bản 
thân Sam Walton đã tổng 
kết sứ mệnh của Walmart 
bằng câu nói: “Nếu làm việc 
cùng nhau, chúng ta sẽ giảm 
được chi phí sống cho mọi 
người... đồng thời đem lại cho thế giới cơ hội nhìn 
thấy nó sẽ như thế nào khi chúng ta tiết kiệm và có 
một cuộc sống tốt đẹp hơn.” 

Làm thế nào WWalmart có thể kiếm tiển với mức 
giá thấp như thế? Walmart là cỗ máy phân phối tiết 
kiệm — doanh nghiệp này có cơ cấu chi phí thấp nhất 
trong ngành. Chi phí thấp đã giúp gã khổng lồ bán lẻ 
này định giá thấp trong khi vẫn thu hút nhiều người 
mua sắm hơn, tạo nhiều doanh thu hơn, khiến họ 
ngày càng hiệu quả và nhờ đó ngày càng có thể định 
giá thấp. 

Chi phí thấp của Walmart đến từ việc quản trị 
vận hành tối ưu, công nghệ thông tin hiện đại và việc 
mua hàng trực tuyến hiệu quả. Những trung tâm phân 
phối tự động quy mô lớn của hãng đã cung ứng cho 
các cửa hàng một cách hiệu quả. Nó sở hữu một hệ 
thống công nghệ thông tin đến mức Bộ Quốc phòng 


Ngày qua ngày, gã khổng lồ Walmart sống đúng 


với cam kết: “Tiết kiệm tiền. Sống tốt hơn.” Nỗi 


ám ảnh về giá trị khách hàng đã khiến Walmart 


là doanh nghiệp lớn nhất toàn cẩu. 


Mỹ cũng phải đố ky, giúp các nhà quản lý trên toàn 
thế giới khả năng tiếp cận nhanh chóng thông tin bán 
hàng và vận hành. Walmart cũng nổi tiếng vì việc sử 
dụng quy mô khổng lổ của mình để có được giá rẻ từ 
các nhà cung ứng. Giám đốc bán hàng của một nhà 
cung ứng tuyên bố sau một lần tham quan văn phòng 
mua của WaÌmart: “Đừng mong đợi sự chào đón, đừng 
trông đợi sự thân thiện. Một khi bạn bước vào các căn 
phòng của những người mua nhỏ bé có tính kỷ luật 
cao, hãy sẵn sàng trước những ánh mắt nghiêm khắc 
trên bàn đàm phán và chuẩn 
bị để giảm giá của mình. Họ 
là những con người vô cùng 
tập trung, họ sử dụng quyển 


mua mạnh mẽ hơn bất cứ ai 


không chỉ là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới mà còn 


ở nước Mỹ này.” 

Dù gặt hái những thành 
công không thể tin nổi suốt 5 
thập kỷ qua, có lẽ Walmart 
cũng đang phải đối mặt với những thách thức nặng 
ký phía trước. Với quy mô ngày càng lớn, gã khổng lồ 
trưởng thành này đang pặp nhiều khó khăn với mức độ 
tăng trưởng nhanh chóng trong quãng thời gian tuổi 
trẻ. Sự tăng trưởng doanh thu bán hàng ở các cửa hàng 
giống nhau đã bị đình trệ trong suốt vài năm gần đây. 
Hãy nghĩ về điều này: Để tăng trưởng 6% vào năm tới, 
WWalmart phải kiếm được thêm 29 tỷ đô-la doanh thu 
mới mỗi năm. Đó là 7z z2 doanh thu lớn hơn zØzø 
doanh thu của tất cả 100 công ty đứng đầu danh sách 
Forum 500 bao gồm McDonalds, Macys, America 
Express, Xerox, Goodyear, Nike, hoặc là gấp đôi Whole 
Foods. Càng lớn mạnh, Walmart càng khó khăn hơn 
để duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao, đặc biệt khi phải đối 
mặt với những thách thức từ việc Amazon càn quét thế 
giới trực tuyến và những mô hình giảm giá hấp dẫn 
như các cửa hàng đồng giá 1 đô-la. 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Để giành lại sự tăng trưởng, ÑWalmart đã đẩy 
mạnh những dòng sản phẩm và dịch vụ mới, tăng 
trưởng nhanh như thực phẩm hữu cơ, các thương 
hiệu cửa hàng (thương hiệu riêng), trung tâm sức 
khỏe trong siêu thị và các dịch vụ tài chính cá nhân. 
Để chiến đấu với những đối thủ cạnh tranh thức thời 
như Target, Walmart thậm chí tự tạo cho mình một 
hình ảnh khiêm tốn. Công ty trau chuốt khu vực bán 
rộng mở, sáng sủa, sạch sẽ, ít lộn xộn hơn để khiến 
các cửa hàng trở nên thân thiện hơn. Để mở rộng 
sức hấp dẫn tới người dùng trung lưu và thu nhập 
cao hơn, công ty đã đưa vào các sản phẩm mới với 
chất lượng cao hơn. Khu vực bán của WaÌmart giờ 
đây cung cấp một tập hợp các sản phẩm điện tử tiêu 
dùng cao cấp hơn từ tivi màn hình siêu phẳng của 
Samsung đến máy tính xách tay của Dell, Toshiba 
cho tới iPhone và iPad của Apple. Và nhà bán lẻ này 
cũng đang nâng cấp các mặt hàng tạp phẩm ở cả 
những khu vực bán lớn và khu vực bán ở thị trường 
ngoại biên nhỏ hơn. 

Mặc dù có mặt rộng khắp, Walmart vẫn còn 
khoảng trống để mở rộng. lrong những năm pần 
đây, gã bán lẻ khổng lồ này đã tăng trưởng mạnh 
mẽ trên thị trường quốc tế, chiếm tới 28% tổng 
doanh thu. WaÌmart cũng đang đầu tư rất mạnh vào 
hoạt động thương mại trực tuyến, mạng di động và 
truyền thông xã hội cũng như xây dựng khả năng 
phân phối đa kênh. Mặc dù vẫn còn cách khá xa 
Amazon trong lĩnh vực thương mại điện tử, song 
Walmart giờ đây đã trở thành nhà bán buôn trực 
tuyến lớn thứ tư của Mỹ với doanh thu trực tuyến 
tăng trưởng 12% vào năm ngoái (xem lại câu chuyện 
mở đầu Chương 10 về Walmart và Amazon). “Chiến 
thắng trong thương mại điện tử toàn cầu” đã trở 
thành ưu tiên hàng đầu của Walmart trong các chiến 
lược cho tương lai. 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 80B 


Walmart >,< 


Save money. Live better. 


Tại Walmart: “Tiết kiệm tiền. Sống tốt hơn.” CED Walmart nói: 
“Chúng tôi bị ám ảnh với việc đem giá trị đến cho các khách 
hàng.” 

Bloomberg via Getty lImages 

Nhưng khi Walmart tiếp tục thích nghi và tăng 
trưởng, hiển nhiên nhà bán lẻ khổng lổ này sẽ bổ 
sung các dịch vụ và dòng sản phẩm mới. Đó có thể là 
số hóa và toàn cầu hóa. Đó cũng có thể là tân trang 
hình ảnh và diện mạo của mình. Nhưng WWalmart 
không có định hướng từ bỏ lợi ích giá rẻ cốt lõi của 
mình. Sau tất cả, ÑWalmart vẫn là một doanh nghiệp 
giảm giá. Một người làm marketing của WaÌmart nói: 
“Tôi không nghĩ YWalmart sẽ chạy theo xu hướng. Tôi 
không nghĩ nó phù hợp với thương hiệu của chúng 
tôi. Thương hiệu của chúng tôi là tiết kiệm tiển cho 
mọi người để họ có một cuộc sống tốt hơn."" 

CÂU CHUYỆN CỦA WALMART đã thiết lập 
nên sân chơi tầm cỡ thế giới của những người bán lẻ 
và cho thấy sự thay đổi của họ diễn ra nhanh như thế 
nào. Chương này nghiên cứu về ôáø /2¿ và bán buôn. 
Trong phần đầu tiên, chúng ta hãy xem xét bản chất 
và tầm quan trọng của bán lẻ, các hình thức chính 
của bán lẻ qua cửa hàng và không qua cửa hàng, các 
quyết định mà nhà bán lẻ phải thực hiện cũng như 
tương lai của bán lẻ. Trong phần thứ hai, chúng ta sẽ 


thảo luận các chủ để tương tự với bán buôn. 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


806 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


KHÁI QUÁT MỤC TIỂU 


Mục tiêu 15-1 Bán lẻ 


: Mô tả các quyết định chính trong marketing bán lẻ. 


: Thảo luận các xu hướng và sự phát triển chủ đạo trong bán lâ. 


: Giải thích các loại hình trung gian bán buôn chính và các quyết định marketing của họ. 


: Bán buôn 


Lời tác giả: Bạn đã biết nhiều điều 
về các nhà bán lẻ. Bạn giao dịch với 
họ hàng ngày - những người bán lẻ ở 
cửa hàng, các nhà bán lẻ dịch vụ, nhà 
bán lẻ trực tuyến và qua mạng di động 
cũng như nhiều loại hình khác. 


Bán lẻ 

Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán 
sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho người 
tiêu dùng cuối cùng với mục đích sử dụng cá 
nhân, không mang tính kinh doanh. 


Nhà bán lẻ 
Đơn vị kinh doanh mà doanh số bán hàng chủ 
yếu đến từ hoạt động bán lẻ. 


Marketing tới người mua 

Quá trình marketing toàn diện biến những 
người đi mua sắm trở thành người mua hàng 
thực sự khi họ tiếp cận điểm bán (tại cửa 
hàng, trực tuyến hoặc qua thiết bị di động). 


:_ Giải thích vai trò của các nhà bán lẻ trong kênh phân phối và mô tả các loại hình nhà bán lẻ chính. 


Các quyết định marketing của nhà bán lẻ 


: Các xu hướng và sự phát triển trong bán lẻ 


Bán lẻ là gì? Chúng ta đểu biết Costco, Home Deport, Macys và 
Whole Foods là các nhà bán lẻ, nhưng Amazon.com, chỉ nhánh 
Hamprton Inn tại địa phương và các bác sĩ đến gặp bệnh nhân cũng 
đều là những nhà bán lẻ. Bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động liên 
quan đến việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp tới người tiêu 
dùng cuối cùng với mục đích sử dụng cá nhân, không mang tính kinh 
doanh. Nhiều tổ chức như doanh nghiệp sản xuất, nhà bán buôn và 
nhà bán lẻ thực hiện các hoạt động bán lẻ. Nhưng hầu hết hoạt động 
bán lẻ được thực hiện bởi các nhà bán lẻ, doanh số bán hàng của các 
doanh nghiệp c¿ yếu đến từ bán lẻ. Bán lẻ đóng vai trò quan trọng 
trong hầu hết các kênh marketing. Năm ngoái, các nhà bán lẻ chiếm 
hơn 5,3 tỷ đô-la bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng.” 

Bán lẻ: Kết nối thương hiệu với người tiêu dùng 

Nhà bán lẻ kết nối thương hiệu với người tiêu dùng trong giai đoạn 
cuối của quá trình mua và tại các điểm bán. Thực tế, nhiều người làm 
marketing hiện nay đang ủng hộ các ý tưởng marketing tới người 
mua, tập trung vào toàn bộ quá trình marketing — từ việc phát triển 
sản phẩm, thương hiệu đến cung ứng, truyền thông và bán buôn — 
hướng tới việc biến người đi xem hàng thành người mua khi họ tiếp 
cận điểm bán. Tất nhiên, mọi nỗ lực marketing được thiết kế tốt sẽ 


tập trung vào hành vi của người tiêu dùng. Điều tạo nên khác biệt cho ý tưởng về hoạt 


động marketing tới người mua là việc gợi ý kết nối những nỗ lực này với nhau trong quá 


trình mua sắm. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Marketing tới người mua được xây dựng xung 
quanh khái niệm mà P&G gọi là “Khoảng khắc sự thật 
đầu tiên” (First Moment of Truth —- FMOT) — 3-7 giây 
quan trọng khi người mua sắm ngắm nghía sản phẩm 
trên các kệ hàng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh 
ngạc trong mua sắm trực tuyến và qua di động đã mang 
lại những khía cạnh cẩn quan tâm trong marketing tới 
người mua. Các hoạt động bán lẻ “khoảnh khắc sự thật” 
không còn chỉ diễn ra trong các khu vực bán. Thay vào 
đó, Google định nghĩa “khoảnh khắc sự thật số 0” khi 
người tiêu dùng bắt đầu quá trình mua bởi việc tìm kiếm 
và nghiên cứu các sản phẩm trên trực tuyến.” 

Người tiêu dùng ngày nay ngày càng trở thành 7zø2/ 
mua 4 kênU, họ không phân biệt giữa mua trực tuyến và 
qua cửa hàng, đồng thời mua sắm trên nhiều kênh khác 
nhau. Với những người mua này, hoạt động mua bán cụ 
thể có thể bao gồm việc tìm kiếm sản phẩm trên mạng và 
mua chúng từ nhà bán lẻ trực tuyến mà không cần đặt chân đến các 
cửa hàng bán lẻ. Họ có thể sử dụng một cách thức khác là dùng điện 
thoại thông minh để tìm kiếm sản phẩm thậm chí ngay cả khi đang 
đứng tại các cửa hàng bán lẻ. Ví dụ, chúng ta rất dễ bắt gặp một người 
tiêu dùng kiểm tra một sản phẩm trên giá hàng của Target, cùng lúc 
đó sử dụng ứng dụng di động tìm kiếm phiếu giảm giá hoặc xem giá 
và các đánh giá về sản phẩm tại Amazon.com. 

Vì vậy, hiện nay, hoạt động marketing tới người mua và “điểm 
bán” đang tiến xa hơn việc mua bán tại các cửa hàng. Những hoạt 
động này lôi kéo người tiêu dùng vào các kênh mua bán đa phương 
tiện khi họ mua sắm. Để tác động đến các quyết định mua của người 
tiêu dùng, các doanh nghiệp cần thực hiện bán lẻ đa kênh, tạo ra trải 
nghiệm mua sắm đa kênh theo đó tích hợp mua sắm tại cửa hàng, trực 


tuyến và qua di động ' 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 607 


Marketing tới người mua: Sự tăng trưởng đáng ngạc 


nhiên của mua sắm trực tuyến và di động đã đem đến một 
khía cạnh mới của “điểm bán”. Giờ đây, để tác động đến 
quyết định mua của người tiêu dùng khi họ mua sắm, doanh 
nghiệp cần thực hiện các hoạt động đa kênh hướng tới việc 
tích hợp mua sắm tại cửa hàng, trực tuyến và qua di động. 
Betsie Van der Meer/Get†y lImages 


Bán lẻ đa kênh 
Tạo ra trải nghiệm mua sắm xuyên suốt bằng 
cách tích hợp các kênh bán lẻ tại cửa hàng, 
trực tuyến và mua sắm qua di động. 


Cửa hàng chuyên doanh 
Cửa hàng bán lẻ theo đó bán hạn chế một 
dòng sản phẩm hẹp và cung cấp nhiều lựa 
chọn sâu trong dòng sản phẩm đó. 


Cửa hàng bách hóa 
Khu bán lẻ với đa dạng dòng sản phẩm, được 
bán riêng rễ ở các quầy khác nhau và được 
quản lý bởi người bán hàng chuyên biệt hoặc 
người bán buôn. 


Mặc dù hầu hết hoạt động bán lẻ vẫn đang diễn ra tại các cửa hàng, nhưng trong 


những năm gần đây, hoạt động bán lẻ trực tiếp và trực tuyến đã tăng trưởng nhanh hơn 


nhiều so với bán lẻ tại cửa hàng. Chúng ta sẽ thảo luận chỉ tiết về các hoạt động bán lẻ trực 


tiếp, trực tuyến và đa kênh ở cuối chương này và Chương 17. Trong chương này, chúng ta 


sẽ tập trung vào bán lẻ tại các cửa hàng. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


808 | 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Các loại hình nhà bán lẻ 


Các cửa hàng bán lẻ xuất hiện với nhiều hình thức và quy mô khác nhau — từ cửa hàng 
làm tóc tại địa phương, nhà hàng kinh doanh theo hộ gia đình cho đến những nhà bán lẻ 


chuyên biệt theo chuỗi tầm cỡ quốc gia như REI, William-Sonoma hay các ông lớn bán lẻ 


giảm giá như Costco và Walmart. Các loại hình cửa hàng bán lẻ quan trọng nhất được mô 
tả ở Bảng 13.1 và sẽ được thảo luận trong các phần nội dung dưới đây. Các loại hình này 
có thể được phân loại dựa trên một vài đặc điểm bao gồm 7c đô 2jcb u„ chào bán, bể rộng 


và chiều sâu của các d9øg sản pbẩm, mức giá tương ứng và cách thức zổ cðz/c của họ. 


Bảng 1ã.1 Các loại hình nhà bán lẻ cửa hàng chính 


Loại hình 


Cửa hàng chuyên 
doanh 


Cửa hàng bách hóa 


Siêu thị 


Cửa hàng tiện lợi 


Cửa hàng giảm giá 


Nhà bán lẻ phá giá 


Đại siêu thị 


Mô tả 


Cửa hàng bán một dòng sản phẩm hẹp với các sản phẩm chuyên sâu, ví dụ 
như cửa hàng quần áo, sản phẩm thể thao, đồ gỗ, hoa, sách. 

Cửa hàng bán nhiều dòng sản phẩm, đặc hiệt là quần áo, đồ dùng gia đình, 
các sản phẩm gia dụng, mỗi dàng được vận hành như một cửa hàng riêng 
biệt và được quản lý bởi người hán chuyên biệt hoặc nhà bán buôn. 


Khu vực bán tương đối rộng, chỉ phí thấp, lợi nhuận thấp, số lượng mặt 
hàng tự phục vụ lớn được thiết kế để đáp ứng tất cả nhu cầu về tạp hóa và 
đồ gia dụng của người tiêu dùng. 

Cửa hàng tương đối nhỏ nằm gần các khu đông dân cư, mở cửa 24/7 và bán 
một số lượng hữu hạn các sản phẩm tiện lợi với doanh thu cao ở mức giá 
cao hơn một chút. 


Cửa hàng bán các sản phẩm tiêu chuẩn tại mức giá thấp với mức lợi nhuận 
thấp hơn và số lượng bán cao hơn. 

Cửa hàng bán các sản phẩm mua được ở mức giá rẻ hơn mức giá bán buôn 
thông thường và bán ở mức giá thấp hơn mức giá bán lẻ. Loại hình này bao 
gồm các điểm bán lẻ của nhà sản xuất: các nhù bón lẻ phú giá độc lập, được 
sở hữu và điều hành bởi doanh nhân hoặc các phòng ban của tập đoàn bán 
lẻ mẹ; và cửa hàng bón lẻ thu phí thònh viên (hoặc câu lạc bộ bán buôn) bán 
một bộ sản phẩm hạn chế tại mức chiết khấu sâu cho các khách hàng có 
thẻ thành viên câu lạc bộ trả phi. 


Một cửa hàng rất lớn đáp ứng tất cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày 
của khách hàng về các thực nhẩm và sản phẩm không phải thực phẩm. 
Loại hình này bao gồm siêu trung tôm, sự kết hợp của siêu thị và cửa hàng 
giảm giá, và sát thủ danh mục (category killer), chuyên bán các sản phẩm 
chuyên biệt của một dòng sản phẩm nhất định. 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Ví dụ 


REI, Sunglass Hut, Sephora, 
Williams-Sonoma 


Macys, Sears, Neiman Marcus 


Kroger, Publix, Safeway, 
SuperValu 


7-Eleven, Circle K, Speedway, 
Sheetz 


Walmart, Target, Kohl's 


Mikasa (điểm bán lẻ của nhà 
sản xuất); TJ Maxx(nhà bán lẻ 
phá giá độc lập); Costco, Sams 
Club, BJ'S (cửa hàng bán lẻ thu 
phí thành viên) 


Walmart Supercenter, 

Super Target, Meijer (cửa hàng 
chiết khấu); Best Buy, Petco, 
Staples, Bed Bath & Beyond 
(sát thủ danh mục) 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 


Mức độ dịch vụ 


Các loại hình khách hàng và sản phẩm khác nhau đòi hỏi mức độ dịch vụ khác nhau. Để 
đáp ứng những nhu cầu dịch vụ thay đổi này, các nhà bán lẻ có thể chào bán một trong ba 
mức dịch vụ sau đây: tự phục vụ, dịch vụ hạn chế và dịch vụ đẩy đủ. 

NhA bán lễ cung ứng dịch Uụ tự phục uự hướng tới những khách hàng sẵn sàng tự thực 
hiện boạt động Z7? 0j-so sáab-l/2 chọn của mình với mục đích tiết kiệm thời gian hoặc tiền 
bạc. Tự phục vụ dựa trên nguyên tắc giảm giá và thường được sử dụng bởi các nhà bán lẻ 
bán sản phẩm tiện lợi (ví dụ như siêu thị) hoặc các nhà bán lẻ bán những sản phẩm mua 
sắm nhanh có thương hiệu quốc gia (ví dụ như Target hay Kohlls). ha bán J2 cung cấp djcb 
gam chế như Sears hoặc JCPenney cung cấp nhiều trợ giúp trong bán hàng hơn vì họ bán 
nhiều sản phẩm mà khách hàng cần thông tin. Chi phí vận hành cao hơn dẫn đến mức giá 
cao hơn. 

Nhà bán lẻ cung ứng dịch uụ jÐ) đủ như các cửa hàng chuyên doanh cao cấp (ví dụ như 
Rifany hay Williams-Sonoma) và các cửa hàng bách hóa hạng nhất (như Nordstrom hoặc 
Neiman Marcus) trợ giúp khách hàng trong từng giai đoạn của quá trình mua sắm. Các 
cửa hàng cung ứng dịch vụ đầy đủ thường bán nhiều sản phẩm chuyên biệt mà khách hàng 
thường cần hoặc muốn có trợ giúp, tư vấn. Họ cung ứng nhiều dịch vụ hơn dẫn đến chỉ phí 
vận hành cao hơn rất nhiều, dẫn đến khách hàng chịu mức giá cao hơn. 


Dòng sản phẩm 


Các nhà bán lẻ có thể được phân loại theo độ dài và chiều sâu của danh mục sản phẩm. 
Một số nhà bán lẻ như các cửa hàng chuyên doanh bán ít dòng sản phẩm với độ chuyên 
sâu cao ở mỗi dòng sản phẩm đó. Ngày nay, các cửa hàng chuyên doanh đang tràn ngập thị 
trường. Sự gia tăng trong phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và chuyên 
biệt hóa sản phẩm đã dẫn đến nhu cầu lớn hơn về các loại cửa hàng tập trung cùng những 
sản phẩm và phân khúc cụ thể. 

Ngược lại, các cửa hàng bách hóa bán danh mục đa dạng dòng sản phẩm. Trong 
những năm gần đây, các cửa hàng bách hóa hướng tới thị trường trung cấp bị hạn chế giữa 
một bên là các cửa hàng chuyên biệt rất linh hoạt, tập trung vào một vài dòng sản phẩm với 
một bên là các nhà bán lẻ giá rẻ chuyên chiết khấu. Để đáp ứng nhu cầu, nhiều cửa hàng 
bách hóa đã thêm các mức giá khuyến mãi để đối mặt với áp lực chiết khấu giảm giá. Một 
số cửa hàng bách hóa tăng cường các thương hiệu riêng và đặt các thương hiệu riêng trong 
cửa hàng để cạnh tranh với các cửa hàng chuyên doanh. Một số cửa hàng khác đang cố gắng 
thực hiện bán hàng trực tiếp và trực tuyến. Dịch vụ trở thành yếu tố khác biệt chủ chốt. 
Các nhà bán lẻ như Nordstrom, Saks, Neiman Marcus và nhiều cửa hàng bách hóa cao cấp 


EŠ/(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


810 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Siêu thị 

Khu bán hàng tự phục vụ lớn, chỉ phí thấp, lợi 
nhuận biên thấp, bán số lượng lón các hàng 
tạp hóa và gia dụng đa dạng. 


khác đang tập trung thực hiện tốt hoạt động bán buôn khối lượng lớn 
cùng dịch vụ chất lượng cao. 


Siêu thị là loại hình cửa hàng bán lẻ được ghé thăm thường 


xuyên nhất. luy nhiên, ngày nay siêu thị đang phải đối mặt với tình 

hình tăng trưởng chậm dần vì sự tăng trưởng dân số thấp hơn và gia 
tăng cạnh tranh giữa một bên là cửa hàng chiết khấu (Walmart, Costco và Dollar General), 
một bên là cửa hàng bán thực phẩm chuyên biệt (Whole Foods Market, Trader Jocs, ALDI, 
Sprouts). Thị phẩn thực phẩm đóng gói của các siêu thị tại Mỹ đã giảm từ 53% năm 1998 
xuống còn 37% năm 2012.” Các siêu thị cũng gặp khó khăn bởi việc đi ăn ngoài hàng của 
khách hàng đã tăng trưởng nhanh trong suốt 2 thập kỷ qua. 

Trong cuộc chiến “chia sẻ dạ dày” của khách hàng, một vài siêu thị đang cạnh tranh 
đối đầu với các nhà bán lẻ giảm giá như Costco và ÑaÌmart bằng các cắt giảm chỉ phí, thiết 
lập việc vận hành hiệu quả hơn với giá thấp hơn. Một ví dụ là WinCo, chuỗi thực phẩm 
giảm giá phát triển nhanh nhất trên quy mô vùng ở miền Tây nước Mỹ đã tự định vị cạnh 
tranh trực tiếp với WaÌmart, được coi là “Siêu thị dẫn đầu về giá thấp”. Các cửa hàng lớn, 
hiệu quả và không biên giới của WinCo bán hữu hạn những sản phẩm tiêu dùng nhanh cơ 
bản, khách hàng cũng giúp duy trì mức chi phí thấp bằng cách mang túi đựng thực phẩm 
và trả tiền mặt (thẻ tín dụng không được chấp nhận). Kết quả là WinCo không chỉ phù hợp 
với mức giá của Walmart mà còn đưa ra được mức giá rẻ hơn. 

Các siêu thị khác đã mở rộng, cải thiện môi trường cửa hàng và cung ứng những sản 
phẩm chất lượng cao hơn, ví dụ như các tiệm bánh tươi, cửa hàng cho những người sành 
ăn, thực phẩm tự nhiên, cửa hàng bán đồ hải sản tươi ngon. Còn rất nhiều nhà bán lẻ khác 
đã làm mới cửa hàng nhỏ hơn của mình để cạnh tranh với các nhà cung cấp thực phẩm 
chuyên nghiệp cao cấp như Whole Foods Market, Sprouts hoặc Fresh Thyme. Các cửa hàng 
với hình thức mới mẻ đã thu hút những khách hàng tìm kiếm sức khỏe cùng sự tiện lợi khi 
mua sắm tại các cửa hàng nhỏ với môi trường ấm cúng hơn. Họ chuyên về các sản phẩm 
được chuẩn bị sẵn sàng với chất lượng cao và mới được sản xuất, tất cả đều ở mức giá chấp 
nhận được. Một ví dụ là các cửa hàng của Krogers Main & Vine, “nơi ăn uống là khỏe 
mạnh, hợp lý và vui vẻ”.5 Theo trang trực tuyến của doanh nghiệp này: “Main & Vine là 
thị trường mới rất tuyệt vời (thực sự là tuyệt vời!), nơi thức ăn tươi được phục vụ và hương 
vị hấp dẫn đem mọi người lại gần nhau hơn. Bạn sẽ thấy thực phẩm tươi ngon, lời tư vấn 
thân thiện, tất cả đều sẵn sàng ở ngay nơi bạn sống, làm việc và vui chơi.” 

Cửa hàng tiện lợi là những cửa hàng nhỏ bán một lượng hữu hạn dòng sản phẩm tiện 
lợi với doanh thu cao. Sau một vài năm doanh thu đình trệ, các cửa hàng này đang trải qua 
quá trình tăng trưởng. Nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi cố gắng mở rộng thị trường chính từ 
những trí thức nam giới trẻ sang nữ giới bằng cách thiết kế lại các cửa hàng. Các cửa hàng 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


tiện lợi trú ngụ dưới hình ảnh của “bến đỗ xe tải” — nơi những người 
đàn ông tới để mua gas, bia, thuốc lá và bánh mỳ kẹp nướng trên các 
trục lăn, thay vào đó là việc chào mời thực phẩm được chuẩn bị sẵn 
một cách tươi ngon, sạch sẽ, an toàn cùng môi trường nâng cấp hơn. 
Nhiều cửa hàng tiện lợi đang mở rộng các sản phẩm chào bán 
nhằm thu hút những người có xu hướng mua sắm để dự trữ — những 
người tìm kiếm một vài sản phẩm trong khi dạo chơi tại các cửa hàng 
thực phẩm lớn. Ví dụ, ngoài siêu thị, Kroger điểu hành 800 cửa hàng 
tiện lợi. Hiện tại nhà bán lẻ này đang thử nghiệm khái niệm “dự trữ” 
của mình ở chuỗi Loaf”N ]ug:? 
Chuỗi cửa hàng tiện lợi Loaf N ]Jug bán gas và sản phẩm tươi, thịt, 
thực phẩm đông lạnh cùng nhiều món đồ hàng ngày như đồ ăn vặt, 
bia, thực phẩm và các sản phẩm tiện lợi khác. Họ cũng chào bán một 
loạt sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe như hoa quả tươi, sa lát, các loại 
hạt và quả sấy khô. Cửa hàng Loaf”N ]ug cũng sở hữu thương hiệu 
cửa hàng Simple Truth về các thực phẩm tự nhiên và hữu cơ. “Chúng 
tôi cố gắng cung cấp các cửa hàng một điểm dừng cho những khách 
hàng tìm kiếm một nơi có thể mua sắm tất cả mọi thứ: sản phẩm tươi 
sống, thịt, giải pháp cho các bữa ăn, bất kể đó là bữa ăn nóng sốt hay 
thực phẩm hoặc đồ đông lạnh để dài ngày,” chủ tịch của LoafTN Jug 
nói. “Đó là địa điểm giao thoa giữa sự đa dạng và thuận tiện.” 
Đại siêu thị lớn hơn rất nhiều so với các siêu thị thông thường 
và chào bán một danh mục lớn các sản phẩm thực phẩm được mua 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN [| 611 


Cửa hàng tiện lợi 
Cửa hàng nhỏ đặt ở gần khu vực dân cư, mở 
cửa 24/7 và bán một số lượng hữu hạn dòng 
sản phẩm tiện lợi có doanh thu cao. 


Đại siêu thị 
Một cửa hàng lớn hơn nhiều so với siêu thị 
thông thường, bán một số lượng lớn thực 
phẩm, sản phẩm và dịch vụ được mua đều 
đặn. 


Sát thủ danh mục 
Của hàng chuyên doanh khổng lổ chuyên 
bán nhiều sản phẩm đa dạng trong cùng một 
dòng sản phẩm. 


Nhà bán lẻ dịch vụ 
Một nhà bán lề sở hữu dòng sản phẩm là một 
dịch vụ, ví dụ như dịch vụ khách sạn, hàng 
không, ngân hàng, trường đại học và nhiều 
loại hình khác. 


Cửa hàng giảm giá 
Hoạt động bán lẻ các sản phẩm được tiêu 
chuẩn hóa theo cách chấp nhận mức lợi 
nhuận thấp và hán với số lượng lón. 


bán hàng ngày, các sản phẩm không phải thực phẩm và dịch vụ. WaÌmart, Target, Meijer và 
các nhà bán lẻ giảm giá khác cung cấp các s¿ê /z1 ¿âm, nơi tập trung kết hợp các cửa hàng 
thực phẩm và giảm giá. Trong khi các cửa hàng thực phẩm truyền thống đem lại khoảng 
517.000 đô-la doanh thu bán mỗi tuần, một siêu trung tâm đem lại khoảng 1,4 triệu đô-Ìa 
mỗi tuần." 

Những năm gần đây, thị trường đã được chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng 
của các đại siêu thị mà thực tế là các cửa hàng chuyên doanh khống lồ, được gọi là sát thủ 
danh mục (ví dụ như Best Buy, Home Depot, Petco và Bed Bath & Beyond). Các nhà bán 
lẻ này thường có cửa hàng với quy mô như một nhà chứa máy bay trong đó bán nhiều sản 
phẩm chuyên biệt của một dòng sản phẩm cụ thể. Những sát thủ danh mục này bán rất 
nhiều chủng loại sản phẩm như điện tử, sản phẩm cải tạo nhà cửa, sách, đồ dùng trẻ em, 
đồ chơi, đổ gia dụng, sản phẩm cho các bữa tiệc, đồ thể thao, thậm chí là sản phẩm cho 


Vật nuôi. 


Eã/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


812 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Cuối cùng, đối với nhiều nhà bán lẻ, dòng sản phẩm thực sự là một dịch vụ. Các nhà 
bán lẻ dịch vụ bao gồm khách sạn và nhà nghỉ, ngân hàng, hàng không, nhà hàng, trường 
đại học, bệnh viện, rạp chiếu phim, câu lạc bộ quẩn vợt, sàn bowling, dịch vụ sửa chữa, 
tiệm cắt tóc và dịch vụ giặt sấy. Các nhà bán lẻ dịch vụ ở Mỹ đang phát triển nhanh hơn 


các nhà bán lẻ sản phẩm. 


Mức giá tương đổi 


Nhà bán lẻ có thể được phân loại dựa trên mức giá họ thiết lập (xem Bảng 13.1). Hầu hết 
các nhà bán lẻ thiết lập mức giá thông thường và chào bán sản phẩm với chất lượng dịch vụ 
khách hàng trung bình. Các nhà bán lẻ khác chào bán sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao 
hơn với mức giá cao hơn. Những nhà bán lẻ cung cấp mức giá thấp là các cửa hàng giảm 
giá và nhà bán lẻ “phá giá”. 

C2 bàng bán lẻ giảm giá. Một cửa hàng bán lẻ giảm giá (ví dụ như Target, Kohls hay 
WWalmart) bán các sản phẩm tiêu chuẩn tại mức giá thấp hơn bằng cách chấp nhận mức lợi 
nhuận thấp hơn và bán với số lượng lớn hơn. Các cửa hàng giảm giá ban đầu cắt giảm chỉ 
phí bằng cách chào bán ở mức độ dịch vụ thấp và hoạt động trong các kho hàng được thuê 
với chỉ phí thấp tại các khu vực có mật độ đi lại cao. Các nhà bán lẻ giảm giá ngày nay đã 
cải thiện môi trường cửa hàng và gia tăng dịch vụ trong khi vẫn giữ được mức giá thấp dựa 
vào hoạt động vận hành hiệu quả, chi phí thấp. 

Những nhà bán lẻ lớn dẫn đầu như Ñalmart và Target ngày nay đang thống trị lĩnh 
vực bán lẻ. Tuy nhiên, thậm chí các nhà bán lẻ nhỏ đang phải đấu tranh sống còn với môi 
trường kinh tế hiện tại. Ví dụ, các cửa hàng 1 đô-la đang là hình thức bán lẻ phát triển 
nhanh nhất. Trong ngày mua sắm, các cửa hàng 1 đô- 
la bán hầu hết mọi thứ ở mức giá lẻ gồm tiểu thuyết, 
sản phẩm thừa của nhà máy, các sản phẩm khóa sổ/giải 
phóng mặt bằng, hàng hóa lỗi mốt lạc hậu — hầu hết 
ở mức giá I đô-la. Dollar General, nhà bán lẻ giảm giá 
quy mô nhỏ lớn nhất nước Mỹ đã tạo nên một cam 
kết giá trị dầy quyền lực: “Tiết kiệm thời gian. Tiết 
kiệm tiển bạc. Mỗi ngày”:? 

%Câu khẩu hiệu của Dollar General không chỉ là hình thức 
mà là lời tuyên bố đẩy cẩn trọng về cam kết giá trị của cửa 


hàng. Mục tiêu của nhà bán lẻ này là giữ vững cam kết bằng 


#Dollar General, nhà bán lẻ giảm giá quy mô nhỏ lớn nhấtnước cách chỉ chào bán những thương hiệu phổ biến được lựa 
Mỹ với cam kết giá trị đầy quyền lực qua các thời đại: “Tiết kiệm chọn với mức giá thấp mỗi ngày ở các địa điểm nhỏ thuận 
.. + ..At .. . Lợi h li 
ĐHIIGIBPiaLIEEBIỆHISBIBHIDS CIDHĐTHIQHÿE tiện. Những dòng sản phẩm được hạn chế này của Dollar 
Bloomberg via Getty Images 


EÄ/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN: | 


General và các cửa hàng nhỏ hơn (bạn có thể nhét hơn 25 cửa hàng Dollar General trong một 
đại siêu thị Walmart) đã thu hút các khách hàng ghé thăm nhanh chóng — một khách hàng 
trung bình bước vào và bước ra khỏi cửa hàng trong vòng ít hơn 10 phút. Và giá của các sản 
phẩm thương hiệu thông dụng mà nhà bán lẻ này bán thấp hơn 20-40% mức giá của các cửa 
hàng thực phẩm và ngang với mức giá của Walmart. Nếu so sánh, Dollar General sẽ đạt hiệu 
suất tốt hơn. Hơn thế nữa, nhà bán lẻ tăng trưởng nhanh chóng này đã định vị tốt cho tương 
lai. CEO của Dollar General nói: “Chúng tôi nhìn thấy những dấu hiệu của một chủ nghĩa 
tiêu dùng mới khi mọi người chuyển dịch nơi mua sắm, chuyển sang những thương hiệu giá 
rẻ và nhìn chung là ổn định trong định hướng tiết kiệm.” Thuận tiện và giá thấp dường như 
chưa bao giờ lỗi thời. 


Các nhà bán l¿ phá giá. Khi các cửa hàng giảm giá chính tăng giao dịch, một làn sóng 


815 


nhà bán lễ phá giá mới đã gia nhập thị trường nhằm bù đắp khoảng trống của mức giá 


siêu thấp và lượng bán lớn. Các nhà bán lẻ giảm giá thông thường mua ở mức giá bán buôn 


thông thường và chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn để giữ giá giảm. Đối lập lại, các nhà 


bán lẻ phá giá mua ở mức giá thấp hơn mức giá bán buôn thông thường và bán cho người 


tiêu dùng ở mức thấp hơn bán lẻ. Các nhà bán lẻ phá giá có mặt trong tất cả các lĩnh vực 


từ thực phẩm đến quần áo, điện tử đến dịch vụ ngân hàng không giới hạn và đầu tư chứng 


khoán giảm giá. 

Có 3 loại hình nhà bán lẻ phá giá chính là z2 bán 12 phá giá 
độc lập, điểm bán lẻ dủa nhà sản xuất và cửa bàng bán lẻ thu pbí thàn? 
z/ên. Nhà bán lẻ phá giá độc lập hoặc được sở hữu và điều hành độc 
lập hoặc thuộc một bộ phận của tập đoàn bán lẻ lớn hơn. Mặc dù rất 
nhiều nhà bán lẻ giá thấp được điều hành bởi các bộ phận độc lập nhỏ 
hơn, song hầu hết nhà bán lẻ phá giá lớn được sở hữu bởi các chuỗi 
bán lẻ lớn. Có thể kể đến các nhà bán lẻ như T] Maxx, Marshalls và 
HomeGood - tất cả thuộc sở hữu của công ty TJX và nhà bán lẻ trực 
tuyến như Overstock.com. TJ Maxx cam kết giảm giá 20-60% các sản 
phẩm có thương hiệu và mặt hàng thời trang thiết kế. Làm thế nào 
để nhà bán lẻ này thực hiện được cam kết? Người mua hàng của nhà 
bán lẻ này thường xuyên tìm kiếm giảm giá. Nhà bán lẻ cho biết: “Khi 
một nhà thiết kế sản xuất quá nhiều và các cửa hàng bách hóa mua 
quá nhiều, chúng tôi sẽ nhào vào, thương thuyết mức giá rẻ nhất có 
thể và chuyển giao phần tiết kiệm này cho người tiêu dùng.”'° 

Điểm bán lẻ của nhà sản xuất — các cửa hàng thuộc sở hữu và 
được điểu hành bởi nhà sản xuất như J.Crew, Gap, Levi Strauss và 
những thương hiệu khác — đôi lúc nhóm lại với nhau trong các #ø 


Nhà bán lẻ phá giá 
Nhà bán lẻ mua được sản phẩm ở mức giá 
bán buôn thấp høn thông thường và bán rẻ 
hơn giá bán lễ. 


Nhà bán lẻ phá giá độc lập 
Nhà bán lẻ phá giá được sở hữu và điều hành 
độc lập, hoặc dưới dạng một chỉ nhánh của 
tập đoàn bán lẻ. 


Điểm bán lẻ của nhà sản xuất 
Éd sở hoạt động bán lẻ phá giá thuộc sở hữu 
và được điều hành bởi nhà sản xuất, thường 
bán các sản phẩm dư thừa, không còn sản 
xuất hoặc sản phẩm lỗi. 


Cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên 
Nhà bán lẻ phá giá bán một số it thương 
hiệu hàng tạp hóa, gia dụng, quần áo và các 
sản phẩm khác với mức chiết khấu cao cho 
những thành viên đóng phi thường niên. 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B14 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


bán lẻ của nhà sản xuất và trung tâm bán lẻ giá trị. Tại các trung tâm này có hàng tá cửa hàng 
chào mức giá thấp hơn 50% mức giá bán lẻ nhiều mặt hàng dư thừa, được giảm giá hoặc bị 
lỗi. Trong khi các khu mua bán này chủ yếu là cửa hàng thuộc các nhà sản xuất, các trung 
tâm bán lẻ giá trị kết hợp cửa hàng bán lẻ của nhà sản xuất với các cửa hàng bán lẻ phá giá 
và cửa hàng xả kho của trung tâm bách hóa. 

Những khu mua sắm này nhìn chung đang được nâng cấp và loại bỏ đi yếu tố 7à s47 
xuấy. Hiện tại, một lượng lớn các thương hiệu xa xỉ đang xuất hiện ngày càng nhiều như 
Coach, Polo Ralph Lauren, Dolce & Gabbbana, Giorgio Armani, Burberry và Versace tại 
các khu mua sắm. Khi người tiêu dùng hướng tới giá trị tiết kiệm hơn, thậm chí các nhà bán 
lẻ cao cấp cũng tăng tốc chiến lược bán lẻ tại các cửa hàng của mình, tập trung nhiều hơn 
cho các cửa hàng bán lẻ như Nordstrom Rack, Neiman Marcus Last Call, Bloomingdales 
Outlets và Saks Off 5“. Rất nhiều công ty giờ đây nhắc tới cửa hàng không đơn giản là một 
cách thức giải quyết vấn để trong buôn bán, mà là một cách thức phụ thêm để kinh doanh 
những hàng hóa mới. Ví dụ, 90% hàng hóa bán ra ở các cửa hàng Last Call của Neiman 
Marcus được chuyên biệt hóa chỉ cho hệ thống cửa hàng này.!! Sự kết hợp giữa các thương 
hiệu cao cấp và mức giá thấp tại những điểm bán lẻ này đem lại sức hấp dẫn lớn cho người 
mua sắm, đặc biệt trong thời đại khó khăn này. 

Cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên (còn được gọi là e2 /4c bô bán buôn hay câu lạc 
bộ bán lẻ thu phí thành viên), ví dụ như Costco, Sams Club và BJs, vận hành trong các nhà 
kho lớn và chào bán hạn chế một số sản phẩm. Để đổi lại cho không gian bán hàng tối giản, 
họ chào bán một mức giá cực rẻ và một món hời đáng ngạc nhiên đối với một số hàng hóa 
có thương hiệu được lựa chọn. Không chỉ hấp dẫn những người tiêu dùng thu nhập thấp 
tìm kiếm món hời cho các sản phẩm đơn giản nhất, hình thức bán lẻ này còn thu hút tất cả 
những khách hàng mua sắm hầu hết các sản phẩm từ hàng hóa thiết yếu đến xa xỉ. 

Hãy xem xét Costco, giờ đây là nhà bán lẻ đứng thứ hai thế giới chỉ sau ÑWalmart. Giá 
rẻ là một bộ phận quan trọng trong công thức của Costco, nhưng điểu thực sự tạo nên một 
phần của Costco là sản phẩm mà họ bán và tâm lý gấp gáp mà họ tạo ra trong trải nghiệm 
của khách hàng mua sắm (xem Tình huống thực tế 13.1). 


Tiếp cận tổ chức 


Mặc dù nhiều cửa hàng bán lẻ được sở hữu độc lập, các thương hiệu khác đang cùng phối 
hợp với nhau dưới hình thức của một doanh nghiệp hoặc có hợp đồng ràng buộc. Bảng 
13.2 mô tả á hình thức chính của tổ chức bán lẻ — eøzñi œ2 bàng, cbuỗi bán l¿ tỷ ngu)Ện, 
bợp tác nhà bán lẻ và tổ chúc nồMÿng quyên. 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Chuỗi cửa hàng là hai hoặc nhiều cửa hàng bán lẻ thường được 


cùng sở hữu và điểu hành. Họ có nhiều lợi thế hơn các cửa hàng bán 
lẻ độc lập. Quy mô của họ cho phép họ mua nhiều hàng với giá thấp 


và tiết kiệm hơn. Họ có thể thuê các chuyên gia đàm phán trong 


những lĩnh vực như định giá, quảng bá, buôn bán, quản lý tổn kho 
và dự báo kinh doanh. 

Sự thành công lớn nhất của chuỗi cửa hàng là đã tạo ra sự độc 
lập cho các thương hiệu trong chuối dưới một trong hai hình thức 
liên kết theo hợp đồng. Một là ¿2ñ bán l2 / zvuyện — một nhóm 


nhà bán lẻ độc lập do nhà bán buôn bảo trợ tham gia mua và bán theo 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN [| B15 


Chuỗi cửa hàng 


Hai hoặc nhiều cửa hàng thường được cùng 
sở hữu và điều hành. 


Nhượng quyền 


Sự kết hợp có ràng buộc bằng hợp đồng 


giữa một nhà sản xuất, người bán buôn hoặc 


nhóm, ví dụ như chuỗi cửa hàng tạp hóa độc lập GA, Western Auto 


tổ chức dịch vụ (người nhượng quyền) với 
những người kỉnh doanh độc lập (người được 
nhượng quyền) muốn mua quyền sở hữu và 
điều hành một hoặc một vài đơn vị trong hệ 
thống nhượng quyền. 


và cửa hàng phần cứng True Value. Loại liên kết theo hợp đồng khác là øø #ác xã bán J2 — 


một nhóm các nhà bán lẻ độc lập kết hợp với nhau thành một cơ sở bán buôn tập trung, 


thuộc sở hữu chung để vận hành và tiến hành những nỗ lực kinh doanh, quảng bá chung, 


ví dụ như Associated Grocers và Ace Hardware. Những tổ chức này cung cấp cho các nhà 


bán lẻ độc lập điểu kiện kinh tế về sức mua và sự quảng bá mà họ cần để đáp ứng giá của 


các chuỗi doanh nghiệp. 


# Bảng 13.2 Các loại tổ chức bán lẻ chính 


Loại 


Chuỗi cửa hàng 


Chuối bán lẻ tự nguyện 


Hợp tác xã bán lẻ 


Tổ chức nhượng quyền 


Mô tả 


Hai hoặc nhiều cửa hàng thường được sở hữu và điều hành 
chung. Chuỗi cửa hàng xuất hiện ở tất cả các loại hình doanh 
nghiệp nhưng phát triển mạnh nhất ở loại hình cửa hàng 
bách hóa, cửa hàng chiết khấu, cửa hàng thực phẩm, cửa 
hàng thuốc và nhà hàng. 


Nhóm các nhà bán lẻ độc lập do nhà bán buôn bảo trợ hoạt 
động mua và buôn bán theo nhóm. 


Nhóm các nhà bán lẻ độc lập liên kết với nhau thành một 
doanh nghiệp mua trung tâm và thực hiện các nỗ lực quảng 
bá chung. 


Hiệp hội liên kết với nhau bằng hợp đồng giữa người nhượng 
quyền (nhà sản xuất, nhà bán buôn hoặc tổ chức dịch vụ) 
và người được nhượng quyền (các doanh nhân độc lập mua 
quyền sở hữu và điều hành một hoặc một vài đơn vị kinh 
doanh của hệ thống nhượng quyền). 


Kã /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Ví dụ 


MacyS (cửa hàng bách hóa), Target 
(chuỗi cửa hàng chiết khấu), Kroger 
(chuối cửa hàng tạp hóa), CVS (chuỗi 
cửa hàng thuốc) 


Chuỗi cửa hàng tạp hóa độc lập (IGA), 
Westen Auto (cung cấp ô tô), True 
Value (phần cứng) 


Asociated Grocers (tạp hóa) Ace 
Hardware (phần cứng) 


McDonalds, Subway, Pizza Hut, diffy 
Lube, Meineke Muflers, 7-Eleven 


616 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


15.1 C0STC0: MA THUẬT BUÔN BÁN KHIẾN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHÔNG THEO KỊP 


Gã khống lồ Walmart từng đánh 


\kul 

_ bại các đối thủ cạnh tranh. Doanh 
2 nghiệp này bán Toy”R“Us trong gian 
- hàng đồ chơi, cho Best Buy bán 
sÕ hàng điện tử tiêu dùng, bán nhiều 
cả đồ ăn cho chó hơn cả PetSmart hay 
T Petco và bán quần áo nhiều hơn 
l cả Gap, American Eagle Outfiter 


lẫn Abercrombie & Fitch. Với 24% 
thị trường tạp hóa, họ bán số lượng tạp 
hóa còn nhiều hơn nhà bán lẻ hàng đầu 
Kroger. Hầu hết mọi nhà bán lẻ bất kể loại 
ngành hàng đều lập chiến lược toàn diện 
để cạnh tranh với Walmart vì mục tiêu 
sống còn. 

Nhưng đây không phải câu chuyện 
về Walmart. Đây là câu chuyện về Costco, 
nhà bán lẻ theo hình thức câu lạc bộ cạnh 
tranh đối đầu nảy lửa với Sam Dlub của 
Walmart và đã giành chiến thắng. Sams 
Club có quy mô rất lớn. Với B52 cửa hàng 
và 57 tỷ đô-la doanh thu, nếu là một công 
ty độc lập, Sams Club có thể là nhà bán lẻ 
lớn thứ 8 ở Mỹ. Nhưng khi bán lẻ dưới hình 
thức câu lạc bộ, nó vẫn không cạnh tranh 


được với Dostco. 


Chỉ với hơn 60 cửa hàng, so với 
Sams Club, Eosco đạt doanh thu cao 
gấp đôi và khoảng cách về doanh thu 
ngày càng lớn. 118 tỷ đô-la bản hàng của 
Costco đã giúp câu lạc bộ bán lẻ này 
trở thành nhà bán lẻ lớn thứ 2 trên thế 
giói sau Walmart. Năm nay ostco đã 
dịch chuyển lên vị trí 18 trong danh sách 
Fortune 500. Không giống như Sanrs Elub 
với doanh thu gần như giữ nguyên và có 
xu hướng giảm, doanh thu bán hàng của 


Costco tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ 
trong 4 năm qua, doanh thu của ostco 
đã tăng cao ã0%; lợi nhuận lên tới 50%. 
Vậy làm thế nào ostco đánh bại Sams 
Club trong trận chiến giá thấp? Hai nhà 
bán lẻ này giống nhau theo nhiều cách. 
Nhưng bên trong cửa hàng, Costco đã 
thêm vào ma thuật buôn bán mà Sam 
Club không thể theo kịp. 

Hãy bắt đầu từ những điểm tương 
đồng. Cả ostco và Sams Dlub đều là 
các câu lạc bộ bán lẻ. Hai câu lạc bộ này 
đều chào bán một danh mục hữu hạn các 
thương hiệu quốc gia cùng nhiều chủng 
loại sản phẩm thương hiệu riêng tại mức 
giá rất thấp cho những người đi mua sắm 
trả phí thưởng niên. Cả hai nhà bán lẻ 
đều dự trữ khoảng 4.000 sản phẩm (một 
siêu thị điển hình dự trữ khoảng 40.000 


sản phẩm. trung tâm thương mại của 
Walmart khoảng 150.000 sản phẩm). Và 
để giữ chỉ phí và giá cả ở mức thấp, cả 
hai nhà bán lẻ đều vận hành những cửa 
hàng lón và thô sơ, sử dụng quyền thương 
lượng mua lớn để thắt chặt mức giá thấp 
từ nhà cung ứng. 

Giá là một phần quan trọng trong 
trao đổi và cả Costco lẫn Sams Club 
dường như bị nghiện bán mọi thứ tại mức 
giá thấp nhất có thể. Nhưng không dừng 
ở việc tập trung vào giá giảm, Eostco tập 
trung vào giá trị cao thông qua phần chỉ 
phí thêm vào thấp, bất kể giá cơ bản ban 
đầu là bao nhiêu. Giảm giá là một từ rất 
tệ ở Costco, nhà bán lẻ này ủng hộ từ “rẻ”. 
Chiến lược của Costco là đemiại giá trị tốt 
nhất cho khách hàng nhờ mức lợi nhuận 
thấp bằng cách chỉ duy trì chỗ chứa cho 


Cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên: Costco là kho báu bán lẻ, nơi hàng bình dân và cao 


cấp đều có mức giá cực thấp. 
Bloomberg/Getty Images 


KŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


những sản phẩm chính hoặc rượu giá cao. 
Biên lợi nhuận hoạt động trung bình của 
Costco rất mỏng, chỉ đạt 3,1%, trong khi 


của SamsS Club là 3,5%. 


Vì vậy cả Costco và Sams Club đều 
xuất sắc trong việc vận hành với chỉ phí 
thấp cùng mức giá thấp. Vậy điều khiến 
Costco thực sự khác biệt là gì? Đó chính 
là đề xuất giá trị khác biệt của Costco - 
với sản phẩm và cảm giác gấp gáp mà nhà 
hán lẻ này tạo ra trong trải nghiệm mua 
sắm. Trong khi Sams Club và những nhà 
bán lẻ khác ủng hộ cho giá thấp, Costco 
vẫn là kho báu bán lẻ, nơi các sản phẩm 
bình dân và cao cấp đều được giảm giá. 
Bên cạnh những sản phẩm gắn liền với 
các của hàng bán lẻ như bình bơ lạc, lốc 
4 hộp kem đánh răng và những gói tăm 
bông, ostco chào bán một danh mục 
luôn cập nhật của các sản phẩm chất 
lượng cao, thậm chí hàng xa xỉ, tất cả đầu 
có lợi nhuận biên thấp đến khó tin. 

Năm ngoái, Postco bản hơn 110 
triệu bánh mỳ kẹp thịt kèm soda (với giá 
vẫn chỉ 1,B đô-la trong hơn ä thập kỷ qua). 
Cùng lúc, Costco bán hơn 100.000 cara 
kim cương với giá tới 100.000 đô-!la một 
viên. Costco là một đại gia bán gà lớn 
nhất nước Mỹ (gần 70.000 con gà quay 
một ngày với giá 4,99 đô-la và 1 triệu con 
gà tây trong suốt kỳ nghỉ lễ), đồng thời là 
nhà bán lẻ lớn nhất nước này về rượu vang 
(bao gồm các sản phẩm như Chateau 
Cheval Rlanc Premier Grand Cru ölasse 
với mức giá 1.750 đô-la mỗi chai). Có lần, 
Costco ở Arizona đã bán những phiên 
bản cực kỳ giới hạn của rượu scotch chỉ 
có vị mạch nha Maccallan Lalique với 
giá 17.000 đô-la (giảm 8.000 đô-la so với 
giá gốc). Và Costco.com từng chào bán 


bức tranh của Pablo Picasso tại mức giá 


129.999,89 đô-la! 


Œostco đã khẳng định vị thế của 
mình trong bối cảnh khó khăn. Kết hợp 
giữa dự trữ thường xuyên các mặt hàng 
chủ lực, Postco cung cấp những sản 
phẩm nổi bật, thường xuyên thay đổi với 
các thương hiệu như Andrew Marc, Calvin 
Klein, Chanel, Prada và Breitling - với 
mức giá mà bạn khó có thể tìm thấy ở 
nơi khác. Costco thương lượng được mức 
giá tốt nhất cho các mặt hàng gia dụng 
và đồ điện tử cao cấp, sau đó bán những 
sản phẩm này tại mức giá thấp đáng kể. 
Thực tế, 25% sản phẩm mà Costco bán 
được chỉ định là “mặt hàng chủ lực” [theo 
ngôn ngữ của 0ostco). Giao dịch đến và 
đi rất nhanh và những thay đổi trong danh 
mục sản phẩm cùng múc giá tốt đã khiến 
khách hàng tiếp tục đến đây với chiếc ví 
trên tay. 

Một khi đã bước vào cửa hàng, 
nhiều khách hàng đã trở thành con mồi 
của “hiệu ứng Costco”, họ tiêu nhiều tiền 
hơn dự định. Một vài người đã trở thành 
“con nghiện Gostco” như câu chuyện của 
một khách hàng được mô tả sau đây: 

Một người bạn tốt của tôi gần 
đây đã phát cuồng vì Costco, không thể 
ngừng mua sắm ở đây ít nhất 2-5 lần một 
tuần. Cô ấy nói rằng thỉnh thoảng cô ấy 
không có kế hoạch mua bất cứ cái gì. Cô 
ấy chỉ thích lang thang quanh khu bán lẻ 
to bằng hai sân bóng với đẩy đủ mọi thứ 
để săn tìm hàng mói. Cô ấy bị ám ảnh bởi 
những sản phẩm cao cấp “bất ngờ” trong 
từng tuần như túi xách tay Doach, đồ 
thủy tỉnh Waterford Crystal hay đồng hồ 
0mega, tất cả đều được bán rất nhanh ở 
mức giá rẻ gây sốc. Và kể cả khi không có 


ý định mua, có ãy nói luôn tìm được cái gì 


KŠ/CROUP5/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | B17 
đó cảm dỗ khiến cô ấy rút ví. 

Từng có thời chỉ những đám đông 
cùng khổ mới đi mua sắm tại các nhà bán 
lẻ giảm giá. Nhưng Dostco đã thay đổi 
tất cả mọi thứ. Thậm chí cả những người 
không muốn chỉ một xu khi mua sắm ở 
đây. Không phải ngẫu nhiên mà các cửa 
hàng của ostco có xu hướng đặt tại 
những khu vực giàu có hơn các địa điểm 
của Sam®s §Iub. Các thành viên trung 
bình của Costco có thu nhập hộ gia đình 
gần 100.000 đô-la. 


Khả năng nhìn nhận của Costco 
thậm chí còn mở rộng ra thương hiệu cửa 
hàng riêng của nó - Kirkland Sïgnature. 
Trong khi thương hiệu thành viên Mark 
của Sams Club chỉ bán rất hạn chế số 
lượng thực phẩm, đồ gia dụng với giá 
trung bình, Costco đã đem đến cho 
thương hiệu Kirkland Signature danh mục 
nhiều sản phẩm. Khách hàng tìm kiếm 
sản phẩm của Kirkland Signature không 
chỉ vì giá mà còn vì chất lượng. Khách 
hàng của Costco có thể mua hất cứ thứ 
gì, từ chai rượu vang Kirkland Signature 
Series Mendoza Malbec với giá 19 đô-la 
tói lò sưởi 5 bộ phận Kirkland Signature 
Braeburn giá 2.298 đô-la đến một chuyến 
du lịch sông trọn gói 7? ngày Kirkland 
Signature với giá š.799 đô-la một người. 

Vì vậy, trong sân sau của câu lạc bộ 
bán lẻ, Costco mới là kẻ ở chiếu trên so 
với các đối thủ cạnh tranh. Thực tế, một 
Walmart hùng mạnh nhưng không điểm 
tĩnh đã dành rất nhiều năm cố gắng tạo 
ra một Sams Club theo kiểu của Dostco. 
Nhưng Costco không phải chỉ là một cửa 
hàng lớn chứa những sản phẩm cao cấp với 
giá rẻ, cũng không phải nơi tải lên các sản 


phẩm tiêu dùng quy mô lớn. Mỗi cửa hàng 


6818 | ˆ NGUYÊN LÝ MARKETING 


Costco là một nhà hát bán lẻ, nơi tạo ra sự 
gấp gáp và phấn khích cho khách hàng. 

Theo rất nhiều cách, bán lẻ đang đi 
ngược với triết lý đem đúng sản phẩm vào 
đúng địa điểm tại đúng thời điểm với mức 
giá hợp lý. Đề xuất giá trị của Costco còn 
nhiều hơn thế. Như nhà sáng lập Costco và 
cựu CEO Jim Sinegal nói: “Hãy làm như vậy 
mà không hề nhàm chán. Đó là mẹo.” 


robinlewis/2018/02/18/costcoholics-costcos- 
11ã-7-billion-addiets/#179cdc9b8f73; “Top 250 
Global Retailers,ˆ Notiongl Retdil Federotion, 
https://nrf.com/2018/global250-table, truy cập 
tháng 7/2016; “The Sorry State of Sams Club, 
and Why Walmart Stores, Inc. Can+ Give Up on 
the Warehouse,” The Motley Fool, ngày 1/1/2015, 
www.fool.com/investing/general/2015/01/257 
sams-clubs-sorry-story-and-why-wal-mart- 
cannot-giv.aspx; Matthew Boyle, Why Costco 
ls So Addictive,” Fortune, ngày 25/10/2006, tr. 
128-132; Stan Laegreid, “The Choreography 


com/3025512; John Kell, “Dancingin the Aisles,” 
Fortune, ngày 15/12/2015, tr. 26; Phalguni Soni, 
“Analyzing WalmartcThe Worlds Largest 
Retailer" Moarket Reolist, ngày 18/2/2015, 
http://marketrealist.com/2015/02/analyzing- 
walmart-worlds-largest-retailer/; “Costco 
Key  Statistics,” 
Yahoo! Finance, https://finance.yahoo.com/q/ 
ks?s=COST, truy cập tháng 5/2016; thông tin 
từ _WWW.c0rporate.walmart.com,www.cCosfco. 


Wholesale Corporation: 


com, http://phx.corporate-ir.net/Phoenix. 


zhtml?c=83840&p=irol-news, và www.costco. 


Nguồn: Robin Lewis,  “ostoholics: o‡ Design, Treasure Hunts, and Hot Dogs  com/insider-guide-amazing-facts.html, truy 
Costcos §llš.7 Billon Addicts” Forb@S,  Thạt Have Made Costco So Successful/ Fast cập tháng 10/2016. 
ngày 16/2/2016, www.forbes.com/sites/ 


Compøany, ngày 24/1/2014, www.fastcompany. 
l]Ẻ= —Ÿ—T==—————_.——  ằắă- 7c. _ .x..._"—=.n.aa.ẻ .= ——===_ —| 


Một hình thức tổ chức bán lẻ theo hợp đồng khác là nhượng quyền. Sự khác biệt 
chính giữa các tổ chức nhượng quyển và những hệ thống hợp đồng khác (chuỗi tự nguyện 
và hợp tác xã bán lẻ) là hệ thống nhượng quyền thường dựa trên một số sản phẩm hoặc dịch 
vụ độc đáo; một phương thức kinh doanh; hoặc tên thương mại, lợi thế thương mại hoặc 
bằng sáng chế mà bên nhượng quyển đã phát triển. Nhượng quyển kinh doanh đã phổ biến 
trong lĩnh vực nhà hàng thức ăn nhanh, nhà nghỉ, trung tâm y tế và thể dục, đại lý bán ô 
tô và dịch vụ, đại lý bất động sản. 

Tuy nhiên, nhượng quyền bao phủ nhiều loại 
hình kinh doanh chứ không dừng lại ở burger hay 
trung tâm thể hình. Nhượng quyển bùng nổ đáp 
ứng bất cứ nhu cầu nào. Ví dụ, hình thức nhượng 
quyền Mad Science Group đưa chương trình khoa 
học vào trường học, đội hướng đạo và các bữa tiệc 
sinh nhật. Soccer Shots đem đến cho trẻ độ tuổi 
từ 2-8 tuổi một chương trình giới thiệu kỹ năng 
bóng đá cơ bản tại các trung tâm chăm sóc ban 
ngày, trường học và công viên. Mr. Handyman 
cung cấp dịch vụ sửa chữa cho những người sở 


hữu nhà, trong khi Merry Maids dọn đẹp ngôi nhà 


#Hinh thức nhượng quyền bao phủ nhiều loại hình kinh doanh chứ 
không dừng lại ở burger hay trung tâm thể hình. Hơn 4.000 cửa 
hàng bán lẻ của H&R Block được sở hữu và điều hành bởi các cơ sở 
nhượng quyền. 


của họ. Supercuts cung cấp dịch vụ cắt tóc tại bất 
cứ thời điểm nào với mức giá hợp lý. Hơn 4.000 
văn phòng của H&R Blocks cung cấp các dịch vụ 
thuế được sở hữu và điểu hành dưới hình thức 
nhượng quyển. '? 


Bloonberg/Getty lImages 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 


Các doanh nghiệp nhượng quyển hiện nay chiếm khoảng 45% tổng doanh thu bán lẻ 
trên toàn nước Mỹ. Ngày nay, hầu như góc phố nào trong thành phố cũng đều có sự hiện 
diện của McIDonalds, Subway, Jify Lube hoặc Hamprton Inn. Một trong số những thương 
hiệu nhượng quyền thành công và nổi tiếng nhất, McDonalds, hiện có hơn 36.000 cửa 
hàng tại trên 100 quốc gia, trong đó có hơn 14.000 cửa hàng tại Mỹ. Doanh nghiệp này 
phục vụ 69 triệu thực khách mỗi ngày và gặt hái hơn 98 triệu đô-la doanh thu toàn hệ thống 
hàng năm. Hơn 80% nhà hàng McDonald$s trên toàn thế giới được sở hữu và điểu hành 
bởi các cơ sở nhượng quyển. 


CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA NHÀ BÁN LẺ ---------------: 


Các nhà bán lẻ luôn tìm kiếm chiến lược marketing mới để thu hút 
và giữ chân khách hàng. Trong quá khứ, họ thu hút khách hàng bằng 


danh mục sản phẩm và dịch vụ bán lẻ đang ngày càng giống nhau.  ..........c 


Bạn có thể thấy những thương hiệu tiêu dùng phổ biến nhất không 

chỉ ở trung tâm thương mại mà còn ở các cửa hàng giảm giá đại trà, cửa hàng phá giá và 
tràn ngập trên internet. Vì vậy, rất khó để bất cứ nhà bán lẻ nào có thể chào bán các sản 
phẩm độc quyển. 

Sự khác biệt về dịch vụ giữa các nhà bán lẻ đang bị xói mòn. Nhiều cửa hàng bách hóa 
đã loại bỏ bớt dịch vụ trong khi các cửa hàng chiết khấu lại tăng thêm. Khách hàng ngày 
càng trở nên thông minh và nhạy cảm về giá hơn. Họ thấy không có lý do gì để trả thêm 
tiền cho các thương hiệu tương tự nhau, đặc biệt khi sự khác biệt về dịch vụ đang bị thu 
hẹp. Vì tất cả những lý do này, nhiều nhà bán lẻ ngày nay đang suy nghĩ lại về chiến lược 
marketing của mình. 

Như thể hiện trong Hinh 13.1, nhà bán lẻ đang phải đối mặt với những quyết định 
marketing quan trọng về øbân kbúc thị trường uà lựa chọn thị trường mục tiêu, khác biệt búa 
0à đjnh 0j của bàng cũng như các oạt động marketing bỗn hợp bán lẻ. 


Các quyết định về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, khác biệt hóa 

và định vị 

Các nhà bán lẻ trước tiên phải phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu, sau đó 
quyết định làm thế nào để khác biệt hóa và định vị mình trên thị trường. Nhà bán lẻ nên tập 
trung vào những người mua sắm thượng lưu, trung lưu hay bình dân? Liệu những người 
mua sắm mục tiêu muốn sự đa dạng, sự chuyên sâu trong danh mục hàng hóa, sự thuận tiện 
hay mức giá thấp? Cho đến khi xác định và phác họa được thị trường của mình, họ mới có 
thể quyết định về danh mục sản phẩm, dịch vụ, giá cả, quảng cáo, thiết kế cửa hàng, thiết 


KŠ/(ROUPS/YEUKiNDLEViINAM - 


619 


Lời tác giả: Không có gì đáng ngạc 
nhiên, nhà bán lẻ phải ra các quyết 
định về phân đoạn thị trường, định 
: vị và marketing hỗn hợp như bất cứ 
danh mục sản phẩm độc đáo, dịch vụ nhiều hoặc tốt hơn. Ngày nay, người làm marketing nào. 


620 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


#Hinh 15.1 Chiến lược marketing của nhà bán lẻ 


Chiến lược bán lẻ 


Phân khúc thị trường 
và lựa chọn mục tiêu 
trong bán lẻ 


Khác biệt hóa và định 
vị cửa hàng 


Marketing hỗn hợp n 


trong bán lẻ 


Danh mục sản phẩm 
và dịch vụ 


Giả bán lẻ 


Khuyến mại 


Với những người làm marketing khác, 
trò chơi dành cho nhà bán lả là tìm ra 
chiến lược marketing định hướng giả trị 
khách hàng và các hoạt động marketing 
hỗn hợp khiến họ tạo ra giá trị cho 


Phân phối (địa điểm) khách hàng, từ đó mang lại giá trị cho 


họ. Hãy suy nghĩ về giá trị của Target - 
“Mong đợi nhiều hơn. Trả ít hơn” và của 
Lowes - “Không ngừng cải tiến”. 


$ ‡ 


Tạo giá trị cho khách hàng mục tiêu 


kế trang web hoặc bất cứ quyết định nào khác hỗ trợ cho định vị của họ. 


Có quá nhiều nhà bán lẻ, thậm chí cả những tên tuổi lớn, thất bại trong việc xác định 


thị trường mục tiêu và định vị. Ví dụ, đâu là thị trường mục tiêu cho chuỗi cửa hàng quần 
áo Gap? Tuyên bố giá trị của Gap là gì? Nếu cảm thấy khó khăn trong việc trả lời câu hỏi 
này, bạn không hề đơn độc, bởi ban quản trị của Gap cũng cảm thấy như vậy. ' 


Trong thời hoàng kim của mình, Gap đã có một vị thế vững chắc với dòng thời trang “sành 
điệu tự nhiên” — tập trung vào quần áo thông thường thoải mái và dễ mua sắm. Nhưng trong 
khi những khách hàng thế hệ X của hãng ngày càng trưởng thành, các cửa hàng của Gap 
lại không. Bước sang thập niên 2000, Gap phục vụ xu hướng thời trang ngắn hạn và xa rời 
những khách hàng trung thành của mình. Cùng lúc đó, Gap chật vật trong việc xác định định 
vị mới phù hợp với những người mua sắm trẻ tuổi ngày nay. Và những nhà bán lẻ thức thời 
tập trung vào thời trang nhanh (fast-fashion) như H&M, Forever 21, Zara và Uniqlo đã tích 
cực thâm nhập vào sân chơi của Gap. Trong khi những thương hiệu này lựa chọn thị trường 
mục tiêu và định vị rất rõ ràng, Gap lại trở nên lộn xộn hơn. Kết quả là, doanh thu của chuỗi 
đã chững lại và sụt giảm. Năm ngoái Gap đã đóng cửa 175 trong số 675 cửa hàng tại Bắc Mỹ. 
Một nhà phân tích bán lẻ nhận xét: “Cả họ lẫn người tiêu dùng đều không biết chính xác ai 
được lựa chọn làm mục tiêu.” Một người khác nói: “Gap không có câu chuyện nào.” Hãng 
“đang cố bán cho vợ, cho đứa con gái tuổi teen của tôi hay là cả hai? Tôi không nghĩ bạn có 
thể làm cả hai.” Để nhẹn nhóm lại thương hiệu, Gap cần “xác định khách hàng cốt lõi của 
thương hiệu là ai và đâu là điểu đặc biệt với họ.” 


Ngược lại, những nhà bán lẻ thành công đều xác định thị trường mục tiêu một cách 


thành công và định vị bản thân một cách rõ ràng. Ví dụ, Trader Joes đã thiết lập thành công 
giá trị “người sành ăn giá rẻ”. Walmart định vị mạnh mẽ thiên hẳn về giá thấp và ý nghĩa 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 621 


của mức giá luôn thấp với khách hàng. Nhà bán lẻ các sản phẩm ngoài trời Bass Pro Shops 
định vị bản thân một cách mạnh mẽ là “mang không khí ngoài trời vào trong nhà.” 

Với việc lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị vững chắc, một nhà bán lẻ có thể 
cạnh tranh hiệu quả trước những đối thủ cạnh tranh mạnh và lớn nhất. Ví dụ, hãy so 
sánh In-N-Out Burger nhỏ bé với gã khổng lồ McIDonald$s. In-N-Ourt hiện chỉ có khoảng 
300 cửa hàng ở 5 bang, với doanh thu ước tính đạt 750 triệu đô-la. McIDonalds có 36.000 
cửa hàng tại hơn 100 quốc gia, đạt hơn 98 tỷ đô-la doanh thu toàn hệ thống hàng năm. 
Làm thế nào In-N-Out có thể cạnh tranh với chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới? Nhà bán 
lẻ này không làm điểu đó hoặc ít nhất không trực tiếp làm điều đó: In-N-Out thành công 
bằng việc định vị bản thân tránh xa khỏi MclDonalds:'° 

In-N-Ourt chưa bao giờ muốn giống MecDonald, phát triển nhanh và mở rộng cả thực đơn 
lẫn địa điểm. Thay vào đó, In-N-Out sống sót bằng việc làm những điều không tưởng: tăng 
trưởng chậm và không thay đổi. Ngay từ ban đầu, câu khẩu hiệu của In-N-Out là: “Chất 
lượng bạn có thể nếm.” Burger được làm từ 100% thịt bò nguyên chất, không phụ gia, chất 
làm đây hay chất bảo quản, và thịt đều tươi sống, không đông lạnh. Khoai tây chiên được 
làm hoàn toàn từ khoai tây và tất nhiên, sữa lắc được làm từ kem thật. Bạn sẽ không bao giờ 
phải ăn một miếng thịt cừu đông lạnh được làm nóng hoặc được đưa vào lò vi sóng trong các 
nhà hàng của In-N-Out. Và không giống như chuỗi danh sách đồ ăn không bao giờ kết thúc 
của McDonald$, In-N-Out tập trung vào điểu mình làm tốt nhất: tạo ra những chiếc bánh 
hamburger chất lượng, khoai tây chiên giòn rụm cùng đổ uống ngon tuyệt, chỉ có thế. 

Hơn nữa, tránh xa khỏi những thứ được 

tiêu chuẩn hóa, In-N-Out sẵn sàng cá nhân 

hóa bất cứ sản phẩm nào trên thực đơn. 

Việc tùy chỉnh thực đơn trở thành một việc 

thường xuyên tại In-N-Out đến mức xuất 

hiện mã đặt hàng “bí mật” không có trên 
thực đơn. Khách hàng quen biết có thể đặt 
chiếc bánh kẹp thịt của họ theo “kiểu thú 
rừng” (dưa muối, nhiều sốt, hành nướng và 
thịt xay nướng sốt mù tạt). Và mặc dù món 

“Double-double” (gấp đôi thịt, gấp đôi pho 

mát) nằm trongthực đơn, song khách hàng 

có thể đặt burger cỡ 3x3 hoặc 4x4. Khoai 
tây chiên cũng có thể chế biến theo “kiểu 
thú rừng” (hai lát pho mát, hành nướng và 


#Xác định mục tiêu và định vị trong bán lẻ: In-N-Dut Burger phát triển 


nhờ định vị bản thân tránh xa khỏi McDonalds. Chuỗi nhà hàng tập trung 
sốt), rán giòn hoặc vừa tới. Những thực đơn _ vào điều họ làm giỏi nhất: làm ra những chiếc hamburger chất lượng, 
bí mật này khiến khách hàng cảm thấy đặc khoai tây chiên giòn rụm và đồ uống ngon tuyệt, chỉ có thế. 


@® E.J. Baumeister Jr./Alamy 


EŠ /C£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


622 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


biệt. Một điều khác có thể khiến khách hàng cảm thấy đặc biệt khi ăn ở In-N-Out là sự 

nhiệt tình và năng lực của nhân viên, những người mang đến dịch vụ thân thiện ngoài mong 

đợi. Bạn sẽ không thể tìm thấy điểu này ở McDonalds. Cuối cùng, đối lập với nỗi ám ảnh 

MecDonald$s là phải tăng trưởng, tăng trưởng và tăng trưởng; sự tăng trưởng chậm mà chắc 

của In-N-Out có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy In-N-Out ở mọi góc đường. Sự hiếm hoi 

của các cửa hàng In-N-Out chỉ càng mang lại sức hấp dẫn cho nó. Khách hàng thường xuyên 
ra ngoài ăn theo cách của họ và lái xe rất xa để ăn tại In-N-Out. 

Vì vậy, In-N-Out không thể phù hợp với kiểu kinh tế đại chúng theo quy mô lớn, 
với sức mua khó tin, dịch vụ hậu cần cực kỳ hiệu quả và giá thấp của McDonalds. Và lại 
lần nữa, In-N-Out cũng cố gắng làm như vậy. Bằng cách định vị bản thân tránh xa khỏi 
McDonald và những đối thủ cạnh tranh lớn khác, In-N-Out phát triển theo kiểu người 
hâm mộ trung thành. Khi nói đến sự hài lòng của khách hàng, In-N-Out thường đạt chỉ 
số hài lòng khách hàng cao nhất trong bất cứ nhà hàng ăn nhanh nào trên thị trường của 
mình. Những dòng người dài chờ đợi như rắn ngoài cửa bất cứ địa điểm nào trong giờ ăn 
trưa và doanh thu trung bình của In-N-Out gấp đôi so với mức trung bình ngành. 


Quyết định về danh mục sản phẩm và dịch vụ 


Nhà bán lẻ phải quyết định về 3 biến số sản phẩm chính: danh mục sản phẩm, tổ hợp dịch 
vụ và bầu không khí của cửa hàng. 

Danh mục sẵn phẩm của nhà bán lễ nên tạo được sự khác biệt trong khi vẫn đáp ứng 
mong đợi của những người mua sắm mục tiêu. Một chiến lược là chào bán danh mục sản 
phẩm được lựa chọn phù hợp cao với người mua sắm mục tiêu: Lane Bryant bán quần 
áo kích cỡ lớn, Bookstore bán danh mục đồ tiện ích và quà tặng không thường thấy, còn 
BatteryDepot.com bán mọi thể loại pin thay thế. Hoặc một lựa chọn khác, một nhà bán lẻ 
có thể khác biệt hóa bằng cách bán những sản phẩm mà không có đối thủ cạnh tranh nào 
bán, chẳng hạn như các thương hiệu cửa hàng hoặc thương hiệu quốc gia mà họ độc quyền. 
Ví dụ, Kohls độc quyền bán các thương hiệu nổi tiếng như Simply Vera by Vera \Wang cùng 
các dòng sản phẩm mang thương hiệu Food Network về vật dựng nhà bếp và đồ gia dụng. 
Kohls cũng chào bán các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng như Sosona, Croft 8c 
Barrow, Candies và Apt. 9. 

Tổ hợp dịch uụ cũng có thể giúp một nhà bán lẻ trở nên khác biệt so với các nhà bán 
lẻ khác. Ví dụ, một số nhà bán lẻ mời khách hàng đặt câu hỏi hoặc tham vấn các nhân 
viên dịch vụ trực tiếp cá nhân hoặc thông qua điện thoại hay máy tính bảng. Home Depot 
cung ứng một danh mục dịch vụ đa dạng cho những người thích tự làm mọi thứ, từ các 
lớp hướng dẫn chế tạo đồ đạc và buổi thực hành cho trẻ em đến thẻ tín dụng độc quyển. 
Nordstrom cung cấp dịch vụ xuất sắc và cam kết “chăm sóc khách hàng bất kể có vấn để gì”. 


K /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 823 


Một vũ khí quan trọng khác của nhà bán lẻ là 2# &bôøg k%/ c22 bàng. Nhà bán lẻ 
muốn tạo ra trải nghiệm mua sắm độc đáo phù hợp với thị trường mục tiêu và khiến khách 
hàng mua sản phẩm. Nhiều nhà bán lẻ đang thực hiện 6ø j2 r4 zzbz@m. Ví dụ, L.L.Bean 
đã chuyển cửa hàng hàng đầu Freeport thành trung tâm trải nghiệm ngoài trời, nơi khách 
hàng có thể đi lang thang, đạp xe, đánh golf, chèo xuồng hoặc xem hải cẩu, câu cá gần vịnh 
Cisco. Cùng với việc bán các dụng cụ ngoài trời và hộp số, L.L.Bean còn bán đá phiến 
trong cửa hàng, phòng khám bệnh thực hành cùng với các chương trình khám phá ngoài 
trời cho trường học gồm trượt tuyết bằng giày, trượt tuyết bằng ván xuyên quốc gia, chèo 
ván đứng, câu cá bằng ruổi nhân tạo, xem chim, đi ca nô, săn bắn hoặc bất cứ hoạt động 
ngoài trời nào. 

Tương tự, nhà bán lẻ đồ nội thất cao cấp Restoration Hardware đã chào bán một 
thế hệ đồ nội thất mới ở Chicago, Atlanta, Denver, lampa và Hollywood, được thiết kế 
theo kiểu lai giữa cửa hàng, studio, nhà hàng và nhà ở:'5 

Hãy tưởng tượng: Bạn đang nhấp một ngụm rượu vang ngon tuyệt, xung quanh là đồ nội thất 

sang trọng và đèn treo pha lê với những bản nhạc nhẹ nhàng. Bạn không chắc là nên dùng 

rượu vang hay bữa trưa nhẹ trước hay là cả hai cùng lúc. Thay vào đó, bạn quyết định mua đồ 
nội thất mà bạn đang ngồi. Bạn không ở trong nhà hàng ra thích, bạn đang ở RH Chicago, 
một khái niệm bán lẻ mới của Restoration Hardware. Hầu hết các cửa hàng bán lẻ nội thất 
chủ yếu trưng bày đổ đạc theo phong cách thời trang. Các phòng trưng bày của RH thì 
không. CEO của Restoration Hardware nói: “Chúng tôi muốn làm mờ ranh giới giữa bán lẻ 
và nơi ở của khách hàng, đồng thời tạo ra cảm giác đây là nhà chứ không phải cửa hàng.” Nơi 
trưng bày của Restoration Hardware 

Atlanta rộng 21.000m', gồm 6 tầng 

trên diện tích 2 mẫu, được hoàn thiện 


'Ñ( 


\.j 


thành nhà tròn với lối vào cao 12m, 
mạn sườn là cẩu thang đôi, vườn, 
sân thượng và bể bơi dài 15m và 
một công viên trên sân thượng. Các 
phòng và khu vực ngoài trời trưng 
bày những sản phẩm mà Restoration 
Hardware bán, từ ly cốc, đồ nội thất, 
thảm cho đến các vật dụng làm vườn. 
CEO của công ty nói: “Chúng tôi tạo 
ra không gian nơi những khách tham 


quan ngôi nhà mới của chúng tôi sẽ 
nói: “lôi muốn sống Ở đây. Tôi đã — #Bánlẻ trải nghiệm: Nhà hán lẻ đồ nội thất Restoration Hardware chào bán một 
hoạt động trong ngành bán lẻ gần áo thếhệ đồ nội thất mới theo kiểu lai giữa cửa hàng, studio và nhà hàng. Tại đây, 
bạn không chỉ được nhìn ngắm mà còn trải nghiệm đề nội thất. 
Mike Dupre/Stringer/Getty Images 


EŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


624 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


năm nay và chưa bao giờ nghe ai nói rằng họ từng muốn sống trong cửa hàng bán lẻ cho đến 

tận bây giờ.” 

Những người bán lẻ thành công cẩn thận bài trí hầu như mọi khía cạnh để tạo ra trải 
nghiệm tại cửa hàng cho người tiêu dùng. Lần tới bạn bước vào cửa hàng bán lẻ - dù là 
hàng điện tử tiêu dùng, phần cứng, thức ăn hay thời trang cao cấp — hãy dừng lại và quan 
sát tỉ mỉ xung quanh. Hãy nghĩ về cách trưng bày bài trí tại cửa hàng. Lắng nghe nhạc nền. 
Xem xét màu sắc. Ngửi mùi hương. Tất cả mọi thứ trong cửa hàng từ bài trí, ánh sáng đến 
âm nhạc, thậm chí cả màu sắc và hương vị sẽ phối hợp hài hòa nhằm hình thành nên trải 
nghiệm mua sắm của khách hàng — và khiến họ mở ví. 

Ví dụ, các nhà bán lẻ thường chọn màu sắc trong logo và thiết kế nội thất một cách 
cẩn thận: Màu đen ngầm chỉ sự tinh tế, màu cam liên quan đến sự công bằng và khả năng 
chi trả, màu trắng ngụ ý sự đơn giản và tỉnh khiết (hãy liên tưởng tới các cửa hàng của 
Apple), còn màu xanh da trời hàm ý sự tin cậy và uy tín (các tổ chức tài chính thường sử 
dụng màu này rất nhiều). Và hầu hết những nhà bán lẻ lớn đều quan tâm đến mùi hương 
mà bạn ngửi trong cửa hàng của họ:'” 

Trung tâm thể thao Anytime Fitness dùng mùi hương “Truyền cảm hứng” — mùi hương bạc 
hà và bạch đàn để tạo ra sự đồng bộ tại tất cả các cửa hàng, đồng thời đánh dấu hương vị 
“tập gym” độc nhất. Bloomingdales sử dụng những mùi hương khác nhau ở từng cửa hàng: 
hương thơm nhẹ nhàng của mùi phấn trẻ em trong cửa hàng trẻ em, hương dừa tại khu vực 
bán đổ tắm, mùi tử đinh hương tại khu trang phục nội y, hay mùi bánh quy đường và cây 
thương xanh trong suốt kỳ nghỉ lễ. Thương hiệu thời trang nổi tiếng cao cấp của đàn ông 
Hugo Boss lựa chọn mùi xạ hương dịu dàng cho các cửa hiệu của thương hiệu mình. Người 
làm marketing của Hugo Boss nói: “Chúng tôi muốn họ cảm thấy như đang trở về nhà.” Mùi 
hương có thể củng cố hình ảnh và định vị của thương hiệu một cách tinh tế. Ví dụ, khách 
sạn Hard Rock Café ở Orlando đã thêm mùi của đại dương trong sảnh chờ để giúp khách 
hàng cảm thấy như đang ở khu nghỉ dưỡng bên bờ biển (mặc dù khách sạn nằm cách xa bờ 
biển một giờ đi xe). Để thu hút khách hàng vào cửa hàng kem dưới tầng (thường bị bỏ qua), 
khách sạn đã thêm mùi hương bánh quy đường tại đầu cầu thang và mùi bánh quế góc cuối 
cầu thang. Doanh thu kem đã tăng 45% trong 6 tháng tiếp theo. 

Những trải nghiệm bán lẻ như vậy khẳng định rằng cửa hàng bán lẻ quan tâm nhiều 
thứ hơn là danh mục sản phẩm. Đó là môi trường mà người mua sắm trải nghiệm. 


Quyết định về giá 


Chính sách giá của nhà bán lẻ phải phù hợp với thị trường mục tiêu và chiến lược định 
vị thị trường, danh mục sản phẩm và dịch vụ, sự cạnh tranh cũng như các yếu tố kinh tế. 
Tất cả các nhà bán lẻ đều muốn định giá để họ đạt lợi nhuận cao và bán được nhiều hàng 
nhưng hai khía cạnh đó thường ít song hành cùng nhau. Hầu hết các nhà bán lẻ hoặc tìm 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN: | 


kiếm mức lợi nhuận cao với số lượng bán ra thấp (hầu hết là các cửa hàng chuyên doanh) 
hoặc tìm kiếm mức lợi nhuận thấp với sản lượng bán cao (các cửa hàng bán buôn và cửa 
hàng chiết khấu). 

Vì vậy, thương hiệu bán lẻ 110 tuổi Bergdort Goodman phục vụ tầng lớp thượng lưu 
bằng việc bán dụng cụ, giày dép cùng trang sức của các nhà thiết kế như Channel, Prada, 
Hermes và ]immy Choo. Các nhà bán lẻ cho phân khúc cao cấp chăm chút khách hàng 
bằng các dịch vụ như người mua sắm cá nhân và biểu diễn trong cửa hàng theo xu hướng 
mùa sắp tới với cocktail và đồ khai vị. Ngược lại, TJ Maxx lại bán các thương hiệu quần 
áo tại mức giá đã chiết khấu hướng đến những người Mỹ trung lưu. Bằng cách bổ sung 
hàng mới mỗi tuần, các cửa hàng chiết khấu mang đến một cuộc săn kho báu cho những 
khách hàng ưa giá hời. “Không doanh thu. Không quà tặng,” nhà bán lẻ cho biết. “Chỉ có 
những cái tên thương hiệu và thời trang thiết kế được giảm 60% so với giá của các trung 
tâm thương mại dành cho bạn.” 

Các nhà bán lẻ cũng phải quyết định mức độ sử dụng các chương trình giảm giá và 
khuyến mại về giá khác. Một vài nhà bán lẻ không hề sử dụng khuyến mại về giá mà cạnh 
tranh dựa trên chất lượng sản phẩm dịch vụ. Ví dụ, Bergdorf Goodman không bao giờ áp 
dụng chương trình mua 2 tặng 1 với túi xách tay Channel ngay cả khi nền kinh tế có ảm 
đạm chăng nữa. Các nhà bán lẻ khác như Walmart, Costco, ALDI và Family Dollar thực 
hiện ø/4 ;hấp bàng ngày (EDLP) liên tục mà ít khi giảm giá hay chiết khấu. 

Tuy nhiên, những nhà bán lẻ khác áp dụng việc 2ÿ giá cao-tbấp — tính giá cao hơn 
vào ngày thường xen kẽ các đợt giảm giá thường xuyên và những khuyến mại khác về giá để 
tăng lưu lượng khách đến cửa hàng, tạo ra hình ảnh giá thấp hoặc thu hút khách hàng mua 
những sản phẩm khác với mức giá niêm yết. Tình hình suy thoái kinh tế gần đây đã dẫn 
đến sự phổ biến của cách thức định giá cao-thấp này khi các nhà bán lẻ phải liên tục tung 
ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá để thu hút những khách hàng săn giá rẻ. Chiến 
lược giá tối u nhất phụ thuộc vào chiến lược marketing tổng thể của nhà bán lẻ, cách thức 
định giá của đối thủ cạnh tranh và tình hình kinh tế nói chung. 


Quyết định về quảng bá 


Các nhà bán lẻ kết hợp đa dạng 5 công cụ quảng bá là quảng cáo, bán hàng cá nhân, chương 
trình khuyến mại, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp và marketing trên phương 
tiện truyền thông xã hội để vươn tới khách hàng. Họ quảng cáo trên báo, tạp chí, đài phát 
thanh và truyền hình. Quảng cáo được hỗ trợ bởi catalog sản phẩm và các tờ rơi đính kèm 
trên báo. Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng chào đón khách hàng, đáp ứng nhu cẩu và 
xây dựng mối quan hệ với họ. Chương trình khuyến mại có thể là các buổi biểu diễn trưng 
bày tại cửa hàng, giảm giá và chương trình khách hàng thân thiết. Các hoạt động PR như 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


6825 


8268 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


® Pharmacy “ Shop ca Deals L— ExtraGare:: 
L) CVS 
MU — : 
Homa Ì DA ( myWedely Đó SHOPPTNG LIST FOR myCVS° STORE: ; ø 
" myCVS | Siors #689 Í 401-739-317 H 
m 2n ni - 
YWeekly Ad : hn, 
`. ldy Ad Di L 


| Valudl. SEP lễ -SEPZ1 


ErtraCare" Savings. 


\..x2 


Yaut Deals Recammended Deals Heusehol 


£ HISI0r 


Deal Detala 


Deal Delarls 


Add to Lisi 


Doal Dataila Deal Dataile 


Add to Llat Add to Liat Add to Lint 
Hoạt động khuyến mại của nhà bán lẻ: Hầu hết người bản lẻ tương tác 
trực tuyến với khách hàng bằng trang web và catalog điện tử, điện thoại di 
động, phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng kỹ thuật số khác. 
Chương trình myWeekly Ad của CVS phân phối phiên bản được cá nhân 
hóa hàng tuần tới các thành viên của chương trình khách hàng thân thiết 
ExtraCare. 

VS Health 


khai trương cửa hàng, sự kiện đặc biệt, blog và 
các bản tin, phát hành tạp chí, các hoạt động 
dịch vụ công cộng là những hoạt động được 
nhà bán lẻ thực hiện. 

Hầu hết nhà bán lẻ cũng tương tác kỹ 
thuật số với khách hàng sử dụng trang web 
và catalog kỹ thuật số, các quảng cáo và video 
trực tuyến, truyền thông xã hội, quảng cáo 
qua điện thoại, ứng dụng, blog và email. 
Hầu hết mọi nhà bán lẻ dù lớn hay nhỏ đều 
duy trì sự hiện diện trên tất cả các phương 
tiện truyền thông xã hội. Ví dụ, gã khổng lồ 
Walmart dẫn đầu với con số khổng lồ 33 triệu 
người like trên Facebook, 66.000 người theo 
đõi Pinterest, 754.000 người theo dõi Twitter 
và 109.000 người đăng ký YouTube. Ngược 
lại, Fairway Market, chuỗi tạp hóa phục vụ 
khu dân cư nhỏ nhưng phát triển nhanh ở 
New York, chào bán một danh mục sản phẩm 
lớn — từ các sản phẩm phổ thông tới những 


thùng tràn đầy đổ hải sản tươi sống hay cà 


phê xay bằng tay chỉ có 118.000 người like trên Facebook. Nhưng Faiway không phàn nàn 


— đó là con số gấp đôi số lượt like Facebook trên mỗi triệu đô-la doanh thu của Walmart 


hùng mạnh. ? 


Quảng bá bằng con đường kỹ thuật số giúp nhà bán lẻ vươn tới các khách hàng cá 


nhân với những thông điệp được xác định mục tiêu cẩn trọng. Ví dụ, để cạnh tranh hiệu 


quả với các đối thủ trực tuyến, CVS phân phối phiên bản được cá nhân hóa hàng tuần tới 
các thành viên của chương trình khách hàng thân thiết ExtraCare. Với myWeekly Ad, 
khách hàng có thể xem hồ sơ của họ bằng cách truy cập tài khoản cá nhân tại CVS.com trên 


máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Dựa trên đặc điểm và lịch sử mua 


hàng của thành viên ExtraCare, các hoạt động truyền thông được cá nhân hóa làm nổi bật 


các sản phẩm chào bán và những món hàng đặc biệt phù hợp sở thích của từng khách hàng 


cụ thể. Một người làm marketing của CVS phụ trách công việc này nói: “Chúng tôi đang cố 


gắng khiến mọi người thay đổi hành vi. Hoạt động trực tuyến cần những trải nghiệm mang 
tính cá nhân hóa nhiều hơn là kiểm tra hồ sơ khách hàng hàng tuần.”'? 


KÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 627 


Quyết định về địa điểm 

Các nhà bán lẻ thường chỉ ra 3 yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công trong lĩnh vực 
bán lẻ, đó là địa điểm, địa điểm và địa điểm! Điều tối quan trọng với các nhà bán lẻ là lựa 
chọn địa điểm dễ tiếp cận với thị trường mục tiêu trong khu vực thích hợp với chiến lược 
định vị mà họ xác lập. Ví dụ, Apple đặt cửa hàng trong những khu vực mua sắm cao cấp 
và thời thượng như Magnificent Mile ở Michigan Avenue của Chicago hoặc Fifth Avenue 
ở Manhattan, họ không bao giờ thuê địa điểm giá thấp ở các trung tâm thương mại nằm 
ngoài rìa thành phố. Ngược lại, để giảm chi phí và hỗ trợ định vị “món ăn sành điệu giá rẻ”, 
Trader Joes chọn đặt cửa hàng trong khu vực có giá thuê thấp, vị trí không thuận lợi. Các 
nhà bán lẻ nhỏ có thể phải tận dụng bất cứ địa điểm nào họ tìm thấy hoặc đủ khả năng chi 
trả. Tuy nhiên, những nhà bán lẻ lớn hơn thường thuê chuyên gia sử dụng các phương pháp 
hiện đại để lựa chọn vị trí cửa hàng. 

Hầu hết các cửa hàng ngày nay đều tập hợp lại để gia tăng sức thu hút khách hàng và 
đem đến cho họ sự thuận tiện nhờ việc mua sắm tất cả tại một địa điểm. Cho đến thập niên 
1950, các khu vực kinh doanh trung tâm là hình thức tập hợp cửa hàng bán lẻ chính. Mỗi 
thành phố và đô thị lớn đều có một khu trung tâm thương mại với các cửa hàng bách hóa, 
cửa hàng chuyên doanh, ngân hàng và rạp chiếu phim. Tuy nhiên, khi người dân di chuyển 
ra ngoại ô sinh sống, nhiều trung tâm thương mại phải đối mặt với những bất cập về giao 
thông, chỗ đỗ xe và tội phạm, khiến hoạt động kinh doanh bắt đầu sa sút. Trong những 
năm gần đây, nhiều thành phố đã bắt tay với giới thương gia để hồi sinh các khu mua sắm 
tại trung tâm thành phố nhưng nhìn chung chỉ đạt được một vài thành công nhất định. 

Trung tâm mua sắm là một nhóm doanh nghiệp bán lẻ trong 


một khu vực được quy hoạch, phát triển, sở hữu và quản lý như 


Trung tâm mua sắm 


Một nhóm doanh nghiệp bán lẻ trong một 


một đơn vị kinh doanh duy nhất. 7?⁄ø z2 7⁄4 sắm &w uực, trung khu vực được quy hoạch, sở hữu và quản lý 


tâm mua sắm lớn nhất và ấn tượng nhất, có từ 50 đến 100 cửa hàng như một đơn vị kinh doanh duy nhất. 


bao gồm hai hoặc nhiều cửa hàng bách hóa bán đẩy đủ các dòng sản 
phẩm. Nó giống như một thành phố nhỏ thu hút khách hàng trong 
một khu vực rộng lớn. 777g 0m 4 sắm cộng đổng có thể có từ 15 đến 50 cửa hàng bán 
lẻ. Nó thường có một chi nhánh của cửa hàng bách hóa hoặc cửa hàng đa dụng, một siêu 
thị, văn phòng làm việc, và đôi khi là một ngân hàng. Hầu hết các /zøøg ¿Âm mua sắm dja 
ương thường bao gồm từ 5 đến 15 cửa hàng. Những trung tâm này gần và thuận tiện cho 
người tiêu dùng, thường có một siêu thị, có thể có một cửa hàng chiết khấu, một vài cửa 
hàng dịch vụ như tiệm giặt là, hiệu thuốc, cửa hàng phần cứng, nhà hàng địa phương hoặc 
các cửa hàng khác.” 

Một hình thức mới hơn của trung tâm mua sắm được gọi là trung tâm mua sắm 


quyền lực. 77g mm ma sắm quyển lc là những trung tâm mua sắm ngoài trời cực lớn 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


628 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


gồm một dãy dài các cửa hàng bán lẻ lớn độc lập như Walmart, Home Depot, Costco, Best 
Buy, Michael, Petsmart và Office Depot. Mỗi cửa hàng có một lối đi riêng và chỗ đỗ xe trực 
tiếp trước mỗi cửa hàng dành cho người mua sắm muốn đến thăm từng cửa hàng. 

Ngược lại, re z2 pbong cách sống là các khu ngoài trời nhỏ hơn với những cửa 
hàng cao cấp, vị trí thuận lợi cùng nhiều hoạt động phi bán lẻ như tổ hợp sân chơi, sân 
trượt băng, khách sạn, khu ăn tối và rạp chiếu phim. Loại hình trung tâm phong cách sống 
mới nhất thường bao gồm hoạt động phát triển cho nhiều mục đích sử dụng với sàn trệt 
dành cho việc bán lẻ và các căn hộ hoặc chung cư ở phía trên, cung ứng trải nghiệm mua 
sắm cho trung tâm và các cộng đồng dân cư xung quanh. Trong khi đó, các khu mua sắm 
khu vực truyền thống đang bổ sung yếu tố phong cách sống — như trung tâm thể thao, khu 
chơi cho trẻ em, khu cộng đồng và rạp chiếu phim đa năng — để tăng tính xã hội và chào 
đón khách hàng. Nói chung, các trung tâm ngày nay là nơi để đi chơi hơn là mua sắm. 

Một vài năm trước là quãng thời gian rất khó khăn đối với các trung tâm mua sắm ở 
Mỹ. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng quốc gia này đã bị quá tải với các trung tâm mua sắm. 
Không có gì ngạc nhiên khi cuộc đại khủng hoảng và hậu quả của nó đã khiến các trung 
tâm mua sắm chạm đáy khó khăn. Chỉ tiêu của người tiêu dùng bị giảm xuống, gây áp lực 
khiến nhiều nhà bán lẻ — cả nhỏ lẫn lớn — bị phá sản và tỷ lệ bỏ trống diện tích tại các trung 
tâm mua sắm ngoài trời ở Mỹ tăng vọt. Các trung tâm mua sắm quyển lực cũng chạm 
đáy khi những doanh nghiệp lớn cho thuê mặt bằng để bán lẻ như Circuit City, Borders, 
Mervyns và Linens N Things phá sản và các doanh nghiệp khác như Best Buy, Barnes & 
Noble và Office Depot giảm số lượng cũng như quy mô cửa hàng. Một vài trung tâm đã 
không còn là các trung tâm phong cách sống nữa khi tầng lớp trung lưu đang phải chịu 
đựng nhiều nhất trong suốt cuộc khủng hoảng. 

Tuy nhiên, khi nền kinh tế được cải thiện, tất cả các loại hình trung tâm mua sắm 
đều bật lên. Nhiều trung tâm mua sắm quyển lực được lấp đẩy với nhiều loại hình nhà bán 
lẻ hơn, từ Ross Dress for Less, Boot Barn, Nordstrom Rack và các nhà bán lẻ phá giá khác, 
cho đến các cửa hàng 1 đô-la, cửa hàng tạp hóa và những nhà bán lẻ giảm giá truyền thống 

như Walmart và larget. 


Lãi tá giấy Nhi ñätfIễ:dếñ tên #6 : na CÁC XU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÁN LẺ 


thay đổi chiến lược marketing và các 
hoạt động marketinq hỗn hợp với môi 


Các nhà bán lẻ hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và thay đổi 


trường bán lẻ đầy thách thức, thay đổi :_ từng ngày tiểm ẩn cả cơ hội lẫn nguy cơ. Tính chất nhân khẩu học, 


nhanh chóng ngày nay. :_ phong cách sống và cơ cấu chỉ tiêu của người tiêu dùng đang thay đổi 


MGkeesiotilobiasiosdseseooeobnẩfbideD ” nhanh chóng, vì vậy công nghệ bán lẻ cũng thay đổi chóng mặt. Để 


thành công, nhà bán lẻ cần lựa chọn thị trường mục tiêu cẩn thận 
và định vị bản thân một cách mạnh mẽ. Họ cần tính đến sự phát 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ 


triển của ngành bán lẻ sẽ được đề cập sau đây khi lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược 


cạnh tranh. 


Chỉ tiêu của người tiêu dùng ngày càng thắt chặt 


Sau nhiều năm kinh tế thuận lợi cho các nhà bán lẻ, cuộc đại khủng hoảng 2008-2009 đã thối 
bay vận may của họ. Ngay cả khi nền kinh tế đã phục hồi, các nhà bán lẻ vẫn sẽ cảm nhận sức 
ảnh hưởng từ sự thay đổi trong thói quen chỉ tiêu của người tiêu dùng trong tương lai. 

Một vài nhà bán lẻ thực sự được lợi từ việc nền kinh tế bị suy giảm. Ví dụ, khi người 
tiêu dùng giảm chỉ tiêu và tìm kiếm cách thức tiêu ít hơn những gì họ mua, các nhà chiết 
khấu lớn như Costco đã theo đuổi hoạt động kinh doanh mới từ những người săn hàng 
giảm giá. Và những nhà bán lẻ định hướng giá và phá giá như ALDI, Dollar General và T] 
Maxx đã thu hút phần lớn hơn những người mua thận trọng. 

Tuy nhiên, với những nhà bán lẻ khác, chỉ tiêu của người tiêu dùng thắt chặt hơn 
đồng nghĩa với giai đoạn khó khăn. Trong suốt cuộc khủng hoảng, một vài nhà bán lẻ lớn 
và quen thuộc tuyên bố phá sản hoặc đóng cửa hoàn toàn, trong 
đó có những thương hiệu gia đình như Linens N Things, Circuit 
City, KB Toys, Border Books và Sharper Image. Những nhà bán 
lẻ khác từ Macys và Home Depot đến Starbucks đã cho nhân 
viên nghỉ việc, cắt giảm chỉ phí, đồng thời tung ra các chương 
trình giảm giá sâu và khuyến mại với mục đích thu hút khách 
hàng ít tiền quay trở lại với cửa hàng. 

Khi nền kinh tế hồi phục và người tiêu dùng duy trì cách 
mua chặt chẽ, nhiều nhà bán lẻ đã thêm nhiều giá trị mới trong 
sân chơi định vị. Ví dụ, Home Depot thay thế khẩu hiệu cũ 
“Bạn có thể. Chúng tôi có thể giúp bạn” bằng một câu khẩu 


BÁN BUÔN | 828 


hiệu mang tính tiết kiệm hơn: “Tiết kiệm hơn. Làm nhiều hơn.” TU, Su # 


ca 


Những nhà bán lẻ từ Walmart đến Macys tới Kroger và Whole 
Foods Market đã đẩy mạnh các thương hiệu tư nhân đem lại lợi 
ích kinh tế hơn. Và để cạnh tranh với sự bùng nổ của các nhà 
hàng ăn nhanh bình dân như Paneral Bread và Chipothe, các 
nhà hàng truyền thống đã thêm giá trị chào bán cho riêng họ. 
Ví dụ, Applebees có thực đơn trị giá 20 đô-la gồm hai bữa ăn và 


# Định vị giá trị: Để thu hút những người tiêu dùng 


luôn tìm kiếm giá trị ngày nay, TöI Fridays chào 


một món khai vị, tất cả chỉ 20 đô-la. 'IGI Fridays chào bán bán thực đơn The 474 - “Nơi mà ít hơn là nhiều hơn” 


The 474 với câu khẩu hiệu: “Nơi mà ít hơn là nhiều hơn” với với món tráng miệng trước 


món tráng miệng trước bữa ăn giá 4 đô-la, bữa chính 7 đô-la và 
ăn giá 4 đô-la. 


tráng miệng sau bữa ăn 4 đô-la. Töi Fridays Inc. 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


bữa ăn phù hợp giá 4 


đồ-la, bừa chính giá 7 đô-la và tráng miệng sau bữa 


850 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Khi đối mặt với khó khăn kinh tế, các nhà bán lẻ phải cẩn trọng với những hành động 
ngắn hạn để không gây tổn hại đến hình ảnh và vị thế dài hạn. Ví dụ, giảm giá sâu liên 
tục có thể tăng doanh thu ngắn hạn nhưng sẽ ảnh hưởng đến lòng trung thành với thương 
hiệu. Một nhà phân tích gọi đó là “chết bằng cách giảm giá” và cho rằng “mọi nhà bán lẻ 
ở thị trường cấp cao hay cấp thấp đều rơi sâu vào bẫy mà theo đó việc giảm giá trở thành 
mong đợi của khách hàng chứ không phải một giá trị gia tăng.””? Bạn có thể khẳng định 
điểu này khi dạo quanh khu mua sắm địa phương. Tuy nhiên, thay vì dựa vào giảm giá và 
cắt giảm chỉ phí, các nhà bán lẻ nên tập trung xây dựng giá trị cho khách hàng với chiến 
lược định vị cửa hàng một cách dài hạn. 


Các hình thức bán lẻ mới, rút ngắn vòng đời bán lẻ và hội tụ trong bán lẻ 


Các hình thức bán lẻ mới liên tục xuất hiện để đáp ứng các tình huống mới và nhu cầu của 
người tiêu dùng, nhưng vòng đời của các hình thức bán lẻ mới đang ngày càng rút ngắn. 
Các cửa hàng bách hóa mất khoảng 100 năm để tới giai đoạn bão hòa; những hình thức 
mới gần đây như cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên chỉ mất 10 năm để vào giai đoạn bão 
hòa. Trong môi trường như vậy, những vị thế bán lẻ dường như vững chắc có thể sụp đổ 
nhanh chóng. Trong số 10 nhà bán lẻ giảm giá năm 1962 (năm mà Walmart, Kmart, Target 
và Kohl thành lập), không còn nhà bán lẻ nào tổn tại cho đến ngày nay. Thậm chí ngay cả 
những nhà bán lẻ thành công nhất cũng không thể ung dung với một công thức bất khả 
chiến bại nào. Để thành công, họ phải không ngừng thích nghỉ với thời cuộc. 

Những hình thức bán lẻ mới luôn xuất hiện. Một trong những xu hướng bán lẻ bùng 
nổ gần đây là sự xuất hiện của bán lẻ trực tuyến, được tiến hành bởi cả nhà bán lẻ qua cửa 
hàng và bán lẻ trực tuyến thông qua web, ứng dụng di động và các phương tiện truyền 
thông xã hội. Nhưng sự đổi mới không diễn ra thường xuyên. Ví dụ, nhiều nhà bán lẻ ngày 
nay sử dụng các #2 Đằng pøp-p` trong một khoảng thời gian nhất định để quảng bá thương 
hiệu cho những người mua sắm mùa vụ, đồng thời tạo sự chú ý trong khu vực thuê đắt tiển 
và có nhu cầu cao. Ví dụ, trong suốt đợt triển lãm cuối tuần của NBA All-star tại trung tâm 
Barclay ở Brooklyn, New York, Nike đã mở một cửa hàng chủ để Jordan dọc theo con phố. 
#Nordstrom cũng mở các cửa hàng Pop-In@ Nordstrom, đặc biệt là các cửa hàng pop-up 
bên trong cửa hàng, trưng bày theo chủ để, các sản phẩm mới và độc quyển, các thương 
hiệu cộng tác để tạo ra những trải nghiệm kích thích, hấp dẫn khách hàng. Giám đốc dự 
án sáng tạo của Nordstrom nói: “Tôi yêu sự điên cuồng được tạo nên từ ý tưởng cửa hàng 


Pop-up — sự tự phát và cảm xúc là những thứ tôi ưa thích trong công việc bán lẻ.” 


*, Cửa hàng bán lẻ được mở tạm thời để tận dụng những xu hướng khác biệt hoặc nhu cầu theo mùa. Nhu cầu 
về các sản phẩm được bán tại đây thường chỉ tổn tại trong ngắn hạn hoặc có liên quan đến một ngày lễ cụ thể. 


(BTV) 


KÄ./(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Hoạt động tương tự trong mảng trực tuyến và 
di động là các trang &„yến mại chúp nhoáng (4b 
s2), chẳng hạn như HlauteLook của Nordstrom 
và MyHabit của Amazon đã chủ trì những sự kiện 
bán hàng ngắn hạn cho các thương hiệu thời trang 
và phong cách sống cao cấp. Tương tự, Gilt.com chỉ 
dành khuyến mại cho các thành viên, giảm giá 70% 
cho thương hiệu của các nhà thiết kế, còn Groupon 
chào bán giảm giá du lịch qua Groupon Getaways. 
Zulily có khuyến mại cho các sản phẩm dành cho mẹ 
và bé, chào bán sự kiện bán hàng ngắn hạn rồi nhanh 
chóng kết thúc để tạo cơ hội cho những sự kiện mới. 
Zulily nói: “Khuyến mại đã đem lại sự phấn khích và 
tính khẩn cấp trong mua hàng. Mua sắm ở đây giống 
như mở ván cờ quý mỗi ngày. Bạn chưa bao giờ biết 
chính xác mình sẽ khám phá cái gì nhưng bạn biết ở 
đó có đá quý."*⁄ 

Các hình thức bán lẻ ngày nay có vẻ như đang 
hội tụ lại. Ngày nay, càng có nhiều nhà bán lẻ khác 
nhau bán cùng một loại sản phẩm tại cùng một mức 
giá cho cùng một nhóm người tiêu dùng, một phần 
là nhờ việc công khai giá qua những người cung ứng 
internet. Chẳng hạn, bạn có thể mua một thương 
hiệu đồ gia dụng tại cửa hàng bách hóa, cửa hàng chiết 
khấu, cửa hàng hoàn thiện nhà ở, các nhà bán lẻ phá 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 831 


#Hinh thức bán lẻ mới: Của hàng Pop-ln@ Nordstrom của 


Nordstrom trưng bày theo chủ đề, các sản phẩm mới và độc 
quyền cũng như các thương hiệu cộng tác để tạo ra những trải 
nghiệm kích khích, thu hút khách hàng. 

Nordstrom 


giá, siêu thị điện tử và hàng loạt trang web bán hàng, tất cả đều tranh giành cùng một đối 


tượng khách hàng. Nếu không tìm thấy chiếc lò vi sóng bạn muốn ở Sears hoặc Lowes, hãy 


sang đường tìm một cái khác với mức giá tốt hơn ở Target hay Best Buy hoặc đơn giản là đặt 


hàng trên Amazon.com. Sự hợp nhất về người tiêu dùng, sản phẩm, giá cả và các nhà bán lẻ 


được gọi là ø// z bán /2. Hội tụ đồng nghĩa với cạnh tranh gay gắt hơn và nhiều khó khăn 


hơn trong việc khác biệt hóa danh mục sản phẩm của các loại hình nhà bán lẻ khác nhau. 


Sự gia tăng của siêu cửa hàng bán lẻ 


Sự gia tăng của các nhà bán lẻ đại trà siêu lớn và các siêu cửa hàng chuyên biệt, sự hình 


thành của hệ thống marketing dọc cũng như các vụ sáp nhập cửa hàng bán lẻ đã tạo ra hạt 


nhân cốt lõi cho những siêu cửa hàng bán lẻ siêu mạnh. Với quy mô và sức mua lớn, những 


KÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


852 


| 


NGUYÊN LÝ HARKETING 


nhà bán lẻ khống lổ này có thể chào bán sản phẩm, dịch vụ tốt với mức giá tiết kiệm cho 
người tiêu dùng. Kết quả là, họ tăng trưởng lớn mạnh bằng cách chèn ép các đối thủ cạnh 
tranh nhỏ, yếu hơn. 

Các siêu cửa hàng bán lẻ đã thay đổi cán cân quyển lực giữa nhà bán lẻ và nhà sản xuất. 
Một số lượng nhỏ nhà bán lẻ hiện nay đang kiểm soát khả năng tiếp cận một lượng lớn 
khách hàng, đem lại cho họ vị thế cao hơn trong giao dịch với các nhà sản xuất. Ví dụ, bạn có 
thể chẳng bao giờ nghe nói về nhà sản xuất băng keo và lớp phủ đặc biệt RPM International, 
nhưng có lẽ đã sử dụng một hoặc nhiều thương hiệu tự tay làm (do-it-yourself) rất quen 
thuộc — như sơn Rust-Oleum, phếu lọc Plastic Wood ä&¿ Dap, chất mạ Mohawk & WÑatco, 
xi măng và sơn Iestors — tất cả đều có thể mua tại cửa hàng Home Depot trên phố. Home 
Depot là khách hàng rất quan trọng, chiếm một phần đáng kể trong doanh thu của RPM. 
Tuy nhiên, doanh thu bán hàng của Home Depot là 83 tỷ đô-la, gấp 18 lần doanh thu bán 
của RPM là 4,6 tỷ. Kết quả là các nhà bán lẻ khổng lồ có thể và thường sử dụng quyển lực 
này để đòi hỏi RPM cũng như hàng nghìn nhà cung cấp nhỏ khác phải nhượng bộ.” 


Sự tăng trưởng của bán lẻ trực tiếp, trực tuyến, qua di động và truyền thông xã hội 


Hầu hết người tiêu dùng vẫn mua hàng chủ yếu thông qua cách thức cũ: Họ đến cửa hàng 
tìm thứ mình muốn, kiên nhắn xếp hàng chờ thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng 
và mang sản phẩm về nhà. Tuy nhiên, giờ đây người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thay 
thế không thông qua cửa hàng, bao gồm mua sắm trực tiếp và trực tuyến thông qua trang 
web, ứng dụng di động và truyền thông xã hội. Như nội dung thảo luận ở Chương 17, 
marketing trực tiếp và kỹ thuật số đang là hình thức marketing phát triển nhanh nhất. 

Ngày nay, nhờ công nghệ tiên tiến, các trang web trực tuyến cùng ứng dụng di động 
hấp dẫn và dễ sử dụng hơn, dịch vụ trực tuyến được cải thiện, công nghệ tìm kiếm ngày 
càng tỉnh vi, hình thức bán lẻ trực tuyến đã phát triển như vũ bão. Thực tế, dù chiếm chưa 
đến 8% doanh thu bán lẻ của toàn nước Mỹ hiện nay, song hình thức mua hàng trực tuyến 
đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mua lẻ nói chung. Doanh thu bán lẻ trực 
tuyến của Mỹ đã tăng trưởng 14% trong suốt năm qua so với sự gia tăng 2,2% doanh thu 
bán lẻ nói chung. 

Các trang web trực tuyến của nhà bán lẻ, ứng dụng di động và truyền thông xã hội 
cũng ảnh hưởng lớn đến việc mua sắm tại các cửa hàng. Ước tính có hơn một nửa doanh 
thu bán lẻ của Mỹ được giao dịch trực tiếp hoặc bị ảnh hưởng bởi tìm kiếm trực tuyến. Và 
dự tính 15% tổng doanh thu trực tuyến ngày nay đang diễn ra trên các thiết bị di động. 
Các nhà bán lẻ thuộc mọi loại hình đều dựa vào phương tiện truyền thông xã hội để lôi kéo 
cộng đồng người mua của mình. Ví dụ, trong khi McIDonalds dẫn đầu các nhà bán lẻ về 
lượt thích trên Facebook, Nordstrom lại dẫn đầu về số lượng người theo dõi trên Pinterest. 


K /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | Bãã 


Starbucks dẫn đầu về lượng người theo dõi trên Twitter. Còn Victorias Secret là kẻ dẫn đầu 
về lượng theo dõi trên You Tube và Instagram.” 

Sự bứt phá trong bán lẻ trực tuyến, mạng di động và truyền thông xã hội vừa là phước 
lành vừa là một lời nguyền đối với các nhà bán lẻ qua cửa hàng. Mặc dù đem lại những kênh 
mới để thu hút khách hàng và bán hàng, song nó cũng tạo ra nhiều cạnh tranh hơn từ các 
nhà bán lẻ thuần trực tuyến. Nhiều người mua sắm giờ đây kiểm tra sản phẩm tại các cửa 
hàng trưng bày nhưng sau đó mua trực tuyến qua máy tính hoặc thiết bị di động, thỉnh 
thoảng ở cửa hàng quá trình này được gọi là xem hàng nhưng không mua (showrooming). 
#Giờ đây, 90% người mua sắm có điện thoại di động sử dụng điện thoại của mình trong 
khi mua sắm ở cửa hàng. Và một nửa trong số họ mua sản phẩm trực tuyến sau khi đã 
kiểm tra sản phẩm tại các cửa hàng truyền thống.” Các nhà bán lẻ tại cửa hàng như Target, 
\Walmart, Best Buy, Bed Bath & Beyond và Ioy“R”Us đã gặp rất nhiều khó khăn vì hiện 
tượng xem hàng nhưng không mua. 

Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều nhà bán lẻ tại cửa hàng đang phát triển các chiến lược 
hiệu quả để đối mặt với việc xem hàng nhưng không mua của khách. 


Các nhà bán lẻ khác thường xem đây là cơ hội để nêu bật những ưu Showrooming 


_ : ụ ÁN đc vn b2 : Hoạt động mua hàng mà người mua kiểm tra 
điểm của mua sắm tại cửa hàng so với các nhà bán lẻ thuần trực tuyến... 2 v.v. : 
sản phẩm tại các cửa hàng trưng bày nhưng 
Đối lập với xem hàng nhưng không mua là ⁄ói 0e6 ng hông ??⁄2 sau đó mua từ các đối thủ thuần trực tuyến, 
(webrooming), theo đó người tiêu dùng kiểm tra hàng hóa trên mạng, đôi khi là ngay tại cửa hàng. 
sau đó mới mua ngoài cửa hàng. Điểm mấu chốt 
của các nhà bán lẻ tại cửa hàng là chuyển đổi những 
người xem hàng nhưng không mua thành những 
người mua thực sự khi họ ghé thăm cửa hàng. 


Nhu cầu bán lẻ đa kênh 


Ranh giới giữa bán lẻ trực tuyến và bán lẻ qua cửa 
hàng đang mờ đi nhanh chóng. Đối với hầu hết 
khách hàng, vấn để không phải là quyết định mua 
sắm ở cửa hàng øZy mua sắm trực tuyến. Các công 


cụ internet và kỹ thuật số đã tạo ra nhiều loại người 


mua sắm và cách thức mua sắm mới. Những người Am. 
ch ; Eowg uec Tối hết #Xem hàng nhưng không mua: Hoạt động phố biến ngày nay là 
mua da kênh ngày nay đã chuyển qua các kênh rại xem sản phẩm tại các cửa hàng nhưng mua sản phẩm trực tuyến đã 


cửa hàng và kênh trực tuyến thông qua quá trình _ đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng cho các nhà bán lẻ qua cửa 
mua. Họ đã quen với việc tìm kiếm và mua ở bất cứ hàng. Nhưng thay vì đấu tranh với việc xem hàng nhưng không mua, 
đâu, bất cứ thời điểm nào — cho dù sản phẩm nằm Cấc nhà bán lẻ đang ủng hộ cách thức này để trưng bày những điểm 
mạnh đa kênh của họ. 


trong cửa hàng, trên mạng, trên đường, thậm chí . 
®© Kumar Sriskandan/Alamy 


EÄ /£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B54 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


mưa trực tuyến trong cửa hàng. Để đáp ứng nhu cầu của những người mua đa kênh này, 


các nhà bán lẻ tại cửa hàng phải thành thạo 4ø /2 Z2 #ên?, tích hợp cửa hàng và các kênh 


trực tuyến thành một trải nghiệm mua sắm duy nhất cho người mua (xem Tình huống thực 


tế 13.2). 


15.2 BÁN LẺ ĐA KÊNH: TẠO RA TRẢI NGHIỆM MUA SẮM LIỀN MẠCH 


\ụị - 0uá trình mua sắm đã thay đổi căn 
` bản trong những năm gần đây. 
43 Trước đó không lâu, việc mua sắm 
= chủ yếu là đi từ cửa hàng này sang 
& cửa hàng khác hoặc lật các trang 
c4 catalog để thu thập thông tin sản 
Zz phẩm, so sánh giá cả và mua sản 
ấ phẩm. Đó đã là quá khứ. Gið đây, 


trong thời đại của internet, máy 
tính, điện thoại thông minh và các thiết 
bị kỹ thuật số khác, việc mua sắm được 
thực hiện thông qua một chuỗi kênh và 
nền tảng trực tuyến đa dạng. 

Người tiêu dùng đa kênh ngày nay 
sẵn sàng nghiên cứu sản phẩm và giá cả 
trực tuyến, thực hiện mua sắm kỹ thuật 
số tại nhà, văn phòng, cửa hàng hay bất 
cứ đâu. Họ lùng sục trang web và mạng 
xã hội của các nhà bán lẻ để tìm kiếm ý 
tưởng, cảm hứng và tư vấn mua hàng. 
Họ có thể nhìn thấy sản phẩm trong cửa 
hàng và đặt mua trực tuyến hoặc xem xét 
sản phẩm trực tuyến, sau đó mua tại cửa 
hàng hoặc mua sản phẩm trực tuyến và 
lấy tại cửa hàng. Sự chuyển dịch lớn lao về 
cách mua sắm đòi hỏi sự thay đổi lớn về 
cách vận hành của các nhà bán lẻ tại cửa 
hàng. Mua hàng đa kênh yêu cầu bán lả đa 


kênh tích hợp tất cả các kênh và phương 


tiện mua sắm sẵn có để tạo ra trải nghiệm 
mua sắm liền mạch cho khách hàng. 

Trước tiên, vì mua sắm trực tuyến 
và qua di động đã bùng nổ, các nhà bán 
lẻ qua cửa hàng tỏ ra lo lắng về việc xem 
hàng nhưng không mua - khách hàng cầm 
điện thoại thông minh để nghiên cứu sản 
phẩm trực tuyến trong khi đang xem sản 
phẩm ở cửa hàng, sau đó đặt mua trực 
tuyến với giá rẻ hơn. Nhưng giờ đây hầu 
hết các nhà bán lẻ qua cửa hàng đã thích 
ứng với việc xem hàng nhưng không mua 
bằng việc điều chỉnh giá cả phù hợp và 
thực hiện những chiến thuật khác tại cửa 
hàng. Thực tế, những nhà bán lẻ thông 
minh giờ đây xem các khách hàng dùng 
điện thoại để mua hàng không còn là 
thách thức, mà là một cơ hội. 

Ví dụ, Best Buy nhận thấy những 
người mua sắm đa kênh có xu hướng mua 
cao hơn mức trung bình. Một nghiên cứu 
cho thấy những người mua sắm sử dụng 
các thiết bị di động trong cửa hàng có xu 
hướng mua cao gấp đôi ở tại cùng cửa 
hàng hoặc mua trực tuyến so với mua ở 
nơi khác. CEO của Best Buy nói: “Chúng 
tôi yêu thích việc người mua xem hàng 
trên internet.” Từng phải đấu tranh với 
tình trạng xem hàng nhưng không mua, 


EŠ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


Bast Buy giờ đây lại khuyến khích quá 
trình này, chuyển đổi những khách hàng 
xem mà không mua thành những người 
mua thực sự. Cộng tác viên bán hàng của 
Best Buy được đào tạo để chủ động kiểm 
tra chéo giá cả so vói sản phẩm chào 
bán trực tuyến của chính bản thân họ và 
các nhà bán lẻ khác, bao gồm cả những 
nhà bán lẻ trực tuyến như Amazon. Sau 
đó nhân viên có thể điểu chỉnh giá so 
với đối thủ cạnh tranh, đưa ra những câu 
hỏi về giá giúp cộng tác viên bán hàng 
tập trung vào những mảng mà Best Buy 
có lợi thế như tư vấn cá nhân, dịch vụ, sự 
gần gũi, địa điểm thuận tiện và hoàn trả 
dễ dàng. Khẩu hiệu nổi bật trong chiến 
dịch này của Bast Buy là: “Best Buy: Dịch 
vụ chuyên nghiệp. Mức giá không thể 
đánh bại." 

Các nhà bán lẻ học được rằng 
những người mua sắm với điện thoại 
thông minh làm nhiều thứ hơn là đơn 
thuần kiểm tra giá trực tuyến. Họ thường 
cung cấp những thông tin mà chúng ta 
còn thiếu. Một chuyên gia marketing cao 
cấp của nhà bán lẻ các sản phẩm ngoài 
trời REI cho biết: “Khách hàng đang cung 
cấp ngày càng nhiều thông tin cho chúng 
†a, thông qua những chiếc điện thoại của 


họ. Phúng tôi yêu những khách hàng với 
chiếc điện thoại cầm trên tay và gõ: "Tôi 
muốn cải lều này, tôi muốn chiếc xe đạp 
kia. Hãy giúp tôi tìm nó.” Loại hoạt động 
này cho thấy việc bán lẻ tại cửa hàng và 
bán lẻ trực tuyến có thể song hành cùng 
nhau để tạo ra doanh thu mà không cần 
cắt giảm giá. 

Bán lẻ đa kênh không chỉ dừng lại 
ở việc giúp đỡ khách hàng tại của hàng 
khi họ tham quan chéo các cửa hàng trên 
thiết bị kỹ thuật số. Cách thức này yêu 
cầu sự tích hợp toàn bộ các kênh mua 
sắm có sẵn cả trong và ngoài cửa hàng, 
từ khám phá đến mua sắm trong suốt quá 
trình ra quyết định mua. Chẳng hạn, hầu 
hết các nhà bán lẻ lớn ngày nay đang hỗ 
trợ các lựa chọn bán hàng kỹ thuật số và 
trực tuyến, đồng thời kết nối chúng vói 
kênh cửa hàng. Trải nghiệm “nhấp chọn 
và lấy hàng” đang được kết hợp tại các 
giao dịch mua sắm kỹ thuật số và tại cửa 
hàng. Ví dụ, Walmart đã đề cao việc tập 
trung lấy đồ tại cửa hàng. Doanh nghiệp 
này nói với khách hàng rằng họ có thể đặt 
mua trực tuyến tại trang Walmart.com, 
lấy đồ trong cùng một ngày, tránh được 
phí vận chuyển và dễ dàng trả lại hàng 
hóa tại quầy nếu không hài lòng. Khách 
hàng giờ đây lấy hơn một nửa số lượng 
hàng hóa tại cửa hàng và thường mua 
thêm sau khi tham quan tại các cửa hàng. 

Một số khách hàng thậm chí sử 
dụng điện thoại để đặt hàng trực tuyến 
vói một nhà bán lẻ xác định trong khi tham 
quan cửa hàng của chính nhà bán lẻ đó. 
10% lượng mua sắm tại Walmart thêng 
qua các thiết bị di động thường được thực 
hiện ở bên trong cửa hàng của họ. GAP 
lnc. - công ty vận hành các chuỗi GAP, 


0Id Navy và Banana Repubilic - chủ động 


truyền thông 
việc đặt hàng 
trực tuyến tại 
cửa hàng. Các 
đại ly bán hàng 
với máy tính 
hảng giúp khách 
hàng tìm kiểm 
hàng hóa trực 
tuyến và tại các 
cửa hàng của 
doanh nghiệp 
để tìm những 
sản phẩm hết 


hàng. Một nhân 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | B35 


` 
h 
` 
^~ 
— 
^ 
— 
`. 
_. 


Gã khổng lồ trong ngành hàng giày dép và dụng cụ thể thao Foot 
Locker là chuyên gia về bán lẻ đa kênh. Sự tích hợp các cửa hàng kỹ 


thuật số thân thiện, những trang web đầy quyền lực và sự hiện diện 


viên marketing 


của Banana 
Republic cho 
biết: “Điều đó 


đem lại cho đội 

bán hàng ở cửa 

hàng khả năng 

đáp ứng tối đa yêu cầu của khách, thay vì 
để họ về nhà và tự làm điều đó.” 

Bên cạnh trang web, các nhà bán 
lẻ đa kênh đang tích hợp nhiều kênh bán 
hàng trực tuyến khác. Walmart, Target, 
Macy°s và nhiều nhà bán lẻ lớn khác chào 
bán các ứng dụng điện thoại cầm tay 
kéo khách hàng tới cả trang web và cửa 
hàng, để họ chuẩn bị danh sách mua sắm, 
giúp họ định vị hàng hóa trong cửa hàng 
và trong trường hợp của Target là hàng 
ngày gửi các thông báo cùng chiết khấu 
đặc quyền tới điện thoại của khách hàng. 
Macy's sử dụng công nghệ đèn hiệu, theo 
đó thiết bị cảm biến trong cửa hàng phát 
hiện khách hàng đã chọn tham gia khi họ 
bước vào cửa hàng của Macy's, chào đón 
họ qua ứng dụng điện thoại và chuyển 


tói họ những thông tỉn mua sắm đã được 


KÄ /£ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


của truyền thông xã hội sâu rộng đã tạo ra những trải nghiệm mua 
sắm đa kênh ở mọi nơi và mọi thời điểm một cách liên tục nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng ngày nay. 

Luke Sharrett/ Bloomberg/Getty Images; Image Source 


cá nhân hóa cùng nhiều món hời dành 
riêng cho họ. 

Phương tiện truyền thông xã hội 
cũng đóng vai trò quan trọng trong bán lẻ 
đa kênh. 50% người mua sắm thông qua 
các phương tiện truyền thông xã hội năm 
ngoái, 24% khám phá sản phẩm mới và 
49% mua bán dựa trên lời truyền miệng 
từ mạng truyền thông xã hội. Hầu hết các 
nhà bán lẻ lớn ngày nay sử dụng truyền 
thông xã hội một cách sâu rộng để gắn 
kết với khách hàng, xây dựng cộng đồng 
và kết nối người mua với trang web cũng 


như cửa hàng của họ. 


Nhưng nếu chỉ tạo ra các cửa hàng 
kỹ thuật số thân thiện, những trang web 
đầy quyền lực và sự hiện diện của truyền 
thông xã hội sâu rộng thì không đủ để tạo 
nên hoạt động bán lẻ đa kênh chất lượng. 
Yếu tố chủ chốt là tích hợp các thành phần 


B56 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


này để tạo ra những trải nghiệm mua sắm 
đa kênh ở mọi ndi và mọi thời điểm một 
cách liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng ngày nay. Hãy cùng xem xét 
trường hợp của gã khổng lề trong ngành 
hàng giày dép và dụng cụ thể thao Foot 
Locker - công ty vận hành một vài chuỗi 


bao gồm Foot Locker và Champs Sports: 


Foot Loecker là chuyên gia về bán 
lẻ đa kênh. Hiện nay doanh nghiệp này có 
khoảng 12% doanh thu trực tuyến, một 
nửa là mua qua mạng di động và doanh 
thu trực tuyến đang tăng trưởng đến 
40% hàng năm. Nỗ lực trực tuyến và qua 
di động của doanh nghiệp này liên kết 
liên tục với vận hành ở cửa hàng, chào 
bán các lựa chọn và “mua trực tuyến, vận 
chuyển từ cửa hàng”. Và bạn sẽ tìm thấy 
Foot Locker ở mọi nơi trên các phương 
tiện truyền thông xã hội với hơn 150 triệu 
người theo dõi trên Instagram, Facebook, 
Snapchat, Twiter, YouTube và Pinterest, 
nơi tạo ra cộng đồng khách hàng và kéo 
họ tới các cửa hàng trực tiếp cũng như 


trực tuyến. 


Năng lực đa kênh của Foot Locker 
đến từ cuộc sống bên trong Foot Locker, 
Champs Sports và các cửa hàng khác. 
Chuỗi đem lại cho các cộng tác viên bán 
hàng khả năng nghiên cứu mạng di động 
như khách hàng. Với máy tính bảng trong 
tay, sử dụng các thông tin trực tuyến về 
sản phẩm và sản phẩm của đối thủ cạnh 
tranh, các cộng tác viên hợp tác và định 
hướng khách hàng. Foot Locker đào tạo 
nhân viên cửa hàng dựa trên giá cả và 
gắn kết với khách hàng bằng nhiều cách 
đem lại giá trị thông qua những tiếp xúc 
cá nhân. Với 5.500 cửa hàng và sự hiện 
diện quan trọng trên trực tuyến của mình, 
các nhà bán lê cửa hàng có thể giúp đỡ 
khách hàng hình thành hầu như bất cứ 
trải nghiệm mua sắm nào, bao gồm cả 
việc lựa chọn dịch vụ, trả tiền và lựa chọn 
giao hàng mà không phải nhà bán lẻ trực 
tuyến nào cũng sẵn sàng. Nhờ năng lực 
chuyên nghiệp đa kênh của mình, trong 
khi các nhà bán lẻ giày dép và dụng cụ 
thể thao khác gặp vấn đề với việc ngăn 
chặn những người bán trên web như ngôi 
Sao trực tuyến Zappos, Foot Locker đang 


phát triển mạnh trong môi trường bán 
hàng đa kênh. Trong suốt 5 năm qua, 
doanh thu của nhà bán lẻ này tăng 47% và 
lợi nhuận thì tăng gấp ä. 


Nguồn: “Total Retail 2015: Retailers and the Age 
of Disruption," PwÉ, tháng 2/2015, www.pwc. 
com/gx/en/retail+consumer-publications/ 
global-multi-channel-consumer-survey/ 
assest/pdf/total-retail-2015.pdf; Sarah 
Halzack,“0nline or In-store? How about a little 
of both?” Woshington Post, ngày 28/11/2014, 
pA01;: Christine Brikher, “Good Tidings for 
Retail” Fierce Mobile Retdil, ngày 4/8/2014, 
www.fierceretail.com/mobileretail/story/ 
how-foot-locker-using-mobile-reach- 
millennials/2014-08-04; Brian Sozzi, “Foot 
Locker Transtorming its store as it seeks to 
keep sales on fire,” The Street, ngày 17/5/2015, 
www.thestreet.com/story/15081277/1/foot- 
locker-transforming-its-store-as-Ït-seeks- 
to-keep-sales-on-fire.html; Matt 
“Foot Locker Races to over 49% Domestic 


Lindner, 


Online Sales Growth in Q2,“ Internet Retgiler, 
ngày 21/8/2015, Wwww.internetretailer. 
com/2015/08/21/foot-locker-races-over- 
“&0-domestic-online-sales-growth-q2; www. 
†ootlocker-inc.com và www.footlocker.com, 
truy cập tháng 10/2018. 


Thị phần ngày càng gia tăng trong doanh thu trực tuyến đang thuộc về các nhà bán lẻ đa 


kênh, những người thành công trong việc dung hợp giữa thế giới thực và thế giới ảo. Những 


người vận hành cửa hàng vật lý đang có kinh nghiệm đáng kể về sự thành công của kỹ thuật 


số, trong khi các doanh nghiệp trực tuyến bao gồm cả Amazon đang mở rộng hệ thống cửa 


hàng trưng bày, cửa hàng pop-up và những cách thức khác để đáp ứng người mua sắm trực 
tiếp. Một nhà phân tích nói: “Đa kênh là một thực tế mới với tất cả các nhà bán lẻ, bất kể 


họ có gắn kết hay không. Nếu bạn sẵn sàng ở nơi mà người tiêu dùng tìm kiếm bạn, điều 
đó thật tuyệt. Nếu không, bạn sẽ mất một khách hàng nào đó. Những nhà bán lẻ thuần trực 
tuyến thiếu mức độ gắn kết cao mà chỉ những trải nghiệm tại cửa hàng mới có thể mang lại. 
Những nhà bán lẻ thuần trực tiếp không đem đến những trải nghiệm duyệt thông tin thoải 


mái mà người tiêu dùng tối ưu hóa để tạo nên hành trình mua sắm của mình.”?2 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 


Ví dụ, Macys nhận thấy khách hàng mua sắm qua nhiều kênh mua giá trị gấp 8 lần 
những người mua sắm chỉ qua một kênh. Macys cam kết với việc thúc đẩy thông qua hệ 
thống cửa hàng, nơi mà mọi thứ sớm muộn rồi cũng bị thu hẹp, theo đó hệ thống này 
mở một Ideal Lab ở San Francisco để sản xuất những ý tưởng mới về công nghệ mua 
sắm trực tuyến. Và hệ thống này đã mở một trung tâm toàn diện rộng hơn 396.000m? ở 
Tulsa, Oklahama, theo đó có thể vận chuyển 325.000 đơn đặt hàng mỗi ngày. Macy5 gần 
đây cũng giới thiệu một chức năng mở rộng tìm kiếm hình ảnh cho ứng dụng điện thoại 
của hệ thống và 300.000 người theo dõi của nhà bán lẻ này có thể mua sắm trực tiếp qua 
Instagram. Macys từng thực hiện việc giao hàng trong cùng ngày tới 17 thị trường trên toàn 
nước Mỹ. Trưởng bộ phận đa kênh của Macys nói: “Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho 
những người mua sắm trải nghiệm tốt nhất theo cách họ lựa chọn tương tác với chúng tôi: 


điện thoại, máy tính để bàn, cửa hàng hoặc tất cả các hình thức đó với nhau."?9 


Vai trò quan trọng của công nghệ bán lẻ đang gia tăng 


Khi mua sắm đa kênh trở thành một thông lệ, công nghệ bán lẻ trở nên cực kỳ quan trọng 
như một công cụ để cạnh tranh. Những nhà bán lẻ cấp tiến đang sử dụng công nghệ thông 
tin và hệ thống phần mềm tiên tiến để thực hiện dự báo tốt hơn, điểu chỉnh chi phí tổn 
kho, tương tác điện tử với nhà cung cấp, gửi thông tin giữa các cửa hàng và thậm chí bán 
cho khách hàng ngay trong cửa hàng. Họ đã chấp nhận các hệ thống tỉnh vi để thực hiện 
việc kiểm tra, theo dõi rồn kho RFID, giải quyết hàng hóa, chia sẻ thông tin và tương tác 
với khách hàng. 

Có lẽ những tiến bộ đáng chú ý nhất trong công nghệ bán lẻ liên quan đến cách mà 
những nhà bán lẻ kết nối với khách hàng của mình. Vì những mối quan tâm này trong mua 
sắm trực tuyến và qua di động đã làm thay đổi hành vi và kỳ vọng của khách hàng mua lẻ, 
một phạm vi rộng lớn những nhà bán lẻ tại cửa hàng đang sáp nhập với nhau trong thế giới 
kỹ thuật số và thế giới vật chất để tạo nên môi trường bán lẻ mang tính trải nghiệm của thập 
kỷ mới. Ví dụ, tại một cửa hàng kiểu mẫu hàng đầu của AT8¿ZT' ở Chicago, khách hàng có 
thể ngổi tại bất cứ trạm nào trong số hàng chục trạm, lấy mẫu ứng dụng điện thoại và thiết 
bị điện tử mới nhất. Các cộng tác viên tay cầm iPad rất nhiệt tình hòa nhập với khách hàng, 
nói về công nghệ và tư vấn giúp đỡ khách hàng. Với 130 màn hình kỹ thuật số và màn hình 
video treo tường cao 5,4m, mọi khía cạnh của không gian mở được thiết kế để gắn kết với 
khách hàng về công nghệ và dịch vụ không dây tương lai và để họ trải nghiệm hiệu ứng của 
các thiết bị và dịch vụ của AT&ZT tới cuộc sống của họ. Giám đốc bán lẻ của AT8ZT nói: 


“Nó giống như là bước chân vào trang web.””! 


Nhiều công nghệ tiên tiến khác đang tìm đường vào phòng trưng bày bán lẻ. Một 
trong số đó là công nghệ đèn hiệu, kết nối bluetooth kết nối với khách hàng thông qua các 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


637 


B38 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


#Công nghệ bán lẻ: Các nhà bán lẻ đang thử nghiệm công 


nghệ thực tế ảo để thúc đấy trải nghiệm mua sắm tại cửa 
hàng. Tại cửa hàng North Face ở Mahatta, khách hàng có thể 
mang tai nghe thực tế ảo giúp họ hình dung được trải nghiệm 
ngoài trời từ xa, ví dụ như một cú nhảy mạo hiểm từ vách đá 
cao 128m. 

The Washington Post / Êontributor 


thiết bị di động thông minh vì họ mua sắm ở quanh cửa 
hàng. Ví dụ, khách hàng được chọn tham gia bước vào 
cửa hàng của Macy§, tín hiệu đèn hiệu đánh thức ứng 
dụng trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh 
của họ, theo đó sẽ chào mừng khách hàng, nhắc nhở họ 
về những phần thưởng, thỏa thuận, chiết khấu, những 
khuyến nghị mang tính cá nhân liên quan đến địa điểm 
cụ thể của cửa hàng. Công nghệ cũng có thể liên kết việc 
duyệt thông tin tại nhà và ở cửa hàng, nếu khách hàng 
thích một sản phẩm nhất định trên trực tuyến, ứng dụng 
có thể nhắc họ về nơi có thể tìm thấy sản phẩm tại cửa 
hàng, bật lên cửa sổ trình chiếu video ngắn gọn về sản 
phẩm và có thể gửi một giao dịch duy nhất dành cho 
bạn. Mục tiêu là để gắn kết với những khách hàng mang 
tính xã hội và yêu công nghệ của Macys giống như một 


người cộng sự tin cậy và cá nhân hóa trải nghiệm mua 


sắm tại cửa hàng của họ.”? 

Những nhà bán lẻ khác đang trải nghiệm với z zế ảo để củng cố trải nghiệm mua 
sắm tại cửa hàng. Ví dụ, khách hàng tại cửa hàng North Face ở Manhattan có thể mang 
tai nghe thực tế ảo giúp họ hình dung được trải nghiệm trượt tuyết, leo núi từ xa hoặc nhảy 
tại địa điểm nào đó — nơi họ có thể trải nghiệm cú nhảy mạo hiểm từ vách đá cao 128m, 
tất cả đều sử dụng hộp số của North Face. Khách hàng của Marriot có thể đeo kính bảo hộ 
thực tế ảo để hình dung về các chuyến du lịch ở Hawai hoặc London. Intel đã phát triển 
một phòng thay đồ thông minh theo đó những người mua sắm có thể thay đổi trang phục 
và màu sắc bằng một cái vẫy tay. Và nhà sản xuất ô tô Audi đang thử nghiệm thực tế ảo 
trong các trung tâm trưng bày. Khách hàng sử dụng iPad để lựa chọn mẫu Audi và cá nhân 
hóa từng thành phần, từ loại động cơ và bánh xe tới màu sắc xe và nội thất bên trong. Sau 
đó họ đeo tai nghe để trải nghiệm ánh sáng, âm thanh của chiếc xe được cá nhân hóa trong 
thực tế ảo. Họ có thể di chuyển vòng quanh chiếc xe, mở thân xe và cửa, kiểm tra mui xe và 
ngồi vào ghế lái. Mặc dù lúc này để triển khai các công nghệ thực tế ảo là điểu không hể dễ 


dàng và đắt đỏ, chúng vẫn nắm giữ tiểm năng thú vị cho tương lai.?3 
Bán lẻ xanh 


Các nhà bán lẻ ngày nay đang ngày càng thực hành những hoạt động cho một môi trường 
phát triển bền vững. Họ đang làm xanh các cửa hàng và các hoạt động, truyền bá những 
sản phẩm có trách nhiệm với môi trường hơn, khởi động các chương trình để giúp khách 


KŠ/GROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 8ä9 


hàng trở nên có trách nhiệm hơn và làm việc với các đối tác kênh để giảm sự ảnh hưởng 


của họ tới môi trường. 


Ở mức độ cơ bản nhất, hầu hết những nhà bán lẻ lớn nhất đang khiến cho các cửa 


hàng của họ thân thiện với môi trường hơn thông qua các thiết kế, xây dựng và vận hành 


bển vững. 3Ví dụ với chiến lược bền vững “Con người và hành tỉnh tích cực”, mục tiêu 
dài hạn của nhà bán lẻ trang thiết bị nội thất nhà ở IKEA là trở thành 100% bền vững.* 


Chiến lược “Con người và hành tỉnh tích cực” bắt đầu bằng việc tạo cho 328 cửa hàng khổng 


lồ của IKEA ở 28 quốc gia trở nên hiệu quả và độc lập về năng lượng hơn. Để tạo năng lượng 


cho các cửa hàng của mình, [KEA đã cam kết sở hữu và vận hành 224 turbin gió cũng như lắp 


đặt 700.000 tấm pin năng lượng mặt trời, 90% các cửa hàng ở Mỹ của nhà bán lẻ này đã có 


tấm pin năng lượng mặt trời. Đến năm 2020, IKEA sẽ vận hành năng lượng càng nhiều càng 


tốt từ những nguồn có thể tái tạo. Bên trong các cửa hàng của mình, [KEA chỉ sử dụng các đèn 


led hiệu quả về năng lượng. Hầu hết các cửa hàng cũng phân loại thức ăn thừa từ những nhà 


hàng bên trong cửa hàng để ủ phân hoặc gửi đi các trung 
tâm xử lý để chế biến thành thức ăn cho gia súc hoặc tạo 
khí gas để cung cấp năng lượng cho ô tô và xe buýt. Một 
vài cửa hàng IKEA giới thiệu các trung tâm tái chế những 
sản phẩm như giấy và nhựa, bóng đèn, pin và các thiết bị 
đã hết vòng đời sử dụng. 

Các nhà bán lẻ cũng đang làm xanh danh mục sản 
phẩm của mình. Ví dụ, IKEA giờ chỉ bán các sản phẩm đèn 
LED trong cửa hàng của mình, và gia tăng các sản phẩm 
trang thiết bị nội thất được làm từ cotton, gỗ và các vật 
liệu khác có tính tái tạo và bển vững. Các nhà cung cấp của 
TKEA cũng phải tuân theo mã tiêu chuẩn bền vững cung 
ứng IWAY của nhà bán lẻ này. Mục tiêu của I[KEA là tất cả 
các sản phẩm trang thiết bị nội thất trong nhà được làm từ 
vật liệu tái tạo, tái chế. Công ty tuyên bố: “Tại IKEA, bền 
vững là triết lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để 
đảm bảo rằng chúng tôi có ảnh hưởng tích cực đến con 
người và hành tinh.” 

Nhiều nhà bán lẻ cũng khởi động các chương trình 
giúp người tiêu dùng đưa ra những quyết định có trách 
nhiệm hơn với môi trường. Chương trình “Easy on the 
Planet” của Staple “dễ dàng hơn để tạo sự khác biệt” bằng 
cách giúp đỡ khách hàng xác định những sản phẩm xanh 


PEOPLE & 
PLANET 
POSITIVE 


IKEA Group Sustainability 
Direction for 2020 


#Bán lẻ xanh: Với chiến lược bền vững “Con người và 
hành tỉnh tich cực”, mục tiêu dài hạn của nhà bán lẻ trang 
thiết bị nội thất nhà ở IKEA là trở thành 100% bền vững, 
cả trong hoạt động vận hành và trong các sản phẩm mà 
hãng bày bán. 

Inter IKEA Systems B.V. 


EÄ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


640 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


bán trong các cửa hàng và tái chế các hộp máy in, điện thoại di động, máy tính và những 
sản phẩm công nghệ văn phòng khác. Staple đã tái chế khoảng 30 triệu hộp máy in và 4,5 
triệu kg đổ công nghệ cũ mỗi năm.?” 

Cuối cùng, nhiều nhà bán lẻ lớn đang hợp lực với các nhà cung cấp và nhà phân phối 
để tạo ra sản phẩm, hệ thống phân phối và đóng gói bền vững thân thiện hơn với môi 
trường. Ví dụ, Amazon.com làm việc chặt chẽ với nhiều nhà sản xuất các sản phẩm mà họ 
bày bán nhằm giảm thiểu và đơn giản hóa bao bì. Dựa trên những sáng kiến cải thiện môi 
trường của mình, WaÌmart đã sử dụng sức mua lớn của mình để thúc giục đội quân các nhà 
cung cấp cải thiện tác động và hoạt động môi trường của họ. Nhà bán lẻ này đã phát triển 
chỉ số sản phẩm bền vững nhằm đánh giá các nhà cung cấp của mình. Họ lên kế hoạch 
chuyển hóa chỉ số này thành hệ thống xếp hạng đơn giản hơn cho người tiêu dùng để giúp 
họ đưa ra những lựa chọn mua thân thiện hơn với môi trường. 

Bán lẻ xanh đang mang lại lợi thế cả về doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động bán lẻ. 
Các hoạt động bển vững giúp tăng doanh thu của nhà bán lẻ bằng việc thu hút khách hàng 
tìm kiếm và ủng hộ những người bán và sản phẩm thân thiện với môi trường. Nó cũng 
giúp tăng lợi nhuận bằng cách giảm chỉ phí. Ví dụ như nỗ lực của Amazon.com trong việc 
giảm bao bì đã làm tăng sự thuận tiện cho các khách hàng và loại bỏ “những cơn thịnh nộ 
về bao gói”, đồng thời tiết kiệm được chỉ phí đóng gói. Hay những tòa nhà tiết kiệm năng 
lượng hơn của [KEA không chỉ thu hút khách hàng và bảo vệ hành tỉnh, mà còn giúp vận 
hành với chỉ phí ít hơn. 


Sự mở rộng toàn cầu của các nhà bán lẻ lớn 


Các nhà bán lẻ với hình thức độc nhất và định vị thương hiệu rõ nét đang ngày càng mở rộng 
quy mô sang những quốc gia khác. Nhiều nhà bán lẻ đang định hướng quốc tế để thoát khỏi 
thị trường nội địa đã bão hòa. Trong những năm qua, một số nhà bán lẻ khống lồ của Mỹ, 
ví dụ như McI2onald$s và ÑWalmart đã thống trị toàn cầu nhờ năng lực marketing vượt trội. 

Tuy nhiên, một vài nhà bán lẻ Mỹ vẫn tụt hậu đáng kể so với các công ty châu Âu và 
châu Á khi mở rộng ra toàn cầu. Mặc dù 9 trong số 20 nhà bán lẻ lớn nhất thế giới là các 
công ty của Mỹ, chỉ 6 trong số đó đã mở rộng hoạt động ngoài khu vực Bắc Mỹ (Walmart, 
Home Depot, Walgreens, Amazon, Costco và Best Buy). Trong số 11 nhà bán lẻ không 
phải của Mỹ thuộc 20 nhà bán lẻ hàng đấu thế giới, 10 nhà bán lẻ đã có cửa hàng ở ít nhất 
10 quốc gia. Các nhà bán lẻ nước ngoài đã vươn ra toàn cầu bao gồm Carrefour, Groupe 
Casino và Groupe Auchan của Pháp, chuỗi Metro, Lidl và Aldi của Đức, Tesco của Anh và 
Seven & L. của Nhật Bản.® 


Bán lẻ quốc tế chứa đựng cả thách thức lẫn cơ hội. Các nhà bán lẻ có thể đối mặt với 
môi trường bán lẻ khác biệt đáng kể ở các quốc gia, lục địa và nền văn hóa khác nhau. Chỉ 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 641 


thích nghỉ với sự vận hành của quốc gia sở tại là không đủ để tạo ra sự thành công ở nước 


ngoài. Thay vào đó, khi vươn ra toàn cẩu, các nhà bán lẻ phải hiểu và đáp ứng nhu cầu của 


thị trường địa phương. 


BẢN BUỒN Dhrto o6 So. 0c ỜNG soạn vì 8h V4 ân tư TS 0 9 


Bán buôn bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán sản 
phẩm và dịch vụ cho những người mua để bán lại hoặc sử dụng vào 
mục đích kinh doanh. Các doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào hoạt 
động bán buôn được gọi là nhà bán buôn. 

Nhà bán buôn chủ yếu mua từ các nhà sản xuất và bán hàng chủ 
yếu cho nhà bán lẻ, khách hàng công nghiệp và những nhà bán buôn 
khác. Kết quả là, nhiều nhà bán buôn quan trọng nhất và lớn nhất 
không được người tiêu dùng biết đến. Ví dụ, bạn có biết về McKesson 
với mức doanh thu khủng đạt 179 tỷ đô-la là nhà cung cấp dịch vụ sức 
khỏe đa dạng, cũng là nhà bán buôn lớn nhất nước Mỹy về các sản phẩm 
dụng cụ và cung ứng thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại nhà, chăm 
sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hoặc bạn có biết đến nhà bán buôn Arrows 
Electronics cung ứng 23 tỷ đô-la các con chip máy tính, tụ điện, cấu 
phần máy tính và điện tử khác cho hơn 100.000 nhà sản xuất thiết bị 
gốc và các khách hàng thương mại qua mạng lưới toàn cầu tại hơn 460 
địa điểm trải khắp hơn 56 quốc gia? Và bạn có thể chưa bao giờ nghe 
về một công ty tên là Grainger được định giá cao bởi hơn 2 triệu khách 
hàng tổ chức và doanh nghiệp tại hơn 150 quốc gia.”” 

Có lẽ Grainger là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường mà bạn chưa bao 


.¡ _ Lời tác giả: Trong khi các nhà bán lẻ 


chủ yếu bán sản phẩm và dịch vụ trực 
tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng vì 
mục tiêu tiêu dùng cá nhân, các nhà 
bán buôn chủ yếu bán cho những 
người mua để bán lại hoặc để sử dụng 
cho mục đích kinh doanh. Vì nhà bán 
buôn vận hành ở hậu trường, phần lớn 
họ không được người tiêu dùng cuối 
cùng biết đến. Nhưng họ rất quan 
trọng đối với các khách hàng doanh 
nghiệp. 


Bán buôn 
Tất cả các hoạt động bán sản phẩm và dịch 
vụ cho những người mua để bán lại hoặc sử 
dụng vào mục đích kinh doanh. 


Nhà bán buôn 
Doanh nghiệp tham gia chủ yếu vào các hoạt 
động bán buôn. 


giờ nghe nói đến. Doanh nghiệp trị giá 10 tỷ đô-la này chào bán 1,5 triệu sản phẩm bảo trì, 
sửa chữa và vận hành (MRO) từ 4.800 nhà sản xuất tới hơn 2 triệu khách hàng. Thông qua 
mạng lưới chi nhánh, trung tâm dịch vụ, nhân viên bán hàng, các trang truyền thông xã hội, 
trang trực tuyến và catalog, Grainger gắn kết khách hàng với các nhà cung ứng mà họ cần để 
đảm bảo cơ sở hạ tầng vận hành thông suốt — mọi thứ từ bóng đèn, chất tẩy rửa, bu lông và 
đai ốc, mô tô điện, van, công cụ điện, thiết bị thí nghiệm và các thiết bị an toàn. Grainger có 
gần 670 chi nhánh, 34 trung tâm đặt tại địa điểm phân phối chiến lược, hơn 25.000 nhân 
viên, các trang di động và trang web sáng tạo xử lý hơn 140.000 giao dịch mỗi ngày. Khách 
hàng của Grainger bao gồm các tổ chức từ nhà máy, ga ra, cửa hàng tạp hóa đến trường học 
và các căn cứ quân sự. 

Grainger hoạt động dựa trên một tuyên bố giá trị đơn giản: giúp khách hàng tìm kiếm và 
mua các sản phẩm MRO dễ dàng hơn với chỉ phí ít hơn. Doanh nghiệp bắt đầu với hình thức 


EÄ /CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


842 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


#Bán buôn: Nhiều nhà bán buôn quan trọng nhất và lón 


nhất, chẳng hạn như Grainger, không được người tiêu dùng 


cửa hàng “một điểm đến” phục vụ cho mọi nhu cầu liên quan 
đến vận hành các thiết bị và cơ sở hạ tầng. Ở cấp độ rộng hơn, 
Grainger xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng 
cách hỗ trợ họ tìm ra giải pháp cho các vấn đề MRO. Với vai 
trò cố vấn, các nhân viên bán hàng của Grainger hỗ trợ khách 
hàng mọi công đoạn từ nâng cao trình độ quản lý chuỗi cung 
ứng đến giảm lượng hàng tồn kho và sắp xếp lại các hoạt động 
kho bãi. 

Vậy tại sao bạn lại chưa bao giờ nghe nói đến 
Graipner? Có lẽ đó là vì doanh nghiệp này hoạt động 


cuối cùng biết đến. Tuy nhiên, họ lại rất nổi tiếng và được _ trong thế giới vật tư MRO không lấy gì làm hấp dẫn cho 


định giá cao bởi những khách hàng doanh nghiệp màho lắm, nhưng nó lại quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, 


phục vụ. 
TUP / Alamy Stock Photo 


dù không hể quan trọng đối với người tiêu dùng. Hơn thế 
nữa, đó là vì Grainger là một nhà bán buôn. Và giống như 
hầu hết những nhà bán buôn khác, doanh nghiệp này vận 
hành ở hậu trường, chủ yếu bán cho các doanh nghiệp. 


Tại sao các nhà bán buôn lại quan trọng với người bán? Ví dụ, tại sao một nhà sản 


xuất lại bán thông qua các nhà bán buôn hơn là trực tiếp bán cho nhà bán lẻ hoặc người 


tiêu dùng) Đơn giản vì nhà bán buôn tăng thêm giá trị bằng việc thực hiện một hoặc nhiều 


chức năng sau đây: 


Bán hàng uà quảng bá: Lực lượng bán hàng của nhà bán buôn giúp nhà sản xuất 
tiếp cận nhiều khách hàng nhỏ với chi phí thấp. Các nhà bán buôn có nhiều mối 
quan hệ thường được tin cậy hơn là những nhà sản xuất ở xa. 

Mua bàng uà xây dựng danh mục sẩn pbẩm: Các nhà bán buôn có thể lựa chọn 
những sản phẩm và xây dựng danh mục cẩn thiết cho khách hàng, nhờ đó tiết kiệm 
được rất nhiều việc không cẩn thiết. 

Đặt bàng uúi số lujng lớn rồi chìa nhỏ (PUÌÈ breabing): Các nhà bán buôn tiết kiệm 
tiền cho khách hàng của mình bằng việc mua sản phẩm với số lượng lớn và sau đó 
chia thành các số lượng nhỏ. 

1u èbo: Các nhà bán buôn dự trữ hàng hóa, do đó làm giảm chỉ phí tổn kho và 
rủi ro cho nhà cung ứng và khách hàng. 

Vận chuyển: Các nhà bán buôn có thể chuyển hàng cho người mua nhanh hơn vì 
họ ở gần người mua hơn nhà sản xuất. 

Ti chứnh: Các nhà bán buôn tài trợ cho khách hàng của mình bằng cách cung cấp 
tín dụng, tài trợ nhà cung ứng bằng cách đặt hàng sớm và trả tiền đúng thời hạn. 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN |_ 643 


® 2u ri ro: Các nhà bán buôn gánh chịu rủi ro thông qua việc gắn nhãn mác và 


chịu các chi phí của việc trộm cắp, thiệt hại, hư hỏng và lỗi thời. 


® Thông tín thị trường: Các nhà bán buôn cung cấp thông tin về đối thủ cạnh tranh, 


sản phẩm mới và phát triển giá cả cho nhà cung cấp và khách hàng. 


©_ Dịcj uụ quản lý 0à tư 0ấu: Các nhà bán buôn thường giúp các nhà bán lẻ đào tạo 


nhân viên bán hàng, cải thiện trưng bày bài trí cửa hàng, thiết lập hệ thống kiểm 


soát kế toán và tổn kho. 


Các loại hình nhà bán buôn 


Các nhà bán buôn được chia thành 3 nhóm chính (xem Bảng 13.3): zà báø #uôn tường 


mại, môi giới UÀ 4! Ùý, cbi nhánh uà uăn phòng của nhà bán lẻ uà nhà sản xuất. Nhà bán 


buôn thương mại là nhóm lớn nhất, chiếm khoảng 50% toàn ngành bán buôn. Nhà bán 


buôn thương mại có 2 dạng chính: nhà bán buôn đầy đủ dịch vụ và nhà bán buôn dịch 


vụ hạn chế. Nà bán buôn đjcb ụ đ# đj cụng cấp dịch vụ trọn gói, trong khi đó 7à bán 


buôn dịch uụ giới bạn cụng cấp dịch vụ hạn chế cho nhà cung cấp và khách hàng. Nhà bán 


buôn dịch vụ hạn chế khác nhau sẽ thực hiện các chức năng chuyên biệt khác nhau trong 


kênh phân phối. 

Môi giới và dạ; Ùý khác với nhà bán buôn thương mại ở 2 điểm: Họ 
không có quyền sở hữu đối với hàng hóa và chỉ thực hiện một vài chức 
năng. Giống như nhà bán buôn thương mại, nhìn chung họ chuyên 
biệt hóa theo dòng sản phẩm hoặc theo khách hàng. Nhà môi giới đưa 
người bán và người mua lại gần nhau và hỗ trợ trong quá trình đàm 
phán. Đại lý đại diện cho người mua và người bán trên cơ sở lâu dài 
hơn. Đại ý của nhà sản xuất (hay còn gọi là đz¡¿ điện của nhà sản xuấĩ) 
là loại hình đại lý bán buôn phổ biến nhất. Loại hình bán buôn lớn thứ 
ba là c¿ øbánb uà uăn phòng của nhà bán lẻ uà aihà sẩn xuất của chính họ 
chứ không thông qua các nhà bán buôn độc lập. 


Các quyết định marketing của nhà bán buôn 


Ngày nay các nhà bán buôn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày 
càng gia tăng, khách hàng yêu cầu nhiều hơn, các công nghệ mới và 
ngày càng nhiều chương trình mua trực tiếp của những người mua bán 
lẻ, người mua tổ chức và người mua công nghiệp lớn. Kết quả là, họ 
đã có cách nhìn mới trong chiến lược marketing của mình. Cũng như 
người bán lẻ, các quyết định marketing bao gồm quyết định phân đoạn 
thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị, và 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Nhà bán buôn thương mại 
Đơn vị bán buôn độc lập trong đó có quyền 
sở hữu các sản phẩm mà họ mua bán. 


Người môi giới 
Nhà bán buôn không sở hữu sản phẩm, có 
chức năng là mang người mua và người 
bán lại với nhau cũng như trợ giúp nhau 
trong hoạt động thương thuyết. 


Đại lý 
Nhà bán buôn đại diện cho người bán hoặc 
người mua trong khoảng thời gian tương 
đối dài hạn, thực hiện một số it các hoạt 
động và không có quyền sở hữu sản phẩm. 


Chi nhánh và văn phòng của nhà bán lẻ 

và nhà sản xuất 

Tự bán buôn hoặc tự mua buôn độc lập 

chứ không thông qua các nhà bán buôn 
độc lập khác. 


Bá, | 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Bảng 1ä.5 Các loại hình bán buôn chính 


Loại hình 


Nhà bán buôn thương mại 


Nhà bán buôn dịch vụ đầy đủ 


Thương gia bún buôn 


Nhà phân phối công nghiệp 


Nhà bán buôn dịch vụ hạn chế 


Nhà bón buôn thu tiền mặt và người 
mua tự vận chuyển hùng 


Nhà bón buôn giao hàng 


Trung gian bún buôn (drop shipper}] 


Bán buôn trọn gói (rock jobber) 


Hợp tác xã của nhà sản xuất 


Nhà bún buôn đặt hàng qua thư 
hoặc web 


Doanh nghiệp sở hữu độc lập đối với tất cả hàng hóa mà họ mua bán. Có nhà bán buôn dịch 
vụ đầy đủ và nhà bán buôn dịch vụ hạn chế. 


Cung cấp đầy đủ dịch vụ: dự trữ hàng hóa, duy trì lực lượng bán hàng, cung cấp tín dụng, vận 
chuyển hàng, hỗ trợ quản lý. Các nhà bán buôn dịch vụ đầy đủ bao gồm thương gia bán buôn 
và nhà phân phối công nghiệp. 


Chủ yếu bán cho các nhà bán lẻ và cung cấp đầy đủ dịch vụ. Nhìn chung nhà bán buôn thương 
mại bán rất nhiều dòng hàng, trong khi đó nhà bán buôn theo dòng sản phẩm chỉ bán sâu 
một hoặc hai dòng sản phẩm. Nhà bán buôn chuyên môn hóa chỉ bán một dòng sản phẩm. 

Bán hàng cho nhà sản xuất nhiều hơn là nhà bán lẻ. Cung cấp một số dịch vụ như dự trữ hàng, 


cung cấp tin dụng và vận chuyển. Có thể bán nhiều loại mặt hàng, hoặc tập trung một vài loại 
mặt hàng hoặc chỉ chuyên biệt vào một loại mặt hàng. 


Cung cấp ít dịch vụ hơn nhà bán buôn dịch vụ đầy đủ. Các nhà bán buôn dịch vụ hạn chế 
thường có một vài loại sau: 


Chỉ bán hạn chế dòng sản phẩm tiêu dùng nhanh, bán cho các nhà bán lẻ để lấy tiền mặt, 
thường không thực hiện vận chuyển hàng. 


Chủ yếu thực hiện việc bán hàng và giao hàng. Bán hạn chế dòng sản phẩm, tập trung bán 
các dòng sản phẩm tương đối dễ hỏng như sữa, bánh mỳ, đồ ăn nhanh và bán lấy tiền mặt 


ngay khi giao tới siêu thị, cửa hàng tạp hóa nhỏ, bệnh viện, nhà hàng, quán cà phê trong nhà 
máy hoặc khách sạn. 


Không lưu kho và xử lý sản phẩm. Ngay khi nhận đơn đặt hàng, trung gian bán buôn sẽ chọn 
một nhà sản xuất, nhà sản xuất này sau đó sẽ trực tiếp vận chuyển sản phẩm đến khách 
hàng. Trung gian bán buôn hoạt động trong những ngành mua bán khối lượng nhiều như 
than, gỗ và thiết bị hạng nặng. 


Phục vụ các nhà bán lẻ tạp hóa và thuốc men, hầu hết không phải là thực phẩm. Nhà bán 
buôn trọn gói sẽ cho xe tải chở hàng tới các của hàng, tại đó người giao hàng sẽ bài tri đồ 
chơi, sách, linh kiện công nghiệp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp cùng nhiều thứ 
khác. Nhà bán buôn trọn gói đỉnh giá sản phẩm, giữ sản phẩm tươi mới, hố trí cách trưng bày 
tại điểm bán và theo dõi các thông số tồn kho. 


Thành viên là các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nông dân, tập hợp nông sản để bán ra 
thị trường địa phương. Hợp tác xã của nhà sản xuất thường nỗ lực cải thiện chất lượng sản 
phẩm và quảng bá thương hiệu hợp tác xã, ví dụ như nho khô SunMaid, cam Sunkist, hạt dê 
Diamond. 


Gửi catalog hoặc duy trì trang web cho các nhà bán lẻ, người sử dụng công nghiệp hoặc 
khách hàng tổ chức. Họ thường bán trang sức, mỹ phẩm, thức ăn đặc sản hoặc các món 
hàng nhỏ. Khách hàng chính của họ là các công ty ở những nơi xa xôi hẻo lánh. 


KÄ /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


Loại hình 


Môi giới và đại lý 


Môi giới 


Đại lý 


Đại diện của nhà sản xuất 


Đại lý bón hùng 


Đại lý mua hàng 


Bón buôn nhận hoa hồng 


Chỉ nhánh và văn phòng của nhà 
sản xuất và nhà bán lẻ 


Chỉ nhánh hoặc văn phòng 
bán hàng 


Văn phòng mua hàng 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | B4B 


Không có quyền số hữu sân phẩm. Chức năng chính là hỗ trợ mua và bán qua đó hưởng hoa 
hồng trên giá bán. Nhìn chung chuyên biệt hóa theo dòng sản phẩm hoặc loại khách hàng. 


Kết nối người mua và người bán vái nhau và hỗ trợ trong đàm phán thương thuyết. Người môi 
giới được bên thuê môi giới trả tiền và không thực hiện dự trữ, không liên quan đến tài chính 


hiểm, môi giới chứng khoán. 
Đại diện cho bên mua hoặc bên bán trên cơ sở lâu dài hơn nhà môi giới. Có 4 dạng: 


Đại diện cho hai hoặc nhiều nhà sản xuất các dòng sản phẩm bổ trợ cho nhau. Thường thấy 
trong các lĩnh vực thời trang, nội thất, đồ điện tử. Đại diện của nhà sản xuất thường được 
các nhà sản xuất nhỏ thuê vì những nhà sản xuất này không có khả năng tự thành lập lực 
lượng bán hàng riêng và các nhà sản xuất lớn thuê, họ sử dụng đại lý để mở những lãnh thổ 
bán hàng mới hoặc bao phủ những lãnh thổ mà không thể hỗ trợ cho đội ngũ bán hàng làm 
việc toàn thời gian. 

Có thẩm quyền theo hợp đồng để bán toàn hộ sản phẩm của một nhà sản xuất nào đó. Đại 
lý bán hàng hoạt động như bộ phận bán hàng và có ảnh hưởng lớn đến giá cả, điều khoản và 
điều kiện bán hàng. Hình thức này thường được thấy trong các lĩnh vực sản phẩm dệt may, 
thiết bị và máy móc công nghiệp, than đá và than cốc, hóa chất, kim loại. 


Nhìn chung có mối quan hệ lâu dài với người mua và thực hiện hoạt động mua cho họ, thường 
là nhận hàng, giám sát hàng, lưu kho, vận chuyển hàng tới người mua. Đại lý mua hàng giúp 
người mua có được sản phẩm tốt nhất với mức giá tốt nhất. 


Có quyền sở hữu với sản phẩm và thương thuyết bán hàng. Hình thức này thường được các 
nông dân sử dụng trong marketing nông nghiệp do họ không muốn tự bán sản phẩm của 
mình. Nhà bán buôn nhận hoa hồng cho xe tới lấy hàng, chổ đến chợ trung tâm, bán với giá 
tốt nhất, trừ đi hoa hồng và chỉ phí, số tiền còn lại đưa cho nhà sản xuất. 


Hoạt động bán buôn do chính người bán hoặc người mua điều hành, thay vì được điều hành 
bởi nhà bán buôn độc lập. Những chỉ nhánh và văn phòng riêng biệt có thể được thành lập để 
chuyên thực hiện chức năng mua hoặc bán. 


Do nhà sản xuất lập ra để cải thiện việc kiểm soát hàng tồn kho, bán hàng và truyền thông, 
kích thích tiêu thụ. Ghi nhánh bán hàng có thể dự trữ hàng hóa và thường thấy ở các ngành 
như gỗ, thiết bị và linh kiện ô tô. Văn phòng bán hàng không dự trữ hàng hóa thường được 
thấy ở thị trường hàng khô và tạp hóa. 


Thực hiện vai trò tương tự như môi giới hoặc đại lý nhưng là một phần của tổ chức người 
mua. Nhiều nhà bán lẻ thiết lập văn phòng mua hàng tại các trung tâm thị trường lớn như 
New York và Chicago. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


846 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


hệ thống marketing hỗn hợp — sản phẩm và danh mục sản phẩm, giá cả, quảng bá và phân 
phối (xem Hinh 13.2). 


Các quyết định phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, khác biệt 
hóa và định vị 


Giống như các nhà bán lẻ, các nhà bán buôn phải phân đoạn và xác định thị trường mục 
tiêu của mình, khác biệt hóa và định vị bản thân một cách hiệu quả — họ không thể phục 
vụ tất cả. Họ có thể lựa chọn một nhóm mục tiêu theo quy mô khách hàng (ví dụ chỉ các 
nhà bán lẻ lớn), loại khách hàng (chỉ các cửa hàng tiện lợi), nhu cầu dịch vụ (khách hàng 
cần cung cấp tín dụng), hoặc các yếu tố khác. Trong mỗi nhóm mục tiêu, họ có thể xác định 
những khách hàng mang lại lợi nhuận hơn, thiết kế hoạt động chào hàng mạnh mẽ hơn và 
xây dựng mối quan hệ tốt hơn. Họ có thể đưa ra hệ thống tái đặt hàng tự động, thiết lập 
hệ thống tư vấn và đào tạo quản lý, hoặc thậm chí tài trợ cho chuỗi tự nguyện. Họ có thể 
khuyến khích những khách hàng ít lợi nhuận bằng cách yêu cầu đơn đặt hàng lớn hơn hoặc 
thêm phí dịch vụ cho các khách hàng nhỏ hơn. 


Hình 13.2 Các chiến lược marketing của nhà bán buôn 


Hẵn hợp marketing 


Chiến lược bán buôn 
của bán buôn 


* Sộ s n Danh mục sản phẩm và : 
Phân đoạn thị trường và p Vì sao hình này lại giống Hình 13.1? Bạn thử 


TU SÀt tên Ý dịch vụ 
xác định thị trường mục ~> ˆ l đoán xem. Giống như nhà bán lẻ, nhà bán 
tiêu của nhà bán buôn Biá bán buôn buôn phải phát triển các chiến lược và hỗn 
Khác biệt hóa và định vị Quảng bá hợp marketing định hướng khách hàng để tạo 
diêhvử „—}| !â giá trị cho khách hàng và nhờ đó có được 
Phân phối (địa điểm) giá trị từ khách hàng. Ví dụ Grainger giúp các 


khách hàng doanh nghiệp của mình “tiết kiệm 


thời gian và tiển bạc bằng cách cung ứng 
* +. những sản phẩm và giải pháp phù hợp giúp 


cho các thiết bị của họ cải thiện và chạy tốt.” 


Tạo giá trị cha các khách hàng bán buôn mục tiêu 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN. | 


Các quyết định marketing hỗn hợp 


Giống như các nhà bán lẻ, các nhà bán buôn phải đưa ra quyết định về danh mục sản phẩm 
và dịch vụ, giá cả, quảng bá và địa điểm phân phối. Nhà bán buôn tăng thêm giá trị cho 
khách hàng thông qua s4 p//Zm, đ;cb uụ mà họ cung cấp. Họ thường phải chịu áp lực rất 
lớn phải bán một dòng sản phẩm đẩy đủ và trong kho phải dự trữ đủ hàng cung cấp ngay 
khi khách cần. Nhưng những hoạt động này đều có thể gây tổn hại tới lợi nhuận. Hiện nay 
các nhà bán buôn đang cố gắng cắt giảm số lượng dòng sản phẩm, chỉ chọn những dòng 
nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Họ cũng tính toán lại dịch vụ nào đóng góp nhiều nhất 
cho việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, dịch vụ nào nên loại bỏ hoặc để 
người mua tự trả tiền. Chìa khóa nằm ở việc tìm ra những dịch vụ được khách hàng mục 
tiêu đánh giá cao nhất. 

Gi4 cả cũng là một quyết định bán buôn quan trọng. Các nhà bán buôn thường cộng 
thêm vào chi phí cho hàng hóa một mức phần trăm tiêu chuẩn và vận hành với một phần 
lợi nhuận biên nhỏ. Vì các khách hàng bán lẻ và khách hàng công nghiệp đối mặt với chỉ 
phí ngày càng gia tăng và áp lực lợi nhuận biên, họ chuyển nó cho nhà bán buôn, tìm kiếm 
mức giá thấp hơn. Nhà bán buôn đến lượt mình có thể cắt giảm lợi nhuận biên của họ ở 
một vài chủng loại sản phẩm để giữ các khách hàng quan trọng. Họ có thể để nghị các nhà 
cung cấp một mức giảm giá đặc biệt trong trường hợp họ có thể biến mức giảm giá này 
thành một mức tăng trong doanh thu của nhà cung cấp. 

Mặc dù gzảøe ö4 có thể quan trọng đối với thành công của nhà bán buôn, hầu hết các 
nhà bán buôn đều không chú trọng đến vấn để này. Họ sử dụng các chương trình quảng 
cáo thương mại, xúc tiến bán hàng, bán hàng cá nhân và PR mà không có kế hoạch và rời 
rạc. Giống như những người làm marketing trên thị trường B2B, nhà bán buôn cần có một 
đội ngũ nỗ lực bán hàng, xây dựng và phục vụ các khách hàng chính. Nhà bán buôn cũng 
cần áp dụng một số kỹ thuật truyền thông phi cá nhân mà nhà bán lẻ đã sử dụng. Họ cần 
phát triển một chiến lược truyền thông tổng thể và tối ưu hóa việc sử dụng các chương trình 
cũng như tài liệu truyền thông của nhà cung cấp. 

Truyền thông xã hội và kỹ thuật số đang đóng một vai trò quan trọng ngày càng lớn 
trong truyền thông của nhà bán buôn. Ví dụ, Grainger duy trì một sự hiện diện tích cực trên 
Facebook, YouTube, Iwitter, LinkedIn và Google+. Doanh nghiệp này cũng cung cấp ứng 
dụng trên điện thoại đa chức năng. Trên kênh You Tube, Grainger liệt kê hơn 500 video về 
các chủ đề từ doanh nghiệp đến sản phẩm và dịch vụ để giảm chỉ phí tồn kho. 

Cuối cùng, hoạt động 2ø øbối (địa điểm) cũng rất quan trọng. Các nhà bán buôn 
phải lựa chọn địa điểm, cơ sở vật chất và những địa điểm khác một cách cẩn trọng. Từng 
có thời nhà bán buôn có thể hoạt động trong khu vực có giá thuê thấp, mức thuế thấp và 


E /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


647 


848 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


chỉ đầu tư một ít cho văn phòng, thiết bị và hệ thống. Tuy nhiên, ngày nay công nghệ phát 
triển vượt bậc, những kiểu hành vi như vậy sẽ dẫn đến một hệ thống lạc hậu cho việc giải 
quyết nguyên vật liệu, quá trình xử lý đơn đặt hàng và vận chuyển. 

Thay vào đó, các nhà bán buôn lớn và tiến bộ ngày nay đã giải quyết vấn để chỉ phí 
gia tăng bằng cách đầu tư vào hệ thống kho bãi tự động và hệ thống công nghệ thông tin. 
Đơn hàng được đặt trực tiếp từ hệ thống thông tin của nhà bán lẻ sang hệ thống của nhà 
bán buôn và sản phẩm được máy móc thiết bị bốc dỡ rồi tự động đưa đến khu vận chuyển 
để xếp hàng. Hầu hết các nhà bán buôn lớn ứng dụng công nghệ để thực hiện công việc kế 
toán, thanh toán, kiểm soát tổn kho và dự báo. Các nhà bán buôn hiện đại đang thích nghỉ 
dịch vụ của mình với nhu cầu của khách hàng mục tiêu và tìm kiếm phương pháp để giảm 
chỉ phí kinh doanh. Họ cũng giao dịch kinh doanh trực tuyến nhiều hơn. Ví dụ, kênh bán 
hàng điện tử của Grainger là kênh tăng trưởng nhanh nhất, giúp Grainger trở thành người 
bán trực tuyến lớn thứ 13 của Mỹ và Canada. Mua hàng trực tuyến và qua di động ngày 


nay chiếm 40% tổng doanh số của nhà bán buôn này. 


Xu hướng trong bán buôn 


Ngày nay các nhà bán buôn phải đối mặt với những thách thức to lớn. Ngành này vẫn 
khá nhạy cảm với một trong những xu hướng lâu đời nhất của nó: nhu cầu về hiệu quả 
ngày càng tăng. Tình trạng kinh tế khó khăn dẫn tới yêu cầu về giảm giá và loại bỏ những 
nhà cung cấp không đem tới giá trị gia tăng dựa trên chỉ phí và chất lượng. Các nhà bán lẻ 
cấp tiến liên tục tìm ra những cách tốt hơn để đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của nhà 
cung cấp và khách hàng của mình. Họ nhận ra lý do tồn tại duy nhất của họ là đem tới giá 
trị gia tăng, và điểu đó chỉ xảy ra khi họ gia tăng hiệu quả và năng suất của toàn bộ kênh 
marketing. 

Với những người làm marketing khác, mục tiêu là xây dựng các mối quan hệ khách 
hàng đem lại giá trị gia tăng. Ví dụ như Sysco — công ty bán buôn thực phẩm cung cấp cho 
hơn 425.000 nhà hàng, trường học, bệnh viện, trường đại học và các khách hàng khác có 
nhu cầu được phục vụ bữa ăn ngoài gia đình.?? 

#Dù là xúc xích từ Reliant Stadium ở Houston, món sandwich kiểu Ý nguyên bản từ Jersey 
Mikes, bánh cua từ khách sạn Hilton hay là món sandwich thịt nguội phô mai ở các quán 
ăn bệnh viện địa phương, có khả năng cao là các nguyên liệu được cung cấp bởi Sysco — nhà 
cung cấp thực phẩm hàng đầu. ŠSysco cung cấp bất cứ thứ gì cần cho việc mở một cơ sở dịch 
vụ ăn uống, từ những hộp hải sản, thịt gà, thịt bò cho tới những túi gạo và mỳ lớn nặng tới 
11kg, hoặc những bình lớn chứa sốt cà chua, hay những túi bao tay nhựa và chất tẩy rửa bát 
đĩa. Điều khiến Sysco mang tới giá trị cho khách hàng của họ chính là vì họ đã cung ứng một 
cách đáng tin cậy, hiệu quả và rẻ hơn so với mong đợi của khách hàng. 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN 


Ví dụ, Lowells — một nhà 
hàng điển hình ở Chợ Pike 
Place (Seattle), tìm thấy mọi 
sản phẩm một cách thuận 
tiện thông qua hệ thống đặt 
hàng trực tuyến của Sysco 
Market. Các đơn hàng được 
xử lý nhanh chóng và chính 


xác ở trung tâm phân phối 

tự động của Sysco. Sau đó, 

Lowell có thể tự theo dõi 

hành trình của từng đơn hàng Sus0g06ipdistiBP 

qua chương trình My Sysco 
Truck hoặc nhờ sự hỗ trợ của 
nhân viên bán hàng và phân phối của Sysco. Sysco liên tục tìm kiếm những cách thức mới để 
gia tăng giá trị và xây dựng lòng tin, như đảm bảo an toàn nhờ khả năng theo dõi sản phẩm, 
lấy nguồn hàng từ các nông trại lớn nhỏ ở địa phương, hay có hệ thống xử lý để đáp ứng nhu 
cầu của những khách hàng mà công việc kinh doanh của họ được đặt trên nền tảng của sự 
bển vững và giá trị cộng đồng. Tóm lại, Sysco tuân thủ theo tôn chỉ của mình: “Những điều 
tốt đẹp đến từ Sysco.” 

Ranh giới khác biệt giữa các nhà bán lẻ lớn và các nhà bán buôn lớn tiếp tục bị xóa 
nhòa. Nhiều nhà bán lẻ hiện nay hoạt động giống như đại trung tâm bán buôn thực hiện 
nhiều chức năng bán buôn. Đổi lại, một vài nhà bán buôn lớn cũng đang thiết lập những 
trung tâm bán lẻ của mình. Ví dụ, SuperValu vừa là một nhà bán buôn vừa là một nhà bán lẻ 
thực phẩm lớn nhất nước Mỹ. Một nửa doanh số của họ đến từ các cửa hàng mang thương 
hiệu Cub Foods, Save-A-Lot, Farm Fresh, Hornbachers, Shop 'n Save và Shoppers. 

Các nhà bán buôn sẽ tiếp tục gia tăng dịch vụ mà họ cung cấp cho SỐ nhà bán lẻ — 
định giá bán lẻ, dịch vụ marketing quảng cáo và thông tin quản lý, dịch vụ kế toán, giao 
dịch trực tuyến và nhiều dịch vụ khác. Tuy nhiên, cả môi trường tập trung vào giá trị lẫn 
yêu cầu về dịch vụ gia tăng đã bóp nghẹt lợi nhuận của các hãng bán buôn. Các nhà bán 
buôn không tìm cách hiệu quả để đem tới giá trị cho khách hàng sẽ nhanh chóng bị gạt ra 
bên lề. May mắn là sự gia tăng của việc sử dụng những hệ thống được lập trình hóa, tự động 
hóa trên nền tảng internet sẽ giúp các nhà bán buôn giảm thiểu chỉ phí đặt hàng, giao hàng 
và lưu kho, từ đó thúc đẩy hiệu suất của họ. 


K3 /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


#Nhà bán buôn thực phẩm Sysco hoạt động đúng với tôn chỉ "Những điều tốt đẹp đến từ 
Sysco" bằng cách cung ứng thực phẩm và dịch vụ thực phẩm một cách đáng tin cậy, hiệu 
quả và rẻ hơn so với mong đợi của khách hàng. 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


6850 | 


TỔNG QUÁT MỤC TIÊU 


Bán lẻ và bán buôn bao gồm nhiều tổ chức cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ từ điểm sản xuất cho tới điểm sử dụng. Trong chương 
này, chúng ta đã xem xét bản chất và tầm quan trọng của hán lẻ, 
các loại hình nhà bán lẻ chính, các quyết định của nhà bán lẻ và 
tương lai của bản lẻ. Sau đó, chúng ta xem xét những chủ đề này 
đối vói bán buôn. 


Mục tiêu 13-1 Giải thích vai trò của các nhà bán lẻ 
trong kênh phân phối và mô tả các loại hình nhà bán 
lẻ chính. 


Bón lẻ gồm tất cả các hoạt động liên quan tới bán sản phẩm, dịch 
vụ trực tiếp cho khách hàng cuối cùng để phục vụ nhu cầu cá 
nhân và phi thương mại của khách hàng. Các nhà bán lẻ giữ vai 
trò quan trọng trong việc kết nối thương hiệu tới người tiêu dùng 
ở giai đoạn cuối của quá trình mua. Marketing cho người đi mua 
sắm là tập trung toàn bộ quá trình marketing vào việc chuyển 
đổi khách ghé thăm thành khách hàng khi họ tới điểm mua. Ngày 
nay, marketing cho khách ghé thăm và điểm bán không chỉ dừng 
ở việc mua sắm tại cửa hàng. Khách hàng ngày nay là những 
người tiêu dùng sử dụng đa kênh khi họ mua sắm. Vì thế, việc 
gây ảnh hưởng tới quyết định mua của khách hàng sẽ cần tới bán 
lẻ đa kênh, tạo ra một trải nghiệm mua sắm đa kênh liên tục, kết 
hợp giữa trải nghiệm tại cửa hàng, trực tuyến và mạng di động. 

Các cửa hàng bán lẻ có nhiều loại hình và quy mô khác nhau, 
và các loại hình mới vẫn liên tục được tạo ra. Các nhà bán lẻ có thể 
được phân loại bởi khối lượng dịch vụ mà họ cung cấp (tự phục vụ, 
dịch vụ giới hạn hoặc dịch vụ đầy đủ), dòng sản phẩm (của hàng 
chuyên biệt, cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu cửa 
hàng, cơ sở dịch vụ) và giú tương đối (cửa hàng chiết khấu hay nhà 
bán lẻ giảm giá). Ngày nay, nhiều nhà bán lẻ đang cùng nhau tạo 
lập thành các tập đoàn hay tổ chức bón l(chuỗi tập đoàn, chuỗi tự 
nguyện, hợp tác xã bán lẻ và tổ chức nhượng quyền). 


Mục tiêu 15-2 Mô tả các quyết định marketing bán lẻ. 


Các nhà bán lễ luôn tìm kiếm những chiến lược marketing mới 


để thu hút và giữ chân khách hàng. Họ phải đối mặt với các 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU VÀ THUẬT NGỮ CHÍNH 


quyết định marketing như phân đoạn thị trường, xác định đối 
tượng mục tiêu, khác biệt hóa và định vị, cũng như chiến lược 
marketing hỗn hợp. 

Các nhà bán lẻ trước hết phải phân đoạn và tìm ra thị 
trường mục tiêu, sau đó quyết định xem phải khác biệt hóa và 
định vị chúng ra sao trên thị trường. Những nhà bán lẻ cố gắng 
bán thứ gì đó cho tất cả mọi người cuối cùng sẽ không làm thỏa 
mãn thị trường nào cả. Ngược lại, các nhà bán lẻ thành công 
xác định rõ thị trường mục tiêu của mình và định vị nó một cách 
mạnh mã. 

Nhờ có định hướng và định vị mạnh mã, nhà bán lẻ phải 
quyết định được chiến lược marketing hỗn hợp, phân loại sản 
phẩm dịch vụ, giá cả, quảng bá và địa điểm phân phối. Các cửa 
hàng bán lẻ không chỉ là một nơi tập hợp sản phẩm dịch vụ. Hơn 
cả những sản phẩm dịch vụ này, các nhà bán lẻ thành công hiện 
nay quan tâm tới mọi khía cạnh của trải nghiệm tại cửa hàng của 
khách hàng. Chính sách giá của một nhà bán lẻ phải phù hợp 
với thị trường mục tiêu cũng như sự định vị, phân loại sản phẩm 
dịch vụ và cạnh tranh. Các nhà bán lẻ sử dụng nhiều cách kết 
hợp khác nhau của 5 công cụ - quảng cáo, bán hàng cá nhân, 
khuyến mãi, PR và marketing trực tiếp - để tiếp cận khách hàng. 
Các công cụ trực tuyến, di động và truyền thông xã hội giữ vai trò 
ngày càng quan trọng trong việc giúp các nhà bán lẻ kết nối với 
khách hàng. Cuối cùng, một điều rất quan trọng là các nhà bán lẻ 
lựa chọn những địa điểm dễ tiếp cận đối với thị trường mục tiêu ở 


một nơi nhất quán với định vị của nhà bán lẻ. 


Mục tiêu 15-3 Thảo luận các xu hướng và sự phát 
triển chủ đạo trong ngành bán lẻ. 


Các nhà bán lẻ hoạt động trong một môi trường khắc nghiệt và 
liên tục thay đổi, đem tới cả nguy cơ và cơ hội. Sau những năm 
của thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các nhà bán lẻ giờ đây đã thay đổi 
để đáp ứng với hiện trạng nền kinh tế và tâm lý thay đổi của người 
tiêu dùng. Những hình thức bán lẻ mới tiếp tục phát triển. Tuy 
nhiên, cùng lúc đó thì các loại hình bán lẻ khác nhau đang ngày 
càng phục vụ các khách hàng giống nhau với cùng sản phẩm và 
mức giá (sự hội tụ trong bán lẻ), khiến cho sự khác biệt hóa trở 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


nên khó hơn. Các xu hướng khác trong bán lẻ bao gồm việc gia 
tăng các nhà siêu bán lẻ; sự tăng trưởng của bán lẻ trực tiếp, 
trực tuyến, qua dỉ động và truyền thông xã hội; nhu cầu bản lẻ đa 
kênh; tầm quan trọng ngày càng gia tăng của công nghệ bản lẻ; 
sự tăng trưởng mạnh mẽ của bán lẻ xanh; cũng như sự mở rộng 


các nhà bán lẻ lớn ở quy mô toàn cầu. 


Mục tiêu 1ä-2 Giải thích các loại hình bán buôn chính 
và các quyết định marketing của họ. 


Bán buôn bao gồm tất cả mọi hoạt động liên quan đến bán sản 
phẩm, dịch vụ cho những khách hàng có nhu cầu bán lại chúng 
hoặc dùng cho mục đích kinh doanh. Bán buôn chia thành 5 
nhóm. Nhóm đầu tiên - nhà bán buôn thương mại sở hữu hàng 
hóa, bao gồm các nhà bón buôn trọn gói (thương gia bán buôn 
và các nhà phân phối công nghiệp) và các nhà bón buôn dịch vụ 
giới hạn (bán buôn giao hàng thu tiền mặt và người mua tự vận 
chuyển hàng, nhà bán buôn giao hàng, trung gian bán buôn, bán 


buôn trọn gói, hợp tác xã của nhà sản xuất và nhà bán buôn đặt 


CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 
Mục tiêu T5-1 Nhà bán lẻ dịch vụ 
Bán lẻ Cửa hàng chiết khẩu 
Nhà bán lẻ Nhà bán lẻ phá giá 


Marketing tới người mua sắm 
Bán lẻ đa kênh 

Cửa hàng chuyên doanh 

Cửa hàng bách hóa 

Siêu thị 

Cửa hàng tiện lợi 


Chuỗi cửa hàng 
Nhượng quyền 
Mục tiêu 15-2 
Siêu cửa hàng 
Sát thủ danh mục 


Nhà bản lẻ phá giá độc lập 
Điểm bán của nhà sản xuất 


Câu lạc bệ bán lẻ 


Trung tâm mua sắm 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | BBI1 


hàng qua thư hoặc web). Nhóm thứ hai gồm các nhà môi giới 
và đại lý thì không sở hữu hàng hóa mà thu lợi nhuận từ việc hỗ 
trợ doanh nghiệp mua và bán hàng hóa. Nhóm cuối cùng gồm 
các chỉ nhánh và văn phòng của các nhà sản xuất và nhà bán lẻ, 
là các hoạt động bán buôn thực hiện bởi những doanh nghiệp 
không phải nhà bán buôn để vượt qua các nhà bán buôn. 

Giống như các nhà bán lẻ, nhà bán buôn phải xác định 
rõ đối tượng mục tiêu và định vị vững chắc. Và giống như các 
nhà bán lẻ, nhà bán buôn phải quyết định chủng loại sản phẩm 
dịch vụ, mức giá, quảng bá và địa điểm phân phối. Những nhà 
bán buôn tích cực không ngừng tìm kiếm cách thức tốt hơn để 
đáp ứng nhu cầu thay đổi hàng ngày của các nhà cung cấp và 
khách hàng mục tiêu. Họ nhận ra rằng, về dài hạn, có một lý do 
duy nhất cho sự tồn tại của họ chính là khả năng tạo thêm giá trị 
có được nhở sự gia tăng hiệu quả và hiệu suất của toàn bộ kênh 
marketing. Cũng như những người làm marketing ở các lĩnh vực 
khác, mục tiêu là xây dựng mối quan hệ có khả năng tạo thêm giá 
trị cho khách hàng. 


Mục tiêu 13-5 

Xem hàng mà không mua 

Mục tiêu 13-4 

Bán buôn 

Nhà bán buôn 

Nhà bán buôn thương mại 

Môi giới 

Đại lý 

Chí nhánh và văn phòng của nhà bán lẻ và nhà 
sản xuất 


THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TƯ DUY 


18-1 Định nghĩa bán lẻ đa kênh và giải thích sự kết nối của bán 
lề đa kênh với hoạt động marketing tới người mua sắm. 
(AACSB: Trao đổi) 

1ã-2 Giải thích các quyết định marketing khác nhau mà nhà 
bán lẻ phải cân nhắc để thiết kế chiến lược thu hút và giữ 
chân khách hàng. (AACSB: Trao đổi) 


18-3 Gọi tên và mô tả 3 loại hình nhà bán lẻ giảm giá. Các nhà 
bán lẻ giảm giá khác với các cửa hàng chiết khấu như thể 
nào? (AAGSB: Trao đổi) 

18-4 Gọi tên và mô tả 5 nhóm nhà bán buôn. (AACSB: Trao đổi; 
Tư duy phản xạ) 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


852 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


18-5 Thảo luận các quyết định marketing hỗn hợp mà nhà bán 
buôn phải đổi mặt. Những thách thức hiện tại mà nhà bán 
buôn phải đối mặt !à gì?(AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ} 


Bài tập tư duy 


13-8 Bạn cần một chiếc quần bò mới, và bạn có vài lựa chọn 
điểm bán lẻ. Từ Bảng 13.1, lựa chọn 5 loại hình nhà bán lẻ 
chính và lựa chọn một cửa hàng xác định cho một loại hình 
mà bạn đã chọn. Hãy thăm mỗi cửa hàng và mô tả việc 
phân đoạn thị trường, chiến lược định vị các quyết định 
marketing hỗn hợp gồm sản phẩm, giá cả, địa điểm phân 
phối và quảng bá. Danh mục sản phẩm ở các cửa hàng 
khác nhau như thế nào? Quan điểm định giá của mỗi cửa 


hàng là gì? Các công cụ quảng bá được sử dụng là gì? Thảo 


luận về địa điểm của mỗi cửa hàng. (AACSB: Trao đổi; Tư 
duy phản xạ; Sử dụng CNTT) 

13-7 Tổ chức theo nhóm nhỏ, trình bày một kế hoạch cho một 
cửa hàng bán lễ mói. Thị trường mục tiêu là gì? Mô tả hàng 
hóa, bầu không khí, các điểm giá, dịch vụ cung ứng, địa 
điểm và cách thức mà bạn sẽ quảng bá về cửa hàng bán 
lẻ. Mô tả cách thức bạn sẽ khác biệt hóa cửa hàng của 
mình với các đối thủ cạnh tranh?(AACSB: Trao đổi: Tư duy 
phản xạ) 

1ã-8 Xác định một nhà bán lê hiện tại đang gặp vấn đề khó 
khăn. Thảo luận tại sao có những khó khăn như vậy và gợi 
ý cách thức để giải quyết vấn đề. (AACSB: Trao đổi; Tư duy 
phản xạ) 


ỨNG DỤNG VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


Marketing trực tuyến, di động và truyền thông xã hội 
Bỏ qua dòng người đợi thanh toán 


Sự thuận tiện của việc chạy đến cửa hàng để mua một vài món tạp 
hóa có thể bị cản trở bởi một dòng người dài đợi thanh toán. Thiên 
tài sáng tạo tại Selfycart đã giải quyết vấn đề này bằng việc phát 
triển một ứng dụng cho phép người mua sắm tìm kiếm, kiểm tra 
và trả tiền cho sản phẩm thông qua thiết hị di động khi đang có 
mặt tại cửa hàng mà không cần đợi trong dòng người chờ thanh 
toán. Công nghệ của Selfycart tiếp tục thay đổi, bao gồm thẻ mua 
sắm ảo, danh sách mua sắm, thông tin lịch sử mua, chia sẻ danh 
sách và cổng khuyến mại trong đó kẹp các phiếu khuyến mại ảo. 
Selfycart cũng phát triển một phần giao dịch hàng ngày trong đó 
chào bán các phiếu giảm giá và những sản phẩm đặc biệt khác 
cho từng cửa hàng cụ thể. Selfycart giới thiệu trực tuyến việc đặt 
hàng để người tiêu dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng mua 
sắm ảo, trả tiền, sắp xếp việc lấy đồ tại một khung thời gian cụ 
thể. Selfycart tiếp tục khám phá nhiều cách thức mới để tạo giá 
trị cho người sử dụng của mình. Bằng nhiên bỏ qua dòng người 
đợi thanh toán là một điều gì đó cực kỳ hấp dẫn. 
15-9 Khám phá về ứng dụng của Selfycart. Những lợi ích và 
thách thức mà các cửa hàng phải đối mặt khi giới thiệu 


Selfycart hoặc bất cứ các ứng dụng di động nào khác là 
gì?(AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ; Sử dụng CNTT) 

18-10 Nếu Selfycart hoặc bất cứ ứng dụng di động tương tự sẵn 
sàng trong cửa hàng tạp hóa của bạn, bạn có sử dụng 
không? Lợi ích mà bạn có được khi sử dụng công nghệ mới 
là gì? Thảo luận về những thách thức mà bạn phải đối mặt? 
(AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


Đạo đức marketing Lily cho Target 


Thương hiệu Lily Pulitzer chuyên về sản phẩm thời trang màu sắc 
tươi sáng và những sản phẩm thiết kế chủ đề kỳ nghỉ theo phong 
cách học đường, có trụ sở tại Palm Beach, Florida. Thực tế chỉ 
những phụ nữ trẻ được chọn thuộc một số tổ chức từ thiện ö một 
số cộng đồng nhất định mới được phép giảm giá cho các mặt hàng 
từ 100 đến 500 đô-la. Thế nhưng Target đã tạo ra hoạt động mua 
hàng điên cuồng bằng cách đề cử Lily cho bộ sưu tập Target vào 
tháng 4/2015. Dòng Pulitzer của Target có 250 mặt hàng, cũng 
giống như dòng Lily có mức giá 40 đô-la, được bán trong vòng một 
phút sau khi khỏi động, làm sập trang web của cửa hàng và tạo ra 
cơn bão lửa những hình luận trực tuyến tiêu cực của khách hàng. 


Hàng người dài xếp ngoài cửa hàng - sự kiện mà một giám đốc gọi 


Ki /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


là “Black Friday của học đường” - giống như ngày mua sắm điên 
cuồng sau lễ Tạ ơn là Black Friday. Hầu hết người mua sắm về nhà 
với tay không vì người khác đã mua nhiều nhất có thể, quét sạch 
các giá hàng chỉ trong vài phút. Các mặt hàng sau đó được bán trên 
eBay với mức giá cao hơn rất nhiều. Cách thức tung sản phẩm ra 
thị trường như vậy không còn mới ở Target. Vào năm 2011, nhà bán 
lẻ này đã giới thiệu dòng hàng của Missoni với mức giá từ 50 đến 
40 đô-la. Những chiếc áo đan, những đôi giày và các mặt hàng gia 
dụng đặc biệt thường bán với giá hàng trăm đô-la tại các nhà bán lẻ 
như Bloomingdale và Sak Fifth Avenue. Trong suốt sự kiện Missoni, 
những người mua sắm nhặt nhạnh hàng hóa bằng sức mạnh, thậm 
chí câu trộm đồ từ xe hàng của những người khác. Trong khi một vài 
người mua sắm đi mua rất hạnh phúc, nhiều người khác thì không. 
Trong cả hai hình thức xúc tiến bán hàng, nhân viên của Target 
thông báo hàng hóa bán hết đều không được bổ sung. 
15-TI Nhà bán lẻ có đạo đức khi tạo ra khuyến mại nhưng không 
có đủ hàng hóa cho tất cả người mua sắm - những người 
muốn mua sản phẩm đó? (AACSB: Trao đổi; Lý luận 
đạo đức) 
13-12 Target có thông minh khi tạo ra trải nghiệm mua sắm điên 
cuồng mặc dù một vài khách hàng không thỏa mãn? Giải 
thích tại sao. (AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


Marketing qua các con số Tỷ lệ kho hàng 


Các nhà bán lê cần hàng hóa để có doanh thu. Thực tế, hàng tồn 
kho của một nhà bán lẻ là tài sản lớn nhất. Không dự trữ đủ hàng 
hóa có thể dẫn đến thua lỗ, nhưng trữ quá nhiều tổn kho sẽ gia 
tăng chỉ phí và giảm lợi nhuận biên. Cả hai tình huống đều giảm lợi 
nhuận. Một cách đo lường sự hiệu quả trong quản lý hàng tồn kho 
là tỷ lệ kho hàng (còn được gọi là tỷ lệ doanh số/hùng tôn kho của 
nhà sản xuất). Điểm thành công trong bán lẻ là đảm bảo một lượng 
doanh thu bán hàng trên một lượng ít hàng tồn kho nhất có thể 
trong khi duy trì đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu khách hàng. 
13-13 Tham khảo Phụ lục 2: Marketing qua các con số, xác định tỷ 
lệ kho hàng của nhà bản lẻ thực hiện một mức tồn kho trung 
bình tại chi phi 50.000 đô-la, với chỉ phí cho sản phẩm bán 
là 800.000 đô-la. (AACSB: Trao đổi: Lý luận đạo đức) 
1ã-4 Nếu tỷ lệ kho hàng của một công ty năm ngoái là 5,5%, tỷ 
lệ kho hàng này là tốt hay không tốt? Giải thích. (AACSB: 
Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN | 6B3 


Tình huống Video Kmart 


Là kê dẫn đầu trong bán lẻ chiết khấu, Kmart từng phải dựa vào 
Walmart, Tarqet và các chuỗi chiết khấu khác. Nhưng gần đây 
công ty đã nỗ lực nhằm mang tới giá trị cho các khách hàng thông 
qua buổi trình diễn sáng chế. Để có được chỗ đứng cạnh tranh, 
Kmart bắt đầu một chương trình độc nhất kết nối lợi ích mua sắm 
trực tuyến và mua sắm tại cửa hàng. Khi một mặt hàng mà khách 
hàng muốn mua không nằm trong kho của mình, Kmart sẽ vận 
chuyển mặt hàng này tới tận nhà khách hàng miễn phí. 

Để chạy chương trình này, Kmart đã đưa ra một chương 
trình quảng cáo mô tả những vấn đề liên quan tới các khách hàng 
trẻ tuổi và yêu công nghệ. Với thông điệp khách hàng được “vận 
chuyển cả quần” (hoặc bất cứ mặt hàng nào trong số hơn 6B triệu 
mặt hàng tồn kho của Kmart) miễn phí, quảng cáo đã được lan 
truyền rộng rãi. Kết quả là, Kmart đã truyền tải được thông điệp 
của mình, khiến nhiều khách hàng thích thú nhưng cũng gây khó 
chịu với một số người trong quá trình thực hiện. 

Sau khi xem video về Kmart, hãy trả lồi những câu hỏi sau: 
13-16 Xem xét hỗn hợp marketing bán lẻ. Kmart đã khác biệt 

hóa bản thân với các nhà bán lẻ khác như thế nào trong 

chương trình miễn phí vận chuyển hàng? 

15-6 Chiến lược hướng tới loại khách hàng nào trong chương 
trình “Vận chuyển quần của tôi”? Điều này quan trọng như 
thế nào? 

13-7 Thảo luận xem đâu sẽ là hiệu ứng tối ưu của chiến 
lược Kmart. 


Tình huống doanh nghiêp Các cửa hàng Bass Pro: Tạo 
công viên chủ đề thiên nhiên cho những người không 
ưa thích mua sắm 


Nhà siêu bản lẻ các sản phẩm ngoài trời Bass Pro dường như đã 
phá vỡ nguyên tắc của bán lẻ trong suốt hơn 40 năm. Với hơn 90 
cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Mỹ và Canada, công ty có trụ sở 
tại Springheld, Misouri đã đạt mức doanh thu 4,ở tỷ đô-la năm 
ngoái, gần 50 triệu đô-la một cửa hàng, khiến công ty trở thành 
nhà bán lẻ các sản phẩm ngoài trời lớn nhất quốc gia. Đi ngược 
lại với những nhà bán lẻ thông thường, các cửa hàng Bass Pro rất 
sung túc. Thậm chí táo bạo hơn, chuỗi cửa hàng này đã đạt được 
thành công trong bán lẻ bằng cách lựa chọn khách hàng mục 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


6854 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


tiêu là những người ghét mua sắm. Khách hàng đặc thù của các 
cửa hàng Bass Pro là những người đàn ông ẩn dật - những người 
thích hoạt động ngoài trời nhưng ghét đám đông và mua sắm. 
Trong vài thập kỷ qua, các cửa hàng Bass Pro đã vươn lên 
từ một doanh nghiệp bán hàng qua bưu điện phổ biến thành một 
nhà bán lẻ qua cửa hàng nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ. Bất chấp những 
địa điểm thường ở xa của các cửa hàng Bass Pro, khách hàng 
vẫn đồ xô đến để mua đồ săn bắn, câu cá và thiết bị ngoài trời. 
Gần 200 triệu người đã ghé vào một cửa hàng của Bass Pro vào 
năm ngoái - gần như gấp đôi lượng người theo dõi trận đấu của 
đội NFL, NBA và MLB gộp lại. Khách hàng có thể lái trung bình 
hơn 50 dặm để tói một cửa hàng Bass Pro (một số người lái cả 
trăm dặm) và lưu lại trung bình 2 tiếng đồng hồ. Các trường học, 
nhà thờ và trung tâm người cao tuổi thậm chí còn đến tham quan 


trên chiếc xe buýt chật ních người. 


Lấp đầy lỗ hổng trên thị trường 


Vậy điều gì giải thích cho việc các cửa hàng mua sắm Bass Pro 
trèo lên top đầu? Khả năng của các cửa hàng Bass Pro trong việc 
tập hợp nhóm những người đi mua sắm do dự tới cửa hàng của 
mình là một phần trong chiến lược móc đôi khi nhìn lại quãng 
thời gian mới thành lập của doanh nghiệp. Trước tiên từng cứa 
hàng đảm bảo danh mục sản phẩm đủ rộng như dòng sông 
Mississippi, và đủ sâu như rãnh Mariana. Vào năm 1871, Jonny 
Moris - một người câu cá theo các giải đấu và là một người đàn 
ông thích hoạt động ngoài trời đã rơi vào tình huống bực bội vì 
không tìm thấy dụng cụ câu cá hợp lệ trong các cửa hàng sản 
phẩm thể thao. Khi vết mực trên tấm bằng cử nhân vừa khô, anh 
ta đã thuê một chiếc xe tải rø móc U-haul rong ruổi xuyên nước 
Mỹ, làm đầy chiếc xe bằng những giải pháp câu ưu việt và mới 
nhất. Trở lại với Springfield, anh ta mở một của hàng gần quán 
rượu của cha mình ngay cạnh hồ Table Rock. Brass Pro đã được 
thành lập như vậy. 


Cửa hàng Brass Pro đầu tiên nhanh chóng vượt trội so với 
cửa hàng bán rượu của người cha và trong vòng vài năm, tầm nhìn 
của Morris về những gì mà anh ta muốn ở Bass Pro đã bắt đầu 
định hình. Tại thời gian đó, ngành hàng bán lẻ các sản phẩm thể 
thao bị phân mảng với nhiều cửa hàng hán lẻ độc lập phục vụ cho 
nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu của 


khách hàng khắp đất nước, Bass Pro đã in catalog của mình vào 


năm 1974. Catalog của doanh nghiệp vẫn như vậy từ đó đến nay. 

Cùng thời gian, công ty đã chuyển sang lấp chỗ trống của 
thị trường bán lẻ qua cửa hàng. Không có chuỗi quốc gia nào 
phục vụ những hoạt động giải trí ngoài trời, Bass Pro đã nhanh 
chóng phát triển câu cá, săn bắn, cắm trại, hộp nấu ăn ngoài trời, 
quần áo và dụng cụ ngoài trời, quà tặng mang chủ đề thiên nhiên. 
Trong quá trình mở rộng, các cửa hàng Bass Pro chỉ bán những 
thương hiệu quốc gia hàng đầu, doanh nghiệp cũng phát triển 
một danh mục các thương hiệu cửa hàng, bao gồm thương hiệu 
đầu tiên của công ty là Bass Tracker - thương hiệu đầu tiên và 
vẫn đang dẫn đầu thị trường dành riêng cho chèo thuyền. Bằng 
việc sản xuất và bán trực tiếp, các cửa hàng Bass Pro không chỉ 
giúp khách hàng tiết kiệm một khoản lớn mà còn có thể cạnh 
tranh về giá với bất cứ công ty nào. 

Khi Bass Pro tăng trưởng nhanh trong suốt thập niên 
1970, cú móc thứ hai trong chiến lược của công ty liên quan đến 
việc mở rộng phòng trưng bày về thế giói ngoài trời, liền kể ngay 
trụ sở chỉnh. Từ ngày đó trở đi, các cửa hàng Bass Pro không chỉ 
còn là một chuỗi cửa hàng hán những vật dụng phục vụ hoạt 
động ngoài trời, doanh nghiệp đã trở thành một nơi thúc đẩy 
trải nghiệm khách hàng cho tất cả những ai tham quan. Bass 
Pro giờ đây đã tạo ra một công viên chủ đề cho những người yêu 
hoạt động ngoài trời - “thế giới Walt Disney” của các sản phẩm 
thể thao. 


Công viên chủ đề về thiên nhiên 

Hãy lấy cửa hàng Bass Pro Shops at the Pyramid ở 
Memphis, Tennessee làm ví dụ. Ngôi nhà trước đây của Memphis 
Grizzliers, một kim tự tháp bằng kính và thép cao ä2 tầng với diện 
tịch 185.000m2, giờ là cửa hàng lón nhất của Bass Pro Shops. 
Cửa hàng được bao trùm bởi sự hiện diện của cuộc sống hoang 
dã, từ hươu sao, vịt, gà tây, gấu, mèo và chó sỏi ở tầng trệt đến 
những bức tranh vẽ tay của các họa sĩ nổi tiếng phác họa cảnh 
vật tự nhiên của địa phương. 

Tòa nhà kim tự tháp đem thế giới hoang dã vào cuộc sống 
trong không gian ba chiều. Mỗi cửa hàng đều trưng bày các mẫu 
vật sống như trong bảo tàng - từ chó trên thảo nguyên, hươu sao, 
nai sừng tấm và gấu caribou cho tới gấu nâu, gấu bắc cực, bò xạ 
hương và dê núi - được đặt trong mô hình bảo tàng tự nhiên khiến 
khách hàng cảm thấy như đang trong khung cảnh ngoài trời. Mặc 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


dù trưng bày các mẫu vật, song cửa hàng kim tự tháp cũng có 
600.000 gallon nước với các loài cá sống cùng nhiều động vật 
haang dã khác, trong đó có đầm lầy cây bách rộng 84.000 gallon 
của loài cá sấu (ăn thịt sống mỗi thứ Bảy), được vây xung quanh 
bởi rặng cây cao 30m và lồng nuôi vịt sống với môi trường sống 
đa dạng cho năm loài vịt khác nhau. 

Không gian trưng bày cuộc sống hoang chân thật đã tạo 
nên khung nền cho một trong cuộc phiêu lưu bán lẻ năng động 
và quyến rũ nhất trên thế giới. Khách tham quan có thể đi thang 
máy bằng kính để quan sát hên ngoài, vừa đi vừa thở trên những 
sàn nhà bằng kính quan sát trên đỉnh của kim tự tháp. Từ đây họ 
có thể quan sát cảnh quan bên ngoài cũng như bên trong cửa 
hàng. Và có rất nhiều thứ để nhìn từ bên trong như bảo tàng săn 
bắn, sân tập bắn cung, trung tâm Bereta Fine Gun, trung tâm 
Duecks Unlimited Waterflowing Heritage Center và 105 nhà nghỉ 
làm bằng cây bách lớn. 

Vì khách tham quan thường dành cả ngày tại Bass Pro 
Shops nên cửa hàng đã cung cấp nhà hàng đầy đủ dịch vụ tại 
địa điểm, bao gồm Uncle Bucks Fishbowl & 6rill, một trong sáu 
chuỗi khách sạn thuộc sở hữu của công ty. Uncle Bucks cung 
cấp trải nghiệm ăn tối theo chủ đề tự tạo với động vật nước mặn 
ở trong và xung quanh nhà hàng, bên cạnh đó là tầm nhìn toàn 
diện của các loài cá nhiệt đói và kỳ lạ. Trước và sau bữa ăn, người 
dùng có thể khơi dậy vị giác hoặc giảm calo hằng hoạt động chèo 
thuyền trên biển Fishbow 1ä làn qua hàm cá mập. 


Quy mô nhỏ nhưng trải nghiệm lớn 


Chuỗi cửa hàng Bass Pro kim tự tháp lớn hơn rất nhiều và tuyệt 
diệu hơn các chuỗi cửa hàng khác. Nhưng mỗi cửa hàng thế giới 
ngoài trời đều được thiết kế cha người mua sắm thấy trải nghiệm 
quyến rũ. Hầu hết các cửa hàng chỉ dưới 80.000m2 - cð khoảng 
một đại trung tâm của Walmart với chỉ một nhà hàng và không 
có khách sạn nào. Nhưng phần còn lại trong công thức của chuỗi 
cửa hàng Bass Pro Shops được trang hoàng đầy tráng lệ khắp 
các chỉ nhánh ở Bắc Mỹ. Một người mẹ đã tổng kết lại trải nghiệm 
ở chuỗi cửa hàng Bass Pro như sau: 
Gia đình chúng tôi có hai bé 5 tuổi gần đây đã tham quan nơi này. 
Các bé rất thích thú với chuyến đi tới chuỗi cửa hàng Bass Pro 
Shops! Đây là cửa hàng bán lẻ kiêm bảo tàng cuộc sống hoang 
dã. Có rất nhiều thứ để xem đối với bất cứ người yêu thể thao 


BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN |  BBB 


ngoài trời nào. Bọn trẻ rất thích những con cá và vịt sống cũng 
như nhiều hình tượng trưng cho các loài động vật. Ở đó có thuyền 
để bọn chúng ngồi lên và cây để chúng trốn vào. Cửa hàng còn 
có cả nhà hàng. Họ chào bán rất nhiều hàng hóa phù hợp với mọi 
mức ngân sách, nhưng bạn không phải trả tiền cho việc tham 
quan này. Tôi khuyến nghị mọi người đến đây. 

Với thiết kế bán lẻ dựa trên mô hình và giải trí trong mỗi cửa 
hàng, chuỗi cửa hàng Bass Pro Shops không chỉ là nơi trú ẩn cho 
những người đàn ông thích dã ngoại mà còn là nơi để mọi người 
thưởng ngoạn. Một khách tham quan cửa hàng gần đây nói: “Trước 
hết, tôi không phải một người thích dã ngoại nên Bass Pro Shops 
không phải cửa hàng dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn yêu cửa hàng 
này. Tôi cảm thấy thích thú như đang ở trong một viện bảo tàng 
hay một thủy cung vậy.” 

Có rất nhiều lý do để tham quan chuỗi cửa hàng Bass Pro 
Shops, với rất nhiều sự kiện đặc biệt như Trại hè cho gia đình, 
Sự kiện cưỡi bò chuyên nghiệp, Câu cá mùa thu và Phong cách 
Halloween của Bass Pro. Mỗi sự kiện đều được tổ chức với không 
gian trưng bày cùng hoạt động như hội thảo về câu cá và săn bắn 
dành cho các chuyên gia quốc gia và địa phương. Nhưng không có 
sự kiện nào của chuỗi cửa hàng Bass Pro Shops so sánh được vói 
Santas Wonderland, chương trình ngoại truyện B tuần đã chuyển 
đổi từng cửa hàng của chuỗi Bass Pro thành những làng giáng sinh 
có thật được trang hoàng hởi các cabin mộc mạc, mô hình đoàn 
tàu chuyển động, nhân vật giáng sinh sống động, những chú gấu 
caribou biết tương tác, các yêu tỉnh sống trong đồi tuyết và những 
cây giáng sinh lấp lánh. Bọn trẻ có thể dừng chơi ở khu vực chơi 
và chạm tay vào đoàn tàu cũ kỹ, xe tải RC cùng những khẩu súng 
laze và hong bóng. Các gia đình có thể dành thời gian ở rất nhiều 
bàn hoạt động khác nhau để trang trí, làm đồ thủ công rồi mang 
về nhà. Họ có thể thưởng thức một trong những điều tốt đẹp mùa 
giáng sinh. Và tất nhiên, Santas Wonderland sẽ không hoàn thiện 
nếu thiếu sự có mặt của yêu tỉnh già, điểm chính trong sự kiện là 
một tấm hình chụp miễn phí trong một trường quay chất lượng. 

Bass Pro Shops không phải công ty duy nhất sử dụng cách 
trưng bày của mình để marketing cho các hoạt động dã ngoại 
tuyệt vời. Cabela có trụ sở tại Nebraska bắt đầu hoạt động của 
mình chỉ ngay trước chuỗi cửa hàng của Bass Pro Shops. Cabela 
có rất nhiều cửa hàng với doanh thu cao. Trải nghiệm bán lề của 
Cabela cũng gần giống như các cửa hàng Bass Pro, xuống thủy 


cung, mô hình biểu diễn động vật và bảo tàng săn bắn. 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


B5B | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Tuy nhiên, hai chuỗi có ít nhất một điểm khác biệt lớn: 
Trong khi chuỗi Bass Pro Shops đang phát triển mạnh, Cabela 
những năm gần đây lại liên tục suy giảm doanh thu và thua lỗ. Là 
nạn nhân của những cuộc cạnh tranh trực tuyến, Cabela gần đây 
được Forbes xếp hạng là chuỗi bán lẻ gặp vấn đề lớn thứ hai toàn 
quốc, đứng ngay sau Radio Shack giờ đang ngừng hoạt động. Vói 
mong muốn thoát khỏi nguy cø phá sản, một lựa chọn tuyệt vời tại 
thời điểm này dành cho công ty là bán lại cho chuỗi cửa hàng Bass 
Pro Shops. Điều đó là đúng. Nhà bán lễ ngoài trời lớn thứ hai hiện 
đang thụ hưởng từ lời mời chào của nhà bán lẻ lớn thứ nhất. Và 
nếu điều này diễn ra, chuỗi cửa hàng Bass Pro Shops sẽ không chỉ 
gấp đôi về quy mô (hai chuỗi hiếm có cửa hàng trong cùng một thị 
trường), nó còn đạt được lợi thế về mặt quy mô bao gồm tiết kiệm 
chỉ phí và lợi thế lớn hơn với nhà sản xuất. 

Nhưng kể cả khi không thu mua được Cabala, chuỗi cửa 
hàng Bass Pro Shops vẫn sẽ tiếp tục những gì nó đang tiếp tục 
trong suốt thập kỷ này: làm khách hàng ngạc nhiên bởi những 
trải nghiệm bán lẻ vượt trội với các công viên chủ đề tự nhiên. 
Moris nói về các cửa hàng của chuỗi hán lẻ Bass Pro Shops: “Mọi 
người dành thời gian ở đó. Họ không thể đợi để xem điều gì sẽ 
diễn ra trên lối đi tiếp theo. Đó là một trải nghiệm. Đó là việc 
tạo ra ký ức. Đó là việc đi cùng với bạn bè và gia đình. Đó là niềm 
vui thích.” 


Câu hỏi thảo luân 


13-18 Xác định chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu của 
Bass Pro Shops. Chuỗi của hàng này có cung ứng một trải 
nghiệm khác biệt thật sự? 

15-18 Mô tả con đường đưa Bass Pro Shops trở thành nhà bán 
lẻ đồ dã ngoại hàng đầu quốc gia dựa trên hoạt động 
marketing hỗn hợp bán lẻ. 

13-20 Xét về các loại bán lẻ, bạn sẽ phận loại các cửa hàng Bass 
Pro Shops như thế nào? 

13-21 Tại sao các của hàng Bass Pro Shops thành công trong 
khi Cabela đang lúng túng? 

15-22 Việc Bass Pro Shops thâu tóm Cabela có phải là một ý 
tưởng tốt? Giải thích. 


Nguồn: Sean McCoy, “Mega-0utdoor? Bass Pro, Cabelas merger may be 
on horizon,” Gear dunkie, ngày ä1/5/2018, http://qgearjunkie.com/bass- 
pro-shops-cabelas-acgquisition; Liyan Chen, “Next Radioshack? Here 
are the most troubled Retails Stores,ˆ Forbes, ngày 10/2/2015, www. 
forbes.com/sites/liyanchen/2015/02/10/next-radioshack-here-are- 
the-most-troubled-retail-stocks/#7d55e34dhc44; “Gabelas May have 
a new suitor,” Fortune, ngày 20/4/2016, www.fortune.com/2016/04/20/ 
cabelas-suitor-goldman-sách/; Lee Tollliver, “Money hasnt changed 
Humble Bass Pro Founder,” Tha Virginian-Pilot, ngày 1B/1/2011, www. 
pilotonline.com/sports/outdoors/monay-hasn-t-changed-humble- 
bas-pro-founder/article_8339a1378-028d-B17b-8875-dd01ddcB8b8e. 
html; “&&storeld=10151&catalogld=10051&langld=-1&tah=5, WWW. 
tripadvisor.com và www.basspro.com, truy cập tháng 9/2018. 


KÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ 


14 


TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG 


Chiến lược truyền thông marketing tích hợp 


Trong chương này và 3 chương tiếp theo, chúng 
ta sẽ cùng tìm hiểu công cụ cuối cùng trong các 
công cụ marketing hỗn hợp — xúc tiến (quảng 
bá). Chỉ tạo ra giá trị cho khách hàng thôi chưa 
đủ, các doanh nghiệp còn phải truyển tải giá trị 


- 


TÔNG QUAN 


đó một cách rõ ràng và thuyết phục. Xúc tiến không 
phải là một công cụ đơn lẻ mà chính xác hơn, nó là 
sự kết hợp của một số công cụ. Theo khái niệm zzyêu 
thông 1narketing tícb hợp, lý tưởng nhất, một doanh 
nghiệp cần phối hợp các công cụ xúc tiến này một 
cách cẩn trọng để gắn kết với người tiêu dùng và xây 
dựng một thông điệp rõ ràng, nhất quán, hấp dẫn về 
tổ chức cũng như sản phẩm của mình. 

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu các 
công cụ xúc tiến hỗn hợp khác nhau. Tiếp theo, 
chúng ta sẽ xem xét môi trường truyển thông thay 
đối nhanh chóng — đặc biệt khi có thêm các phương 
tiện kỹ thuật số, di động và truyền thông xã hội — và 
nhu cầu về truyền thông marketing tích hợp. Cuối 
cùng, chúng ta sẽ thảo luận về các bước trong quá 
trình phát triển truyền thông marketing và quá trình 


lập ngân sách xúc tiến. Trong 3 chương tiếp theo, 


chúng ta sẽ đi sâu phân tích các công cụ truyền thông 
marketing cụ thể: quảng cáo và quan hệ công chúng 
(Chương 15); bán hàng cá nhân và xúc tiến bán hàng 
(Chương 16); marketing trực tiếp, trực tuyến, qua di 
động và truyền thông xã hội (Chương 17). 

Hãy bắt đầu xem xét một chiến dịch truyền 
thông marketing tích hợp hiệu quả. Trong ngành 
đồ ăn nhẹ và bánh kẹo cạnh tranh khốc liệt, nơi các 
thương hiệu nổi tiếng chiến đấu để sinh tồn, chiến 
dịch lâu bền và truyền cảm hứng “Bạn không phải 
chính mình khi đói bụng” (YouTre not you when 
youre hungry) của Snickers đã đem lại cho thương 
hiệu đình đám này một diện mạo mới. Dù bạn nhìn 
thấy thông điệp này ở bất kỳ đâu — trên tivi, màn 
hình điện thoại di động, trong bài đăng của bạn bè 
hay thậm chí trên vỏ thanh kẹo Snickers — chiến dịch 
sáng tạo này đã định vị hình ảnh “Snickers làm bạn 
thỏa mãn” cũng như “Bạn không phải chính mình 
khi đói bụng” một cách rõ ràng, liên tục theo cách 
đây ấn tượng và đáng nhớ trong tâm trí khách hàng. 
Nó cũng giúp Snickers trở thành thương hiệu đổ ăn 
nhẹ hàng đầu thế giới. 


EÄJ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


858 | ˆ NGUYÊN! Ý MARKETING 


SNICKERS: “BẠN KHÔNG PHẢI CHÍNH MÌNH KHI ĐÓI BỤNG” 


ọi thứ bắt đầu với một quảng cáo mang màu 
sắc hiện đại của Snickers tại giải bóng bầu dục 
Super Bowl năm 2010. Trong quảng cáo, tại 
trận bóng đá diễn ra ngẫu nhiên giữa những đứa trẻ 
cùng khu phố, “cô gái vàng nước Mỹ” Betty White ở 
tuổi 80 xuất hiện với tư cách một cầu thủ và “chơi như 
Betty White” — vô cùng tệ hại. Tuy nhiên, sau khi cắn 
một miếng Snickers, bà đã biến thành anh chàng cầu 
thủ trẻ, năng nổ, chơi đẩy nhiệt huyết như bản thân 
thường ngày. Quảng cáo kết thúc với thông điệp quen 
thuộc: “Bạn không phải chính mình khi đói bụng” đi 
kèm với khẩu hiệu: “Snickers làm bạn thỏa mãn.” 
Quảng cáo Betry White đã tạo ra tiếng vang 
lớn, tiếp thêm năng lượng cho thương hiệu kẹo thanh 
Snickers đang trì trệ vào thời 
điểm đó. Theo khảo sát của 
hãng Nielsen, đó là “quảng 
cáo được yêu thích nhất” của 
giải Super Bowl trong năm, 
nó cũng đạt số điểm cao nhất 
trên bảng xếp hạng Ad Meter 
của tờ /Š⁄4 722zy. Quảng tHje 
đâu thể giới. 
cáo này đã lan truyền nhanh 
chóng, thu hút hàng chục 
triệu lượt xem trực tuyến và 
được ví như thỏi nam châm hút sự chú ý vô tận của 
truyền thông. Thông điệp “Bạn không phải chính 
mình khi đói bụng” tiếp tục trở thành nền tảng cho 
một chiến dịch truyền thông marketing tích hợp cực 
kỳ thành công trong thời gian dài sau đó, giúp đưa 
Snickers lên vị trí hàng đầu trên thị trường bánh kẹo 
toàn cầu. 
Mỗi chiến dịch truyền thông marketing tuyệt 
vời đều khởi đầu bằng một thông điệp thương hiệu 


Chiến dịch truyền thông marketing tích hợp 
“Bạn không phải chinh mình khi đói bụng” bền 


bỉ của Snickers đã thúc đẩy định vị thương 


hiệu “Snickers làm bạn thỏa mãn” một cách rõ 
ràng, liên tục theo cách đầy ấn tượng và đáng 
nhớ trong tâm trí khách hàng. Nó cũng giúp 
Snickers trở thành thương hiệu đồ ăn nhẹ hàng 


độc đáo, điểu khiến thương hiệu trở nên nổi bật 
và khác biệt. Irong nhiều thập kỷ, Mars đã định 
vị Snickers với thuộc tính thương hiệu vượt trội: 
Snickers làm thỏa mãn khách hàng. Snickers kết hợp 
các thành phần như sô-cô-Ìa, nougat và ca-ra-men 
cùng với nguồn protein từ đậu phộng, tốt cho sức 
khỏe hơn so với phần lớn những loại kẹo thanh khác. 
Khẩu hiệu “Snickers làm bạn thỏa mãn” nhấn mạnh 
vào đặc điểm tạo cảm giác no bụng cho khách hàng. 
Trước chiến dịch hiện tại, Snickers từng quảng cáo 
thanh kẹo này như một bữa ăn thay thế cho các vận 
động viên nam trẻ tuổi. Một ví dụ khác là trên một 
quảng cáo giấy truyền thống, Snickers thể hiện hình 
ảnh một người mẹ cho phép con trai đi tập đá bóng 
với thanh kẹo Snickers. 
Tuy nhiên, đến đầu 
thập niên 2000, Snickers 
đã đi vào lối mòn. Định vị 
thương hiệu của nó trở nên 
cũ kỹ, doanh số và thị phần 
dần bị san phẳng. Thương 
hiệu này cẩn một ý tưởng 
sáng tạo mới — một ý tưởng 
sẽ làm trẻ hóa Snickers và 
tăng sức hấp dẫn trên thị 
trường. Thay vì từ bỏ định vị thương hiệu đã có, Mars 
mở rộng nó với phong cách “Bạn không phải chính 
mình khi đói bụng” hoàn toàn mới. Vì vậy, trong khi 
“§Snickers làm bạn thỏa mãn” tiếp tục duy trì chức năng 
định vị thương hiệu gốc, “Bạn không phải chính mình” 
là “ý tưởng lớn” sáng tạo sẽ nâng cấp hình ảnh theo 
cách thông minh và hấp dẫn hơn với người tiêu dùng. 
“Bạn không phải chính mình khi đói bụng” 


đánh đúng vào cảm xúc mạnh mẽ và phổ biến của 


Kl /(ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 858 


khách hàng — cơn đói. Nó đã tiếp cận được một 
thị trường rộng lớn. Hầu như mọi người đều hiểu 
cơn đói bụng sẽ thay đổi con người bạn như thế 
nào. Định vị thương hiệu này tác động tới cả đàn 
ông và phụ nữ; thế hệ già lẫn trẻ; nhân viên văn 
phòng, công nhân hay học sinh, sinh viên. Có thể 
nói, nó tác động trên phạm vi văn hóa toàn cầu. 
Cuối cùng, chính chủ để “Bạn không phải chính 
mình” đã cho phép Snickers phát triển nguồn cảm 
hứng vô tận, tạo ra các quảng cáo giải trí và sáng 
tạo trên mọi nền tảng truyền thông khác nhau. 

Từ quảng cáo Betty White đầu tiên trong mùa 
giải Super Bowl, chiến dịch “Bạn không phải chính 
mình” đã phát hành một loạt quảng cáo sáng tạo 
tại hơn 80 quốc gia. Một quảng cáo truyền hình 
đáng nhớ khác của Snickcrs có sự góp mặt của Robin 
Williams với tư cách một huấn luyện viên bóng đá 
hướng dẫn đội bóng “hạ gục đối thủ bằng sự tử tế” 
qua hành động pha trà và thổi bóng bay hình thú. Sau 
đó, Snickers tiếp tục phát sóng quảng cáo Öz⁄⁄ Bưncb 
tại giải đấu Super Bowl XLIX. Với quảng cáo này, “kẻ 
du côn” Daniel Trejo vào vai Marcia cáu kỉnh và Steve 
Buscemi “khôn lỏi” vào vai Jan luôn bất mãn. Nhờ vậy, 
quảng cáo này đã xếp hạng cao thứ ba trong số các quảng 
cáo tại giải Super Bowl năm đó về số lần hiển thị. Không 
những vậy, nó còn tiếp tục giành giải thưởng Super CÏio 
đầu tiên (một giải thưởng uy tín trong ngành quảng 
cáo). Trong thời gian Super Bowl 50 diễn ra, một quảng 
cáo khác của Snickers đã bắt chước hình ảnh kinh điển 
của nàng Marilyn Monroe trong bộ váy trắng đứng trên 
tấm lưới thông khí của ga tàu điện ngầm. Tlrong quảng 
cáo này, luồng gió từ tàu điện ngầm đang chạy đã hé lộ 
đôi chân cơ bắp và một phần chiếc quần lót trắng của 
Willem Dafoe cùng gương mặt cáu kỉnh. Quảng cáo 
này đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem, chỉ tính riêng trên 
kênh YouTube của Snickers. 


Dâu thần chú “Bạn không phải chính mình khi đói bụng” của Snickers 
đánh đúng vào cảm xúc mạnh mẽ và phổ biến của khách hàng - cơn 
đói. Mọi người đều hiểu cơn đói bụng sẽ thay đổi con người bạn như 
thế nào. 

dJudy Unger/Alamy Stock Photo 


Chiến dịch “Bạn không phải chính mình” cũng 
đạt hiệu quả với quảng cáo in. Một trang quảng cáo 
thể hiện hình ảnh ba vận động viên chạy nước rút 
đang chờ tại vạch xuất phát trên đường đua, một 
trong số họ xuất hiện với tư thế sai hướng. Một quảng 
cáo khác có hình ảnh bốn cầu thủ bóng đá đang vào 
vị trí để chặn một cú đá phạt, tất cả đều khum hai 
tay để bảo vệ những bộ phận cơ thể quan trọng, đồng 
thời bảo vệ một đồng đội không có gì che chắn — 
người phải đưa hai tay lên đầu và kéo áo che mặt. Một 
quảng cáo khác không sử dụng hình ảnh con người 
cũng đã phi điểm mạnh mẽ, đó là hình ảnh mang vai 
trò đảo ngược của một chú ngựa vằn đang truy đuổi 
ráo riết một con sư tử. Mỗi hình ảnh đơn giản này 
đều kèm theo hình ảnh mặt cắt ngang của thanh kẹo 
Snickers và khẩu hiệu “Bạn không phải chính mình 
khi đói bụng. Snickers làm bạn thỏa mãn.” 

Ngoài quảng cáo trên truyền hình và quảng cáo 
in, chiến dịch “Bạn không phải chính mình” được 
đồng bộ hóa trên hàng loạt phương tiện kỹ thuật 
số, thiết bị di động, vị trí hiển thị quảng cáo và các 


phương tiện khác, thậm chí ngay cả trên bao bì. 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


680 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Giấy gói thanh kẹo “Hunger Bar” hiện nay truyền 
tải trực tiếp thông điệp của chiến dịch với phần nhãn 
in mô tả các tâm trạng như: Kỳ quặc (Cranky), Láu 
cá (Loopy), Ngơ ngác (Spacey), Rên rỉ (Whiny), 
Cộc cằn (Snippy), Keo kiệt (Curmudgeon), Dở hơi 
(Goofball), Thích gây chú ý (Drama Mama). Snickers 
thúc giục khách hàng kêu gọi những người bạn ởi 
ngược trào lưu tham gia với một thanh kẹo Snickers 
có dán nhãn thích hợp. Mars thậm chí còn tạo ra 
một viđeo dài 2 phút, mô phỏng chương trình thực 
tế quy mô nhỏ đầy thông minh, làm nổi bật hình ảnh 
người điểu hành đường dây nóng của Snickers điểu 
phối nhân viên đưa thư sử dụng xe đạp đi giao những 
gói hàng Snickers tới các ứng viên xứng đáng. 
Những yếu tố kỹ thuật số trong chiến dịch “Bạn 
không phải chính mình khi đói bụng” của Snickers 
được thiết kế nhằm thu hút khách hàng tương tác và 
khuyến khích nội dung do chính khách hàng tạo ra. 
Ví dụ, cuộc thi “Chụp ảnh tự sướng với thanh kẹo 
Snickers” gần đây đã lôi kéo hơn 11 triệu người theo 
đõi trên Facebook chia sẻ bức ảnh có chủ để “Bạn là 
ai khi đói” — người chiến thắng sẽ nhận được 100.000 
đô-la cùng một thanh kẹo Snickers được thiết kế theo 
ý muốn. Bên cạnh đó, chiến dịch “Bạn không phải 
là YouTube” với sự tham gia của 13 YowTuber có 
ảnh hưởng cùng 7 triệu người đăng ký theo dõi họ 
đã minh họa khoảnh khắc “Bạn không phải chính 
mình.” Snickers cũng đã tổ chức một cuộc thi trên 
YouTube để mời người hâm mộ gửi ảnh, video hoặc 
hình ảnh meme' và chia sẻ chúng trên mạng xã hội 
cùng hashtag #EatASnickers (Ăn một thanh Snickers). 


*. Meme: Hình ảnh, video hoặc một câu nói có tính phổ biến, 
được nhiều người sử dụng và truyền tải, gửi cho những người 

khác trên internet, mạng xã hội để thể hiện một ý tưởng, biểu 
cảm hoặc cảm nghĩ của bản thân, thường mang tính hài hước. 


(BTV) 


Trong một chiến dịch kỹ thuật số khác tại Anh, 
những người nổi tiếng tại đất nước này đã đăng tải bốn 
dòng twect “không giống mình” - ví dụ, cầu thủ bóng 
đá chuyên nghiệp Rio Ferdinand đăng dòng tweet 
“Thực sự hứng thú với việc đan lát!” hoặc người mẫu 
lừng danh Katie Price viết: “Việc nới lỏng số lượng có 
thể làm lũng đoạn tính thanh khoản của thị trường trái 
phiếu chính phủ." Sau đó là tweet thứ năm có nội dung 
quảng bá thanh kẹo Snickers và trích dẫn câu slogan 
của chiến dịch #yourenotyouwhenyourehungry (bạn 
không phải chính mình khi đói bụng). Những cố gắng 
về mặt kỹ thuật số này đã giúp gắn kết và thỏa mãn 
đám đông hâm mộ am hiểu về kỹ thuật số một cách 
hiệu quả, đồng thời củng cố thêm định vị thương hiệu 
cho câu thần chú của Snickers. 

Dù rất đa dạng, nhưng ở nền tảng nào — in ấn 
hay bao bì, tivi, máy tính xách tay hay màn hình thiết 
bị di động hoặc bất cứ nền tảng nào khác — chiến 
dịch của Snickers cũng không chỉ dừng lại ở một tập 
hợp các nội dung quảng cáo thông minh. Điều khiến 
cho chiến dịch trở nên bùng nổ là tất cả các phần 
của nó đều được tích hợp một cách cẩn trọng dưới 
định vị thương hiệu “Snickers làm bạn thỏa mãn” và 
“Bạn không phải chính mình khi đói bụng”. Thông 
điệp này đã đánh đúng vào cảm xúc cốt lõi của con 
người — chúng ta thường hơi khó chịu khi phải nhịn 
đói trong một thời gian dài — theo cách đẩy hấp dẫn 
và đáng nhớ. Dù bạn ở đâu hay nhận được thông tin 
này như thế nào, chiến dịch của Snickers cũng truyền 
tải thông điệp thương hiệu rõ ràng và nhất quán. 

Do đó, sau hơn 6 năm, chiến dịch “Bạn không 
phải chính mình” nổi tiếng của Snickers vẫn duy trì 
được hiệu ứng tích cực. Trước chiến dịch này, Snickers 
đang đánh mất thị phần trên thị trường. Tuy nhiên, 
không lâu sau khi quảng cáo Betty White được trình 
chiếu tại giải bóng bầu dục Super Bowl, Snickers đã 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | B61 


KHÁI QUÁT MỤC TIỂU 


: Xác định 5 công cụ của hỗn hợp xúc tiến để truyền tải giá trị khách hàng. 


BH IỆU : Hỗn hợp xúc tiến 


Thảo luận về bối cảnh truyền thông đang thay đổi và nhu cầu đối với truyền thông marketing tích hợp. 
: Truyền thông marketing tích hợp 


Phác thảo quy trình truyền thông và các bước phát triển chương trình truyền thông marketing hiệu quả. 
Các bước phát triển truyền thông marketing hiệu quả 


Giải thích các phương pháp lập ngân sách xúc tiến và những yếu tốt ảnh hưởng đến thiết kế của hỗn hợp 
Mục tiêu 14-4: xúc tiến. 


:_ Thiết lập tổng ngân sách xúc tiến và hỗn hợp xúc tiến 


vượt qua người anh em M&M cùng công ty để trở thành thương hiệu kẹo bán chạy nhất 
hành tỉnh và tiếp tục giữ vững vị trí này cho đến nay. Với các dòng sản phẩm mới ra mắt gồm 
Snickers hạnh nhân (Snickers Almond), Snickers bơ đậu phông (Snickers Butter Squared), 
Kẹo Snickers (Snickers Bites) và Snickers nhân kem (Snickers Ice Cream bar), thương hiệu 
trị giá 3,5 tỷ đô-la hiện đóng góp hơn 10% tổng doanh thu hàng năm của tập đoàn Mars 
khổng lồ. Nhờ sự thành công của chiến dịch truyển thông marketing tích hợp “Bạn không 
phải chính mình khi đói bụng”, thương hiệu lâu năm này đã khẳng định chắc chắn hơn bao 


Lai 


giờ hết với chính công ty và khách hàng của mình: “Snickers làm bạn thỏa mãn. 
XÂY DỰNG QUAN HỆ TỐT VỚI KHÁCH HÀNG không chỉ dừng lại ở việc 
phát triển một sản phẩm tốt, bán với mức giá hấp dẫn và đưa nó đến với khách hàng mục 
tiêu, các doanh nghiệp còn phải gếø» #ấ# với khách hàng và /zzyê Ệ = =- - cụ 
Hỗn hợp xúc tiến (hỗn hợp truyền thông 
thông giá trị của mình tới họ; và việc truyển thông này không nên marketidi 
được làm một cách qua loa đại khái. Toàn bộ việc truyền thông phải sự kết hợp cụ thể của các công cụ xúc tiến 
được lên kế hoạch và kết hợp hài hòa trong các chương trình tích mà doanh nghiệp sử dụng để truyền tải giá 
hợp một cách thận trọng. Cũng như khi xây dựng và duy trì bất kỳ trị khách hàng một cách thuyết phục và xây 
dạng quan hệ nào, giao tiếp tốt là yếu tố sống còn để một doanh 9ưng Quan hệ kháng: 
nghiệp gắn kết với khách hàng và xây dựng các mối quan hệ khách 
hàng Có lha năng sinh lợi. HC na. l0 nàn ` 


Lời tác giả: Hỗn hợp xúc tiến là túi 


HỒN HỢP XÚC TIẾN Tu eesseseeesssessse............. _ Sông cụ để người làm marketing giao 

: tiếp với khách hàng và các bên liên 
Toàn bộ hỗn hợp xúc tiến của một doanh nghiệp — còn được gọi là ¡quan khác. Để truyền tải một thông 
hỗn hợp truyền thông marketing — là sự pha trộn đặc thù của quảng | điệp rõ ràng, hấp dẫn, mỗi công cụ 
cáo, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng và các Bản! Xa điểu lớn . Thập móc 
công cụ marketing trực tiếp mà doanh nghiệp sử dụng để gắn kết với € HIẾ, Hàn Di ti Về 


khách hàng, truyền tải giá trị khách hàng một cách thuyết phục và xây 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


882 | NGUYÊN LÝ MARKETING 
Quảng cáo 

Bất cứ hình thức giới thiệu hoặc quảng bá 
phi cá nhân phải trả phí cho các ý tưởng, 
sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện bởi 
một nhà tài trợ xác định. 


Xúc tiến bán hàng 

Những ưu đãi ngắn hạn nhằm khuyến 
khích việc mua hay bán một sản phẩm 
hoặc dịch vụ. 


Bán hàng cá nhân 

Việc thuyết trình mang tính cá nhân được 
thực hiện bởi lực lượng bán hàng của 
doanh nghiệp, với mục đích tạo gắn kết, 
bán hàng và xây dựng mối quan hệ với 
khách hàng. 


Quan hệ công chúng (PR) 

Xây dựng mối quan hệ tốt với các cộng 
đồng công chúng khác nhau của doanh 
nghiệp bằng cách tạo sự hiểu biết thiện 
chí trong cộng đồng, tạo dựng hình ảnh 
tích cực cho doanh nghiệp, xử lý và dẫn 
dắt các tin đần, câu chuyện hay sự kiện 
bất lợi. 


Marketing trực tiếp và marketing kỹ 
thuật số 

Tương tác trực tiếp với cá nhân từng khách 
hàng và cộng đồng khách hàng mục tiêu 
được xác định một cách cẩn thận để nhận 
phản hồi ngay lập tức cũng như xây dựng 
mối quan hệ khách hàng lâu dài. 


dựng mối quan hệ với khách hàng. Năm công cụ xúc tiến chính được 

định nghĩa như sau:? 

se - Quảng cáo: Bất cứ hình thức giới thiệu và quảng bá phi cá nhân 
phải trả phí cho các ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện 
bởi một nhà tài trợ xác định. 

e Xúc tiến bán hàng: Những ưu đãi ngắn hạn nhằm khuyến khích 
mua hay bán một sản phẩm hoặc dịch vụ. 

e - Bán hàng cá nhân: Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp tiếp xúc 
trực tiếp với khách hàng để gắn kết, bán hàng và xây dựng quan hệ 
khách hàng. 

se - Quan hệ công chúng (PR): Xây dựng mối quan hệ tốt đối với các 
cộng đồng công chúng khác nhau của doanh nghiệp bằng cách tạo 
sự hiểu biết thiện chí trong cộng đồng, tạo dựng hình ảnh tích cực 
cho doanh nghiệp, xử lý và dẫn dắt các tin đồn, câu chuyện hay sự 
kiện bất lợi. 

e© - Markcting trực tiếp và marketing kỹ thuật số: Tương tác trực tiếp 
với cá nhân từng khách hàng và cộng đồng khách hàng mục tiêu 
được xác định một cách cẩn thận để nhận phản hồi ngay lập tức 
cũng như xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài. 

Mỗi loại công cụ nói trên lại bao gồm nhiều công cụ xúc tiến 
chuyên biệt được sử dụng để giao tiếp với khách hàng. Ví dụ, 2e cáo 
bao gồm các hình thức như truyền hình, in ấn, trực tuyến, thiết bị di 
động, ngoài trời và nhiều hình thức khác. X⁄c z¿ấu bán bàng bao gồm 
chiết khấu, phiếu giảm giá, các buổi trưng bày, buổi thử nghiệm chứng 
minh đặc tính sản phẩm, sự kiện. B2 àng cá nhân bao gồm giới thiệu 
về sản phẩm, triển lãm thương mại và chương trình ưu đãi. Q2 bệ 
công chúng bao gồm thông cáo báo chí, hoạt động tài trợ, sự kiện, trang 
web. Còn 42?eting trực Hiếp uà marketine kỹ thuật số bao gồm thư gửi 
trực tiếp, email, catalog, marketing trực tuyến, qua di động, phương tiện 
truyền thông xã hội và nhiều hình thức khác. 


Đồng thời, truyền thông marketing vượt ra khỏi các công cụ xúc tiến bán cụ thể nói trên. 


Từ thiết kế sản phẩm, mức giá, hình dạng và màu sắc bao bì cho đến cửa hàng bày bán — z⁄ œ4 


đều truyển tải một thông điệp đến người mua. Vì vậy, mặc dù hỗn hợp xúc tiến là hoạt động 


truyền thông chính của doanh nghiệp, nhưng toàn bộ hỗn hợp marketing — xúc tiến và sản 


phẩm, giá cả và phân phối — phải được phối hợp với nhau để tạo ra tác động mạnh mẽ nhất. 


Ki /CROUPS/YEUKiNDLEVIETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 883 


TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP `... cố CÀ 
: Lời tác giả: Truyền thông marketing 
Sau nhiều thập niên, những người làm marketing đã hoàn thiện nghệ ' tích hợp là một chủ để thực sự nóng 
thuật marketing đại chúng: bán những sản phẩm được tiêu chuẩn hiện nay. Không có lĩnh vực marketing 
: nào thay đổi nhanh chóng và sâu sắc 


hóa mức độ cao đến khách hàng đại chúng. Trong quá trình này, họ 


như vậy. Nguyên nhân chính là do sự gia 


đã phát triển các kỹ thuật truyền thông đại chúng hiệu quả để hỗ trợ tantrttafftfhirtti8fViáE.tfBfg tao roi 


cho chiến lược của mình. Các doanh nghiệp lớn ngày nay thường: khách hàng thông qua phương tiện kỹ 
đầu tư hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô-la cho truyền hình, tạp chí :_ thuật số - marketing trực tuyến, qua di 
hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng khác, tiếp cận hàng : động và truyền thông xã hội. 

ñ y0 1nrrcđi E8 coi 7 (01 1l vể0/066Shiểu NeeesonegolGjh 
các nhà quản lý marketing cũng phải đối mặt với một số thực tế mới. 

Có lẽ không lĩnh vực marketing nào lại chuyển biến nhanh chóng và rõ nét như truyền 

thông marketing, khiến những người làm việc trong ngành vừa phấn khích vừa lo lắng. 


Mô hình truyền thông marketing mới 


Một số yếu tố chính đang thay đổi bộ mặt của truyền thông marketing ngày nay. Trước hết, 
người tiêu đùng dang thay đổi. Trong thời đại kỹ thuật số không dây, mọi người nắm bắt 
thông tin tốt hơn và có quyền năng giao tiếp mạnh mẽ hơn. Thay vì dựa trên những thông 
tin do người làm marketing cung cấp, họ có thể sử dụng internet, truyền thông xã hội và 
nhiều công nghệ khác để tự tìm hiểu. Họ cũng có thể kết nối dễ dàng hơn với những người 
tiêu dùng khác để trao đổi thông tin liên quan đến thương hiệu, thậm chí tạo ra các thông 
điệp và trải nghiệm của riêng mình. 

Thứ hai, các eØw jược z2rbeting đang thay đối. Khi thị trường đại chúng đã bị phân 
khúc, những người làm marketing đang dần dịch chuyển khỏi marketing đại chúng. Càng 
ngày, họ càng phát triển nhiều chương trình marketing tập trung cao hơn, được thiết kế 
để gắn kết và xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với khách hàng trong những thị trường 
hẹp hơn. 

Cuối cùng, những tiến bộ vượt bậc trong ¿6ø ?gbệ #ÿ tbuật số đang tạo ra những thay 
đổi đáng kể trong cách thức giao tiếp giữa doanh nghiệp với khách hàng. Thời đại kỹ thuật 
số đã tạo ra một loạt công cụ thông tin liên lạc mới — từ điện thoại thông minh, máy tính 
bảng đến hệ thống truyền hình vệ tỉnh, truyền hình cáp, cho đến nhiều công cụ trực tuyến 
(trang web thương hiệu, email, cộng đồng mạng xã hội và trực tuyến, trang web trên thiết 
bị di động cùng rất nhiều công cụ khác). Cũng như marketing đại chúng từng có thời hình 
thành nên một thế hệ phương tiện truyền thông đại chúng mới, truyền thông xã hội và kỹ 
thuật số mới cũng cho ra đời một mô hình truyền thông marketing mới tập trung và gắn 


kết với khách hàng hơn. 


EÄ/CROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


664 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Mặc dù truyền hình, tạp chí, báo giấy và các phương tiện thông tin đại chúng khác vẫn 
rất quan trọng, nhưng quyền lực thống trị của chúng đang giảm dần. Các nhà quảng cáo đang 
sử dụng nhiều phương tiện truyền thông mới chuyên biệt với khả năng tập trung vào mục tiêu 
cao hơn để tiếp cận các cộng đồng khách hàng nhỏ hơn với thông điệp mang tính cá nhân 
nhiều hơn, tương tác tốt hơn. Các phương tiện truyền thông mới trải rộng từ những kênh 
truyền hình cáp chuyên biệt và video dành riêng cho internet đến quảng cáo trực tuyến, email 
và tin nhắn, blog, catalog trên thiết bị di động, phiếu giảm giá cùng hàng loạt phương tiện 
truyền thông xã hội. Những phương tiện truyền thông này đã gây ra cơn bão trong marketing. 

Một số chuyên gia trong ngành quảng cáo thậm chí dự đoán rằng mô hình phương 
tiện truyền thông đại chúng cũ sẽ sớm lỗi thời. Chi phí truyền thông đại chúng đang tăng 
lên, khán giả thì thu hẹp lại, quảng cáo tăng và người xem hoàn toàn có khả năng nắm bắt 
thông điệp thông qua công nghệ thông tin, chẳng hạn như video truyền phát trực tiếp hoặc 
đầu ghi hình DVR cho phép họ bỏ qua các quảng cáo truyền hình hay xen ngang một cách 
khó chịu. Kết quả là, những người làm marketing đang dịch chuyển ngân sách khỏi các 
phương tiện truyền thông cũ sang phương tiện truyền thông trực tuyến, mạng xã hội, thiết 
bị di động và các phương tiện truyển thông thời đại mới khác. 

Trong những năm gần đây, mặc dù truyền hình vẫn duy trì vị trí của một phương tiện 
quảng cáo chính, chiếm lĩnh 1/3 hoặc nhiều hơn tổng chi phí quảng cáo, sự tăng trưởng 
của nó đã bắt đầu chậm lại hoặc suy giảm. Chi phí quảng cáo trên tạp chí, báo và đài phát 
thanh cũng dân thụt lùi. Trong khi đó, chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông kỹ thuật số đã tăng mạnh. Với tốc độ tăng trưởng 15% mỗi năm, tổng chỉ phí quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số dự kiến sẽ vượt chi phí quảng cáo trên 
truyền hình trong năm nay. Đến năm 2020, phương tiện truyền thông kỹ thuật số sẽ chiếm 
khoảng 45% tổng chi phí quảng cáo so với 33% chỉ phí quảng cáo trên truyền hình. Cho 
đến nay, lĩnh vực kỹ thuật số phát triển nhanh là di động, tăng 38% vào năm ngoái và dự 
đoán chiếm khoảng 74% tổng chỉ phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số vào năm 2020. 

Ngày càng có nhiều nhà quảng cáo lớn — từ Nike và P&G đến Dnilever —- đang hướng 
tới cách tiếp cận “kỹ thuật số là công cụ đầu tiên” để xây dựng hình ảnh thương hiệu. Ví 
dụ, Unilever, một trong những nhà quảng cáo lớn nhất thế giới, dành khoảng 2 tỷ đô-la 
ngân sách marketing toàn cầu của mình cho phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Tại một 
số quốc gia như Mỹ và Trung Quốc, phương tiện truyền thông kỹ thuật số chiếm gần 50% 
tổng ngân sách marketing.” 

Một số người làm marketing hiện nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện 
truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội. Ví dụ, nhà sản xuất sản phẩm gia dụng thân 
thiện với môi trường Method đã áp dụng chiến dịch quảng cáo tuy đẩy đủ kênh, nhưng 


Kl/(ROUDS/YEUKiNDLEVIETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ B8B 


tập trung chủ yếu vào xúc tiến trên phương method 
truyền thông kỹ thuật số với chủ để “Dọn 

nhà vui về”: 

Method được biết đến với những chiến 
dịch khác biệt sử dụng các thông điệp như 
“Con người chống lại bụi bẩn” hay “Vì 


It's time to 
clean happy 


tình yêu dọn dẹp”. Tuy nhiên, điểu đáng 
chú ý nhất trong chiến dịch “Dọn nhà 


vui vẻ” là nó không hề sử dụng quảng cáo 


trên các phương tiện truyền thông truyền 
- đãi cà : #+Mô hình truyền thông marketing mới: Chiến dịch “Dọn nhà vui vẻ” của 
thống như truyển hình hay tạp chí. Thay S609 Pyaol "mẻ... : 

: Method thành công và hiệu quả trong thời gian dài bắt đầu bằng hình thức 
vào đó, điểm nhấn của chiến dịch là những 


video thương hiệu chỉ được phát trên kênh 


quảng cáo duy nhất là trên các kênh trực tuyến. Đến nay, đây vẫn là hình 
thức chủ yếu, được hỗ trợ bởi quảng cáo trên truyền hình cáp nhắm vào 
YouTube và Facebook của Method. Đồng những mục tiêu cụ thể trên các thị trường được lựa chọn. 
thời, chiến dịch này cũng sử dụng quảng  Method Products PB 
cáo trực tuyến và xuất hiện trên phần lớn 
các trang mạng xã hội bao gồm Twitter và blog của Method, bên cạnh YouTube và Facebook. 
Chiến dịch “Dọn nhà vui về” vừa phù hợp với hình ảnh của Method vừa hợp lý về mặt chi 
phí. Method là ví dụ điển hình của một thương hiệu tầm trung đạt hiệu quả từ hình thức 
truyền miệng trên mạng xã hội. Hơn nữa, “Dọn nhà vui vẻ” chỉ tiêu tốn khoảng 3,5 triệu đô- 
la trong năm đầu tiên, một con số nhỏ bé so với 150 triệu đô-la mà đối thủ P& bỏ ra để ra 
mắt một sản phẩm, chẳng hạn như các gói chất tẩy Tide Pods. 
Method chạy chiến dịch quảng cáo chỉ-trên-phương-tiện-kỹ-thuật-số trong suốt một năm 
trời trước khi bắt đầu đưa lên truyền hình. Thậm chí giờ đây, chiến dịch “Dọn đẹp vui vẻ” chủ 
yếu dựa vào các kênh kỹ thuật số và mạng xã hội, quảng cáo trên truyền hình cáp chỉ là biện 
pháp hỗ trợ và được áp dụng một cách cẩn trọng, nhắm vào những mục tiêu cụ thể trên các 
thị trường được lựa chọn. Một vài trong số đó là chuỗi phim hài lãng mạn trên truyển hình 
“Những khoảnh khắc lộn xộn trong cuộc sống” cùng các quảng cáo trực tuyến và nội dung 
trên mạng xã hội khác. Các chiến dịch này diễn tả một cặp đôi cùng mớ hỗn độn trong cuộc 
sống của họ, từ nụ hôn đầu tiên đến khi có đứa con đầu tiên và kết thúc bằng một cái kết hạnh 
phúc. Để khởi động chiến dịch trên Facebook, Method đã tổ chức cuộc thi ảnh với tên gọi 
“Giải thưởng dọn dẹp vui vẻ” (Clean Happy Awards), yêu cầu người hâm mộ gửi những bức 
ảnh bừa bộn nhất về thú cưng, con cái và các bữa tiệc. Một nhân viên quảng cáo tại Method 
chia sẻ: “Chúng tôi bám sát những trào lưu thông thường. Khi bạn không có 150 triệu đô-Ìa, 
đó là những gì bạn làm.” 
Trong thế giới truyền thông marketing mới, thay vì sử dụng các cách tiếp cận cũ làm 
gián đoạn khách hàng và ép họ tiếp nhận thông điệp đại chúng, các định dạng phương 
tiện mới cho phép người làm marketing tiếp cận cộng đồng người tiêu dùng nhỏ hơn theo 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Marketing nội dung 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


nhiều cách hấp dẫn hơn. Ví dụ, hãy nghĩ về việc xem truyền hình hiện nay. Người tiêu dùng 
giờ đây có thể xem các chương trình yêu thích của họ trên bất kỳ thứ gì có màn hình — 
trên tivi, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Và họ có thể chọn 
xem các chương trình bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn, không bị quảng cáo chen 
ngang. Dần dần, một số chương trình, quảng cáo và video chỉ được sản xuất cho mục đích 


xem trực tuyến. 


Mặc cho xu hướng chuyển dịch sang phương tiện truyền thông kỹ thuật số, các 
phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống vẫn chiếm một phần không nhỏ trong 
ngân sách xúc tiến của hầu hết doanh nghiệp marketing lớn, đây có lẽ là thực tế khó có thể 
thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, thay vì mô hình truyền thông cũ sụp đổ hoàn toàn, hầu hết 
những người làm marketing đều thấy trước sự pha trộn dần dần giữa phương tiện truyền 
thông đại chúng truyền thống và phương tiện truyền thông trực tuyến, trên thiết bị di động 
và mạng xã hội, tập trung vào mục tiêu chính xác với độ cá nhân hóa cao hơn. Tuy nhiên, 
bất kể là truyền thống hay kỹ thuật số, mục tiêu trọng yếu cuối cùng vẫn là tích hợp các 
phương tiện này theo cách hài hòa nhất để thu hút khách hàng hơn, truyền tải tốt nhất 
thông điệp của thương hiệu và thúc đẩy trải nghiệm thương hiệu của khách hàng. 

Khi môi trường truyền thông marketing dịch chuyển, vai trò của người làm truyển 
thông marketing sẽ thay đổi. Thay vì chỉ sáng tạo và đặt quảng cáo trên “truyền hình 


bài é 


trực tuyến”, “quảng cáo báo giấy” hay “câu chuyện quảng cáo thương hiệu Snapchat, 
nhiều người làm marketing đang đặt mình vào vai trò mở rộng hơn là một người quản lý 
marketing nội dung. Do đó, họ tạo dựng, truyền cảm hứng, chia sẻ thông điệp và trao 
đổi về thương hiệu với/giữa những người tiêu dùng qua việc sử dụng tổng hợp &# ứr„yển 
thông trả phí, kênh truyền thông do doanh nghiệp sở bữu, bênh truyền thông ¿pc lan truyền và 
kênh truyển thông được chia sẻ. Những kênh này bao gồm các phương tiện truyền thông vừa 
truyền thống vừa mới, cũng như vừa được kiểm soát vừa không được kiểm soát. Nó không 
còn chỉ là quảng cáo nữa, một chuyên gia quảng cáo lưu ý. “Giờ đây, nó là bối cảnh và các 
kênh [truyền thông], thay vì chỉ là thông điệp đơn thuần. Nó là việc sắp đặt hành trình 
khách hàng để bắt đầu một cuộc đối thoại với người tiêu dùng, sau đó dẫn đến sự tương 
tác, mua hàng, trung thành với thương hiệu và ủng hộ tích cực tại những điểm tiếp xúc 
khác nhau tương phản với quá trình tích hợp này” (xem Tình huống 
thực tế lá.1).” 


Tạo dựng, truyền cảm hứng, chia sẻ thông 


điệp và trao đổi về thương hiệu với/giữa 


Nhu cầu về truyền thông marketing tích hợp 


những người tiêu dùng qua việc sử dụng 
tổng hợp kênh truyền thông trả phí, do doanh Sự chuyển dịch sang một hỗn hợp các cách tiếp cận truyền thông và 


nghiệp sở hữu, được lan truyền và được chia 


sẻ. 


nội dung phong phú hơn đặt ra một vấn đề cho những người làm 
marketing. Người tiêu dùng ngày nay bị dội bom bởi các thông điệp 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 887 


quảng cáo thương hiệu từ vô số nguồn khác nhau. Các doanh nghiệp thường xuyên thất 
bại trong việc tích hợp nhiều kênh truyền thông thành một kênh thống nhất. Quảng cáo 
trên phương tiện truyền thông đại chúng một đẳng, trong khi trang web của doanh nghiệp, 
mạng xã hội hoặc video đăng trên You Tube lại nói một nẻo. 

Vấn để ở đây là những nội dung marketing thường xuất phát từ các bộ phận khác 
nhau của doanh nghiệp. Thông điệp quảng cáo do bộ phận quảng cáo của doanh nghiệp 
hoặc đại lý quảng cáo chuẩn bị và thực hiện. Các bộ phận chuyên môn khác của doanh 
nghiệp hoặc đại lý quảng cáo chịu trách nhiệm về thông điệp quan hệ công chúng, sự kiện 
xúc tiến bán hàng và nội dung trên internet hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, trong khi người 
làm marketing tách bạch các nguồn nội dung thì khách hàng lại không như vậy. Trong suy 
nghĩ của họ, mọi nội dung liên quan đến thương hiệu dù khởi điểm từ các nguồn khác 
nhau như quảng cáo trong giải Super Bowl, hình ảnh trưng bày trong cửa hàng, ứng dụng 
trên điện thoại di động hay bài đăng trên mạng xã hội của bạn bè đều mang một thông 
điệp duy nhất về thương hiệu hoặc doanh nghiệp đó. Nội dung mâu thuẫn từ những nguồn 
khác nhau dẫn đến sự nhầm lẫn trong hình ảnh doanh nghiệp, sự định vị thương hiệu và 
mối quan hệ khách hàng. 

Vì vậy, sự bùng nổ của marketing trực tuyến, qua di động và truyền thông xã hội đem 
lại những cơ hội to lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Nó cung cấp cho người làm 
marketing các công cụ mới phong phú hơn để hiểu và tương tác với khách hàng. Đồng thời, 
nó cũng chia tách và gây phức tạp với truyền thông marketing tổng thể. Thách thức ở đây là 
kết hợp tất cả cùng nhau theo một cách sắp xếp có tổ chức. Để giải quyết vấn để này, phần 
lớn các doanh nghiệp đang bắt đầu triển khai hình thức truyền thông marketing tích hợp 
(IMC). Theo đó, như được minh họa trong 3*Hình 14.1, các doanh nghiệp cần cẩn thận 
tích hợp nhiều kênh truyền thông khác nhau để truyền tải một thông điệp rõ ràng, thống 
nhất và cuốn hút về tổ chức cũng như thương hiệu của nó. 

Thông thường, các phương tiện truyển thông khác nhau đóng vai trò khác nhau trong 
việc tương tác, truyền đạt thông tin và thuyết phục người tiêu dùng. Ví dụ, một khảo sát 
gần đây cho thấy hơn 2/3 người làm quảng cáo và công ty của họ đang lên kế hoạch cho các 
chiến dịch quảng cáo video xuất hiện trên nhiều nền tảng xem video khác nhau như truyển 


hình truyền thống và các kênh kỹ thuật số, thiết bị di động, mạng xã 


hội. Sự Öđ¿ zø 2ø này kết hợp sức mạnh cốt lõi của truyền hình — 
phạm vi tiếp cận rộng — với khả năng xác định mục tiêu, tương tác 
và gắn kết tốt hơn của phương tiện kỹ thuật số.” Những phương tiện 
và vai trò đa dạng như vậy phải được phối hợp nhịp nhàng, cẩn trọng 
trong kế hoạch truyền thông marketing tổng thể. 


Truyền thông marketing tích hợp (IMC) 
Tích hợp và phối hợp một cách cẩn thận 
nhiều kênh truyền thông khác nhau để truyền 
tải thông điệp rõ ràng, nhất quán và hấp dẫn 
về doanh nghiệp và sản phẩm của nó. 


KÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


#Hình 14.1 Truyền thông marketing tích hợp 


? Thông điệp thuøng hiệu 


Sự kết hợp hài hòa các căng cụ xúc tiến 


Quảng cáo Bán hàng 


cá nhân 


và thông điệp dc 


Khách hàng ngày nay bị tấn công 
dữ dội bởi nội dung thương hiệu 
từ mọi hướng. Ví dụ, hãy nghĩ về 
tất cả những cách bạn tương tác 
với các doanh nghiệp như Nike, 
Apple hoặc Coca-Cola. Truyền 
thông marketing tích hợp có 
nghĩa là các doanh nghiệp phải 
điều phối cẩn thận tất cả những 


Xúc tiến 
bán hàng 


nghiện nhất quản, rõ 


ràng và hân dân 


. Marketing trực tiếp 


và marketing 


Quan hệ 


công chúng 


kỹ thuật số 


điểm chạm với khách hàng này để 
đảm bảo thông điệp thương hiệu 
rõ ràng. 


14.1 ĐỪNG GỌI NÓ LÀ QUẢNG CÁO: ĐÓ LÀ MARKETING NỘI DUNG 


\uị Trước đây, cuộc sống dường như 
mm thật đơn giản với những người làm 
z quảng cáo. Khi một thương hiệu 
_ cần triển khai chiến dịch quảng 
k4 cáo, mọi người đều hiểu điều đó 
=4 có nghĩa là gì. Đội ngũ thương hiệu 
4 và đại lý quảng cáo sẽ cùng đưa ra 
E một chiến lược sáng tạo, phát triển 


một kế hoạch truyền thông, sản 
xuất và đưa quảng cáo lên truyền hình, tạp 
chí hoặc báo giấy và cũng có thể tung ra 
một thông cáo báo chí để khuấy động tin 
tức. Tuy nhiên, trong thời đại kỹ thuật số 


hiện nay, cách triển khai “quảng cáo” trên 


những "phương tiện truyền thông” xác định 
của một “chiến dịch quảng cáo” được quản 
lý kỹ càng không còn hiệu quả nữa. 

Thay vào đó, ranh giới giữa quảng 
cáo truyền thống và nội dung truyền 
thông kỹ thuật số mới ngày càng mờ dần. 
Dễ hiểu hơn, thông điệp thương hiệu ngày 
nay phải xuất hiện trên mạng xã hội, thiết 
bị di động, có sức tương tác và đa nền 
tảng. Một chuyên gia trong lĩnh vực này 
nhận định: “Bối cảnh truyền thông hiện 
nay ngày càng đa dạng - đó là truyền hình, 
truyền hình cáp và truyền phát trực tiếp: 
đó là trực tuyến, máy tính bảng và điện 


KŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


thoại thông minh; đó là video, đa phương 
tiện, mạng xã hội, nội dung thương hiệu, 
banner, ứng dụng, quảng cáo trên nền 
tâng ứng dụng và các sản phẩm công 
nghệ tương tác.” 

Bối cảnh kỹ thuật số mới đã đặt 
ra câu hỏi về định nghĩa quảng cáo. “Vậy 
quảng cáo là gì? - một tiêu đề đầy tính 
khiêu khích được nêu ra. Hãy gọi nó theo 
bất cứ cách nào bạn muốn, một người 
khác khuyên, nhưng “chỉ cần đừng gọi nó là 
quảng các”. Thay vào đó, theo những người 
làm marketing hiện nay, chính “marketing 


nội dung” - hoạt động tạo dựng và phân 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 888 


phối tập hợp đa dạng những nội dung hấp 
dẫn để thu hút khách hàng - mới là thứ 
xây dựng mối quan hệ với khách hàng và 
giữa các khách hàng với nhau, đồng thời 
thúc đẩy họ hành động và kêu gọi những 
người khác ủng hộ thương hiệu. Ngày nay, 
để nuôi dưỡng bộ máy truyền thông kỹ 
thuật số và mạng xã hội, cũng như duy trì 
cuộc đối thoại với khách hàng “luôn sẵn 
sàng”, thương hiệu cần nguồn cung cấp 
nội dung mới liên tục trên cả nền tảng 
truyền thống lẫn kỹ thuật số. 

Nhiều người làm quảng cáo và 
marketing đang đặt mình vào vai trò mở 
rộng hơn như một người quỏn lý marketing 
nội dung - bao gồm nội dung của chính 
doanh nghiệp và nội dung do người tiêu 
dùng tạo ra, cùng như các kênh khác. 
Thay vì sử dụng các phương tiện truyền 
thống, họ đặt ra một khuôn khổ mới dựa 
trên việc marketing nội dung được tạo 
ra, kiểm soát, truyền thông bởi ai và như 
thế nào. Sự phân loại mới xác định 4 loại 
phương tiện chính: kênh truyền thông trả 
phí, do doanh nghiệp sở hữu, được lan 
truyền và được chia sẻ (POES): 

Kênh truyền thông trỏ phí (paid 
media) - Các kênh xúc tiến được trả tiền 
bởi những người làm marketing, bao gồm 
phương tiện truyền thống (ví dụ: truyền 
hình, radio, quảng cáo in ấn hoặc ngoài 
trời) và phương tiện truyền thông trực 
tuyến, kỹ thuật số (ví dụ: quảng cáo tìm 
kiếm được trả tiền, quảng cáo hiển thị 
trên trang web và các phương tiện truyền 
thông khác, quảng cáo trên thiết bị di 
động hoặc email marketing). 

Kênh truyền thông do doanh nghiệp 
sỏ hữu (owned media) - Các kênh xúc 
tiến thuộc sở hữu và quản lý của doanh 


nghiệp, bao gồm trang web, blog của 


doanh nghiệp, các 
trang mạng xã hội, 
cộng đồng thương 
hiệu độc quyền, 
lực lượng bán hàng 
và sự kiện. 

Kênh truyền 
thông được lan 
truyền (earned 
media) - Các kênh 
truyền thông quan 
hệ công chúng, 
chẳng hạn như 
truyền hình, báo, 
blog, các trang 
video trực tuyến 
và các phương 
tiện truyền thông 
khác mà người làm 
marketing không 
trực tiếp trả tiền 
hoặc kiểm soát 
nhưng vẫn chúa nũữvà bóng đá. 
các nội dung, 
thông tỉn của 
doanh nghiệp nhờ người xem, người đọc 
hoặc người tiêu dùng quan tâm. 

Kênh truyền thông được chia sẻ 
(shared media) - Phương tiện truyền 
thông được chia sẻ giữa những người 
tiêu dùng với nhau, ví dụ mạng xã hội, 
blog, truyền thông di động, các kênh lan 
truyền khác cũng như kênh truyền miệng 
truyền thống. 

Trước đây, những người làm quảng 
cáo tập trung vào các kênh truyền thông 
truyền thống gồm kênh trả phí(phát sóng, 
in ấn) và kênh truyền thông của khách 
hàng mà doanh nghiệp được hưởng lợi 
(quan hệ công chúng). Tuy nhiên, hiện 


nay, những người làm marketing nội dung 


KÄ./(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Marketing nội dung: Chiến dịch giàu nội dung, tích hợp nhuần 


nhuyễn mang tên “Những quý ông bóng đá” của Tecate đã tạo ra 
kết quả đáng kinh ngạc trên cả 4 kênh POES nhờ giúp các đấng 
mày râu cân bằng giữa hai tình yêu đích thực trong cuộc đời: phụ 


Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, SA de ÔV 


đã nhanh chóng bổ sung các kênh truyền 
thông kỹ thuật số mới gồm kênh truyền 
thông của doanh nghiệp (trang web, 
blog, cộng đồng thương hiệu) và kênh 
truyền thông được chia sẻ (mạng xã hội 
trực tuyến, thiết bị di động, email). Trong 
khi những quảng cáo trả tiền đạt hiệu quá 
từng là mục tiêu cuối cùng thì nay, những 
người làm marketing đang phát triển nội 
dung marketing tích hợp, tận dụng sức 
mạnh kết hợp của cả 4 kênh truyền thông 
POES. Vì vậy, rất nhiều quảng cáo truyền 
hình không còn chỉ là quảng cáo truyền 
hình nữa. Chúng là “nội dung video” mà 
bạn có thể thấy ở bất cứ đâu - trên màn 
hình tivi cũng như máy tính bảng hoặc 
điện thoại. Những nội dung video khác 


870 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


có vẻ rất giống quảng cáo truyền hình 
nhưng không có mục đích sử dụng trên 
truyền hình, ví dụ như những video sản- 
xuất-đẩ-trình-chiếu-trực-tuyến đăng tải 
trên các trang web hoặc mạng xã hội. 
Tương tự. những thông điệp thương hiệu 
in ấn và hình ảnh không còn chỉ xuất hiện 
một cách chỉn chu trên mỗi tạp chí hoặc 
catalog, thay vào đó, những nội dung 
được tạo ra bởi nhiều nguồn khác nhau 
như vậy có thể xuất hiện trên mọi thứ, từ 
quảng cáo và các trang thương hiệu trực 
tuyến chính thức đến thiết bị di động, 
mạng xã hội và blog độc lập. 

Các chiến dịch “marketing nội 
dung” mới hoàn toàn khác biệt so với 
những chiến dịch “quảng cáo” cũ. Ví dụ, 
hãy xem xét trường hợp của Tecate - 
thương hiệu bia hàng đầu của Heineken 
tại Mexico. Tại đất nước này, Tecate nổi 
bật nhờ định vị thương hiệu với mọi thứ 
liên quan tới phái mạnh, bao gầm cả bóng 
đá - môn thể thao yêu thích ở đây. Tuy vậy, 
Tecate đã đối mặt với một thử thách sáng 
tạo khó khăn trong mùa giải World Cup 
gần đây. Tecate mong muốn tiếp cận cơn 
sốt người hâm mộ bên lề giải đấu, nhưng 
không được phép đề cập trực tiếp đến 
World Cup hoặc đội bóng quốc gia Mexico, 
vì hai nội dung này đã được tài trợ bởi đối 
thủ Corona. Vì vậy, thay vì chạy quảng cáo 
trên truyền hình với ngân sách lớn, chứa 
những lời nói sáo rỗng thông thường, 
Tecate đã cho ra đời chiến dịch giàu nội 
dung và mới lạ mang tên “Những quý ông 
bóng đá”, đạt hiệu quả vượt xa so với các 
phương tiện truyền thông truyền thống: 

Chiến dịch “Những quý ông bóng 
đá" của Tecate nhận thấy trong thời gian 
diễn ra World Cup, những người đàn ông 
Tecate thực thụ phải cân bằng giữa hai 


tình yêu đích thực trong cuộc đời: phụ nữ 
và bóng đá. Vì vậy, chiến dịch này ra đời 
để giúp họ giải quyết một cách khéo léo 
đời sống tình cảm và theo dõi bóng đá liên 
tục bằng cách trở thành “Những quý ông 
bóng đá.” Chiến dịch được xây dựng xung 
quanh một bức thư tình dài 185 trang, 
được viết và thiết kế đẹp mắt, mất 90 
phút để đọc hết (tương đương thời lượng 
một trận hóng đá). 

Trong đoạn video phát sóng mở 
đầu một phút trước trận đấu lớn, một 
người đàn ông xúc động trình bày bức thư 
dài gửi tới người mình yêu và cầu mong cô 
đọc nó ngay lập tức. Bị cuốn hút bởi cử chỉ 
lãng mạn này, cô quyết định đọc những lời 
chân thành từ sâu thẳm trái tim người 
đàn ông. đến nỗi không biết rằng anh ta 
đã vội vã chạy tới xem trận đấu World 
Cup cùng bạn mà không hề bị gián đoạn. 
Trong suốt trận đấu, có thêm 5 quảng 
các truyền hình, một trang web chiến 
dịch và 47 bài đăng trên Facebook theo 
sát từng mốc thời gian thực tế đọc thư, 
với những cập nhật như: “Eô ấy đang đọc 
hết một nửa lá thư dài 80 phút của bạn.” 
Một quảng cáo sau trận đấu cuối cùng mô 
tả hình ảnh người đàn ông khẩn trương lái 
xe về nhà kịp lúc để xuất hiện trước mặt 
người yêu khi cô ấy vừa đọc xong bức thư 
và cảm thấy sung sướng tột cùng, ngã 
vào vòng tay anh ta. Cánh mày râu có thể 
tải xuống toàn bộ bức thư và tùy chỉnh nó 
bằng cách thay tên người phụ nữ cho trận 
đấu tiếp theo; 16.000 người đã làm như 
vậy và được trải nghiệm cảm giác đọc 
một bức thư thực sự. 

Trong một diễn biến khác của 
chiến dịch, một người đàn ông Tecate đã 
từ chối lồi mời vào nhà bạn gái mới sau 


buổi hẹn đầu tiên, khẳng định tình cảm 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


sâu sắc của mình với cô ấy cùng sự tôn 
trọng của một quý ông hoàn hảo khi bất 
chấp “văn hóa nam nhỉ” và cám dỗ tình 
một đêm. Người bạn gái rất xúc động, còn 
anh †a nhanh chóng rời đi cho kịp trận đấu 
tiếp theo. Tecate kết luận: “Xem trận đấu 
World Cup và có được tình yêu nhờ nó. 
Cuộc sống chưa bao giờ tuyệt vời hơn.” 

Tích hợp nhuần nhuyễn trên mọi 
kênh truyền thông POES, chiến dịch nội 
dung “Những quý ông bóng đá” đã tạo ra 
kết quả đáng kinh ngạc. Doanh số của 
Tecate tăng 11% trong thời gian diễn ra 
Warld Cụp. Trang 4 tháng của chiến dịch, 
thương hiệu này đã tăng 228% tỷ lệ người 
theo dõi YouTube, có thêm 1,2 triệu người 
hâm mộ trên Facebook và phủ sóng một 
loạt phương tiện truyền thông với tiếng 
vang trên mạng xã hội. Quảng cáo và video 
của chiến dịch đã thu hút 17 triệu lượt 
xem trên YouTube và trỏ thành 2 trong số 
10 quảng cáo được xem nhiều nhất mùa 
World Cup. Ngoài ra, “Những quý ông bóng 
đá” còn được tạp chí Advertising Age trong 
ngành quảng cáo trao tặng giải thưởng 
Chiến dịch truyền thông marketing tích 
hợp tốt nhất năm. “Những quý ông bóng 
đá” đã trở thành “hiện tượng văn hóa ở 
Mexico," một nhân viên marketing tại 
Tecate chia sẻ. “Dụm từ này là một phần 
của văn hóa đại chúng, với meme, video 
và áo phông. Bạn nghe thấy nó trong nhà 
hàng, trên taxi. Trong suốt thời gian diễn 
ra World Cup, dù không thể nói bất cứ điều 
gì, chúng tôi vẫn giành được mọi thứ!” 

Vì vậy, chúng ta không thể gọi 
nó là “quảng cáo” nữa. Sự dịch chuyển 
và môi trường truyền thông marketing 
thỉnh thoảng hỗn loạn ngày nay đòi hỏi 
nhiều hơn việc chỉ tạo ra và đặt quảng 


cáo trong những không gian truyền thông 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIỂU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 871 


có sẵn, được xác định rõ ràng và được 
kiểm soát. Thay vào đó, người làm truyền 
thông marketing hiện đại phải là những 
nhà chiến lược marketing nội dung, người 
sáng tạo, người kết nối và người xúc tác, 
giữ vai trò quản lý các cuộc đối thoại liên 
quan tói thương hiệu giữa doanh nghiệp 
với khách hàng, cũng như giữa các khách 
hàng với nhau, giúp những cuộc đổi thoại 
này trở nên hào hứng hơn qua các kênh 


hỗn hợp. Đó là một đòi hỏi cao, nhưng với 


tư duy mới hiện nay, mọi thứ đều có thể! 


Nguồn: “How PESO Makes Sense in Influencer 
Marketing,” PR Week, ngày 8/6/2015, www. 
prweek.com/article/15505035/peso-makes- 
sense-influencer-marketing; Randall 
Rothenberg, “What Is Advertising Anyway?” 
Ad Week, ngày 16/9/2015, tr. 15; Paul Nolan, 
“The Ö Word: What Is Content Marketing,“ 
Sales & Marketing Manggement, tháng 1/2- 
2014; Peter Himler, “Paid, Earned & wned: 


Revisited,” The Flack, ngày 21/8/2011, http:// 
flatironcomm.com/2011/0B/paid-earned- 
owned-revisited/; Laurel Wentz, “Integrated 
Campaign of the Year: Soccer Gentleman' 
for Tecate,” Advertising Age, ngày 3/8/2015, 
http://adage.com/article/print/2887855; 
“Soccer Gentlemen,” Facebook Studio, www. 
f†acebook-studio.com/gallery/submission/ 
Soccer-gentlemen-4, truy cập tháng 10/2016. 


Một ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của truyền thông marketing tích hợp là chiến dịch 


“Không bao giờ ngừng cải thiện” của nhà bán lẻ gia dụng Lowes. Công ty này đã tích hợp 


các phương tiện truyền thông truyền thống chiếm ngân sách lớn với lợi thế của phương 


tiện truyền thông mạng xã hội để tạo ra sự gắn kết được cá nhân hóa theo thời gian thực 


với khách hàng:” 


Để chác chắn, Lowes triển khai một loạt quảng cáo trên truyển hình có chi phí lớn và quảng 


cáo trên những phương tiện truyền thống khác để tuyên bố định vị thương hiệu “Không bao 


giờ ngừng cải thiện”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công ty này đã bổ sung hình thức 


nội dung được tích hợp kỹ lưỡng, cá nhân hóa và tăng sự phong phú trong trải nghiệm của 


khách hàng trên mạng xã hội, điểu mà truyền thông truyền thống không làm được. Hãy lấy 


ví dụ về chiến dịch video “Sửa chữa trong 6 giây” trên ứng dụng Vine của Lowes. 3*“Sửa 


chữa trong 6 giây” gồm hàng chục video lặp đi lặp lại dài 6 
giây, đưa ra các giải pháp khắc phục nhanh cho những vấn để 
thường gặp phải trong nhà — mọi thứ từ tháo ốc vít bị tuột 
đến đuổi lũ sóc và làm chúng tránh xa khỏi cây cối. Chuỗi 
video từng giành giải thưởng này đã thành công ngay từ khi 
bắt đầu, tạo ra 28.000 lượt nhắc đến trên mạng xã hội chỉ 
trong tuần đầu tiên và đạt hàng triệu lần hiển thị quảng cáo 
cho đến nay. 

Ngoài Vine, chiến dịch “Không bao giờ ngừng cải thiện” 
của Lowes đồng thời tích hợp một hỗn hợp đa dạng các 
phương tiện truyền thông xã hội, mỗi kênh giữ một vai trò 
độc đáo riêng. LoweSs sử dụng kênh YouTube sở hữu nhiều 
người đăng ký để đăng tải các video hướng dẫn DIY (Do 
it yourself — Tự tay làm), hỗ trợ tăng nhanh lượt truy cập 
trên Vine. Công ty sử dụng Pinterest và Instagram để mang 


#Truyền thông marketing tích hợp: Chiến dịch 


“Không bao giờ ngừng cải thiện” của Lowes tích hợp 
các phương tiện truyền thông truyền thống chiếm ngân 
sách lớn với lợi thế của mạng xã hội để tạo ra sự gắn kết 
được cá nhân hóa theo thời gian thực với khách hàng. 
EESELEG 


Ki /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


872 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Lời tác giả: Để 
thông marketing 


những dự án của khách hàng vào đời sống thông qua hình ảnh sinh động. Facebook cung 

cấp nền tảng tương tác với khách hàng qua các cuộc đối thoại — tất cả các bình luận trên 

Facebook đều nhận được câu trả lời. Twitter giữ vai trò đăng những bình luận ngắn gọn hoặc 

lan truyền thông tin về các ưu đãi đặc biệt. Bất kể trên nền tảng nào, mọi nội dung — từ quảng 

cáo trên truyền hình đến video trực tuyến, đến bài đăng trên Facebook — đều được phối hợp 
cẩn trọng theo đúng câu thần chú “Không bao giờ ngừng cải thiện” và sứ mệnh của công ty là 
giúp khách hàng tìm kiếm giải pháp cải thiện mọi thứ trong ngôi nhà. Theo một người làm 
marketing của Lowe, chiến dịch marketing tích hợp này không nhắm mục tiêu doanh số mà 
chú trọng tới việc “đảm bảo khách hàng... biết rằng Lowes đang mang đến cho họ giá trị và 

[giữ họ] tương tác với thương hiệu.” 

Trong quá khứ, không có bất cứ cá nhân cụ thể hay bộ phận nào chịu trách nhiệm cân 
nhắc vai trò truyền thông của các công cụ xúc tiến và sự phối hợp của hốn hợp xúc tiến. 
Giờ đây, để hỗ trợ thực hiện truyền thông marketing tích hợp, một số doanh nghiệp đã bố 
nhiệm một giám đốc truyền thông marketing có trách nhiệm đảm nhiệm toàn bộ hoạt động 
truyền thông của doanh nghiệp. Điểu này giúp thông điệp được truyền tải nhất quán và tác 
động mạnh hơn đến doanh số bán hàng. Đồng thời, trách nhiệm thống nhất hình ảnh của 
doanh nghiệp từ hàng nghìn hoạt động khác nhau được đặt vào tay một người — điểu trước 
đây chưa từng xảy ra. 


b6 ða .... PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG MARKETING HIỆU QUẢ 


phát triển truyền : 
hiệu quả, trước :.. Khái quát quy trình truyền thông 


tiên bạn phải hiểu rõ quy trinh truyền 


thông tổng thể. 


Truyền thông marketing tích hợp đòi hỏi nhận diện đối tượng mục 


Gan càng c7 202/2 _ riêu và xây dựng một chương trình xúc tiến hài hòa, thống nhất giữa 


các bộ phận để thu được phản ứng mong muốn từ khách hàng. Thông 
thường, truyền thông marketing tập trung vào nhận thức, hình ảnh hoặc các mục tiêu ưu 
tiên tức thời trong thị trường mục tiêu. Nhưng tầm nhìn của cách tiếp cận này quá hạn 
hẹp. Ngày nay, những người làm marketing đang thiên về hướng xem truyền thông như 
một quy trình quản lý sự tương tác cũng như mối quan hệ đang diễn ra của khách hàng với 
doanh nghiệp và thương hiệu. 

Do khách hàng khác nhau nên các chương trình truyền thông cần được thiết kế hướng 
đến từng phân khúc, từng ngách, thậm chí từng cá nhân. Và với những công nghệ truyển 
thông tương tác mới, ngoài câu hỏi “Làm thế nào để chúng ta tương tác với khách hàng”, 
các doanh nghiệp còn phải tính đến: “Làm thế nào để khách hàng tương tác với chúng ta?”. 

Như vậy, quy trình truyền thông nên bắt đầu với việc rà soát tất cả các điểm tiếp xúc 
tiềm năng nơi khách hàng mục tiêu có thể liên hệ với doanh nghiệp và thương hiệu. Ví dụ, 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | B73 


một người mua gói cước điện thoại di động mới có thể nói chuyện với những người khác, xem 
quảng cáo truyền hình, đọc báo và mục quảng cáo trên báo chí, truy cập nhiều trang web khác 
nhau để xem giá cả và đánh giá, tìm hiểu các gói cước tại Best Buy, WaÌmart hoặc cửa hàng 
của nhà cung cấp dịch vụ không dây. Những người làm marketing cần đánh giá xem từng trải 
nghiệm truyền thông có ảnh hưởng như thế nào ở mỗi giai đoạn khác nhau của quy trình mua 
hàng. Hiểu được điều này, họ sẽ phân bổ chi phí truyền thông hiệu quả, thích hợp hơn. 

Để giao tiếp hiệu quả với khách hàng, những người làm marketing cần hiểu được cách 
truyền thông hoạt động. Truyền thông liên quan đến 9 yếu tố được thể hiện trong Hình 
14.2. Hai bên tham gia hoạt động truyền thông — ôn ø/ và bên „bận; hai công cụ giao tiếp 
chính của truyền thông — z;ôøg Zj£p và pbương tiện; bốn chức năng chính của truyền thông 
— mã bóa, giải mã, phần ứng và phản bồi. Yếu tố cuối cùng là zbễu trong hệ thống. Định 
nghĩa của 9 yếu tố được diễn giải dưới đây và áp dụng cho ví dụ về quảng cáo thương mại 
trên truyền hình “lồi thích nó” (“IÌm loving it) của McDonalds. 

se Người g?i: Bên gửi thông điệp tới một bên khác, ở đây là McDonald. 

e© Ä⁄Z bóz: Quá trình /Öể biện suy nghĩ di dạng bình thúc biểu tượng — ví dụ, dại lý 

quảng cáo của McDonald§ lắp ráp từ ngữ, âm thanh, hình ảnh minh họa vào một 
quảng cáo truyền hình truyền tải thông điệp mà hãng muốn gửi tới khách hàng. 

e_ 75ông điệp: Hệ thống các biểu tợng mà bên gửi truyền đi — ví dụ như quảng cáo 

của McDonaldi. 


Hinh 14.2 Các yếu tố trong quy trình 


h Có rất nhiều thứ xảy ra trong mô hình này! Ví dụ, hãy xem xét mô hình của 
truyền thông McDonalds. Để tạo ra quảng cáo tuyệt vời, chẳng hạn như chiến dịch dài hạn 
“Tôi thích nó' (“Im loving it”), McDonalds phải hiểu rã khách hàng của mình và 

cách truyền thông hoạt động. 


—micb Lm ]ờ 
_ 


mmxmmg. `  x 


Vùng trải nghiệm của bên gửi Vùng trải nghiệm của bên nhận 


E /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


674 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


© Dương tiện: Các kên) truyển thông mà nhờ đó thông điệp chuyển từ bên gửi đến 
bên nhận - trong trường hợp này chính là truyền hình và các chương trình truyền 
hình cụ thể mà McDonald5 lựa chọn. 

® G47 mZ: Quá trình bên nhận gáø ý 26bfa cồo các biểu gng được mã hóa bởi bên 

gửi — một người tiêu dùng xem quảng cáo của McDonalds và giải thích các từ ngữ, 
hình ảnh trong đó. 

© Người nhận: Bên nhận thông điệp được gửi bởi một bên khác — khách hàng xem 

quảng cáo của McDonalds. 

©_ Phản ng: Phản ứng của bên nhận sau khi được tiếp xúc với thông điệp — có hàng 

trăm kiểu phản ứng có thể xảy ra, chẳng hạn như người tiêu dùng có thể thích 
McDonalds hơn, hoặc sẽ chọn McDonald cho lần tới đi ăn, hoặc sẽ ngâm nga giai 
điệu “lôi thích nó”, hoặc không làm gì cả. 

e©- Phản bối: Một phần trong phản ứng của bên nhận được gửi lại cho bên ø?i — nghiên 

cứu của McDonalds cho thấy có hai dạng phản hồi, một là người tiêu dùng bị ấn 
tượng và ghi nhớ các quảng cáo, hai là họ viết thư hay gọi tới McDonald, khen 
ngợi hoặc chỉ trích đoạn quảng cáo hoặc sản phẩm. 

se Njiễu: Biến dạng boặc sai số không mong ?mwốn trong quá trình giao tiếp, dẫn đến 

việc thông điệp khi tới bên nhận bị khác so với khi gửi - người tiêu dùng bị phân 
tâm trong khi xem đoạn quảng cáo và bỏ lỡ những điểm chính của nó. 

Để một thông điệp phát huy hiệu quả, quá trình mã hóa của bên gửi phải khớp với 
quá trình giải mã của bên nhận. Những thông điệp tốt nhất được hình thành từ các từ ngữ 
và biểu tượng quen thuộc với bên nhận. Vùng trải nghiệm của bên gửi càng trùng với vùng 
trải nghiệm của bên nhận thì thông điệp càng hiệu quả. Người làm truyền thông marketing 
không phải lúc nào cũng có czøg zzr4¡ n0giệm với khách hàng. Ví dụ, một người viết nội 
dung quảng cáo đứng ở cấp độ kinh tế — xã hội có thể sáng tạo quảng cáo cho khách hàng 
ở một cấp độ khác, chẳng hạn như các chủ doanh nghiệp giàu có. Tuy nhiên, để giao tiếp 
hiệu quả, người làm truyền thông marketing phải 22ếz zø vùng trải nghiệm của khách hàng. 

Mô hình này chỉ ra một số yếu tố quan trọng của một chiến lược truyền thông hiệu 
quả. Bên gửi cần biết rõ mình muốn tiếp cận những đối tượng khách hàng nào và muốn 
nhận được phản ứng ra sao. Họ phải vừa giỏi trong việc mã hóa thông điệp vừa phải tính 
đến việc khán giả mục tiêu sẽ giải mã chúng như thế nào. Họ phải gửi thông điệp thông 
qua các phương tiện truyền thông để tiếp cận khán giả mục tiêu, đồng thời phát triển các 
kênh thông tin phản hồi để có thể đánh giá phản ứng của khán giả với thông điệp. Ngoài 
ra, trong môi trường truyền thông tương tác hiện nay, các doanh nghiệp phải sẵn sàng “lật 
ngược” quá trình truyền thông — đưa doanh nghiệp trở thành bên nhận và người phản hồi 
tốt đối với những thông điệp được gửi bởi người tiêu dùng. 


KÄj/0ROUPS/YEUKiNDLEVIETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ B75 


Các bước phát triển truyền thông marketing hiệu quả 


Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các bước để phát triển chương trình 
truyền thông tích hợp và chương trình xúc tiến hiệu quả. Người làm 
marketing phải thực hiện được những việc sau đây: nhận diện khán 
giả mục tiêu, xác định mục tiêu truyền thông, thiết kế thông điệp, lựa 
chọn các phương tiện truyền thông để gửi thông điệp, chọn nguồn 
tin và thu thập phản hồi. 


Nhận diện khán giả mục tiêu 

Trước khi bắt đầu, người làm truyển thông marketing phải có sẵn 
khán giả mục tiêu trong tâm trí. Đó có thể là người dùng hiện tại hoặc 
người mua tiểm năng, là người trực tiếp quyết định mua hàng hoặc 
những người gây ảnh hưởng đến quyết định đó. Khán giả mục tiêu có 


Lời tác giả: Chúng ta đã hiểu cách vận 
động của một quy trình truyền thông, 
giờ đã đến lúc biến tất cả các yếu tố 
xúc tiến thành một chương trình truyền 
thông marketing thực thụ. 


Các giai đoạn sẵn sàng của người mua 
Gác giai đoạn mà người tiêu dùng thường trải 
qua trong quá trình mua hàng: nhận thức, 
hiểu biết, thích, ưa chuộng, tin tưởng và cuối 
cùng là mua hàng. 


thể là cá nhân, nhóm, các cộng đồng đặc biệt hoặc công chúng nói chung. Khán giả mục 


tiêu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của người làm truyền thông xét về zô¿ 2ø, 


cách thức, thời gian, địa điển và đố! ng truyền tải thông tin. 


Xác định mục tiêu truyền thông 


Một khi đã xác định được khán giả mục tiêu, người làm marketing phải xác định phản ứng 


mong muốn của doanh nghiệp. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp, họ sẽ tìm kiếm phản 


ứng 7 bàng. Nhưng có thể việc mua hàng chỉ xảy ra sau cả một quá trình ra quyết định 


khá lâu của người tiêu dùng. Người làm truyền thông marketing cần biết vị trí hiện tại của 


khán giả mục tiêu và họ cần được di chuyển tới giai đoạn nào. Khán giả mục tiêu có thể ở 


bất cứ đâu trong 6 giai đoạn sẵn sàng của người mua - các giai đoạn mà người tiêu dùng 


thường trải qua trong quá trình quyết định mua hàng, bao gồm 4ø /bc, biểu biết, thích, 


2a chuộng, tin tưởng và mua bàng (xem 3*Hình 14.3). 


Mục tiêu của marketing nói chung và truyền thông marketing 
nói riêng là hưởng khách hàng trải qua các giai đoạn trong 
quá trình mua hàng. Một lần nữa, tất cả phải xuất phát từ việc 
hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng. 


` & k k 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


#Hình 14.3 Các giai đoạn sẵn sàng của người mua 


k vÝn 


878 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Thị trường mục tiêu của người làm truyền thông marketing có thể hoàn toàn chưa có 


khái niệm gì về sản phẩm ngoài cái tên của nó hoặc một vài điều không đáng kể. Như vậy, 
trước tiên người làm marketing phải xây dựng ø54ø z;¿ và biểu 7Ø. Ví dụ, General Mills 


gần đây thông báo sẽ loại bỏ các loại hương vị và phẩm màu nhân tạo khỏi các sản phẩm 
ngũ cốc BigG nổi tiếng - như Trix, Cocoa Puffs, Capn Crunch và Golden Gramham. Để 
người tiêu dùng nhận thức được điểu này và những thay đổi khác, General Mills đã phát 


động chiến dịch “Yêu lại ngũ cốc từ đầu” (Love Cereal again): 


Mặc dù ngũ cốc vân là loại thực phẩm ăn sáng tại nhà được tiêu thụ nhiều nhất, doanh số bán 
ngũ cốc đã giảm dần khi người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế lành mạnh 
và thuận tiện hơn. Chiến dịch “Yêu lại ngũ cốc từ đầu” ra mắt các dòng ngũ cốc BigG đã được 
cải tiến thành thực phẩm mà các bậc phụ huynh có thể tin tưởng một lần nữa. #Một quảng 
cáo truyền hình dài 30 giây cho thấy các thành viên trong bối cảnh gia đình quen thuộc — một 
đứa trẻ yêu cầu cha mẹ làm lại điểu gì đó — “Hãy làm lại nó đi ạ! Một lần nữa!” Quảng cáo kết 
thúc với hình ảnh người cha ném nắm ngũ cốc Trix lên không trung và rơi chính xác vào miệng 
trong khi con gái hào hứng giục cha làm lại lần nữa. Chiến dịch “Yêu lại ngũ cốc từ đầu” đã lan 
tỏa rộng rãi, nhắc mọi người nhớ về kỷ niệm của những bữa sáng thời thơ ấu. General Mills đã 
sử dụng một loạt phương tiện truyển thông truyền thống, kỹ thuật số, trên thiết bị di động và 
trong cửa hàng để nhanh chóng xây dựng nhận thức cũng như hiểu biết cho toàn bộ thị trường.? 


Giả sử người tiêu dùng mục tiêu đã ;ZZ về sản phẩm, vậy họ cđ z24n thế nào về nó? 


Hầu như mọi người tiêu dùng Mỹ đều biết về Trix, Cocoa Dufs và các loại ngũ cốc BigG 
khác. Thương hiệu này đã có mặt trên thị trường từ nửa sau thập niên 1950. General Mills 


muốn đưa người mua qua các giai đoạn cảm xúc mạnh mẽ hơn đối với loại ngũ cốc được cải 


tiến. Những giai đoạn này bao gồm z⁄⁄Ở (cảm thấy ngũ cốc BigG có lợi), cÿ„ônø (lựa chọn 


*ĐÐưa người tiêu dùng trải qua các giai đoạn sẵn sàng của 
người mua: Để khiến khách hàng nhận thức, hiểu biết, ưa 


chuộng và mua sản phẩm ngũ cốc vói công thức cải tiến BigG 
mới, Gerneral Mills đã phát động chiến dịch “Yêu lại ngũ cốc từ 
đầu” (Love Cereal again). 

General Mills larketing, Inc. 


ngũ cốc BigG so với các thương hiệu cạnh tranh), và 7 
4; (tin rằng ngũ cốc BigG là tốt nhất đối với họ). 
Đội ngũ marketing của General Mills sử dụng kết 
hợp các công cụ xúc tiến hỗn hợp để tạo ra những cảm 
xúc tích cực và sự tin tưởng. Quảng cáo truyền hình 
ban đầu giúp xây dựng sự mong đợi và kết nối cảm 
xúc với thương hiệu. Hình ảnh, tin nhắn và video trên 
mạng xã hội của General Mills tương tác, giải trí và 
giáo dục người mua tiểm năng về việc công ty cải tiến 
các sản phẩm ngũ cốc. Thông cáo báo chí và các hoạt 
động PR khác hỗ trợ cũng như giữ tiếng vang về các 
sản phẩm. Một trang web nhỏ đầy đủ thông tin (www. 
generalmills.com/cereal) cung cấp thêm các thông tin 


bổ sung và cơ hội mua sắm. 


KÄ/£ROUPS/YEUKINDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 877 


Cuối cùng, một số thành viên trong thị trường mục tiêu có thể bị thuyết phục về sản 
phẩm nhưng chưa hoàn toàn hứng thú với việc 722 ¿øe. Người làm truyền thông cần dẫn 
dắt những người tiêu dùng này tới bước cuối cùng. Để giúp những người tiêu dùng đang 
chần chữ vượt qua rào cản, General Mills có thể tung ra các ưu đãi giá đặc biệt (phiếu giảm 
giá, giảm giá tại cửa hàng và ưu đãi đặc biệt), đồng thời củng cố uy tín cho sản phẩm bằng 
những nhận xét và đánh giá từ các khách hàng đã sử dụng trên trang web của công ty, mạng 
xã hội và các vị trí hiển thị khác. 

Tất nhiên, chỉ riêng truyền thông marketing không thể tạo ra cảm giác tích cực và thúc đẩy 
mua ngũ cốc BigG. Bản thân loại ngũ cốc này phải cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng. 
Thực tế, truyển thông marketing quá nhiều có thể tăng tốc độ sụp đổ nếu sản phẩm tệ. Người 
mưa tiểm năng càng sớm tìm hiểu về sản phẩm chất lượng kém, họ càng nhanh chóng nhận ra 
lỗi của nó. Vì vậy, truyền thông marketing hiệu quả kêu gọi các công ty đảm bảo “hành động 
tốt đi đôi với lời nói tốt”. Ví dụ, để đảm bảo phiên bản mới tốt cho sức khỏe hơn sẽ thành công, 
trước khi ra mắt sản phẩm cải tiến, General Milles đã nghiên cứu 69 loại màu và 86 loại hương 
vị, thực hiện 98 cuộc kiểm tra vị giác do người tiêu dùng tự nếm thử, hoàn thành 301 công thức 
thử nghiệm cũng như dành 140 giờ đồng hồ lắng nghe chia sẻ của khách hàng về sản phẩm. 


Thiết kế thông điệp 
Sau khi xác định phản ứng mong muốn từ khán giả mục tiêu, người làm truyền thông phải 
tiến hành thiết kế một thông điệp hiệu quả. Lý tưởng nhất, thông điệp phải thu hút s¿ ebZ 
ý (aention), duy trì bứng thú (7nt£rest), khơi dậy bám muốn (26src) và dẫn tới bành động 
(aczoz) (được biết đến với tên gọi mô hình AIDA). Trong thực tế, không có nhiều thông 
điệp lôi kéo người tiêu dùng đi hết chặng đường từ nhận thức đến mua hàng, nhưng mô 
hình ATDA cho ta biết những phẩm chất lý tưởng của một thông điệp hiệu quả. 

Khi thiết kế thông điệp, người làm truyền thông marketing phải quyết định sẽ nói cái 
gì (nôi Zøg thông điệp) và như thế nào (oấ trúc và đÿnh dạng thông điệp). 

Nội dưng thông điệp, Người làm marketing phải tìm ra một điểm lôi cuốn hay một 
chủ để sẽ đem lại phản ứng mong muốn. Có 3 dạng lôi cuốn: lý trí, cảm xúc và đạo đức. .S% 
lôi cuốn Ùý trí liên quan đến lợi ích cá nhân, sở thích cá nhân của khán giả mục tiêu. Doanh 
nghiệp cho thấy sản phẩm sẽ đem lại những lợi ích mà khán giả mục tiêu mong muốn. Vị 
dụ như những thông điệp thể hiện chất lượng, tính kinh tế, giá trị hoặc hiệu quả của một 
sản phẩm. Vì vậy, một quảng cáo của Aleve đưa ra tuyên bố mang tính hiển nhiên: “Sử dụng 
nhiều thuốc hơn không làm cơn đau giảm đi. Aleve đủ khả năng để giúp lưng, cơ thể và 
khớp của bạn không chịu đựng cơn đau cả ngày dù uống ít thuốc hơn Tylenol.” Còn quảng 
cáo của WWeipht Watchers khẳng định một thực tế đơn giản: “Bí mật ăn kiêng để kết liễu 


213 


mọi bí mật ăn kiêng là không có chế độ ăn kiêng bí mật nào cả. 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


678 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Sự ôi cuốn cẩm xúc cố gắng khuấy động cảm xúc tiêu cực hoặc cảm xúc tích cực có 
khả năng thúc đẩy hành vi mua hàng. Người làm truyền thông có thể sử dụng nhiều hình 
thức lôi cuốn cảm xúc khác nhau, từ tình yêu, niểm vui, sự hài hước tới cảm giác sợ hãi và 
tội lỗi. Những người ủng hộ thông điệp cảm xúc cho rằng chúng thu hút nhiều sự chú ý 
và tạo ra niềm tin mạnh mẽ hơn vào thương hiệu lẫn nhà tài trợ. Dạng lôi cuốn này xuất 
phát từ ý tưởng người tiêu dùng thường cảm nhận trước rồi mới suy nghĩ, và bản chất của 
sự thuyết phục là tình cảm. 

Việc kể một câu chuyện hấp dẫn trong quảng cáo thường đánh vào cảm xúc của khách 
hàng. Ví dụ, thay vì chỉ tập trung vào các loại đai ốc, bu lông và thông tin số dặm thường 
thấy trong nhiều quảng cáo xe hơi, quảng cáo của dòng xe Audi Super Bowl 50 với tên gọi 
“The Commander” đã tác động tới cảm xúc của người tiêu dùng theo cách khác:? 

“The Commander” khơi gợi sự hoài niệm, cảm thông và tình cha con. Quảng cáo bắt đầu với 

hình ảnh một cựu phi hành gia buổn phiển nhớ về quãng thời gian thanh xuân đã qua. Con 

trai ông đã ghé thăm và sau đó dẫn ông ra ngoài, đưa cho ông chìa khóa chiếc xe Audi R8 VI0 

Plus — dòng xe hơi hiệu suất cao nhất của Audi — có thể đạt tốc độ 205 dặm/giờ. Ngay khi lái 

chiếc Audi, người cha như được quay trờ lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời một lần 

nữa, thời khắc ông bay vào vũ trụ đến những không gian vô định trên nền nhạc “Starman” 
của David Bowie. Quảng cáo này có hiệu quả trong việc vừa nâng cao tỉnh thần của mọi người 
vừa cung cấp thông tin về hiệu suất cực cao của Audi. Theo một nhà báo, quảng cáo đã tạo ra 

“sự buồn bã khi nhìn thấy quãng đời tuyệt vời nhất của một người đàn ông trôi qua và sự thỏa 

mãn khi nhìn ông ấy trở lại chính con người trẻ trung, can đảm của mình.” Bằng cách khơi 

dậy cảm xúc của người xem, “The Commander” đã lọt vào Top 10 trong bảng xếp hạng Ad 

Meter của L7%⁄4 7ø2zy và sở hữu hơn 8 triệu lượt xem trên You Tube trong chưa đẩy một tháng. 

Sự ii cuốn đạo đức nhằm vào cảm giác của khán giả mục tiêu về những gì “đúng” và 
“phù hợp”. Chúng thường được sử dụng để thúc giục mọi người hỗ trợ các hoạt động xã 
hội, chẳng hạn như vì môi trường trong sạch hơn hoặc quyên góp cho những người có 
hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ, một chiến dịch quảng cáo của Colgate kêu gọi mọi người “Tắt 
vòi nước trong khi đánh răng” để tiết kiệm nước. Quảng cáo này xuất hiện hình ảnh một 
cậu bé tại đất nước đang phát triển với xô nước trên đầu cùng thông điệp: “Những gì bạn 
lãng phí trong 2 phút là tất cả những gì gia đình cậu bé này cần cho một ngày.” 

Cấu trúc thông điệp. Người làm marketing cũng phải quyết định cách xử lý ba vấn để 
về cấu trúc của thông điệp. Đầu tiên là có nên đưa ra kết luận hay để cho khán giả mục tiêu 
tự làm điều đó. Nghiên cứu cho thấy trong nhiều trường hợp, thay vì đưa ra một kết luận, 
người làm quảng cáo nên đặt câu hỏi và để người mua đi đến kết luận của riêng họ. 

Vấn đề thứ hai là nên trình bày những lý lẽ mạnh nhất ngay lúc đầu hay để đến cuối cùng. 
Trình bày trước sẽ tạo được sự chú ý mạnh mẽ nhưng lại có thể dẫn đến một kết thúc hụt hãng. 


KÄ/ROUPS/YEUKiNDLEVïETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 878 


Vấn đề thứ ba là nên trình bày lý lẽ một chiểu (chỉ để cập đến những điểm mạnh của 
sản phẩm) hay hai chiều (ca ngợi điểm mạnh, đồng thời thừa nhận hạn chế của sản phẩm). 
Thông thường, lý lẽ một chiếu hiệu quả hơn cho thuyết trình bán hàng — trừ khi khán giả 
mục tiêu có trình độ học vấn cao, thích nghe tranh luận phản biện hoặc khi người làm 
truyền thông phải khắc phục một sự kết hợp phủ định. Trên tính thần đó, Heinz đưa ra 
thông điệp “Heinz Ketchup chậm mà chắc”, còn Listerine thì tuyên bố “Listerine tạo vị khó 
chịu chỉ hai lần một ngày”. Trong những trường hợp này, thông điệp hai chiểu có thể tăng 
cường tính tin cậy của quảng cáo và khiến người mua kiên định hơn trước đòn tấn công 
của các đối thủ cạnh tranh. 

Định dạng thông điệp, Người làm truyền thông marketing cũng cần một 2⁄2 4n 
mạnh mẽ cho thông điệp. Trong một quảng cáo báo in, người làm truyền thông phải quyết 
định tiêu để, nội dung, hình minh họa và màu sắc. Để thu hút sự chú ý, người làm quảng 
cáo có thể tạo ra sự mới lạ và tương phản; những hình ảnh cùng tiêu để bắt mắt; định dạng 
đặc biệt; kích thước và vị trí của thông điệp: hình dạng, màu sắc, chuyển động. Ví dụ, 
quảng cáo sô-cô-la bơ đậu phông của Reese được diễn tả một cách đơn giản và trực diện. 
Hãng sử dụng các màu sắc quen thuộc của thương hiệu như cam, vàng và nâu với phần 
chữ nằm trên hình ảnh loại kẹo cổ điển. Họ dùng những tiêu để thông minh kết hợp hai 
thành phần chính tiêu biểu của loại kẹo này, chẳng hạn như “Sô-cô-la và bơ đậu phộng sánh 
đôi trong cùng một thanh kẹo. Những thứ còn lại là quá khứ” và “Từ khi gắn bó với sô- 
cô-la, bơ đậu phông vẫn giữ tình bạn với kẹo dẻo, nhưng mối quan hệ này rất căng thẳng.” 

Người trình bày lên kế hoạch đến từng chỉ tiết 
từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Nếu thông điệp được 
thực hiện trên tuyển hình hoặc video, người làm CHOCOLATE 
truyển thông phải kết hợp chặt chẽ các yếu tố chuyển AND PEANI 
động, tốc độ và âm thanh. Nếu thông điệp được đưa BUTTER W 
ra trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm, người làm INTC 
truyền thông phải xem xét kết cấu, mùi hương, màu T 
sắc, kích thước và hình dạng. Ví dụ, chỉ riêng màu 
sắc cũng có thể nâng cao thông điệp nhận thức cho 
một thương hiệu — hãy thử nghĩ đến Target (màu đỏ), 


McDonald5 (màu vàng và đỏ), John Deere (màu xanh 


lá cây và vàng), Twitter (màu xanh da trời) hoặc UPS 
(màu nâu). Như vậy, để thiết kế một chiến dịch truyền 


%Định dạng thông điệp: Để thu hút sự chú ý, người làm quảng 
thông marketing hiệu quả, người làm marketing phải cáo có thể tạo ra sự mới lạ và tương phản; những hình ảnh và 


hết sức thận trọng khi cân nhắc màu sắc và những chỉ tiêu đề bắt mắt; định dạng đặc biệt, tương tự như quảng cáo 


tiết tưởng chừng không quan trọng. của Reese. 


The Hershey Company 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


6880 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Lựa chọn các kênh và phương tiện truyền thông 


Tiếp đó người làm truyển thông phải lựa chọn kênh truyển thông. Có hai loại kênh truyền 
thông: cá bán và phi cá nhÂn. 

Kênh truyền thông cá nhân. Trong kênh truyền thông cá nhân, hai hoặc nhiều người 
trao đổi trực tiếp với nhau. Họ có thể trao đổi trực diện, qua điện thoại, qua thư hoặc email, 
thậm chí qua tin nhắn hoặc một cuộc tán gẫu trên internet. Kênh truyền thông cá nhân 
hiệu quả vì nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận và phản hồi tới từng cá nhân. 

Một số kênh truyền thông cá nhân được kiểm soát trực tiếp bởi doanh nghiệp. Ví dụ, 
nhân viên bán hàng của doanh nghiệp liên hệ với khách hàng doanh nghiệp. Nhưng cũng 
có những kênh truyền thông cá nhân về sản phẩm có thể tiếp cận người mua mà không 
được quản lý trực tiếp bởi doanh nghiệp. Đó có thể là các chuyên gia độc lập — những 
người bảo vệ người tiêu dùng, blogger và những người khác — họ đưa ra những tuyên bố 
đến người mua. Hoặc có thể là hàng xóm, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp, những người tiêu 
dùng đáng tin cậy khác - những người nói chuyện với người mua mục tiêu một cách trực 
tiếp hoặc thông qua các trang mạng xã hội, cũng như những kênh truyền thông tương tác 
khác. Kênh cuối cùng, ảnh hưởng của truyền miệng, có tác động đáng kể trong nhiều lĩnh 
vực sản phẩm. 

Ảnh hưởng cá nhân có tầm quan trọng rất lớn, đặc biệt đối với những sản phẩm đắt 
tiền, nhiều rủi ro hoặc xuất hiện trên nhiều thị trường. Một cuộc khảo sát cho thấy lời gợi ý 
từ bạn bè và gia đình có ảnh hưởng vượt trội cũng như mạnh mẽ nhất đến người tiêu dùng 
trên toàn thế giới: Hơn 80% người tiêu dùng cho biết bạn bè và gia đình là những người 

có ảnh hưởng số một đến nhận thức cũng như hành vi mua hàng của 


Kênh truyền thông cá nhân 

Các kênh mà nhờ đó hai hoặc nhiều người 
trao đổi trực tiếp với nhau, bao gồm mặt đối 
mặt, trên điện thoại, qua thư hoặc email, 
thậm chí thông qua một “cuộc tán gẫu” trên 


internet. 


Ảnh hưởng của truyền miệng 

Tác động của các lời đề xuất cá nhân từ phía 
bạn bè, gia đình, cộng sự và những người tiêu 
dùng đáng tin cậy khác đến hành vi mua. 


Marketing lan truyền 

Nuôi dưỡng những người có sức ảnh hưởng 
và hỗ trợ họ truyền bá thông tin về sản phẩm 
hoặc dịch vụ cho người khác trong cộng 
đồng của mình. 


họ. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng 72% người tiêu dùng mua sắm 
dựa trên các đánh giá trực tuyến và những nguồn thông tin mua hàng 
đáng tin cậy. Sự tin tưởng vào quảng cáo dao động từ 63% đến 36% 
tùy thuộc vào các phương tiện truyền thông.'° Vậy thì chẳng có gì lạ 
khi rất ít người tiêu dùng sẵn sàng mua một món đồ đắt tiển trước 
khi kiểm tra những người tiêu dùng trước đó nhận xét gì về sản phẩm 
tại trang web như Amazon.com. Liệu có ai chưa từng mua hàng trên 
Amazon mà không đọc đánh giá của khách hàng khác hoặc phần gợi 
ý “khách hàng đã mua sản phẩm này cũng mua...” hoặc quyết định 
không mua vì đánh giá tiêu cực của khách hàng trước? 

Các doanh nghiệp có thể sử dụng những kênh truyển thông 
cá nhân để phục vụ mình. Ví dụ, như chúng ta đã thảo luận trong 
Chương 5, họ có thể tạo nên những người dẫn dắt dư luận cho thương 


EÄ /cCROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 881 


hiệu của mình — những người mà ý kiến, quan điểm của họ được người khác tìm kiếm — 
bằng cách cung cấp cho những người có khả năng gây ảnh hưởng các sản phẩm cùng điều 
khoản hấp dẫn hoặc “bơm” thông tin để họ lan truyền tới những người khác. Marketing 
lan truyền là việc nuôi dưỡng những người có sức ảnh hưởng và hỗ trợ họ truyền bá thông 
tin về sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác trong cộng đồng của họ. Ví dụ, Netflix tuyển 
dụng “Grammasters” — một người gây ảnh hưởng với lượng theo dõi cao trên Instagram. 
Grammasters đi du lịch vòng quanh thế giới để chụp ảnh và xây dựng nội dung video xoay 
quanh bối cảnh quen thuộc có nguồn gốc từ các chương trình nổi tiếng của Netfix và đăng 
tải lên Instagram, giúp những người yêu thích Nerflix tương tác sâu sắc hơn với loạt phim 
yêu thích của họ.!! 

# Hãng marketing trên mạng xã hội BzzAgenr lại có cách tiếp cận khác để gây tiếng 
vang, đó là tạo ra khách hàng cho một thương hiệu, rồi biến họ thành người ủng hộ thương 
hiệu có sức ảnh hưởng đến cộng đồng: '” 

BzzAgent đã tập hợp lực lượng tình nguyện lan truyền thông tin, đó là hàng triệu người mua 

sắm thực sự trên khắp thế giới, những người rất tích cực hoạt động trên mạng xã hội, thích 

nói chuyện về các sản phẩm và giới thiệu sản phẩm tốt. Khi một khách hàng đăng nhập, 

BzzAgent tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình và chọn “người đại điện” phù hợp với hồ sơ 

khách hàng mục tiêu của sản phẩm. Những người tình nguyện sẽ nhận được sản phẩm mẫu 

và tự trải nghiệm bằng cảm nhận cá nhân. Tiếp đó, BzzAgent khuyến khích “người đại diện” 
chia sẻ ý kiến trung thực của họ về sản phẩm thông qua các cuộc trò chuyện trực tiếp, qua các 
tweet, bài đăng trên Facebook, chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến, blog cũng như những vị 
trí hiển thị khác trên mạng xã hội. Nếu sản phẩm có chất lượng tốt, những lời khen tích cực 
sẽ lan truyển rộng rãi. Nếu sản phẩm không chắc chắn về chất lượng — tốt thôi, điều đó cũng 
đáng để nhanh chóng học hỏi. Những người trong công đồng BzzAgent đã quảng bá thành 
công hàng trăm thương hiệu của các doanh nghiệp marketing hàng đầu như P&G, Neste, 

Coca-Cola, Estee Lauder, Kroger, Disney và Dunkin' Donuts. Sức hấp dẫn của BzzAgent xuất 

phát từ sự chân thật. Tất cả “người đại 

diện” đều không làm theo bất cứ kịch bản 


=ustomers the 


có sẵn nào. Thay vào đó, công ty truyền “. Í 
đạt tới những người ủng hộ mình rằng: &\ # 
“Đây là sản phẩm, nếu bạn tin tưởng nó, J©) \0) 


hãy nói những gì bạn nghĩ. Bzz không 


8zzRoent 


phải nơi dành cho sự tâng bốc, lặp lại hay 


các bài đăng không trung thực.” 
Kênh truyễn thông pbi cá nhân. Kênh Marketing lan truyền: Hãng marketing trên mạng xã hội BzzAgent biến 
truyền thông phi cá nhân là những kênh những người thực sự sử dụng sản phẩm của thương hiệu thành những người 


truyền thông truyền SÂN xeáG thông điệp ủng hộ thương hiệu có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. 
Dunnhumby 


EÄ /(ROUPS/YEUKIiNDLEViETNAM 


882 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


không tạo ra những liên hệ và phản hồi cá nhân. Chúng bao gồm các phương tiện truyền 
thông lớn, bầu không khí và sự kiện. Pzơwg tiện truyển thông lớn bao gồm truyền thông 
in ấn (báo, tạp chí, thư trực tiếp), truyền thông phát sóng (đài phát thanh, truyền hình), 
truyền thông hiển thị (bảng quảng cáo, biển hiệu, áp phích) và truyền thông trực tuyến 
(email, trang web của doanh nghiệp, trang web thương hiệu trên di động và truyền thông 

xã hội). B &bông &b/ là môi trường được thiết kế để tạo ra hoặc tăng 


Kênh truyền thông phi cá nhân cường khuynh hướng của người mua đối với một sản phẩm. Vì vậy, 


Kênh truyền thông truyền tải các thông điệp _ văn phòng luật sư và ngân hàng được thiết kế nhằm thể hiện sự tự tin 
không tạo ra những liên hệ và phản hồi cá và những phẩm chất khác mà khách hàng có thể sẽ đánh giá cao. '%⁄ 


nhân, bao gồm các phương tiện truyền thông 
lớn, bầu không khí và sự kiện. 


kiện được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp đến khán giả mục tiêu. 
Ví dụ, phòng quan hệ công chúng tổ chức các buổi khai trương, trưng 
bày và triển lãm, tham quan công cộng cùng nhiều sự kiện khác. 

Truyền thông phi cá nhân tác động trực tiếp đến người mua. Bên cạnh đó, việc sử 
dụng phương tiện truyển thông đại chúng thường ảnh hưởng gián tiếp đến người mua qua 
việc dẫn đến những hình thức truyền thông mang tính cá nhân hơn. Ví dụ, thông điệp đầu 
tiên có thể khởi nguồn từ truyền hình, tạp chí và các phương tiện truyền thông đại chúng 
khác tới những người dẫn dắt dư luận, từ đó lan tới những người khác. Như vậy, những 
người dẫn dắt dư luận đã chen vào giữa phương tiện truyền thông đại chúng và khán giả 
của họ, mang thông điệp đến những người ít tiếp xúc với phương tiện truyền thông. Một 
điều thú vị là, những người làm marketing thường sử dụng truyền thông phi cá nhân để 
thay thế hoặc kích thích truyền thông cá nhân bằng cách lồng ghép sự xác nhận hay lời 
chứng thực “truyền miệng” của người tiêu dùng vào quảng cáo và các chương trình xúc tiến 
khác của mình. 


Lựa chọn nguồn tin 


Trong cả truyền thông cá nhân lẫn phi cá nhân, tác động của thông điệp còn phụ thuộc vào 
việc khán giả mục tiêu nghĩ gì về người phát đi thông điệp. Thông điệp được gửi từ những 
nguồn đáng tin cậy có sức thuyết phục cao hơn. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp thực phẩm 
“chăm sóc các bác sĩ, nha sĩ và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác để tạo 
động lực cho những chuyên gia này giới thiệu các sản phẩm của họ cho bệnh nhân. Người 
làm marketing cũng thuê người nổi tiếng làm đại diện - ví dụ như các vận động viên, 
diễn viên, nhạc sĩ và thậm chí cả nhân vật phim hoạt hình — để truyền tải thông điệp cho 
mình. Có rất nhiều siêu sao giải NBA cho những thương hiệu như Nike, McDonaldSs và 
Coca-Cola thuê hình ảnh của mình. Nữ diễn viên Sophia Vergara đại diện cho CoverGirl, 
State Farm, Comcast, Rooms to Go và nhiều thương hiệu khác, đồng thời là người sáng lập 
thương hiệu quần áo Kmart của chính cô. Trong khi đó, diễn viên George Clooney đại diện 


EŠ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 683 


cho máy pha cà phê Nestle Nespresso và nữ vận động viên quần vợt Serena ÑWilliams quảng 
cáo cho Gatorade, Nike và Beats by Dre. 


Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải rất cẩn trọng khi lựa chọn người nổi tiếng làm đại 
diện cho thương hiệu. Chọn sai người phát ngôn có thể làm tốn hại bộ mặt và hình ảnh 
của doanh nghiệp. Ví dụ, hàng chục thương hiệu lớn hoặc hơn thế — bao gồm cả Nike, 
Anheuser-Busch, Radio Shack, Oakley, xe đạp Trek và công ty sản xuất mũ bảo hiểm Giro — 
đã bẽ mặt khi tay đua chuyên nghiệp Lance Armstrong bị tước hết danh hiệu vô địch Tour 
de France và cấm thi đấu vĩnh viễn do hành vi sử dụng trái phép các loại chất kích thích. 
Trước đó, Armstrong được coi là người phát ngôn cho các thương hiệu và từng kiếm được 
thu nhập gần 20 triệu đô-la một năm. “Cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa các thương hiệu 
và người nổi tiếng luôn tiểm ẩn rất nhiều rủi ro,” một chuyên gia nhận xét. Một chuyên gia 
khác thì nói: “99% số người nổi tiếng mang lại rất nhiều lợi ích cho thương hiệu mà họ đại 
diện, còn 1% đi chệch đường ray."!? Hơn bao giờ hết, chọn đúng người nổi tiếng đại diện 
cho thương hiệu là rất quan trọng. 


Thu thập phản hồi 


Sau khi phát đi thông điệp và các nội dung thương hiệu khác, người làm truyền thông phải 
nghiên cứu hiệu ứng của nó đối với khán giả mục tiêu. Việc này bao gồm hỏi khán giả mục 
tiêu có nhớ thông điệp hay không, họ nhìn thấy nó bao nhiêu lần, họ nhớ lại điểm gì, họ 
cảm thấy như thế nào về thông điệp và thái độ của họ trong quá khứ so với hiện tại đối với 
các sản phẩm, thương hiệu cũng như doanh nghiệp. Người làm truyền thông cũng muốn 
đo lường hành vi phát sinh từ thông điệp — bao nhiêu người đã mua sản phẩm, nói về sản 
phẩm với người khác hoặc ghé thăm các cửa hàng của doanh nghiệp. 

Phản hồi về các chương trình truyền thông marketing có thể gợi ý những thay đổi 
trong chương trình xúc tiến hoặc trong chính việc cung cấp sản phẩm. Ví dụ, MacyS sử 
dụng quảng cáo truyền hình và quảng cáo trên báo chí để thông báo cho người tiêu dùng 
trong khu vực về các cửa hàng, dịch vụ và sự kiện bán hàng của mình. Giả sử nghiên cứu 
phản hồi cho thấy 80% người mua sắm trong một khu vực nhớ là đã nhìn thấy quảng cáo 
của cửa hàng và nhận diện được mặt hàng cũng như chương trình giảm giá. 60% trong số 
đó đã tới cửa hàng Macys§ trong tháng qua, nhưng chỉ 20% khách hàng ghé thăm hài lòng 
với trải nghiệm mua sắm của họ. 

Kết quả này cho thấy mặc dù xúc tiến tạo ra được øø zc, nhưng các cửa hàng 
Macy$ không đem đến cho người tiêu dùng s 2ý 2z mà họ mong đợi. Vì vậy, MacyS 
cần cải thiện trải nghiệm mua sắm, đồng thời giữ nguyên những chương trình truyền thông 
đang đạt hiệu quả. Ngược lại, giả sử nghiên cứu cho thấy chỉ có 40% người tiêu dùng trong 
khu vực nhận thức được về sản phẩm và các sự kiện, trong đó chỉ có 30% đến Macys mua 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


884 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


sắm, nhưng 80% trong số họ nhanh chóng quay lại mua sắm tiếp. Với trường hợp này, 


Macy$ cần tăng cường chương trình xúc tiến để tận dụng lợi thế của công ty trong việc làm 


hài lòng khách hàng mua sắm tại cửa hàng. 


Lời tác giả: Trong phần này, chúng 
ta sẽ cùng xem quy trình thiết lập 
ngân sách xúc tiến và cách người làm 
marketing kết hợp các công cụ truyền 
thông marketing đa dạng để tạo ra 
hỗn hợp xúc tiến tích hợp hoạt động 
trơn tru. 


ÁfLnsH(` 
EciTiNs 


#Thiết lập tổng ngân sách xúc tiến là một trong 
những quyết định khó khăn nhất mà các doanh 
nghiệp phải đối mặt. Coca-Cola dành hàng trăm 
triệu đô-la hàng năm, nhưng liệu chừng đó là quá ít, 
vừa đủ, hay quá nhiều? 

Miqstock / Alamy Stock Photo 


-'THIẾT LẬP TỔNG NGÂN SÁCH XÚC TIẾN 


VÀ HỖN HỢP XÚC TIẾN 


Chúng ta đã xem xét các bước lập kế hoạch và gửi thông điệp 
cho đối tượng mục tiêu. Nhưng làm thể nào để doanh nghiệp 
quyết định tổng 72 sácb xúc zzến và cách thức phân chia các 
công cụ xúc tiến chính nhằm tạo ra 2ỗz ?øp xúc tấn? Quá trình 
kết hợp các công cụ tạo ra chiến lược truyền thông marketing 


tích hợp là gì? Chúng ta sẽ cùng xem xét các vấn để này. 


Thiết lập tổng ngân sách xúc tiến 


Một trong những quyết định marketing khó khăn nhất mà 
các doanh nghiệp phải đối mặt là chi tiêu bao nhiêu cho hoạt 
động xúc tiến. Ông trùm cửa hàng bách hóa John Wanamaker 
từng nói: “Tôi biết phân nửa số chương trình quảng cáo của 
mình là lãng phí, nhưng tôi không biết đó là nửa nào. Tồi 
đã chỉ 2 triệu đô-la cho quảng cáo, mà không biết chừng đó 
là thiếu hay thừa.” Vi dụ, Coca-Cola dành hàng trăm triệu 
đô-la hàng năm vào quảng cáo, nhưng liệu chừng đó là quá ít, 
vừa đủ, hay quá nhiều? Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên 
khi mức chỉ phí cho hoạt động xúc tiến của các ngành và các 
doanh nghiệp chênh lệch nhau rất đáng kể. Chi phí xúc tiến 
có thể là 10-12% doanh thu bán hàng đối với hàng hóa tiêu 
dùng, 20% đối với mỹ phẩm và chỉ 1,9% đối với sản phẩm 
gia dụng. Trong cùng một ngành thì lại có doanh nghiệp chỉ 
nhiều, doanh nghiệp chỉ ít.! 

Làm thế nào để một doanh nghiệp xác định được ngân 
sách xúc tiến? Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu bốn phương pháp 
được sử dụng phổ biến để thiết lập tổng ngân sách cho quảng 
cáo: phương pháp e¿ rrả eo khả năng, phương pháp rj lệ phẩn 
trăm doanb ¡bu, phương pháp ?›gang bằng cạnh tranh và phương 


pháp 7c tiêu-nhiỆM UỤ. 


Ki /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 685 


Phương pháp chỉ trả theo khả năng 


Một số doanh nghiệp sử dụng phương pháp chỉ trả theo khả năng: Họ dự trù ngân sách 
xúc tiến ở mức mà họ cho rằng doanh nghiệp có khả năng chỉ trả. Đây là phương pháp 
thường được các doanh nghiệp nhỏ sử dụng, lý do là vì họ không thể chi cho quảng cáo 
nhiều hơn số tiền đang có. Họ lấy tổng doanh thu trừ đi chỉ phí hoạt động và vốn đầu tư cơ 
bản, sau đó dành một phần trong số tiển còn lại cho quảng cáo. 

Tuy nhiên, điểu không may là phương pháp dự trù ngân sách này hoàn toàn bỏ qua 
ảnh hưởng của xúc tiến đến doanh thu. Nó có xu hướng đặt vấn để xúc tiến xuống sau 
cùng trong số các ưu tiên chỉ tiêu, ngay cả khi quảng cáo rất quan trọng đối với thành công 
của doanh nghiệp. Kết quả là ngân sách xúc tiến hàng năm sẽ không chắc chắn, gây khó 
khăn đối với việc lên kế hoạch linh hoạt cho thị trường. Phương pháp chỉ trả theo khả năng 
thường dẫn đến tình trạng chi tiêu không đủ mức cần thiết, mặc dù cũng có trường hợp 
nó dẫn đến việc chi tiêu quá mức. 


Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu 
Một số doanh nghiệp khác sử dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm 


Phương pháp chỉ trả theo khả năng 
Đặt mức chỉ trả cho hoạt động xúc tiến ở 


doanh thu, dự trù ngân sách xúc tiến ở mức phẩn trăm nào đó so với mức độ ban quản trị cho rằng doanh nghiệp 


doanh thu hiện tại hoặc doanh thu dự báo. Họ cũng có thể xác định có khả năng chỉ trả. 
ngân sách bằng một tỷ lệ nhất định trên giá bán của một đơn vị sản 
phẩm. Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu rất đơn giản và giúp 


ban quản trị phân tích về mối quan hệ giữa chi phí xúc tiến, giá bán 
và lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm. 


Tuy nhiên, mặc cho những lợi thế đó, các doanh nghiệp lại có 


Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu 
Đặt ngân sách cho hoạt động xúc tiến ở mức 
phần trăm nào đó so với doanh thu hiện tại 
hoặc doanh thu dự báo, hoặc theo tỷ lệ phần 


trăm của giá bán đơn vị. 
rất ít lý do để sử dụng phương pháp này. Sai lầm ở đây là nó xem TU vo VY 


doanh thu bán hàng như øzøw„yên bán chứ không phải &Øt guả của xúc 

tiến. Dù các nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan dương giữa chi phí xúc tiến và sức 
mạnh thương hiệu, nhưng mối quan hệ này thường là kết quả và nguyên nhân, chứ không 
phải nguyên nhân và kết quả. Những thương hiệu mạnh hơn với doanh thu bán hàng cao 
hơn sẽ cho phép doanh nghiệp chỉ mạnh tay nhất cho quảng cáo. 


Như vậy, phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu dựa trên sự sẵn có của nguồn vốn 
chứ không phải cơ hội. Có khả năng nó sẽ ngăn cản những khoản chỉ cần thiết để xốc lại 
doanh thu bán hàng đang giảm. Ngân sách thay đổi theo doanh thu từng năm gây khó khăn 
cho việc lập kế hoạch dài hạn. Cuối cùng, phương pháp này không cung cấp bất kỳ cơ sở 
nào cho việc lựa chọn một tỷ lệ phần trăm cø /ýể, ngoài những gì đã làm được trong quá 
khứ hoặc những gì đối thủ cạnh tranh đang làm. 


EÄ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Phương pháp ngang bằng cạnh tranh 


Phương pháp thứ ba là phương pháp ngang bằng cạnh tranh, tức là đặt ngân sách xúc tiến 
của doanh nghiệp tương ứng với đối thủ cạnh tranh. Họ giám sát hoạt động quảng cáo của 
đối thủ cạnh tranh, hoặc thu thập dữ liệu ước tính về mức chi phí xúc tiến trong ngành từ 
các ấn phẩm hoặc phòng thương mại, tổ chức thương mại rồi dự trù ngân sách của mình 
dựa trên mức bình quân ngành. 

Có hai lập luận ủng hộ phương pháp này. Thứ nhất, ngân sách của đối thủ cạnh tranh 
đại diện cho trí tuệ tập thể của ngành. Thứ hai, chỉ phí giống đối thủ cạnh tranh sẽ góp phần 
ngăn chặn cuộc chiến tranh xúc tiến. Thật không may, chẳng lập luận nào hợp lý. Thật 
vô lý khi tin rằng đối thủ cạnh tranh biết rõ một doanh nghiệp nên chỉ bao nhiêu cho xúc 
tiến hơn chính bản thân doanh nghiệp đó. Các doanh nghiệp rất khác nhau, và mỗi doanh 
nghiệp lại có nhu cầu xúc tiến riêng. Cuối cùng, không có bằng chứng nào chứng tỏ ngân 


sách ngang nhau thì ngăn chặn được các cuộc chiến xúc tiến. 


Phương pháp mục tiêu-nhiệm vụ 


Phương pháp ngang bằng cạnh tranh 


Đặt ngân sách quảng cáo tương ứng với đối 
thủ cạnh tranh. 


Phương pháp hợp lý nhất là phương pháp mục tiêu-nhiệm vụ, theo 
đó, doanh nghiệp dự trù ngân sách dựa trên những gì họ muốn thực 
hiện với xúc tiến. Phương pháp này đòi hỏi (1) xác định các mục tiêu 


Phương pháp mục tiêu-nhiệm vụ xúc tiến cụ thể, (2) xác định những nhiệm vụ cần thiết để đạt được 


Phát triển ngân sách xúc tiến hằng cách (1) 
xác định các mục tiêu xúc tiến cụ thể, (2) xác 
định những nhiệm vụ cần thiết để đạt được 


các mục tiêu này và (3) ước tính chi phí thực hiện các nhiệm vụ này. 


Tổng các chỉ phí này là ngân sách xúc tiến được để xuất. 


các mục tiêu này, và (5) ước tính chỉ phi thực Ưu điểm của phương pháp mục tiêu-nhiệm vụ là buộc ban quản 


hiện các nhiệm vụ này. Tổng các chỉ phí này 
là ngân sách xúc tiến được đề xuất. 


trị phái giải thích rõ ràng những suy đoán của mình về mối quan hệ 
giữa mức chi phí xúc tiến và kết quả xúc tiến thu được. Nhưng nó 
cũng là phương pháp khó sử dụng nhất. Việc xác định những nhiệm 
vụ cụ thể để đạt được mục tiêu đã định thường rất khó. Ví dụ, giả sử Samsung muốn có 
mức nhận thức 95% cho mẫu điện thoại thông minh mới nhất trong 6 tháng ra mắt. 
Samsung nên sử dụng thông điệp quảng cáo, nội dung marketing cụ thể nào và lịch trình 
truyển thông ra sao để đạt được mục tiêu đó? Những nội dung và truyền thông này sẽ tiêu 
tốn bao nhiêu? Ban quản trị của Samsung phải đặt ra những câu hỏi như vậy, mặc dù chúng 
rất khó trả lời. 


Định hình hỗn hợp xúc tiến tổng thể 


Khái niệm truyền thông marketing tích hợp cho thấy doanh nghiệp phải kết hợp các công 
cụ xúc tiến một cách cẩn trọng thành một bñø bøp xúc tiến hài hòa. Nhưng làm thế nào để 


K /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 887 


xác định hỗn hợp các công cụ xúc tiến cần thiết? Các doanh nghiệp trong cùng một ngành 
cũng có sự khác biệt rất lớn trong cách thiết kế hỗn hợp xúc tiến. Ví dụ, công ty mỹ phẩm 
Mary Kay dành phần lớn kinh phí xúc tiến cho hoạt động bán hàng cá nhân và marketing 
trực tiếp, trong khi đối thủ cạnh tranh CoverGirl dành phần lớn kinh phí vào quảng cáo 
tiêu dùng. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn công cụ xúc tiến 


của người làm marketing. 


Lời tác giả: Trong phần này, chúng 


Mỗi công cụ xúc tiến có đặc tính và chỉ phí riêng. Người làm marketing TEH ELITN HE: 2EP EU .ĐVPEDEH 


phải có hiểu biết về những điều này khi thiết kế hỗn hợp xúc tiến. (Ung hi: vân Bộ BH 

Quảng cáo. Quảng cáo có thể tiếp cận số đông người mua hàng ;_ trơn tru, hài hòa, ị 
trên nhiều vùng địa lý với chỉ phí thấp cho mỗi lần tiếp xúc và cho R  gn Qrý chong engtdl42lec Tran * 
phép người bán lặp đi lặp lại một thông điệp nhiều lần. Ví dụ, có hơn 
111 triệu người Mỹ theo đối giải đấu Super Bowl gần đây nhất và có tới 18 triệu người hâm 
mộ cuồng nhiệt theo dõi NCIS mùa mới nhất mỗi tuần. Hơn nữa, một quảng cáo truyền 
hình phổ biến có thể tiếp cận rộng rãi qua các mạng xã hội và trang trực tuyến. Ví dụ, hãy 
xem xét quảng cáo trò chơi trên điện thoại di động nổi tiếng “Clash of Clans: Revenge” của 
Supercell với sự tham gia diễn xuất của Liam Neeson, được phát sóng trong thời gian diễn ra 
giải Super Bowl XLIX. Bên cạnh việc thu hút hơn 100 triệu người xem truyền hình, nó đã 
trở thành quảng cáo Super Bowl được xem nhiều 
nhất trên You Tube trong năm đó với 82 triệu lượt mm. 
xem vào cuối năm — một con số đầy ấn tượng. Vì =. |. lân § HŠ 
vậy, đối với những doanh nghiệp muốn tiếp cận "1 
khán giả mục tiêu đại chúng, truyền hình chính là v 
kênh tốt nhất.' 

Ngoài phạm vi tiếp cận, quảng cáo quy mô 
lớn còn đem lại lợi ích về quy mô, danh tiếng và 
thành công cho người bán. Do bản chất công cộng 
của quảng cáo, người tiêu dùng có xu hướng dễ 
chấp nhận sản phẩm được quảng cáo hơn. Quảng 


cáo cũng có khả năng diễn cảm rất tốt, cho phép 
doanh nghiệp nâng tầm sản phẩm thông qua việc 
sử dụng khéo léo những hình ảnh, ấn phẩm in 


# Truyền hình có mức độ tiếp cận rộng rãi: Quảng cáo “Clash of 


Clans: Revenge” của Supercell trong mùa giải Super Bowl XLIX thu 
hút hơn 100 triệu người xem truyền hình, đồng thời có tới hàng chục 
thể được dùng để xây dựng hình ảnh lâu dài cho triệu lượt xem và chia sẻ trực tuyến. 


ấn, âm thanh và màu sắc. Một mặt, quảng cáo có 


một sản phẩm (ví dụ như các quảng cáo của Coca-  lanDagnall Camputing / Alamy Stock Photo 


EÄ/£ROUDS/YEUKiNDLEViETNAM 


NGUYÊN LÝ MARKETING 


Cola). Mặt khác, quảng cáo có thể làm tăng doanh số bán hàng rất nhanh chóng (ví dụ như 
các chương trình quảng cáo đặc biệt cuối tuần của Kohl'). 

Quảng cáo cũng có một số hạn chế. Mặc dù tiếp cận được nhiều người một cách 
nhanh chóng, nhưng nó không đặc biệt nhắm tới ai và không thể trực tiếp thuyết phục 
khách hàng cụ thể giống nhân viên bán hàng. Quảng cáo chỉ là kênh giao tiếp một chiểu với 
khán giả mục tiêu, và khán giả mục tiêu không cảm thấy cần phải chú ý hoặc phản ứng lại. 
Thêm nữa, chi phí cho quảng cáo có thể rất tốn kém. Mặc dù một số hình thức quảng cáo 
— chẳng hạn như báo giấy, phát thanh hoặc trực tuyến — có thể không tốn đáng kể, nhưng 
những hình thức khác như quảng cáo qua mạng lưới truyền hình đòi hỏi ngân sách rất lớn. 
Ví dụ, quảng cáo 1 phút của trò chơi “Clash of Clans: Revenge” trong mùa giải Super Bowl 
tiêu tốn đến 9 triệu đô-la, tương đương 150.000 đô-la mỗi tích tắc đồng hổ, đây mới chỉ là 
chỉ phí phát sóng, chưa tính tới chi phí sản xuất quảng cáo. 

Bán bàng cá nhân. Bán hàng cá nhân là công cụ hiệu quả nhất trong một số giai 
đoạn nhất định của quá trình mua hàng, đặc biệt là khi lôi kéo sự ưa chuộng, tin tưởng 
của người mua để dẫn tới hành vi mua hàng. Nó là hoạt động tương tác cá nhân giữa 
hai hoặc nhiều người, mỗi người có thể quan sát nhu cầu và đặc điểm của người khác 
rồi nhanh chóng điểu chỉnh cho phù hợp. Bán hàng cá nhân cũng cho phép tất cả các 
loại quan hệ khách hàng hình thành và phát triển, từ quan hệ giao dịch hiển nhiên cho 
đến tình bạn cá nhân. Một nhân viên bán hàng hiệu quả phải nhớ như in những sở 
thích của khách hàng để xây dựng mối quan hệ lâu dài bằng cách giải quyết các vấn để 
của họ. Cuối cùng, với bán hàng cá nhân, người mua thường cảm thấy có nhu cẩu lắng 
nghe và phản ứng lại nhiều hơn, thậm chí cả khi phản ứng đó chỉ là một lời đáp lịch sự: 
“Không, cảm ơn.” 

Tuy nhiên, những ưu điểm độc nhất này sẽ đi kèm chỉ phí cao. Một lực lượng bán 
hàng đòi hỏi sự cam kết lâu dài hơn so với quảng cáo — quảng cáo có thể dễ dàng thay đổi, 
nhưng quy mô của một lực lượng bán hàng thì khó thay đổi hơn. Bán hàng cá nhân cũng là 
công cụ xúc tiến tốn kém nhất của doanh nghiệp, với chỉ phí bình quân ít nhất là 600 đô-la 
cho mỗi lần bán hàng, tùy thuộc vào các ngành khác nhau.!ế Các doanh nghiệp ở Mỹ chi 
cho bán hàng cá nhân nhiều hơn gấp 3 lần so với quảng cáo. 

Xúc tiến bán bàng, Xúc tiễn bán hàng bao gồm nhiều công cụ đa dạng: phiếu giảm giá, 
các cuộc thi, mua hàng tiết kiệm và nhiều hình thức khác - tất cả đều có ưu điểm riêng. 
Chúng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, gắn kết với họ, tạo động lực thúc đẩy mua 
hàng mạnh mẽ và có thể được sử dụng để tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm, vực dậy doanh 
số đang giậm chân tại chỗ. Xúc tiến bán hàng mời gọi và thường nhận được phản hồi nhanh 
chóng. Trong khi quảng cáo truyền tải thông điệp “Hãy mua sản phẩm của chúng tôi,” xúc 
tiến bán hàng nói: “Hãy mua nó ngay bây giờ.” Tuy nhiên, hiệu quả của xúc tiến bán hàng 


EŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 888 


thường ngắn hạn và không hiệu quả như quảng cáo hay bán hàng cá nhân xét trên khía 
xanh xây dựng sự ưa thích thương hiệu dài hạn và mối quan hệ với khách hàng. 

Quan Đệ công chứng (PR). PR rất đáng tìn cậy — đối với độc giả, những câu chuyện 
thời sự, các hình mẫu, chương trình tài trợ và sự kiện có vẻ thực tế cũng như đáng tin cậy 
hơn quảng cáo. PR cũng có thể tiếp cận đến những người không thích nhân viên bán hàng 
và quảng cáo, do thông điệp được truyền tải đến người mua dưới dạng tin tức nhiều hơn 
là những hành động trực tiếp kêu gọi mua hàng. Tương tự như quảng cáo, PR có thể nâng 
tầm một doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Người làm marketing có xu hướng sử dụng PR chưa 
đúng với tiểm năng của nó, hoặc chỉ xem nó như một biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, một 
chiến dịch PR được cân nhắc kỹ lưỡng kết hợp với các yếu tố khác trong hỗn hợp xúc tiến 
có thể đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế rất lớn. 

Marketing trực tiếp Uà rnarketing Eÿ thuật số. Mặc dù có nhiều hình thức marketing 
trực tiếp và marketing kỹ thuật số — từ gửi thư tín, catalog, marketing qua điện thoại đến 
marketing trực tuyến, trên thiết bị di động và truyền thông xã hội —- nhưng chúng có chung 
một số đặc điểm nổi bật. Marketing trực tiếp hướng đến mục tiêu nhiều hơn: Nó thường 
hướng tới một khách hàng cụ thể hoặc một cộng đồng khách hàng. Marketing trực tiếp có 
tính tức thời và có thể tùy chỉnh: Thông điệp có thể được chuẩn bị rất nhanh chóng — kể 
cả trong thực tế — và được điểu chỉnh sao cho phù hợp nhất để thu hút nhóm hoặc cá nhân 
người dùng cụ thể. Cuối cùng, marketing trực tiếp có tính tương tác: Nó cho phép đội ngũ 
marketing và người tiêu dùng đối thoại với nhau và thông điệp của doanh nghiệp có thể 
được thay đổi tùy thuộc vào phản ứng của người tiêu dùng. Như vậy, marketing trực tiếp 
và marketing kỹ thuật số rất phù hợp với những nỗ lực marketing đặt ra mục tiêu cao, tạo 
ra sự gắn kết và xây dựng mối quan hệ một-một với khách hàng. 


Chiến lược hỗn hợp xúc tiến 


Những người làm marketing có thể lựa chọn giữa hai kiểu chiến lược hỗn hợp xúc tiến cơ 
bản: xúc tiến 2Ø hoặc xúc tiến &áø. Hình 14.4 cho thấy sự tương phản giữa hai chiến 
lược. Sự khác biệt nằm ở đối tượng mà mỗi chiến lược chú trọng đến. Chiến lược đẩy “đẩy” 
sản phẩm qua các kênh marketing đến người tiêu dùng cuối cùng. Nhà sản xuất tổ chức các 
hoạt động marketing (chủ yếu là bán hàng cá nhân và xúc tiến thương mại) hướng đến đối 
tượng là thành viên của kênh marketing để thuyết phục họ đưa và xúc tiến sản phẩm tới 
người tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ, hãng John Deere rất ít khi quảng bá máy cắt cỏ, máy kéo 
làm vườn và các sản phẩm máy móc dân dụng khác tới người tiêu dùng cuối cùng. Thay 
vào đó, nhân viên bán hàng của Johne Deere làm việc với Lowes, Home Depot, các đại lý 
độc lập và những thành viên khác trong kênh marketing để họ phân phối sản phẩm John 


Deere tới người tiêu dùng cuối cùng. 


KÄ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


680 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Trong chiến lược đẩy, doanh 
nghiệp “đẩy” sản phẩm cho bên 
bán lại, rồi bên bán lại “đẩy” sản 
phẩm cho khách hàng. 


Hoạt động marketing của nhà sản 


Ị Trong chiến lược kéo, 


doanh nghiệp xúc 
tiến sản phẩm trực 


tiếp đến khách hàng | 


cuối cùng, tạo ra lực 
'_ hút nhu cầu “kéo” sản 
Ị phẩm chảy qua kênh 
Nhà sản xuất 


marketing. Hầu hết 
các doanh nghiệp sử 


dụng kết hợp cả hai 
chiến lược. 


Chiến lược đẩy 

Chiến lược xúc tiến sử dụng lực lượng bán 
hàng và xúc tiến thương mại để đẩy sản 
phẩm vào các kênh. Nhà sản xuất quảng bá 
sản phẩm cho các thành viên trong kênh để 
họ quảng bá tới người tiêu dùng cuối cùng. 


Chiến lược kéo 

Chiến lược xúc tiến yêu cầu chỉ tiêu rất nhiều 
cho quảng cáo và các hoạt động xúc tiến tói 
người tiêu dùng, từ đó thuyết phục họ mua 
sản phẩm, tạo ra cầu thị trường cần đáp ứng 


“kéo” sản phẩm chảy qua kênh marketing. 


xuất (bán hàng cá nhân, xúc tiến 
thương mại, hoạt động khác) 
Nhà sản xuất TC TC TT CLHEGECT7-C VV—- TEEN: xử) 


#Hình 14.4 So sánh chiến lược xúc tiến đấy và chiến lược xúc tiến kéo 


Hoạt động marketing của các 

bên bán lại (bán hàng cá nhân, 

quảng cáo, xúc tiến bán hàng, 
hoạt động khác} 


ẹ Nhà bán buôn và n. 
Người tiêu dùng 
nhà bán lẻ 


Chiến lược đẩy 


Nhu cầu 


Nhà bán buôn và 


Người tiêu dùng 
nhà bán lẻ 


Chiến lược kéo 


Với chiến lược kéo, nhà sản xuất tổ chức các hoạt động 
marketing (chủ yếu là quảng cáo, chương trình xúc tiến cho người 
tiêu dùng, truyền thông trực tiếp và truyền thông số) hướng đến đối 
tượng người tiêu dùng cuối cùng để kích thích họ mua sản phẩm. Ví 
dụ, Dnilever xúc tiến các sản phẩm mỹ phẩm dành cho nam giới Axe 
trực tiếp đến thị trường mục tiêu là nam giới trẻ tuổi bằng cách sử 
dụng truyền hình và quảng cáo in ấn, trang web riêng, trang mạng xã 
hội riêng của thương hiệu cùng nhiều kênh khác. Nếu chiến lược kéo 
hiệu quả, người tiêu dùng sau đó sẽ hỏi mua sản phẩm này từ các nhà 
bán lẻ như CVS, Walgreens hoặc Walmart, để rồi nhu cầu hàng hóa 
sẽ lại được đưa về Unilever. Như vậy, ở chiến lược kéo, nhu cầu của 
người tiêu dùng “kéo” sản phẩm qua các kênh phân phối. 


Một số doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp chỉ sử dụng chiến lược đẩy, trong khi 


một số doanh nghiệp marketing trực tiếp chỉ sử dụng chiến lược kéo. Tuy nhiên, hầu hết 


các doanh nghiệp lớn sử dụng kết hợp cả hai. Ví dụ, Unilever dành 8 tỷ đô-la hàng năm 


cho hoạt động marketing tiêu dùng và xúc tiến bán hàng trên toàn cầu để giành được sự ưa 


chuộng và kéo khách hàng tới những cửa hàng bày bán sản phẩm của mình.'? Đồng thời, 


họ cũng huy động đội ngũ nhân viên bán hàng của mình và của nhà phân phối, kết hợp với 


nhiều chương trình xúc tiến thương mại nhằm đẩy sản phẩm qua các kênh, mục đích để 


sản phẩm luôn có sẵn trên các kệ hàng khi người tiêu dùng tìm mua. 


Khi thiết kế chiến lược hỗn hợp xúc tiến, các doanh nghiệp phải xem xét nhiều yếu tố, 


bao gồm dạng sản phẩm và thị trường. Ví dụ, tầm quan trọng của các công cụ xúc tiến khác 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG [| 881 


nhau sẽ thay đổi tùy theo người tiêu dùng và thị trường kinh doanh. Các doanh nghiệp 
B2C thường “kéo” nhiều hơn, chi nhiều tiển vào quảng cáo, rồi đến xúc tiến bán hàng, 
bán hàng cá nhân và sau cùng là PR. Ngược lại, các doanh nghiệp B2B có xu hướng “đẩy” 


hơn, chỉ nhiều hơn vào bán hàng cá nhân, tiếp theo là xúc tiến bán hàng, quảng cáo và PR. 


Tích hợp hỗn hợp xúc tiến 


Sau khi dự trù ngân sách xúc tiến và hỗn hợp xúc tiến, doanh nghiệp phải tìm cách để mỗi 
yếu tố hoạt động trơn tru trong hỗn hợp xúc tiến. Được dẫn dắt bởi chiến lược truyền 
thông tổng thể, các yếu tố xúc tiến khác nhau nên phối hợp để truyền tải thông điệp thương 
hiệu và lợi điểm bán hàng độc nhất của doanh nghiệp. Việc tích hợp hỗn hợp xúc tiến bắt 
đầu từ khách hàng. Cho dù đó là quảng cáo, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng, PR hay 
marketing trực tiếp và marketing kỹ thuật số, thì thông điệp và chiến lược định vị phải được 
truyền tải một cách thống nhất tại tất cả các điểm tiếp xúc với người tiêu dùng. Một hỗn 
hợp xúc tiến tích hợp đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông sẽ được thực hiện vào bất 
cứ khi nào, tại bất cứ nơi đâu và bằng bất cứ cách nào mà &bácÿ ¿ng cần. 

Để tạo ra một hỗn hợp xúc tiến tích hợp, toàn bộ các chức năng của doanh nghiệp 
phải hợp tác để cùng thực hiện các hoạt động truyền thông. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp 
còn đưa cả khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan vào những giai đoạn khác nhau 
của quá trình lập kế hoạch truyền thông. Các hoạt động xúc tiến nhỏ lẻ, rời rạc trong doanh 
nghiệp có thể làm loãng truyền thông marketing và rối loạn sự định vị. Ngược lại, một hỗn 
hợp xúc tiến tích hợp thống nhất sẽ tối đa hóa ảnh hưởng kết hợp từ tất cả những nỗ lực 
của một doanh nghiệp. 


Truyền thông marketing có trách nhiệm với xã hội 


Trong quá trình hình thành hỗn hợp xúc tiến, doanh nghiệp phải ý thức được ảnh hưởng của 
các vấn để pháp lý và đạo đức xung quanh truyển thông marketing. Phần lớn những người 
làm marketing đều nỗ lực hết sức để giao tiếp một cách cởi mở và trung thực với người tiêu 
dùng cũng như các đại lý. Tuy nhiên, những hành vi sai trái hoàn toàn có thể xảy ra, và các 
nhà hoạch định chính sách đã phát triển một cơ chế pháp luật, quy định nhằm quản lý hoạt 
động quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp. Trong phần này, 
chúng ta sẽ thảo luận những vấn để liên quan đến quảng cáo, xúc tiến bán hàng và bán hàng 
cá nhân. Marketing trực tiếp và marketing kỹ thuât số sẽ được để cập trong Chương 17. 


Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 
Theo luật, các doanh nghiệp không được quảng cáo sai lệch hoặc lừa đảo. Người làm quảng 
cáo không được tuyên bố sai sự thật, chẳng hạn như ngụ ý rằng một sản phẩm chữa trị 


KÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


6892 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


được bệnh gì đó trong khi nó không thể. Họ không được sử dụng những quảng cáo có khả 


năng đánh lừa người xem, mặc dù có thể trên thực tế không ai bị lừa. Họ không được phép 


quảng cáo một chiếc xe hơi chạy được 32 dặm với mỗi gallon nhiên liệu, trừ khi nó làm 


được như vậy trong điều kiện điển hình, còn hãng sản xuất bánh mỳ ăn kiêng không được 


phép quảng cáo rằng nó cung cấp ít calo hơn chỉ vì lát bánh mỏng hơn. 


Người bán không được quảng cáo mổi chài nhằm thu hút người mua. Ví dụ, một nhà 


bán lẻ nổi tiếng quảng cáo máy may với giá 179 đô-la. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng cố gắng 


mua chiếc máy được quảng cáo, người bán lại hạ thấp tính năng của nó, đặt các máy bị lỗi tại 


phòng trưng bày, chê bai hiệu suất của máy và làm nhiều hành động khác nhằm dẫn dắt khách 


hàng mua chiếc máy đắt tiền hơn. Những hành động như vậy là bất hợp pháp và phi đạo đức. 


Các hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp cũng được quy định rất chặt 


chẽ. Ví dụ, theo Đạo luật Robinson-Patman, người bán không được phép ưu tiên một số 


khách hàng nhất định dựa vào lý do xúc tiến thương mại. Họ phải dành cho tất cả các nhà 


bán lẻ những ưu đãi, điểu khoản tương đương nhau. 


Bên cạnh việc nói “không” với những kiểu cạm bẫy pháp lý, chẳng hạn như lừa 


đảo hoặc quảng cáo mổi chải, doanh nghiệp có thể sử dụng quảng cáo và các hình thức 


xúc tiến khác để khuyến khích, quảng bá những chương trình, hành động và ý tưởng có 


*Các chương trình và hành động xúc tiến có trách 


nhiệm với xã hội: Chiến dịch marketing và quảng 
cáo “Sinh ra với mật mã” lan tỏa rộng khắp của 
Google khuyến khích những cô gái trẻ theo đuổi sự 
nghiệp khoa học và công nghệ. 

Google, In. 


trách nhiệm với xã hội (tham khảo Tình huống thực tế 14.2). 
#Ví dụ, gần đây, Google đã phát động chiến dịch marketing và 
quảng cáo trị giá 50 triệu đô-la mang tên “Sinh ra với mật mã” 
(Made with Code) nhằm khuyến khích các bé gái theo đuổi sự 
nghiệp khoa học và công nghệ. Công ty này phát hiện ra rằng 
74% nữ sinh trung học cơ sở thể hiện mối quan tâm đến khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Nhưng khi lên 
đến trung học phổ thông, chỉ có ít hơn 1% nữ sinh dự định học 
chuyên ngành khoa học máy tính. Thông qua các quảng cáo, 
trang truyền thông xã hội và truyền thông số chuyên dụng, sự 
kiện và quan hệ đối tác với những tổ chức phi lợi nhuận, chiến 
dịch của Google đã truyển tải thông điệp ý nghĩa rằng những 
điểu mà các cô gái trẻ yêu thích, từ ứng dụng trên điện thoại 
thông minh đến thời trang cho tới bộ phim yêu thích, đều được 
“sinh ra với mật mẩ”. “Nói một cách đơn giản, mật mã là công 
cụ cho phép bạn viết nên câu chuyện của chính mình bằng công 
nghệ,” Google cho biết. “Các cô gái bắt đầu với tình yêu khoa 
học và công nghệ, nhưng sau đó đánh mất nó đâu đó trên bước 
đường trưởng thành. Hãy giúp họ tiếp tục niềm đam mê đó.”!8 


KÄj/0ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT Với NGƯỜI TIỀU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 683 


Bán hàng cá nhân 


Nhân viên bán hàng của doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc “cạnh tranh công bằng”. 
Hầu hết các bang của Mỹ đã thông qua đạo luật về hành vi lừa đảo bán hàng. Ví dụ, nhân 
viên bán hàng không được nói dối khách hàng hoặc đánh lừa họ về những lợi ích của một 
sản phẩm nào đó. Để tránh các hành vi mồi chài, lời nói của nhân viên bán hàng phải phù 
hợp với nội dung quảng cáo. 

Luật áp dụng cho người mua hàng tại nhà hoặc những địa điểm không phải nơi đặt 
văn phòng thường trực của người bán khác với luật áp dụng cho người mua tại cửa hàng. 
Những người thuộc nhóm thứ nhất có thể bị bất ngờ và đặc biệt dễ “xiêu lòng” trước các 
thủ thuật bán hàng gây sức ép, vì thế, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (EFTC) đã ban 
hành nguyên tắc đổi, trả trong 3 ngày để bảo vệ những khách hàng không trực tiếp xem và 
mua hàng. Theo nguyên tắc này, những khách hàng đồng ý mua hàng tại nhà riêng, nơi 
làm việc, ký túc xá hoặc các cơ sở mà người bán chỉ thuê tạm thời - chẳng hạn như phòng 
khách sạn, trung tâm hội nghị và nhà hàng - với giá trị món hàng trên 25 đô-la sẽ có 72 giờ 
để hủy hợp đồng hoặc trả lại hàng hóa và nhận lại tiền mà không cần giải thích. 

Bán hàng cá nhân được sử dụng nhiều trong hoạt động B2B. Khi bán hàng cho các 
doanh nghiệp, nhân viên bán hàng không được đưa hối lộ cho đại lý mua hàng hoặc những 
bên khác có thể ảnh hưởng đến việc mua bán. Họ không được lấy hoặc sử dụng bí mật kỹ 
thuật, thương mại của đối thủ cạnh tranh thông qua hối lộ hoặc gián điệp công nghiệp. 
Cuối cùng, nhân viên bán hàng không được chê bai đối thủ cạnh tranh hoặc sản phẩm cạnh 
tranh bằng cách ngụ ý những điều không đúng sự thật. 


14.2 HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TỪ QUẢNG CÁO VÀ MARKETING 


Phần lón doanh nghiệp ngày nay đã 
đưa trách nhiệm xã hội vào trong 
các nhiệm vụ của mình. Bân cạnh 
đó, các doanh nghiệp sử dụng 
quảng cáo và marketing để thúc đẩy 
những chương trình, hành động và ý 


TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


tưởng trách nhiệm với cộng đồng. 
Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận, 
các doanh nghiệp nhận ra thành công 
của họ gắn liền với lợi ích của khách hàng 
cũng như thế giới xung quanh. 


Hãy xem xét ví dụ về một chiến 
dịch kinh điển, đó là chiến dịch dài hơi “Vẻ 
đẹp thực sự" của Dove (Dove Campaign 
for real beauty). Chiến dịch này nhằm 
mục đích thay đổi định nghĩa về cái đẹp 
theo khuôn mẫu cũ. Trong quảng cáo, 
Dove thể hiện hình ảnh nhiều người phụ 
nữ với thân hình khác nhau (không theo 
tiêu chuẩn của những người mẫu thon thá 
hay các diễn viên nữ quyến rũ) đầy vẻ tự 
tỉn. “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp ngày 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


càng nhiều phụ nữ cảm thấy xinh đẹp hơn 
mỗi ngày bằng cách mở rộng định nghĩa 
về cái đẹp," Dove tuyên bố. Trong những 
năm qua, sự lớn mạnh không ngừng của 
chiến dịch Vẻ đẹp thực sự" - với các 
quảng cáo, video kỹ thuật số sở hữu nhiều 
lượt xem và những nội dung khác - đã góp 
phần nhiều vào mục đích nâng cao lòng 
tự tân của phụ nữ. Mặc dù có những mục 
tiêu cao cả hơn ngoài doanh thu và lợi 
nhuận, chiến dịch này vẫn góp phần rất 


894 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


lớn vào thành công của Dove. Trong thập 
kỷ đầu tiên triển khai chiến dịch, doanh 
thu hàng năm của thương hiệu đã tăng từ 
2,5 tỷ đô-la tới hơn 4 tỷ đô-la. 

Các doanh nghiệp trong đa số 
ngành công nghiệp hiện nay đều tích cực 
hỗ trợ và thúc đẩy hàng loạt hoạt động vì 
xã hội và môi trường. Chiến dịch “Thực 
phẩm toàn vẹn" (“Food with Integrity") 
của Chipole thách thức ngành chăn nuôi 
công nghiệp, đồng thời khuyến khích các 
thực phẩm có thành phần hữu cơ, nguồn 
gốc từ địa phương hoặc do các gia đình tự 
trầng trọt. Chiến dịch “Sự trỗi dậy của các 
cô gái” (“Girl Rising”) của Intel thúc đẩy 
giáo dục cho phái nữ trên toàn thế giới. 
Chiến dịch “Sinh ra với mật mã” (“Made 
with code”) của Google ủng hộ những 
phụ nữ trẻ tuối theo đuổi sự nghiệp khoa 
học và công nghệ. phiến dịch “Tổt hơn” 
(ˆBetter”) của Apple giúp gia tăng nhận 
thức về tầm quan trọng của môi trường 
bỏi lẽ “chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo 
rằng trong khi tạo ra các sản phẩm hoàn 
hảo, chúng tôi vẫn quan tâm chăm sóc 
hành tỉnh tươi đẹp của chúng ta.” 

Do vậy, các doanh nghiệp ngày 
càng sử dụng nhiều quảng cáo và 
marketing để thể hiện sự quan tâm đến 
những vấn đề xã hội và môi trường có liên 
quan, không phải để kiếm tiền mà bởi đây 
là điều đúng đắn cần làm. Hãy xem xét 
kỹ hơn về 5 chiến dịch đẩy mạnh trách 
nhiệm xã hội thành công sau đây. 


AT&T: “Việc đó có thể chờ” (It 
can wait) 
Khi vấn nạn nhắn tin trong lúc lái xe trở 


nên nghiêm trọng hơn, AT&T - một trong 


những nhà cung cấp dịch vụ thoại và dữ 


liệu lớn nhất nước Mỹ - đã cho ra 
đời chiến dịch “Việc đó có thể chờ, 
nhắc nhở mọi người không dùng 
điện thoại trong khi lái xe. Trọng 
tâm của chiến dịch là một loạt 
quảng cáo trên truyền hình và kỹ 
thuật số mô tả các nguy cơ tiềm ẩn 
gây ra tai nạn khi sử dụng điện thoại 
trong lúc lái xe. Quảng cáo “Gần tới 
nhà” (Glose to home) dài ä phút 
gần đây cho thấy phương thức di 
chuyển của nhiều người khác nhau 
trong một ngày. Một trong số đỏ là 
hình ảnh một người mẹ trẻ đang lái 
xe đi mua đồ với cô con gái nhỏ ngồi 
ở ghế sau đã được thắt dây an toàn 
cần thận. Trong khoảnh khắc người 
mẹ nhìn xuống để xem một bài 
đăng mạng xã hội trên điện thoại, 
bà vô tình băng qua tuyến đường 
trung tâm mà không quan sát và 
gây ra một vụ va chạm trực diện với 
chiếc xe khác đang tới. Quảng cáo 
này rất chân thực và có phần khá 
đau lòng, nhưng thông điệp mà nó 
truyền tải rất rõ ràng: Thậm chí chỉ một 
cái liếc nhanh trên điện thoại trong khi 
lái xe cũng có thể gây ra hậu quả tai hại. 
"Việc đó có thể chờ,” nội dung quảng cáo 
nhấn mạnh. 

Những quảng cáo này chỉ là phần 
mỡ màn của chiến dịch “Việc đó có thể 
chờ”. AT&T cũng cung cấp ứng dụng 
DriveMode sẽ tự động khởi động khi xe 
lăn bánh, chuyển các tin nhắn sang chế 
độ im lặng, đồng thời thông báo tới người 
gửi rằng người dùng đang lái xe. Không 
những vậy, chiến dịch này còn tiến xa hơn 
bằng cách tung ra “Lời cam kết việc đó có 
thể chờ” (It can wait Pledge). Theo lỡi cam 


kết này, người lái xe sẽ cam kết tập trung 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


JUST F0LLDW THE FR0E 


YOU DOIN I HAVE TO GO TOƠ THE ENDS 
©F THE EARTH Tt ECT THẺ PLANET 


IpporLr 
. 


Thúc đẩy trách nhiệm xã hội: Chiến dịch xúc 
tiến “Theo chân chú ếch xanh” của Rainforest 
Alliance nâng cao nhận thức về những thách 
thức sinh học ngày càng cấp bách và tuyên 
truyền về việc giảm thiểu tác động có hại của 
con người tới môi trường. 

Rainforest Alliance 


theo dõi diễn biến trên đường khi lái thay 
vì nhìn vào điện thoại. Kết quả, gần 8 triệu 
người đã tham gia thực hiện cam kết cho 
đến nay. Thậm chí, chiến dịch “Việc đó 
có thể chữ” còn xây dựng một không gian 
thực tế ảo giúp những người ngồi sau tay 
lái có thể trải nghiệm các sự cố va chạm 
do diện thoại thông minh gây ra. Những 
nỗ lực khác trong việc tuyên truyền bao 
gồm †weet từ những người nổi tiếng và 
các buổi chia sẻ tại trường học. 

Với sự trợ giúp của hàng chục 
doanh nghiệp đối tác và tổ chức truyền 
thông, “Việc đó có thể chờ” đã đạt được 
hàng trăm lượt hiển thị. Sau 7 năm kể 
từ khi bắt đầu, chiến dịch dưỡng như 
đã chứng tỏ được sự hữu ích của mình. 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 685 


“Chúng tôi thực hiện các cuộc khảo sát 
[cho thấy ] chúng tôi đang tạo ra sự thay 
đổi," một chuyên gia marketing của AT&T 
cho biết. “Khoảng 1/5 số người sử dụng 
nói rằng thông điệp không-sử-dụng- 
điện-thoại-trong-lúc-lái-xe của chúng 
tôi đã thay đổi hành vi của họ.” 


Rainforest Alliance: “Theo 
chân chú ếch xanh” (Follow 
the Frog) 


Các tổ chức phi lợi nhuận cũng phụ thuộc 
rất nhiều vào quảng cáo cùng xúc tiến để 
truyền thông những sứ mệnh liên quan 
đến trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi 
trường. Từ năm 1987, Rainforest Alliance 
~ một tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận quốc 
tế - đã tuyên truyền về việc giảm thiểu 
tác động có hại của con người tới môi 
trường. Khi cam kết tìm nguồn cung ứng 
bền vững từ những trang trại và rừng, các 
doanh nghiệp sẽ được công nhận và gắn 
logo xác nhận của Rainforest Alliance 
- logo có biểu tượng chú ếch xanh đặc 
trưng - trên bao bì sản phẩm và các tài 
liệu xúc tiến. Ngoài ra, tổ chức này cũng 
đưa ra quyền lợi hỗ trợ tìm nguồn cung 
ứng và hỗ trợ đào tạo để giúp doanh 
nghiệp tiếp tục phát huy những nỗ lực 
phát triển bền vững của họ. 

Nhằm nâng cao nhận thức về 
những thách thức sinh thái học ngày 
càng cấp bách - như nạn phá rừng, thay 
đổi khí hậu và chất lượng nước, năm 2012, 
Rainforest Alliance đã phát động chiến 
dịch xúc tiến “Theo chân chú ếch xanh” 
rộng khắp và sáng tạo. Chiến dịch bắt đầu 
bằng đoạn video đã giành giải thưởng kéo 
dài 3 phút trên trang web, mỉnh họa một 
cách hài hước những gì mọi người không 


nhất thiết phỏi làm để bảo vệ môi trường. 
Trang video, một chuyên gia trẻ chọn 
cách bảo vệ hệ sinh thái cực đoan đến 
mức bỏ việc, rời bỏ vợ và đứa con nhỏ, 
thẳng tiến tới trung tâm của rừng rậm 
Amazon. Tại đây, anh ta tham gia một 
cuộc thập tự chỉnh chống lại các phe phái 
xấu xa đang hủy hoại môi trường. Video 
đã đưa ra kết luận rằng có một cách giúp 
đỡ môi trường dễ dàng hơn: “Bạn không 
cần thiết phải đi đến tận cùng Trái đất để 
bảo vệ hành tỉnh này. Chỉ cần theo chân 
chú ếch xanh” bằng cách chọn các sản 
phẩm được đóng dấu chứng nhận của 
Rainforest Alliance. 

Chiến dịch “Theo chân chú ếch 
xanh” bao gầm một loạt nội dung và hoạt 
động marketing, từ quảng cáo in ấn trên 
báo giấy, tài liệu xúc tiến bán lẻ, sự kiện 
“Theo chân chú ếch xanh”, blog về hoạt 
động của “chú ếch” đến mạng lưới liên 
kết gần 6.000 doanh nghiệp hiến thị và 
xúc tiến nhận diện con dấu Rainforest 
Alliance được chứng nhận. Chiến dịch này 
đã thành công rực rỡ. Video khởi động 
nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt 
xem trên YouTube và 32.000 lượt chia sẻ, 
được đề cử giải thưởng Webby cho video 
trực tuyến xuất sắc nhất và giành giải 
thưởng Quảng cáo có giá trị lan truyền 
hàng đầu trong hạng mục hoạt động 
xã hội của TED. Chiến dịch tổng thể đã 
nâng cao nhận thức của người tiêu dùng 
và thúc đẩy gia tăng số lượng các doanh 
nghiệp cam kết tìm nguồn cung ứng từ 
những hoạt động được chứng nhận bởi 
Rainforest Alliance, trong đó có sự tham 
gia của các thương hiệu lớn như Lipton, 
Mars và cDonalds. 


EÄ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


Always: “Như một cô gái” 
(Like a girl) 


Nhãn hàng vệ sinh phụ nữ Always của 
P&G cần thực hiện một nhiệm vụ. Một 
nghiên cứu chỉ ra rằng sự tự tin của một 
cô gái tụt dốc ở tuổi dậy thì, vì vậy, Always 
đã phát động chiến dịch quảng cáo ngân 
sách lớn nhằm thay đổi ý nghĩa của việc 
làm điều gì đó “giống như một cô gáÏ. 
Quảng cáo “Như một cô gái” đầu tiên sử 
dụng định dạng tương tự một chương 
trình thực tế, đạo diễn yêu cầu những 
người phụ nữ, đàn ông trẻ tuổi cùng các 
bé trai và bé gái diễn tả một số hành động 
như “hãy cho tôi thấy chạy như một cô 
gái là thế nào” hoặc “hãy đánh nhau như 
một cô gái” hoặc “hãy ném bóng như một 
cô gái. Những người phụ nữ, đàn ông 
và bé trai trong quảng cáo đã thể hiện 


ẩn” 


theo đúng kiểu “rụt rè nữ tính” điển hình. 
Tuy nhiên, các cô bé thì ngược lại, thực 
hiện nhiệm vụ bằng sự hào hứng, không 
mang bất cứ ý nghĩa tiêu cực nào. “Từ 
khi nào mà làm điều gì đó như một cô 
gái trở thành sự nhạo báng?,” quảng cáo 
đặt câu hỏi. “Always muốn thay đổi điều 
đó.” Quảng cáo kết thúc bằng hình ảnh 
truyền cảm hứng của những cô bé chạy, 
ném và đá bóng đầy điệu nghệ, tự tin, 
cũng như hoàn toàn thoải mái thể hiện kỹ 
năng. “Hãy biến việc #Chaynhưmộtcôgái 
(#RunLikeAGirl] trở thành điều tuyệt vời,” 
quảng cáo kết luận. 

Khi quảng cáo “Như một cô gái” 
được chiếu tại giải Super Bowl XLIX, 
phản ứng của người xem quả nhiên bùng 
nổ. Quảng cáo thường giữ vị trí thứ nhất 
hoặc thứ hai trong hầu hết các bảng thăm 
dò xếp hạng quảng cáo hàng đầu và đứng 
trên tất cả những quảng cáo khác chiếu 


6896 | ˆ NGUYÊN LÝ MARKETING 


tại giải Super Bowl; không những vậy, 
mức độ quan tâm của nó vượt xa trong 
các phần bình luận và chia sẻ trên mạng 
xã hội. Cùng năm đó, “Như một cô gái” 
đã giành giải Emmy cho Quảng cáo xuất 
sắc nhất và giải thưởng Grand Prix cho 
Chiến dịch PR xuất sắc nhất tại Liên hoan 
Quảng cáo Quốc tế Cannes. Riêng trong 
năm đầu tiên, “Như một cô gáf” đạt được 
85 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt hiển 
thị trên toàn cầu. 

Nỗ lực trong chiến dịch “Như một 
cô gái” của Always đã mở rộng và phát 
triển thành một chiến dịch hỗ trợ và giáo 
dục toàn diện cho đến ngày hôm nay. “Khi 
bạn có một thông điệp thực sự giải quyết 


vấn đề quan trọng và được thực hiện theo 
cách thống nhất, phù hợp với thương hiệu 
của bạn, tôi nghĩ người tiêu dùng sẽ muốn 
gắn kết với nó,” phó chủ tịch lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn cầu của 
P&G chia sẻ. “Chúng tôi đã bắt đầu một 
trận chiến hoành tráng để cho thế giới 
thấy rằng làm những việc như một cô gái 
là hết sức tuyệt vời.” 


Nguồn: Ann-Dhristine Diaz, “The Story 
behind AT&T Disturbing Phone Safety Ad,” 
Advertising Age, ngày 27/8/2015, http:// 
adage.com/print/299878/: John McDermott, 
“AT&Ts  Anti-Texting Campaign: 
lmpressions, Zero Success," Digidgy, ngày 
14/4/2014, http://digiday.com/platforms/ 
att-asks-twitter-whether-anti-texting- 


Lots of 


driving- campaign-working/; Paul Polizzotto, 
“Millennials Are Embracing Eorporate Sacial 
Responsibility Campaigns”  Advertising 
Age, ngày 18/12/2015, http://adage.com/ 
print/501796/; Why That Like A Girl' Super 
Bowl Ad Was So Groundbreaking,” Huffington 
Post, ngày 2/2/2015, www.huffingtonpost. 
com/2015/02/02/always-super-bowl- 
ad_n_B598528.html; Sheila Shayon, “How P&G 
ls Making the Always #LikeAGirl Mavement 
Unstonpable," Brandchannel, ngày 8/7/2015, 
www.brandchannel.com/2015/07/08/pg- 
always-like-a-girl-070818/; 
com/environment/; 


www.apple. 
www.Ìtcanwait.com/all, 
www.rainforest-alliance.org/about; 
rainforest-alliance.org/followthefrog và 


WWW. 


http://always.com/en-us, 
10/2018. 


truy cập tháng 


KHÁI QUÁT CÁC MỤC TIỂU VÀ THUẬT NGỮ CHÍNH 


TỔNG QUÁT CÁC MỤC TIÊU 


Trong chương này, bạn đã biết các doanh nghiệp sử dụng truyền 
thông marketing tích hợp để truyền tải giá trị khách hàng như thế 
nào. Marketing hiện đại đòi hỏi không chỉ tạo ra giá trị cho khách 
hàng bằng cách phát triển một sản phẩm tốt, định giá hấp dẫn và 
đưa nó tới khách hàng mục tiêu. Doanh nghiệp còn phải truyền 
đạt giá trị đó một cách rõ ràng, thuyết phục tới khách hàng hiện 
tại lẫn khách hàng tiềm năng. Để làm được điều này, họ phải kết 
hợp 5 công cụ xúc tiến hỗn hợp theo một chiến lược truyền thông 
marketing tích hợp được thiết kế triển khai hiệu quả. 


Mục tiêu 14-1 Xác định 5 công cụ của hỗn hợp xúc 
tiến để truyền tải giá trị khách hàng. 

Tổng thể hỗn hợp xúc tiến của một doanh nghiệp - còn gọi là hỗn 
hợp truyền thông marketing - là sự kết hợp của B công cụ: quảng 


cáo, bón hùng cú nhôn, xúc tiến bún hùng, quan hệ công chúng 


và marketing trực tiếp và kỹ thuột số mà doanh nghiệp sử dụng 
để gắn kết, truyền tải giá trị đến khách hàng một cách thuyết 
phục, đồng thời xây dựng quan hệ khách hàng. Quảng cóo bao 
gồm bất cứ hình thức giới thiệu và quảng bá phí cá nhân phải 
trả phí chơ các ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện 
bởi một nhà tài trợ xác định. Ngược lại, quan hệ công chúng tập 
trung xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhóm công chúng 
khác nhau. Bán hùng có nhân là phần trình bày cả nhân mà nhân 
viên bán hàng của doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận trực tiếp với 
khách hàng nhằm mục đích bán hàng và xây dựng mối quan hệ. 
Doanh nghiệp sử dụng xúc tiến bán hùng đề đưa ra ưu đãi ngắn 
hạn nhằm khuyến khích khách hàng mua một sản phẩm/dịch vụ. 
Cuối cùng, các doanh nghiệp đang tìm kiếm phản ứng tức thời 
từ khách hàng cá nhân mục tiêu sẽ sử dụng công cụ marketing 
trực tiếp và marketing kỹ thuột số để tương tác trực tiếp cũng như 
khai thác mối quan hệ với khách hàng. 


KÄ /(ROU?9/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 887 


Mục tiêu 14-2 Thảo luận về bối cảnh truyền thông 
đang thay đổi và nhu cầu đối với truyền thông 
marketing tích hợp. 


Sự phát triển bùng nổ của công nghệ truyền thông và những thay 
đổi trong chiến lược truyền thông của người làm marketing đã 
có tác động mạnh mẽ đến truyền thông marketing. Những người 
làm quảng cáo hiện đang bổ sung nhiều lựa chọn về các phương 
tiện và nội dung chuyên môn hóa hơn và hướng đến mục tiêu 
cao hơn - bao gồm cả phương tiện trực tuyến, trên di động và 
truyền thông xã hội - để tiếp cận các phân khúc khách hàng nhỏ 
hơn với những thông điệp tương tác và cá nhân hóa hơn. Khi áp 
dụng các phương tiện và hỗn hợp xúc tiến phong phú hơn, họ 
cũng đứng trước nguy cơ gây ra sự nhiễu loạn truyền thông đối 
với người tiêu dùng. Để ngăn chặn điều này, ngày càng có nhiều 
doanh nghiệp áp dụng ý tưởng truyền thông marketing tích hợp 
(IMC). Được dẫn dắt bởi chiến lược truyền thông marketing tích 
hợp tổng thể, doanh nghiệp xác định vai trò của từng công cụ 
xúc tiến và nội dung marketing đa dạng, cũng như mức độ mà 
mỗi công cụ được sử dụng. Không những vậy, doanh nghiệp sẽ 
cần trọng điều phối các hoạt động xúc tiến và thời điểm tổ chức 
những chiến dịch lớn. 


Mục tiêu 14-3 Phác thảo quy trình truyền thông 
và các bước phát triển chương trình truyền thông 
marketing hiệu quả. 


Quy trình truyền thông liên quan đến 8 yếu tố: 2 đối tượng chính 
(người gửi, người nhận), 2 công cụ truyền thông (thông điệp, 
phương tiện), 4 chức năng truyền thông (mã hóa, giải mã, phần 
ứng và phản hồi) và nhiễu. Để truyền thông hiệu quả, người làm 
marketing phải hiểu được cách thức 9 yếu tố này kết hợp với 


CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 


Mục tiêu 14-1 
Hỗn hợp xúc tiến (hay hỗn hợp truyền thông 


Mục tiêu 14-2 


marketing] 
Quảng cáo Mục tiêu 14-3 
Xúc tiến bán hàng 
Bán hàng cá nhân 
Quan hệ công chúng (PR) 


Marketing trực tiếp và marketing kỹ thuật số 


Marketing nội dung 
Truyền thông marketing tich hợp (IM©) 


Các giai đoạn sẵn sàng của người mua 
Kênh truyền thông cá nhân 

Ảnh hưởng của truyền miệng 
Marketing lan truyền 


nhau để truyền tải thông điệp đến khách hàng mục tiêu. 

Khi chuẩn bị truyền thông marketing, nhiệm vụ đầu tiên 
của người làm truyền thông là nhện diện khún giỏ mục tiêu và 
đặc điểm của họ. Tiếp theo, người làm truyền thông phải quyết 
định mục tiêu truyền thông và xác định phản ứng mong muốn 
nhận được - đó có thể là nhộn thức, hiểu biết, thích, ưa chuộng, tin 
tưởng và mua hàng. Sau đó, một thông điệp sẽ được thiết kế với 
nội dung và cấu trúc sao cho hiệu quả nhất. Tiếp đến, họ phải lựa 
chọn phương tiện, cho cả truyền thông cá nhân lẫn phi cá nhân. 
Người làm truyền thông phải tìm được những nguồn đáng tin để 
truyền tải thông điệp. Cuối cùng, họ phải thu thập phản hồi bằng 
cách quan sát mức độ nhận thức về thương hiệu của thị trường, 
khách hàng thử sản phẩm ít hay nhiều và có hài lòng trong quá 
trình đó hay không. 


Mục tiêu 14-4 Giải thích các phương pháp lập ngân 
sách xúc tiến và các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế 
của hỗn hợp xúc tiến. 


Doanh nghiệp phải quyết định ngân sách dành cho xúc tiến là 
bao nhiêu. Các phương pháp được sử dụng nhiều nhất là chỉ trả 
theo khả năng, sử dụng tỷ lệ phần trăm doanh thu, dựa trên mức 
chỉ phí cho xúc tiến của đối thủ cạnh tranh, hoặc dựa trên kết 
quả phân tích và tính toán chi phí để đạt được mục tiêu cùng 
nhiệm vụ truyền thông. Doanh nghiệp phải phân chia ngân sách 
xúc tiến cho các công cụ chính để tạo nên hỗn hợp xúc tiến. 
Doanh nghiệp có thể sử dụng chiến lược xúc tiến đấy hoặc kéo - 
hoặc kết hợp cả hai. Nhân viên ở mọi cấp bậc của doanh nghiệp 
phải nắm chắc các vấn đề pháp lý và đạo đức xoay quanh truyền 
thông marketing. Doanh nghiệp phải làm việc chăm chỉ và hăng 
hái để giao tiếp cỏi mở, trung thực, hòa nhã với khách hàng cũng 
như các đại lý. 


Mục tiêu 14-4 

Phương pháp chỉ trả theo khả năng 
Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh 
thu 

Phương pháp ngang bằng cạnh tranh 
Phương pháp mục tiêu - nhiệm vụ 
Chiến lược đẩy 

Chiến lược kéo 


Kênh truyền thông phi cá nhân 


EŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


898 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TƯ DUY 


Câu hỏi thảo luận 

14-1 Kể tên và mô tả 5 công cụ xúc tiến chính được sử dụng 
trong hỗn hợp truyền thông marketing của một doanh 
nghiệp. (AACSB: Trao đổi) 

lá-2 Thảo luận về marketing nội dung và cách người làm 
marketing sử dụng khung khổ mới về cách thức cũng như 
đối tượng tạo dựng, kiểm soát và phân phối marketing nội 
dung. (AASB: Trao đổi) 

14-3 Nêu định nghĩa của truyền thông marketing tích hợp và 
cách các doanh nghiệp triển khai nó. (AACSB: Trao đổi) 

14-4 Thảo luận về hai loại kênh truyền thông phổ biến được sử 

dụng trong truyền thông marketing để truyền tải thông 

điệp. (AACSB: Trao đổi) 

14-B_ Một doanh nghiệp quyết định về ngân sách xúc tiến của 
mình như thế nào? (AACSB: Trao đổi) 


Bài tập tư duy 

14-B Lấy ví dụ về một sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống tiêu 
dùng mới sử dụng các công cụ xúc tiến chinh, thiết kế một 
chiến dịch xúc tiến cho sản phẩm đó. Xác định cách bạn 
sử dụng kết hợp chiến lược đẩy và chiến lược kéo. (AACSB: 
Trao đổi; Sử dụng CNTT; Tư duy phần xạ) 

14-7 Tổ chức một nhóm nhỏ, lựa chọn một quảng cáo thể hiện 
hợp lý mọi khía cạnh của quy trình truyền thông được thể 
hiện trong Hình 14.2. Mô tả cách mỗi yếu tố được thể hiện 
trong quảng cáo của doanh nghiệp đó. Thảo luận về cách 
mà quảng cáo đã đóng góp hoặc không đóng góp vào việc 
truyền thông marketing hiệu quả cho sản phẩm. (AACSB: 
Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


14-8 Theo khảo sát toàn cầu của hãng Nielsen, người tiêu dùng 
có xu hướng ủng hộ các doanh nghiệp mà họ thấy có trách 
nhiệm với xã hội. Lấy 5 ví dụ về quảng cáo kết hợp thông 
điệp marketing liên quan tới trách nhiệm xã hội. Những 
quảng cáo này có làm tăng khả năng mua hàng của bạn 
đối với doanh nghiệp tài trợ cho chúng không? Giải thích. 
(AACSB: Trao đổi: Lý luận đạo đức; Tư duy phản xạ) 


ỨNG DỤNG VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 


Marketing trực tuyến, di động và truyền thông xã hội 
#withoutshoes (không mang giày) 
Blake Mycoskie ra mắt thương hiệu giày T0MS với cam kết ủng 
hộ một đôi giày cho mỗi đôi được bán. Vào tháng 5/2015, TDMS 
triển khai chiến dịch trên các phương tiện truyền thông xã hội 
để mỗ rộng sứ mệnh từ thiện của công ty. Đối với mỗi bài đăng 
trên Instagram có hình ảnh đôi chân trần và sử dụng hashtag 
#withoutshoes, TÔMS sẽ tặng một đôi giày cho mỗi trẻ em 
nghèo. Chiến dịch này vừa thể hiện sự chính nghĩa theo cam 
kết của công ty vừa bắt kịp xu hướng phổ biến trên Instagram 
một cách chuyên nghiệp. Kết quả, chiến dịch đã quyên góp 


được 298.24ä đôi giày và giành giải thưởng Silver Anvil Award of 
Excellence từ Hiệp hội Quan hệ công chúng của Mỹ(PRSA). TDMS 
đã triển khai nhiều chương trình một-tặng-một khác cho giày và 
sau này là những thứ cần thiết khác như kinh mắt, nước, thậm 
chí là “sự tử tế” (chống vấn nạn bắt nạt), giúp xây dựng mối quan 
hệ khách hàng vững chắc và cộng đồng thương hiệu hùng mạnh. 
14-8 Với vai trò là một phần trong hỗn hợp xúc tiến của công 
ty, hãy giải thích cách TOMS sử dụng quan hệ công chúng 
cho chiến dịch #withoutshoes. Công cụ này đã giúp xúc 
tiến cho sản phẩm TOMS như thế nào? (AACSB: Trao đổi; 
Tư duy phản xạ) 


KŠ /(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |_ 888 


14-10 Tìm kiếm thông tin trên internet về việc TOMS tương tác 
với khách hàng bằng công cụ xúc tiến. Chọn hai chiến 
dịch cụ thể và đánh giá chiến lược xúc tiến sản phẩm giày 
T0M§ trong cả hai chiến dịch đó. (AADSB: Trao đổi; Tu 
duy phản xạ; Sử dụng CNTT) 


Đạo đức marketing Sự xúc tiến có đạo đức? 


Một thương hàng trực thuộc Unilevel Thái Lan đã phải đối mặt 
với mệt số vấn để khi triển khai chiến dịch xúc tiến “Tìm kiếm 
cô gái có làn da Citra 3D trắng sáng”. Sản phẩm dưỡng thể Ditra 
Pearly White UV được quảng bá là một sản phẩm làm trắng da. 
Làn da trắng rất phổ biến ở các nước châu Á vì da trắng đồng 
nghĩa với địa vị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, niềm tin này không 
phải do những người làm marketing tạo ra. Các nhà nhân chủng 
học chỉ ra rằng nền văn hóa châu Á nói chung và Thái Lan nói 
riêng có suy nghĩ như vậy bắt nguồn từ lịch sử lâu đời. Làn da tối 
màu gợi liên tưởng đến những người nông dân và người làm công 
ngoài đồng ruộng, trong khi đó, làn da trắng hơn được ngầm hiểu 
là người có địa vị kinh tế - xã hội cao hơn. Quảng cáo của Citra bị 
chỉ trích khi thể hiện hình ảnh hai nữ sinh đối lập - một người có 
làn da trắng hơn người còn lại - và hỏi họ điều gì sẽ khiến họ “nổi 
bật trong bộ đồng phục”. Trong khi nữ sinh có làn da ngăm đen 
dưỡng như bối rối và không trả lời thì cô gái có làn da trắng hơn 
trả lời bằng câu khẩu hiệu của sản phẩm Gitra. Sau khi vấp phải 
sự phản đối kịch liệt trên mạng xã hội, Citra đã gỡ bỏ quảng cáo 
này, nhưng hãng vẫn tiếp tục triển khai cuộc thi trao học bổng 
có liên quan. Cuộc thi này trao giải thưởng lên tói 100.000 bạt 
(tương đương 3.200 đô-la) cho sinh viên nào mình họa rõ nhất 


m” 


“hiệu quả của sản phẩm” - đồng nghĩa với làn da trắng sáng nhất. 

Công ty giải thích rằng họ muốn sản phẩm của mình giúp mọi 

người cảm thấy tự tin hơn và nâng cao lòng tự trọng bản thân. 

14-11 Nếu làn da sáng hơn và việc làm trắng da rất phổ biến ở 
Thái Lan, người làm marketing có sai không khi cung cấp 
và xúc tiến sản phẩm ủng hệ cho niềm tin cũng như hành 
vi này? Giải thích. (AAGSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ; Lý 
luận đạo đức) 

14-12 Hãy tìm ví dụ khác về việc người làm marketing gây ra 
tranh cãi khi xúc tiến sản phẩm dựa trên văn hóa địa 
phương có thể không phù hợp với những người bên ngoài 
nền văn hóa đó. (AACSB: Trao đổi; Tư duy phản xạ) 


Marketing qua các con số Tỷ lệ chỉ phí quảng cáo 


Sử dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu, người làm 
quảng cáo dự trù ngân sách ở một tỷ lệ nhất định của doanh thu 
bán hàng hiện tại hoặc doanh thu dự kiến. Tuy nhiên, việc xác 
định một tỷ lệ rõ ràng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều 
người làm marketing nhìn vào mức bình quân ngành và mức chỉ 
tiêu của đối thủ cạnh tranh để so sánh. Các trang web và ấn phẩm 
thương mại công bố dữ liệu về mức bình quân ngành để chỉ dẫn 
những người làm marketing trong việc xác định tỷ lệ phần trăm. 

14-13 Tìm kiếm dữ liệu tỷ lệ chỉ phí quảng cáo theo ngành. Tại 
sao một số ngành có tỷ lệ chỉ phí quảng cáo cao hơn so 
với ngành khác? (AACSB: Trao đổi; Sử dụng CNTT; Tư duy 
phản xạ) 

14-14 Xác định tỷ lệ chi phí quảng cáo của hai doanh nghiệp 
cạnh tranh với nhau và so sánh chúng với tỷ lệ chỉ phí 
quảng cáo của ngành tìm thấy trong câu hỏi trước. Tại 
sao bạn nghĩ có sự khác biệt giữa các đối thủ cạnh tranh 
và với bình quân ngành?(AACSB: Trao đổi; Sử dụng CNTT; 
Lý luận phân tích; Tư duy phản xạ) 


Tình huống video 0XO 


Bạn có thể đã biết về OXO với các thiết bị nhà bếp thiết kế đẹp và 
tiện dụng. Thực tế, OXO còn là chuyên gia trong việc tạo ra các 
sản phẩm cầm tay vừa đẹp mắt vừa hoạt động tốt. Vì vậy, hãng đã 
quyết định mở rộng thêm danh mục sản phẩm, gồm cả những vật 
dụng cho nhà tắm, gara ô tô, văn phòng. phòng trẻ em, thậm chỉ 
cả tủ thuốc. Trước đây, nhà sản xuất danh giá từng giành nhiều 
giải thưởng này luôn cố gắng đưa sản phẩm vào từng ngôi nhà 
của các gia đình tại Mỹ thông qua những chiến lược marketing 
nhất quán, kể cả phi truyền thống trong một số trường hợp. 

Tuy nhiên, trong một thị trường đầy cạnh tranh và hỗn 
loạn, 0X0 chọn cách tập trung vào việc đánh giá và sửa đổi chiến 
lược marketing để phát triển thương hiệu. Video tình huống cho 
thấy cách 0XO hoạch định chiến lược nhằm đảm bảo chiến lược 
marketing của mình sẽ tạo ra hỗn hợp marketing tốt nhất cho 
những khách hàng tiềm năng nhất, và mang lại lợi nhuận cao nhất. 

Sau khi xem video về tình huống của 0X0, hãy trả lời 
những câu hỏi sau: 


14-16 Sứ mệnh của OXO là gì? 


KŠ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


700 | NGUYÊN LÝ MARKETING 

14-16 Một số điều kiện thị trường khiến 0XO phải đánh giá lại 
chiến lược marketing của mình là gì? 

14-17 OXO đã điều chỉnh hỗn hợp marketing của mình như thế 
nào? Những thay đổi này có phù hợp với sứ mệnh đã đặt ra 
của hãng không? 


Tình huống doanh nghiệp Volvo Trucks: Truyền thông 
marketing tích hợp với sự cân bằng huyền thoại 


Khi nhắc tới Volvo, bạn sẽ nghĩ tới những chiếc xe hơi hình hộp, 
an toàn, dễ sử dụng được sản xuất tại Thụy Điển - loại xe mà các 
giảng viên đại học, những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ thường 
dùng để đi mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên, câu chuyện này là về 
một Volvo khác - Tập đoàn Volvo, một nhà sản xuất xe tải và xin 
lưu ý, nó hoàn toàn không phải câu chuyện về một chiếc SUV hay 
xe bán tải. Chúng ta đang nói về xe rø maoc và bán rd mooc hạng 
nặng, xe tải hạng nặng, các loại phương tiện vận chuyển chuyên sử 
dụng trong xây dựng, cũng như xe buýt. Từng chung mái nhà với xe 
hơi Volvo, giờ đây, Tập đoàn Volvo đã tách thành một công ty riêng 
biệt và trở thành một trong những nhà sản xuất xe tải thương mại 
lớn nhất thế giới. Hãng số hữu nhiều thương hiệu khác như Renault 
Trucks, Mack Trucks, UD Trucks và nổi tiếng nhất là Volvo Trucks. 


Cách đây vài năm, Volvo Trucks đã phải đối mặt với một 
thách thức lớn. Hãng cần chuẩn bị cho sự ra mắt của các sản 
phẩm chủ chốt lần đầu tiên sau 20 năm - 5 mẫu xe tải mới 
trong một năm. Với sự ra mắt này, Volvo Trucks cần một chiến 
lược truyền thông tích hợp để đạt được mục tiêu cao cả - khiến 
mọi người trên toàn thế giới biết về xe tải thương mại của Volvo 
Trucks. Volvo Trucks không hứng thú đến việc tạo ra tiếng vang 
chỉ trong số những công ty đối tác quen thuộc. Hãng muốn thu 
hút cả những người bình thường theo hướng nâng cao nhận diện 
thương hiệu, thúc đẩy yếu tố tuyệt vời của thương hiệu, đồng 
thời khiến mọi người bàn tàn, chia sẻ và ủng hộ thương hiệu từ 
Singapore đến Swaziland. Cách Volvo Trucks đạt mục tiêu - và 
duy trì vị trí trong mắt công chúng ngày nay - là một câu chuyện 


đầy táo bạo về sự cân bằng huyền thoại. 


Tiếp cận người tiêu dùng 

Thông thường, khi muốn quảng bá sản phẩm mới, một doanh 
nghiệp B2B sẽ thông qua một đối tác có chuyên môn trong 
ngành. Đây là cách Volvo Trucks từng làm, hợp tác cùng nhiều 


đối tác khác nhau qua nhiều phương tiện truyền thông truyền 
thống như quảng cáo in ấn, PR và gửi thư trực tiếp. Tuy nhiên, khi 
chuẩn bị tung ra dòng xe tải hạng nặng hoàn toàn mới, nhà sản 
xuất xe tải Thụy Điển nhận ra bối cảnh truyền thông đã thay đối 
cơ bản kể từ lần ra mắt cuối cùng của họ. Hơn nữa, thế giới truyền 
thông mới đòi hỏi những cách tiếp cận khác để truyền tải thông 
điệp của thương hiệu - một cách nào đó độc đáo và nổi bật so với 
đối thủ cạnh tranh. 

Do đó, thay vì hợp tác với một đơn vị B2B có kinh nghiệm 
trong lĩnh vực xe tải thương mại, Volvo Trucks đã bắt tay với 
Forsman & Bodenfors - một trong những đối tác sáng tạo 
hàng đầu tại Thụy Điển - đơn vị đã làm nên một loạt chiến dịch 
tiêu dùng đột phá trong lịch sử cho các thương hiệu như IKEA, 
UNICEF và Volvo Cars. Trong quá trình Forsman & Bodenfors 
phát triển chiến dịch, nghiên cứu của hãng hé lộ hai đặc tính 
quan trọng liên quan tới sự thấu hiểu khách hàng về xe tải 
thương mại. Thứ nhất, người lái xe tải đường dài yêu những chiếc 
xe tải mà họ lái và hình thành sự kết nối cảm xúc tương tự như 
mối quan hệ giữa người lái xe thông thường với những chuyến 
đi hàng ngày. Thứ hai, có một số lượng lớn người gây ảnh hưởng 
sẽ tác động đến quyết định mua xe tải - bao gồm bạn bè, người 
thân, đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí cả khách hàng và doanh 
nghiệp có sản phẩm được chuyên chở bằng xe tải. 

Với sự thấu hiểu sâu sắc trên, đội ngũ Forsman & Bodenfors 
đã sáng tạo một chiến dịch tích hợp gây kinh ngạc cho những người 
lái xe tải giàu kinh nghiệm bằng cách vừa thể hiện đầy đủ tinh năng 
của dòng xe tải mới, vừa thu hút sự chú ý của công chúng hằng 
những màn biểu diễn ngoạn mục cùng lúc. Quảng cáo theo cách 
truyền thống trên truyền hình không phù hợp với ngân sách. Bên 
cạnh đó, nó cũng không phù hợp với thông điệp mà chiến dịch cần 
truyền tải hoặc sự lan truyền mà Forsman & Bodenfors hy vọng tạo 
ra. Vì vậy, hãng này đã lựa chọn chuyển sang phương tiện truyền 
thông trên mạng xã hội. Kết quả là chiến dịch “Thử nghiệm trực 
tiếp“{Live Tests) ra đời, một nỗ lực xúc tiến tích hợp đầy đủ với một 
loạt các phần phim được thiết kế theo phong cách phim tài liệu, 
nhằm tạo ra sức ảnh hưởng trên cả phạm vỉ Hollywood. 


Hấp dẫn công chúng với “Thử nghiệm trực tiếp” 


Bộ phim đầu tiên đăng tải trên kênh YouTube của Volvo Trucks là 
“Nữ vũ công ba lê”, một video theo phong cách làm phim 3 phút. 


Ki] /CROUPS/YEUKiNDLEVIETNAM 


GẮN KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG | 701 


Trong video, nữ vận động viên giữ kỷ lục đi dây thăng bằng thế 
giới Faith Dickey sẽ đi thăng bằng qua sợi dây cáp nối giữa hai 
chiếc xe tái Volvo chạy song song với tốc độ cao. Gê ấy cần di 
chuyển kịp thời từ xe này sang xe kia trước khi chúng chui vào 
đường hầm và trước khi phần giữa của đường hầm cắt phăng sợi 
dây mà cô ấy đang đi. Video này được tạo ra nhằm chứng minh 
khả năng vận hành chuẩn xác tuyệt vời của dòng xe mới. Mặc dù 
chiến dịch “Thử nghiệm trực tiếp” sau đó được nâng cấp thành 
một chiến dịch dài hơi, đa tính năng, nhưng nhờ đoạn video “Nữ 
vũ công ba lê”, chiến lược của chiến dịch này được định hình rõ 
nét. “Khi sáng tạo điều gì đó trên YouTube, bạn không thể lên kế 
hoạch trước quá nhiều vì bạn thực sự không biết... một ý tưởng 
hay đoạn phim sẽ trở nên phổ biến thế nào,” Bjarn Engstrom - 
đối tác cấp cao của hãng quảng cáo kế lại. 

Sau thành công từ bộ phim đầu tiên, Volvo Trucks và 
Forsman & Bodenfors đã tạo ra thêm chuỗi 5 tập phim. Trong tập 
phim “Người kỹ thuật viên”, một chiếc xe bán tải Volvo đã phi qua 
đầu anh chàng kỹ thuật viên - người đã mạo hiểm chôn vùi cả 
thân người trong cát, chỉ chừa phần đầu cao suýt soát gầm xe 
để chứng minh khoảng sáng gầm chiếc xe tải là 340cm. Tập phim 
“Chiếc móc” mang tới phép thử đầy kịch tính về sức mạnh của 
móc kéo xe tải Volvo. Video này thực hiện bởi chính Chủ tịch của 
Volvo Trucks, Claes Nilsson. Ông đứng trên đầu một chiếc xe tải 
Volvo để thuyết minh trong khi chiếc xe đang treo lơ lửng trên 
trục mũi chính của nó tại một bến cảng. Tập phim “Hamster” minh 
họa cho “sự điều khiển dễ dàng” với hình ảnh chú chuột hamster 
bé nhỏ tên Charlie điều khiển một chiếc xe tải khai thác khổng lồ 
bằng cách chạy trên bánh xe đồ chơi được gắn liền với bánh lái 
của xe tải. Trong trải nghiệm tương tác š80 độ mỉnh họa khả năng 
cua góc hẹp, “Cuộc rượt đuổi” đã chứng kiến sự siêu linh hoạt của 
Volvo khi chiếc xe tải cổng kềnh chạy trốn những chú bò tót trên 
các con phố chật hẹp tại một thị trấn của Tây Ban Nha. 

Các video này đã được phát hành đúng thời điểm, đi kèm 
với những nỗ lực xúc tiến hỗ trợ khác được thiết kế để mở rộng 
thông điệp chiến dịch và thu hút lưu lượng truy cập trên YouTube. 
Không những vậy, Volvo Trucks cũng tài trợ quảng cáo trên các 
tạp chí dành cho xe tải cũng như sắp xếp những cuộc phỏng vấn 
với kỹ sư của Volvo, được triển khai cùng lúc trên cả phương tiện 
in ấn và video. Ngoài ra, các video còn mang một mục đích khác 
- tăng lượng người hâm mộ trên mạng xã hội cho Volvo Trucks để 
chuẩn bị trước cho phần cuối cùng của chiến dịch. Trong chưa 


đầy một năm, vào đêm ra mắt video ấn tượng cuối cùng của chiến 
dịch, số lượng người đăng ký trên YouTube đã tăng 2.500%, đạt 
85.000 lượt, trong khi trang Facebook của Volvo Trucks tăng 
1.700% lượng người hâm mộ, đạt 280.000 lượt theo dõi. 

Tuy nhiên, phần phim cuối cùng trong chiến dịch “Thử 
nghiệm trực tiếp" mới chính là phần đã gây ấn tượng và tạo sự lan 
tỏa mạnh mẽ nhất. Trong video “Cú xoạc chân thần thánh”, ngôi 
Sao võ thuật Jean-Dlaude Van Damme đứng ngạo nghễ trên hai 
chiếc kính xe của hai chiếc xe tải Volvo vàng rực rỡ đang chạy lùi 
song song. Khi khoảng cách giữa hai chiếc xe giãn ra một cách 
chuẩn xác tới từng mm, Van Damme điềm tĩnh hoàn thành màn 
“xoạc chân thần thánh” giữa hai chiếc xe. Video kịch tính này đã 
làm nổi bật hệ thống lái động lực Volvo (Volvo Dynamic Steering) 
- một cơ chế điều khiển điện tử điều chỉnh 2.000 lần mỗi giây cho 
độ chính xác vượt trội. Trong một tháng, video đã thu hút 80 triệu 
lượt xem trên YouTube, trỏ thành video quảng cáo ô tô không- 
phát-sóng-trên-Super Bowl có tốc độ lan truyền mạnh mẽ nhất 
mọi thời đại. Và cũng vào cuối tháng đó, Volvo Trucks đã bán được 
nhiều xe tải hơn cho các đại lý, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. 


Sức mạnh tổng hợp của chiến lược truyền 
thông marketing tích hợp 


Mặc dù mỗi tập phim trong chiến dịch “Thử nghiệm trực tiếp” đều 
đáng khen ngợi, nhưng tổng thể chúng đã tạo ra một kết quả ấn 
tượng hơn bất cứ pha mạo hiểm nào được thực hiện trong chiến 
dịch video. Theo Forsman & Bodenfors, chiến dịch này đạt được 
100 triệu lượt xem video, 8 triệu lượt chỉa sẻ trên mạng xã hội và 
hơn 20.000 bài viết đề cập tới chiến dịch. Nó cũng là nguồn cảm 
hứng để hàng nghìn video bắt chước ra đời, thu hút hơn 50 triệu 
lượt xem khác, trong đó có “Lời chúc từ Chuck” - một video dành 
cho kỳ nghỉ lễ với sự thể hiện của phiên bản CGI (công nghệ mô 
phỏng hình ảnh bằng máy tính) của Chuck Norris. Ông đã biểu 
diễn lại “cú xoạc chân thần thánh” trên đôi cánh của hai chiếc 
máy bay G-5 với một nhóm lính nhảy dù đứng trên đầu, tạo thành 
kim tự tháp hình cây thông bật sáng để chúc mừng lễ Giáng 
sinh. Tổng cộng, hiệu ứng truyền thông của chiến dịch ước tỉnh 
đạt hơn 170 triệu đô-la. Chiến dịch đã nhận được rất nhiều giải 
thưởng danh giá như giải Grand Prix cho Hiệu quả sáng tạo tại 
Cannes. Nhờ đó, Volvo Trucks được Advertising Age vinh danh là 
“Nhà quảng cáo giành nhiều giải thưởng nhất năm”. 


EÄ /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


702 | NGUYÊN LÝ MARKETING 


Chiến dịch cũng đem tới những hành v† có thể đo lường 
giữa các khách hàng mục tiêu. Trong cuộc khảo 2.200 chủ xe tải 
thương mại, một nửa trong số những người đã xem video trả lời 
rằng họ sẽ cân nhắc ưu tiên chọn Volvo cho lần mua tiếp theo, 
trong khi 1/5 số người được hỏi đã liên hệ với đại lý hoặc truy 
cập trang web của Volvo Trucks. “Khi chúng tôi trò chuyện với 
đội ngũ nhân viên bán hàng tại 140 thị trường trên thế giới, họ 
kể lại rằng, một trong những điều đầu tiên mà khách hàng tiềm 
năng nói thường xuyên nhất là về bộ phim lan truyền,” Anders 
Vilhelmsson, Giám đốc PR của Volvo Trucks chỉa sẻ. 

Khi đạt được sự thành công này với một ngân sách eo hẹp, 
không có gì ngạc nhiên khi Volvo Trucks tiếp tục mở rộng chiến 
dịch “Thử nghiệm trực tiếp". Tương tự hình thức của B video đầu 
tiên, đội ngũ đã nghiên cứu tạo ra một vài phần phim khác biệt, 
ví dụ như cuộc đua giữa một máy kéo Volvo với một chiếc siêu xe, 
hay camera giấu kín cho thấy phản ứng của một người phục vụ 
khi chiếc xe tải Volvo đỗ trước cửa bữa tiệc sang trọng tại sòng 
bạc. Tuy nhiên, video gần đây nhất đã trở thành một trong những 
phần thành công nhất của chiến dịch cho đến nay. Trong video 
“Hãy xem ai đang lái xe”, một cô bé người Anh 4 tuổi đáng yêu đã 
dùng điều khiển từ xa để điều khiển chiếc Volvo FMX - chiếc xe 
tải chở vật liệu mà quảng cáo tuyên bố là “chiếc xe tải khó nhất 
chúng tôi từng chế tạo”. 

Không chỉ là chuỗi các pha mạo hiểm thông minh, “Thử 
nghiệm trực tiếp” đã hoàn thành một nhiệm vụ phi thường. Bằng 
cách lựa chọn các tính năng có sự tương đồng cao giữa mẫu xe tải 
mới và đối tượng mục tiêu, Volvo đã truyền tải chúng một cách 
hấp dẫn qua những câu chuyện thu hút người xem ở khắp mọi 
nơi. Chiến dịch đã đạt được mục tiêu là ra mắt thành công B loại 
xe tải mới. Trong đó, giai đoạn hai thu hút số lượng người hâm mộ 
gấp đôi giai đoạn đầu tiên. Chiến dịch này đồng thời giúp Volvo 
Trucks giành được doanh số và thị phần kỷ lục trên toàn thế giới. 


Tuyệt vời hơn nữa, Volvo Trucks đã triển khai chiến dịch với một 
ngân sách eo hẹp. Trong thế giới truyền thông marketing tích 


hợp ngày nay, “Thử nghiệm trực tiếp” thực sự là mệt huyền thoại. 


Câu hỏi thảo luận 


14-18 Những yếu tố xúc tiến hỗn hợp mà Volvo Trucks sử 
dụng là gì? 

14-18 Chiến dịch “Thử nghiệm trực tiếp” thể hiện đặc điểm của 
truyền thông marketing tích hợp như thế nào? Bạn sẽ cho 
chiến dịch “Thử nghiệm trực tiếp” bao nhiêu điểm về hiệu 
quả tích hợp? 

14-20 Cách tiếp cận marketing tới người dùng của chiến dịch 
“Thử nghiệm trực tiếp” có phù hợp với tất cả những người 
làm marketing B2B không? Giải thích. 

14-21 Những thách thức mà Volvo Trucks phải đối mặt để duy trì 


thành công có được từ chiến dịch này là gì? 


Nguồn: Steve Skinner, Swederrs Secrets to Success with Trucks," 0wner 
Driver, ngày 22/B/2018, www.ownerdriver.com.au/industry-news/1B06/ 
swedens-secrets-to-success-with-trucks/; Tessa Wegert, “How Volvo 
Trucks Turned B2B Video into a Viral Art Form,” Contently, ngày 18/5/2018, 
https://contently.com/strategist/2018/05/08/volvo-trucks-turned- 
b2b-video-viral-artform/; David Briner, A 4-Year-Old Pilots a Volvo 
Truck in Rollicking Follow-Up to Epic Split” Adweek, ngày 4/12/2015, 
www.adweek.com/print/188418; Meg Carter, “How Volvo Trucks Pulled 
0ff an Epic Split and öame-Changing Campaign,ˆ Fast Company, ngày 
18/6/2018, www.fastcocreate.com/50351854/cannes/how-volvo-trucks- 
Trueks-pulled-off-an-epïc-split-and-a-game-changing-campaign; 
David Griner, “Undivided Attention: How 'Epic Split' Became the Buzziest 
Ad at Cannes,” Adweek, ngày 16/6/2014, www.adweek.com/print/158248; 
và “Six Years of Ambitious Integrated Campaigns,” www.dandad.org/en/ 
d-ad-integrated-marketing-campaigns/, truy cập tháng 7/2016. 


KÄ/(ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


